BÁT-NHÃ 
BA-LA-MẬT-ĐA 
TÁM NGÀN CÂU 

& KỆ TÓM LƯỢC 





Anh dịch: Edward Conze 
Việt dịch: Đỗ Đình Đồng 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 2 


Nguyên tác: PraJñaparamita-Ratnagunasamcayagatha 


Anh dịch: 
Việt dịch: 


& Astasahasrika PraJñaparamitä 
Edward Conze 
Đô Đình Đông 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 


Mục lục 
Lời người dịch, 4 
Lời Nói Đầu của Dịch giả Bản Tiếng Anh, 8 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa Kệ Bảo Hạnh Tạng, 24 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tám Ngàn Câu, 104 
Phụ lục: 
Liệt kê các đề mục, 385 
Thuật ngữ, 395 
Thư mục, 423 


Vài nét về Dịch giả của Bản dịch Tiếng Anh, 425 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 4 
Lời người dịch 


Bảt-nhã Ba-la-mát-äa Tám Ngàn Cáu & Kệ Tóm Lược là bản 
dịch tiếng Việt từ bản văn tiếng Anh “7he Perƒection oƒ Wisdom in 
Eight Thousand Lines & It Verse Summary” do Giáo sư Tiên sĩ 
Edward Conze dịch từ nguyên bản Phạn văn “4g/asãhasrika 
Prajñaparamita & Prajnaparamita-Ratnagunasamcayagatha ” đã 
được Haribhadra duyệt và tu chỉnh vào khoảng đầu thế kỷ 11 ở Ấn 
độ, và được nhà Four Seasons Foundation xuất bản tại Hoa Kỳ, vào 
năm1995., Tuy nhiên, bản văn Phạn ngữ này, theo nghiên cứu của 
Giáo sư Conze cùng với sự đóng góp của các đồng nghiệp của Giáo 
sư, nó không phải là nguyên tác, vì đã bị sửa chữa, thêm bớt của 
nhiều người qua thời gian không để lại tên tuổi, nên có nhiều chỗ 
không phù hợp nhau vệ văn cú cũng như tư tưởng. Mặc dù Giáo sư 
Conze và các đồng nghiệp của ông đã bỏ ra nhiều thời gian, công 
phu nghiên cứu, và hiệu đính nhưng không thể phục hồi toàn bộ 
nguyên tác. Trong khi dịch, Giáo sư Conze không những dựa theo 
hiệu chính và luận thích của Haribhadra (người duyệt bản văn) mà 
còn tham khảo các bản dịch chữ Hán và chữ Tây Tạng của kinh văn 
này. Cũng theo sự nghiên cứu của Giáo sư Conze thì Bá/-nhã Ba- 
la-mái-đa Tám Ngàn Câu & Kệ Tóm Lược là bản văn thuộc văn hệ 
Bát-nhã xuất hiện đầu tiên, nếu truy nguyên, với những bài kệ trong 
hai chương đầu của Kinh, người ta có thê quay về với thời gian 
khoảng 100 năm trước C. N. Rồi từ kinh này với 8.000 câu, phát 
triển thành 10.000, 18.000, 25.000, và 100.000 câu; rồi sau đó rút 
lại còn 2.500, 700, 500, 300 (Kinh Kim Cương), 150, 25 câu (Tâm 
Kinh), và cuối cùng chỉ còn một âm tiết (“*A”). Nhan đề của nguyên 
tác Phạn ngữ không có chữ Sutra (Kinh), bản dịch tiếng Anh cũng 
không có, nên bản dịch tiếng Việt nảy cũng không thêm vào. Dù 
vậy, trong thân bản văn có chữ Sutra (Kinh) xuất hiện nhiều lần nên 
vẫn có thê gọi nó là Kinh. 


Bảt-nhã Ba-la-máf-äa Tám Ngàn Câu dạy gì? 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 5 
Dưới đây chỉ là vài khái niệm cơ bản: 


Thông qua sự vấn đáp của đức Phật và các đại đệ tử của Ngài 
như Tu-bô-đề, Di-lặc, Xá-lợi-phất, Phú-lâu-na, Thiên đề Thích-đề 
Hoàn-nhân, đức Phật dạy về sáu Ba-la-mật (còn gọi là Lục độ) mà 
đứng đầu và quan trọng nhất là Bát-nhã ba-la-mật. 

Gì là sáu Ba-la-mật? Đó là: Bố thí Ba-la-mật, Trì giới ba-la-mật, 
Nhẫn nhục ba-la-mật, Tinh tấn ba-la-mật, Thiền định Ba-la-mật, và 
Bát-nhã ba-la-mật. Ba-la-mật có nghĩa là gì? Nó là phiên âm của 
chữ Phạn “paramita” có nghĩa là qua bờ kia (chỗ an ổn, nơi giải 
thoát, không còn đau khổ phiền não). 


Thế nào gọi là bố thí ba-la-mật? Bồ thí ba-la-mật có mục đích 
gì? Bồ thí là cho người khác những gì mình có về tinh thần hay vật 
chất. Về tinh thần như Phật pháp, v.v..., tức thuyết pháp, giảng 
kinh, tụng kinh siêu độ, bố thí kinh Tiện: Phật giáo, sao chép, ân 
tống kinh điển, v.v... Về vật chất như chỗ ở, thực phẩm, nước uông, 
quân áo, thuốc men, tịnh tài, v.v... Mục đích là làm vơi đi sự khổ 
do nhu cầu cần thiết cho đời sống của người nhận, cũng như để phá 
bỏ cái tâm hạn hẹp, ích kỷ... của người cho. Đỉnh cao của bố thí 
ba-la-mật là sự bồ thí trong đó không có người cho, không có vật 
cho, và không có người nhận. Đến mức này, người ta có thê bố thí 
cả thân mạng mình. Cúng đường cũng như chuyền công đức là hình 
thức khác của bố thí. Đây là một trong những tảng đá móng xây 
dựng sự sống bình yên cho con người. 

Thế nào gọi là trì giới ba-la-mật? Trì giới ba-la-mật có mục đích 
gì? Trì giới tức là tuần g1ữ các giới luật theo mức độ mình thọ nhận 
từ bồn sư hay hay vị sư truyền giới. Như năm giới chính cho cư sĩ, 
mười giới chính cho tăng-già, nói chung. Nhiều giới vi tế hơn cho 
các tỳ-kheo hay tỳ-kheo ni, v.v... Giữ giới để người giữ có thể tránh 
được tội ác hoặc do mình hoặc do người gây ra. Giữ được giới mình 
thọ làm cho mình vả người an ồn, thân và tâm thanh tịnh, tỉnh thần 
thoải mái, dễ tiến trên đường đạo và sang bờ kia. Đỉnh cao của giữ 
giới là khi không ý thức mình phải giữ giới mà giới vẫn được giữ 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 6 


một cách tự nhiên. Trì giới ba-la-mật cũng là một tảng đá móng nữa 
để xây dựng sự sống bình yên của con người. 

Thế nảo gọi là nhẫn nhục ba-la-mật? Mục đích của nhẫn nhục 
ba-la-mật là gì? Nhẫn nhục ba-la-mật sự tự nguyện chịu đựng 
những việc bất công hay không hợp lý xảy ra cho chính mình hay 
người khác, tìm và đưa ra hành động hay lời nói đúng và hợp thời 
để hóa giải vấn đề xảy một cách đúng đắn và hòa nhã. Đây cũng là 
một tảng móng nữa góp sức xây dựng nếp sống hòa bình cho nhân 
loại. 

Thế nào gọi là tinh tấn ba-la-mật? Mục đích của tinh tấn ba-la- 
mật là gì? Tình tấn ba-la-mật là sự nỗ lực cần thiết trong sự tu tập 
trên đường đạo. Ấy là sự nỗ lực liên tục, bên bĩ, mãnh mẽ, tận sức 
để vượt qua tất cả mọi chướng ngại về vật chất cũng như tinh thần, 
của mình cũng như của người trên đường tu để tiến tới chứng đắc 
giác ngộ viên mãn. Ấy cũng là giúp mình và giúp người. Đây cũng 
là một tảng đá móng khác góp vào xây dựng đời sống hòa bình của 
thế giới. 

Thế nào gọi là thiền định ba-la-mật? Mục đích của thiền định 
ba-la-mật là gì? Vắn tắt, thiền định ba-la-mật là pháp môn nhiếp 
tâm hay định tâm mình. Khi tâm yên tịnh và sinh động thì sự vật 
bên ngoài và bên trong trở nên rõ ràng hơn. Mây mù tan đi, con mắt 
huệ trở lại sáng tỏ. Tâm mình tịnh có thê giúp tâm người tịnh. Thiền 
định ba-la-mật nếu có được sự trợ giúp của các ba-la-mật kia, trở 
nên dễ đạt hơn. Sự thực, khi một hành giả thiền định thì nó đã tiềm 
ấn các ba-la-mật kia rồi. Hơn nữa, nếu được thực hành đúng, các 
ba-la-mật có thê hỗ trợ lẫn nhau, đưa hành giả đến giác ngộ nhanh 
hơn. Đây là pháp môn hướng đến giác ngộ vô thượng tức thấy tánh 
thành Phật. Như vậy thiền định ba-la-mật cũng là một tảng đá móng 
góp vảo xây dựng hạnh phúc lâu dài của chúng sinh trong ba cõi. 

Thế nào gọi là bát-nhã ba-la-mật? Mục đích bát-nhã ba-la-mật 
là gì? Bát-nhã là phiên âm từ tiếng Phạn “Prajñã” có nghĩa “trí tuệ” 
“trí huệ”, và ba-la-mật từ chữ Phạn “paramita” có nghĩa là “sang 
bờ kia”. Như vậy Bát-nhã ba-la-mật, nói chung, có nghĩa là “trí tuệ 
sang bờ kia”. Đây là nghĩa theo từ nguyên. Trong Kinh này, chúng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 7 


ta thấy bát-nhã ba-la-mật đứng đầu tất cả sáu ba-la-mật, là con mắt 
thấy và người dẫn đường của năm ba-la-mật kia, hiểu rõ năm ba- 
la-mật kia, và luôn có ưu thế đối với năm ba-la-mật kia. Trong Kinh 
này cũng như các kinh khác thuộc văn hệ Bát-nhã như Kinh Ma-ha 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa hay Kinh Kim Cương, v.v..., đều nói Bát- 
nhã ba-la-mật là Mẹ, là người sinh ra chư Phật, là người dạy chư 
Phật biết thế giới này. Rồi khi chư Phật đã biết thế giới này, các 
Ngài liên theo đó chỉ bày cho chúng sinh thấy và biết thế giới này 
là không, là rỗng không để chúng sinh thôi bám vào đó và được 
giải thoát khỏi các khổ. Theo đuôi và thực hành bát-nhã ba-la-mật 
là để đạt nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí của chư Phật, tức là 
cảnh giới Chánh đẳng Chánh giác, trở thành bậc Chánh Biến Tri 
hay bậc Toàn Tri Toàn Giác, tức là quả. Theo đuổi và thực hành 
bát-nhã ba-la-mật các bước như thế nào, xin mời độc giả và hành 
giả xem lời Phật và các đại Đệ tử của Ngài dạy trong Kinh. 


Trong khi dịch, chúng tôi có tham khảo bản dịch tiếng Việt của 
Hòa thượng Thích Trí Tịnh từ bản chữ Hán của Pháp sư Cưu-ma- 
la-thập, tức Kinh Ma-ha Bảát-nhã Ba-la-mậát-đa. Và theo cách gọi 
truyền thống thì Kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa là Đại Bát-nhã 
và Kinh Kim Cương Bảt-nhã Ba-la-mật-đa là Tiểu Bải-nhã thì Bái- 
nhã Ba-la-mật-äa Tám Ngàn Câu này là Trung Bát-nhã vậy. Sở sĩ 
có cách gọi này là do cách xêp loại theo độ dài của mỗi kinh. 

Tuy đã cô gắng rất nhiều nhưng chắc vẫn còn nhiều sai sót, 
mong các bậc cao minh rộng lượng chỉ bảo cho. 

Xin đa tạ. 


EFrederick, đầu Xuân 2019 
Đô Đình Đông 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 8 


Lời Nói Đầu của Dịch giả bản tiếng Anh 
Hai Phiên Bản 


Trong tập sách này độc giả sẽ thấy cùng một bản văn được trình 
bày trong hai phiên bản, một lần bằng kệ và một lần bằng văn xuôi. 
Đối với các Kinh Đại Thừa đó là một quá trình hoàn toàn bình 
thường. Nói chung các phiên bản bằng kệ có sớm hơn, và trong tất 
cả các trường hợp chúng được duyệt lại ít hơn các phiên bản bằng 
văn xuôi. Lý do kệ thì bằng tiếng địa phương, văn xuôi nói chung 
bằng tiếng Phạn (Sanskrit) đúng luật. Ngày nay tiếng địa phương 
được biết như là “tiếng Phạn Lai của Phật giáo” (Buddhist Hybrid 
SanskrIt), một từ do Giáo sư F. Edgerton, người đầu tiên dùng nó 
khi biên soạn ngữ pháp và từ điển về nó. Kệ thì thường khó kiến 
tạo, và đòi hỏi sự so sánh chặt chẽ với các bản dịch tiếng Tây Tạng 
phản ánh cách biết làm thế nào của các học giả (pandits) Ấn Độ ở 
thế kỷ mười chín. Song nên xem phần lớn bản dịch của tôi đáng tin 
cậy, và chỉ có những nghi ngờ nghiêm trọng về lời dịch ở L7, II 13, 
và XX 13, không có sự thảo luận nào với các học giả thân hữu đánh 
tan. 


Bảo Hạnh (The Ratnaguna) 


Hình thức kệ của Kinh (Sutra) này được truyền xuống đến chúng 
ta với cái tên Prajñãpäramitä-Ranagunasamcayagathä (viết tắt 
Rgs) gồm 302 “Câu Kệ Bảo Hạnh Tạng Bát-nhã Ba-la-mật-đa,” 
phẩm hạnh là, như bản dịch Hán ngữ thêm, “những phẩm hạnh của 
“Mẹ chư Phật.” Bản văn chỉ có được nhan đề này khá trễ theo lịch 
sử của nó, theo đối chiếu nó chỉ xảy ra ở XXIX 3 (đam 
gunasamecayanam) và ở XXVĨI 6 (ayu vihära gune ratãnãm), tức 
là ở các phần cuối của bản văn. Nhưng Haribhadra, người hiệu đính, 
không tạo nó từ những ám chỉ này bởi vì hai bài kệ của nó được 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 9 


Nguyệt Xứng (Candrakirti, khoảng năm 600) trích dẫn trong quyền 
Arya-Samcayagatha. 

Không may, bản văn hiện tại của chúng ta không phải là bản văn 
nguyên tác. Nó đã bị sửa chữa lộn xộn vào thế kỷ thứ tám, dưới 
triều đại Pala Phật giáo, lúc ấy trị vì Bihar, Haribhadra, đại chuyên 
gia về Bát-nhã-ba-la-mật-đa, hoặc đã sắp xếp lại các bài kệ, hoặc 
có lẽ, chỉ chia thành các chương. Đáng tiếc các dịch giả Trung Hoa 
cũng không có được bản văn nguyên tác và chỉ tạo được một bản 
dịch trễ và không đáng tin cậy lắm từ bản duyệt lại của Haribhadra 
vào năm 1001 sau C. N. Nhưng chính các bài kệ, khác với sự sắp 
xếp của chúng, không thể thay đôi được nhiều bởi vì ngôn ngữ cô 
và vận luật của chúng chống lại những thay đổi nên tảng. Mặc dù 
sức lôi cuốn chút ít của bài thơ bốc hơi trong lời dịch, nhưng nó 
đến như là một lời tuyên bố của con người và quan hệ đến sinh 
mạng của Phật giáo Đại thừa giai đoạn đầu, đơn giản và thắng thắn, 
cốt tủy và trực tiếp. Không phải không tự nhiên, Bảo Hạnh (Ratna- 
guna) vẫn rất phô biến ở Tây Tạng, người ta thường thấy nó liên 
kết với hai tác phẩm khác có tính cách khuyến thiện, “Những Lời 
Nguyện của Phố Hiền” và “Tụng Văn Thù Sư Lợi Đạo Hạnh” (The 
Recitation of ManJusri's Attributes). 

Theo tôi thấy 41 bài kệ của hai chương đầu tạo nên Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa nguyên tác có thể trở về đến năm 100 trước C.N. mà tất 
cả những cái khác là những cái trau chuốt. Tôi đã đưa ra một giám 
định có phân tích ở một chỗ khác. Các chương này tạo thành một 
bản văn duy nhất là sự tái xuất hiện liên tục của điệp khúc “và đó 
là thực hành bát-nhã ba-la-mật” (eshã sa praj/fña-vara-paramitãya 
caryä) giữ lại với nhau và kết thúc bằng một kết luận thích hợp ở 
câu II 13. Sự thật nhan đề của tài liệu nguyên bản có thê là “hành 
(carya) Bát-nhã Ba-la-mật-đa,” y như ở Trung Hoa, bản văn Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa đầu tiên là 7¡ ao-hsing (Đạo hành), “hành Đạo,” 
trong một tập nhỏ (fascicle) và như trong ba bản dịch đầu tiên của 
Trung Hoa chương thứ nhất gọi là “hành (Đạo),” không phải, như 
bây giờ, “tu tập nhất thiết chủng trí.” 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 10 


Ở đầu kia có 52 bài kệ không có sự giống nhau nảo cả với Tám 
Ngàn Cầu (Ashta). Vì chính chúng là một luận tách rời, theo trật tự 
đảo ngược, bản về năm ba-la-mật dẫn đến bát-nhã ba-la-mật, và là 
phụ lục cho Bảo Hạnh (Rgs) hiện hữu, như vậy đem tổng số chương 
từ 28 đến 32. Phần còn lại, 33 bài kệ nữa của Bảo Hạnh không có 
mặt trong 7m Ngàn Câu (Ashta). Chúng liên hệ phần lớn là những 
tỉ dụ. 

Đặc biệt thích thú là những tỉ dụ ở Chương XX bản về chủ đề 
theo sau đặc biệt sâu xa khó hiểu: Nó là một trong những nét phân 
biệt nhất của một “Bồ-tát” rằng ngài có thê hoãn sự nhập Niết-bàn 
của mình để trợ giúp chúng sinh. Về mặt kỹ thuật, điều này được 
diễn đạt bằng cách nói rằng “ngài không nhận thức Biên tế của 
Thực tại (bhữa-kofi). Đã có lúc, “Biên tế của Thực tại” là một trong 
những từ đồng nghĩa tối nghĩa hơn của “Niết-bàn,” nhưng bây giờ 
vì do sự thay đối nghĩa nó trở thành đồng nhất với Niết-bàn của A- 
la-hán trong Tiểu thừa thấp kém khi phân biệt với Niết-bàn viên 
mãn và cứu cánh của một vị Phật. Truyền thống cũng đã biết “ba 
cửa giải thoát” — không, vô tướng, và vô nguyện - là ba loại thiền 
định đưa thắng đến Niết-bàn. Chương XX bây giờ cố gắng giải 
thích (các câu 370-§1trong ngoặc móc) làm sao người ta có thể tu 
tập những điều này mà không có tác dụng phụ không thể ham muốn 
của người từ bỏ thế gian bằng cách biến mất vào Niết-bàn Tiêu thừa 
căn bản là vị kỷ. Đa số độc giả sẽ thấy những tỉ dụ của Bảo Hạnh 
(Rgs) thuyết phục hơn sự hợp lý bề ngoài của 7ám Ngàn Câu 
(Ashta). 

Mặt khác, những mảnh miếng lớn của 7m Ngàn Câu không có 
trình bày trong 8đo Hạnh. Áng chừng chúng chiếm khoảng 240 
câu trong số 529 câu. Lý do tại sao chúng thất lạc không phải lúc 
nảo cũng rõ ràng. Hiển nhiên là một số vắng mặt bởi vì chúng đã 
được thêm vào Kinh sau khi Bảo Hạnh hoàn thành. Như tôi đã gợi 
ý ở chễ khác, đó là các chương từ XXIX đến chương XXXII, cũng 
như phần lớn của các chương XIH, XIX, đến chương XXXVIII, và 

v... Những cái khác có thể do không có sự co giãn của trí tưởng 
tượng tùy thuộc vào cách xử lý có tính cách thi ca, như là những 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 11 


cuộc thử thăm dò cái tâm Biết Tất Cả ở chương XII, những tạp văn 
ký sự không thay đổi về Chân Như ở chương XVI, hay đôi khi 
những liệt kê bằng văn xuôi những hành vi ác của Ma vương (Mara) 
ở các chương XI, XVH 328-32, và XXIV 416-21. Cũng hoàn toàn 
có thể là một vài phần của 8đo Hạnh có trễ hơn bản văn xuôi Tám 
Ngàn Cấu và các tác giả của chúng không nhằm tái sản xuất tất cả 
mọi điểm tranh luận, từng bước, mà băng lòng nhặt lẫy một câu ở 
chỗ này hay chỗ kia. 


Tám Noàn Câu (The Ashta) 


Bây giờ đến chính Kinh. Đầu tiên là nhan đề của nó. 
Astasähasrikä Prajñäpäramiä (viết tắt là Ashfa hay 4) có nghĩa là 
“Bát-nhã-ba-la-mật-đa trong Tám Ngàn Câu,” hay 4/oka (thi tiết 
hay câu thơ hoặc câu kệ). Chữ 57o&ø dùng đề chỉ một đơn vị 32 âm 
tiết (syllable). Thủ bản Cambridge Add 866 năm 1008 sau C.N. cho 
con số 4/okøz thực tế sau mỗi chương, và cộng lại với nhau một cách 
chính xác là 8.411. Những người theo đạo có khuynh hướng qui 
các thánh thư của họ cho sự hứng khởi của thần linh, và họ không 
thích nghĩ chúng như là sự tiếp nối những lời nói có tính cách lịch 
sử do những người có thê sai lầm nói ra. Những tín đồ trung thành 
ở Ấn Độ và thê giới Phật giáo thông thường giả định rằng tất cả các 
Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa đều là lời của Phật, được tóm lược ít 
nhiều theo cái hiểu của những người với nhiệt tâm và sự trưởng 
thành tỉnh thần của họ. Cái [Kinh] đầu tiên là 8.000 câu, hay đúng 
hơn là cái đến trước. Rồi nó được mở rộng thành 10.000, 18,000, 
25,000 và 100,000 câu (Sloka); và sau đó nó được rút lại thành 
2,500, 700, 500, 300 (Kinh Kim Cương), 150 và 25 (Tâm Kinh), và 
cuối cùng thành một âm tiết (“A”). Tất cả đều không có tên và có 
niên đại khoảng giữa các năm 50 và 700 sau C.N. 

Trong ngôn ngữ của nó, Kinh này hầu như là Phạn ngữ thuần 
túy. Niên đại sáng tác có thể bao hàm một khoảng thời gian nào đó 
với các bản dịch của Trung Hoa. Đầu tiên là “Kinh bát-nhã-ba-la- 
mật-đa về Hành Đạo” của Lokakshema vào năm 179 sau C.N. Vào 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 12 


thời đó, “kinh đã mang lây công thức căn bản duy trì trong Phạn 
ngữ, và không một chương nảo hoàn toàn bị bỏ ra ngoài.” Nhưng 
ngay cả khi điều đó phát triển qua một hay hai thể kỷ bởi vì nó chứa 
nhiều phân đoạn bị bỏ đi trong 8đo Hạnh (Ratnaguna) phản ảnh 
trạng thái sớm hơn của bản văn mà ngay cả phiên bản của 
Lokakshema cũng từ đó mà ra. Sau Lokakshema chúng ta có thể 
theo dõi sự phát triển thêm và những thay đổi của bản văn ở Trung 
Hoa qua tắm thế kỷ. Bản văn Phạn ngữ hiện thời mà chúng tôi dịch 
ở đây là bản văn của các thủ bản Pala có niên đại giữa các năm 
1000 và 1150 sau C.N. Chúng được xác định bởi bản dịch tiếng 
Tây Tạng (khoảng năm 850 sau C.N.) và phù hợp chặt chẽ với bản 
dịch tiếng Trung Hoa vào năm 985 sau C.N. của Danapala, và phù 
hợp đến một độ nào đó với một trong những bản dịch của Huyền 
Trang (Taisho 220 [4], khoảng năm 650 sau C.N.). Thực tế nỗ lực 
nhiều như thế đã được công hiến cho bộ kinh rất được tôn kính này 
mà bản văn của nó được thiết lập một cách khéo léo phi thường. Từ 
Ấn Độ chúng ta có những thủ bản xưa hơn bất kỳ một kinh Đại 
thừa nào khác. Ở Trung Hoa “nó là bản văn triết lý đầu tiên được 
dịch từ văn học Đại thừa sang tiếng Trung Hoa” và nó đã được dịch 
không ít hơn bảy lần. Lời cuối sách của bản dịch tiếng Tây Tạng 
trong Kanjur (Kinh tạng) cho thấy sự chăm sóc nó một cách ngoại 
lệ qua các thế kỷ bởi một vài cái tên vĩ đại nhất của các học giả Tây 
Tạng: — nó được dịch đầu tiên vào khoảng năm 850; rồi vào năm 
1020; rồi được đối chiếu với nhiều thủ bản và bình luận của Ấn Độ, 
và được duyệt lại vào các năm 1030, 1075 và 1500. 


Những Người Nói [Kinh| 


Các Kinh của Đại thừa là những cuộc đối thoại. Người ta phải 
biết những qui ước ở phía sau sự trình bày của chúng, bởi vì những 
gì là vẫn đề không chỉ là những gì được nói mà còn là ai nói. Trước 
tiên có ba trong những người được biết nhiều nhất trong các “đệ tử” 
của đức Phật lịch sử, thuật ngữ gọi là “hanh văn” (Srävaka, từ ngữ 
căn ýz có nghĩa là nghe), bởi vì các ngài ấy nghe giáo pháp trực 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 13 


tiếp từ miệng Phật. Các ngài ấy là Tu-bồ-đề (Subhũti), Xá-lợi-phất 
(Sariputra), và A-nan-đa (Ananda). 

Mà ngài Tu- bồ-đề nói ấy là chính đức Phật nói qua ngài ẫy. Ngài 
Tu-bồ-đề là một trong “tám mươi đại đệ tử” của truyền thống 
Trưởng Lão, là người xuất sắc vì sự tu tập tâm từ, hay lòng từ ái 
của ngài Ấy. Trong Phật giáo xưa kia, lông £z (maitrT) là một đức 
hạnh thứ yêu và tùy thuộc. Bây giờ nó mang tính cách Đại thừa nên 
đặt vị đại biểu của nó ở trên tất cả các đệ tử khác. Thêm nữa, Tu- 
bồ-đề đã được ca tụng vì ngài ấy là “đệ nhất trong những người An 
trụ,” (một cách thức ám chỉ ngài ấy tránh tất cả mọi xung đột bằng 
cách không tranh cãi gì cả,) và cũng vì tu tập quán các pháp là 
không. Ngài ấy là kênh chính qua đó sự hứng khởi của đức Phật 
truyền xuống. Thuyết ấy được tuyên bồ rõ ràng trong Bảo Hạnh ở 
12-4 ( Tám Ngàn Cứu Ï 4), và cũng trong Tđm Ngàn Cáu ở I 25, 
II 44. Ấy là Phật /c (anubhäva), "năng lực duy trì” của ngài 
(adhisthäna), hay như chúng ta có thể nói, “ân huệ” của ngài dẫn 
đến sự hiển lộ chánh pháp, hoặc qua lời nói của riêng ngải hay qua 
những người được khởi hứng như là miệng ngài. Đến lượt những 
người nảy có được lối vào sự tiết lộ do đời sống thánh thiện (phạm 
hạnh) và những tu tập tinh thần và thiền định của họ. Và trong Kinh 
nảy, Tu-bồ-đề là người quan trọng nhất trong những người đó. 

Mặt khác, ngài Xá-lợi-phất (Sãriputra) là đệ nhất trí tuệ trong 
hàng Trưởng lão. “Trí tuệ” ở đây là một từ chỉ “4-//-đgf-mađ” (Abhi- 
dharma) đã phát triển trong cộng đồng tăng-già khoảng ba thế kỷ 
sau khi Phật diệt độ. 4-/i-đ@/-ma, hay “thắng pháp,” là một hệ thống 
thiền định phân tích và xếp loại tất cả các quá trình và sự việc xảy 
ra trong thế giới duyên khởi có thể được cho là ảnh hưởng đến sự 
cứu độ. Bị điều này ám ảnh, Xá-lợi-phất bây giờ được miêu tả như 
là một người mù đối với Một Chân Lý Tối Hậu, người không có 
các căn, bỏ đi dự kiến của mình với sự tạp đa và nhị nguyên, và đối 
diện với nhất thê không dị biệt của tánh không. Đó chính là nội kiến 
của ngài ấy đối với sự vắng mặt của ngã trong tất cả các pháp duyên 
khởi bây giờ ngăn ngài ây không hiểu sự liên hệ của ngã với Chân 
Như Tuyệt Đối (như ở VIII 178-8§ của 7m Ngàn Câu). Đó là sự 


“â 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 14 


biện hộ về một cái thấy kém hơn mà ngài ấy hỏi những câu hỏi 
thường rôi rắm của mình, và ngài ấy không còn là vị “Phật thứ nhì” 
của truyền thông cô cũng đã biết ngài ây như là vị “thống soái của 
đạo tràng,” và vê ngài ây người ta nói răng “đúng là trưởng tử của 
một chuyền luân thánh vương như cha của ngài ấy đã làm, như vậy 
ông, Xá-lợi-phất, hãy chuyển bánh xe Pháp vô thượng (tức là dạy) 
một cách toàn hảo như ta làm.” 

Ngài 4-nan-đà (Ananda) nói tám lần. Ngài ấy là thị giá riêng 
của đức Phật trong ba mươi năm, và sự sùng mộ của ngài ây đối 
với con người của đức Phật đã là một ngạn ngữ. Ngài ây đã nghe 
tất cả những bài pháp của Phật. Kết quả ngài ây được biết như là 

“người giữ kho tàng Pháp,” và có điều thật kỳ diệu về trí nhớ dai 
của ngài ây và “người ta nói rằng ngài ấy có thể nhớ không sót một 
âm tiết trong 60.000 câu do đức Phật nói ra và ngài ấy có thể nói 
tám chữ khi một người thường nói một chữ.” Trong danh sách “các 
đại đệ tử,” ngài ây là người đệ nhất học nhiều (nghĩa đen: nghe 
nhiều, baju¿-srufa). Ngài ây cũng nổi tiếng vì đã tụng trước 499 vị 
A-la-hán tại “hội nghị” lần thứ nhất ở thành Vương xá (Rajagriha), 
xảy ra một năm sau khi Phật diệt độ, tất cả các Kinh, hay bản văn 
nói về Pháp, trong khi ngài Ưu-pa-li (Upali) tụng các bản văn về 
Giới luật (Vinaya), tức là kỷ luật của tu viện. Trong 7Tỉm Ngàn Cđu 
(Ashta) có hai dịp ngài A-nan-đà chứng thực Kinh Bát-nhã-ba-la- 
mật-đa được đức Phật đặc biệt trao phó cho mình. 

Thêm vào đây, ba đệ tử khác có ngài Phú-lâu-na (Pũrna) trong 
Tám Ngàn Câu ở I 20, 24, II 40 và XVI 319. Các nhân vật kịch 
(dramafis personae) khác là ngài Di-lặc (Maitreya), vị Phật vị lai, 
và Thích-đề (Sakra), hay Thích Đề Hoàn Nhân. 

Ngài Di-lặc nói hai lân — ở VI 135-54 và XIX 359-60. Lần thứ 
nhất ngài ấy giải thích một vấn đề siêu hình quá tối nghĩa về sự 
chuyền công đức, và lần thứ nhì khi ngài ấy được nài nĩ làm chứng 
vì ngài ây đã có sẵn kinh nghiệm trực tiếp vấn đề. 

Sự xử lý của Phật giáo về các thần (deva) của bà-la-môn được 
quản theo hai cách: — một là nhắn mạnh sự thấp kém của các thần 


1 Samyutta Nikayg viii 7. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 15 


này trong mọi cách so với đức Phật, và mặt khác là thuyết phục 
rằng về mặt lý trí họ không đặt biệt sáng sủa, kết quả họ sống với 
nhau quá hạnh phúc và trường thọ. Họ là bản sao của “những người 
bắt tử” của Hy Lạp, và có 27 loại, phân bủa trong “ba giới”: sáu ở 
dục giới, mười bảy ở sắc giới và bốn ở vô sắc giới. Các thần hiện 
hình trong các Kinh là những thần ở dục giới, những ưa thích nhục 
dục và ngay cả những ẩn ức tình dục khiến họ cảm thấy sự gần gũi 
nào đó với loài người. Thấp nhất là “Bốn Đại Thiên Vương” hay 
“Những Thần Hộ Vệ Thế Gian,” và thấp thứ nhì là “các thần ở cõi 
trời Ba mươi ba,” và thần cai quản là Đế-thích, vị thần chiến tranh 
xưa của những người Aryan xâm lược, mà trong các bản văn Phật 
giáo, thần này thường được gọi là Thích-đề (SŠraka), chúa tế của các 
thần (devãnãm indira), và thường được nói đến như là Kiêu-thi-ca 
(Kauá¡ika) bởi vì thần là thần thủ hộ bộ tộc bà-la-môn Ku$¡ka. Thần 
và đoàn tùy tùng sống trên đỉnh núi Tu-di (Sumeru), ở một nơi gọi 
là Vaijayanta (XI 236-37) từ đó các thần có thê khước từ sự xâm 
nhập kẻ thù dị giáo của họ, các A-tu-la (IH 72), và ở đó có một sảnh 
đường hội họp không lô gọi là Sudharma (Tám Ngàn Câu, IV 94- 
95) và bao quanh là những công viên, những cây thần kỳ, và những 
con voi kỳ diệu. Ở cõi trời này mẹ của Phật đã được tái sinh trong 
một lần, và Phật đã lên đó để giảng A-tì-đạt-ma cho mẹ ngài. Thích- 
đề là người đối thoại rất thường xuyên trong các Kinh Phật giáo tất 
cả mọi loại, nhưng thần ý thức tính tế về những khuyết điểm có tính 
cách lý trí của mình. Ở 7ám Ngàn Câu (XXIII 415), thần thừa nhận 
rằng “Tôi hoàn toàn không thể nói được điều gì liên quan đến chủ 
đề của các vị Bô-tát.” Bởi vì khi thần nói nghĩa mình nói là như thế 
và khi được Phật khởi hứng (7m Ngàn Câu, XXIII 414, XXVI 
438), nhưng thần rất thường xuyên phản ảnh sự bối rối của những 
người chưa tiến bộ xa lắm. 


Sự Liên Hệ với Văn Học Có Trước 


Trong chính câu đầu tiên, bản văn tuyên bố là một Kinh theo 
kiểu truyền thống. “Như vây tôi nghe một thời” — chữ “tôi” ở đây 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 16 


là A-nan-đà, người được cho là đã tụng lại Kinh này chắng bao lâu 
sau khi Phật nhập Niết-bàn. Dĩ nhiên đó là chuyện tưởng tượng 
sùng đạo đã không ngăn những người khác khỏi quở trách các tác 
giả của những Kinh này vì họ chỉ là những “thi sĩ.” Đây là ám chỉ 
câu nói nối tiếng trong các kinh của những trường phái cũ tương 
phản với sự bịa đặt mới “các thi sĩ” hay “các tiêu thuyết gia” như 
chúng ta có thể nói, với “các Kinh do chính Như Lai đã dạy, ý nghĩa 
thâm sâu, siêu thế gian, với tánh không làm thông điệp." Người ta 
nói bối cảnh của các bài pháp là gần thành Vương xá (Rajagriha), 
trên núi Linh Thứu, Grdhrakita-parvata, một khu vực đặc biệt 
hoang vắng, toàn bộ là đá và không khí rỗng không. Vả lại địa 
phương này rõ ràng không có lịch sử. Các trường phải hiện đại vẫn 
không đồng ý về nơi phát sinh của Bá/-nhã-ba-la-mậf-ấa. Một vài 
người tìm nó ở Nam Dravidian, một vài người tìm ở phía Tây bắc, 
và một vài người tìm ở Decan. Nhưng không ai tìm nó trên Ngọn 
Linh Thứu ở Magadha (Ma-kiệt-đà), miền đất trung tâm của chế độ 
tôn giáo cũ. 

Những trích dẫn trực tiếp từ những kinh có trước thì rất hiếm. 
Có tầm quan trọng lớn là một trích dẫn trong Tám Ngàn Cấu, L 8-9 
( Bảo Hạnh L7) nói về du sĩ Srenika (Tiên Ni). Nó cung cấp cho 
chúng ta mắt xích kết nối sự tiết lộ mới với sự. tiết lộ cũ, và cho 
thấy rằng Bát-nhã-ba-la-mật-đa tiếp tục một truyền thông bên trong 
cộng đồng có nghĩa là để lại chỗ cho Chân Như Tuyệt Đối nơi con 
n8ười, và xem sự truy cầu là một cuộc săn tìm chân ngã, và là một 
cô găng chứng ngộ, hay khải thị, Như Lai trong tâm mình. Hai trích 
dẫn nữa thì không dấu vết, nhưng phần lớn trở về với các kinh của 
Trưởng Lão bộ. Chúng xuất hiện trong 7ớm Ngàn Câu, ở XI 246 
và XII 256. Trích dẫn thứ ba, ở IV 94, về Pháp thân, hiển nhiên là 
một sự thêm vào bản văn về sau này và phải đối chiếu với một kinh 
Đại thừa nào đó. Trong các trường hợp khác, chúng tôi không chắc 
rằng chúng tôi phải nói đến những trích dẫn từ văn học thực tế của 
Trưởng Lão bộ, hay chỉ với những chỗ thông thường được ấp ủ 
trong giới Đại thừa. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 17 


Những ngữ cú truyền thống đồng vai trò phần lớn trong văn học 
khẩu truyền, chăng hạn, những ngữ cú rập khuôn tính ra khoảng 
một phần ba tổng số mà Etienne Lamotte đã góp nhặt được một SỐ 
những ngữ cú như thế, và tôi dùng cơ hội này để lôi kéo sự chú ý 
tới một số nữa. Đa số chúng là những ngữ cú đồng nghĩa mà thường 
khó tái tạo trong Anh ngữ, nhưng vào lúc đó chúng được đánh giá 
cao vì cung cấp một mùi vị truyền thống cho những người quen 
thuộc với các Kinh Nikãya và A-hàm và là những cách phát biểu 
có nghiên cứu kỹ lưỡng những ý tưởng như “dũng cảm,” “vô úy,” 

“thờ phụng,” hay “học,” hay những công thức cho những món quà 
công kềnh hay những trận động đất, v.v.. 

Hơn nữa, những nhân vật thân thoại là những nhân vật của các 
Kinh cũ của Trưởng Lão bộ: — tức là, bốn Thần Bảo Hộ Thế Gian 
(II 33, XXIII 414), Thích-đề và tùy tùng của thần (xem ở trên), và 
các thần ở Đâu-suất (Tushita) (XIV 285, XXVII 459); Di-lặc 
(cũng ở VIII 199, IX 200, XIV 28, XXXII 529) và Nhiên Đăng 
(Dipankara) (II 48, XIX 368-69), Ma vương (Mara) và nhóm của y 
(HI 9), dạ-xoa (yashas) (II 38) và nhiều loại thần khác nhau từ đền 
thờ vạn thần của Ân-độ giáo. Và Kim Cương Thủ (Vajrapami) ở 
câu XVII 333 là đại dạ-xoa “với lưỡi tầm sét trong tay” là một loại 
thần bảo vệ của đức Phật và quen thuộc đối với chúng ta từ những 
hình tượng điêu khắc và đắp nổi như là người theo Phật để quấy 
rầy những người tâm bị phân tán của ngài bằng chiếc chảy kim 
cương (vajra); nhưng thần không phải là vị Bồ-tát Đại thừa có cùng 
tên thuộc gia đình Như Lai A-súc (Akshobhya: Bất Động) là những 
trao phó sau này, và như vậy những thần ấy thuộc về câu chuyện 
Tất-đà-ba-luân (Sadäprarudita) (ví dụ XXX 481). Cũng như những 
ám chỉ có fính cách lịch sử và địa lý tất cả đều chỉ những thứ quen 
thuộc từ các kinh của Trưởng Lão bộ: — các vua Tần-bả-sa-la 
(Bimbisara) và Ba-tư-nặc (Prasenajit) và các bộ tộc Licchavi và 
Sakya (III 78); các đại đệ tử ở II 40; thị trấn Dipavatti (II 48) cũng 
như châu Diêm-phù-đề (Jambudhvipa) và núi Tu-di (Sumeru). 


Các Đề Mục và Cách Xử Lý 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 18 


Sự giám định các đề mục chính đã được cho trong phần Phụ Lục. 
Dĩ nhiên, nên nhớ răng các nội dung của Kinh không có cùng niên 
đại. Chắng hạn có rất trễ là các chương XXX và XXXI mà thực ra 
là một câu chuyện nêu gương đạo đức (avađãna) nhét vào ở cuối 
chuyện. Huyền Trang (Hsũan-tsang, 650 sau C.N.) đã loại bỏ nó 
trọn vẹn khỏi 7m Ngàn Cấu và cho nó vào phụ lục của phiên bản 
100.000 câu. Câu chuyện này trải qua thời gian đã bị biến đổi rất 
nhiều hơn bất cứ phần nào của Kinh. Thực tế, những sự sắp xếp lại 
và những nhỏi nhét thuyết giảng xảy ra đã làm tối nghĩa chủ ý 
nguyên tác của câu chuyện [Bồ- tát] Hay Khóc, làm hỏng một cách 
nghiêm trọng sự trong sáng và diễn biến, và phá hủy nhiều giá trị 
văn chương và phẩm chất bi tráng của nó. Trong các phiên bản sớm 
hơn, đơn giản là câu chuyện về cuộc hành trình có tính biểu tượng 
của vị Bồ-tát tìm Bát-nhã-ba-la-mật-đa, và Hay Khóc là một hình 
ảnh thánh anh hùng kiêu mẫu thuộc loại mà Joseph Campell đã có 
thể miêu tả trong quyên #ero with a Thousand Faces [Anh Hùng 
Ngàn Mặt] (1949) của ông — theo sau một cú “Gọi” là một cuộc 
hành trình, một cuộc đánh nhau với kẻ thù rất nhiều quyên lực, 
những trợ giúp từ những tác nhân siêu nhiên và những hình ảnh nữ 
nhân, và cuối cùng, sự truy cầu anh hùng hoàn tất, ông ta thâm nhập, 
có những người tùy tùng đi theo, đến nguôn trí tuệ và trở về với bội 
tinh của mình. 

Nhưng ngay cả trong những phần giáo lý trang nghiêm hơn cũng 
có nhiều phát triển. Chỉ ra một cách ngăn gọn một vài tiêu chuẩn 
cho người ta khám phá những lưu truyền về sau trong Bát-nhã-ba- 
la-mật-đa có thể là hữu dụng. Những gì chúng tôi tìm thấy trong 
các tầng lớp sau này là 1) sự gia tăng bộ phái, với tất cả thù hẳn, 
chửi mắng, và những cuộc bút chiến, mà nó ám chỉ; 2) gia tăng tính 
cách học giả và sự nhỏi nhét càng lúc càng dài hơn các liệt kê Thắng 
pháp (Abhidharma); 3) phát triên nhắn mạnh về kỹ năng kỹ xảo, và 
vê những phụ trợ như Lời Nguyện của Bồ-tát và bốn phương tiện 
cải hóa (bốn nhiếp pháp), và những, diễn biến luận lý của nó, như 
phân biệt giữa chân lý tạm thời và tối hậu; 4) gia tăng quan tâm về 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 19 


Phật giáo tín ngưỡng, với những vị Phật và Bồ-tát cõi trời và các 
cõi Phật; 5) một khuynh hướng dài dòng văn tự, lặp đi lặp lại và 
trau chuốt; 6) những thương tiếc về sự suy đổi của Pháp (Dharma); 
7) sự phơi bày ân nghĩa càng lúc càng thường xuyên hơn khiến cho 
nghĩa của nguyên tác càng lúc càng trở nên u tối; 8) bất cứ ám chỉ 
nào về Pháp thân của Phật cũng khác biệt với một hạn từ chỉ sự kết 
tập những giáo lý của ngài; 9) một giáo lý càng lúc càng nhiều chi 
tiết về các địa (bhữmi) trong sự nghiệp của một Bồ-tát. 


Bản dịch Anh ngữ 


Bản dịch The PerƒecHon oƒ Wisdom In Fieht Thousand Lines 
(Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tám Ngàn Câu) này hoàn tất vào năm 1951, 
và được hội Asiatic Society ở Calcutta xuất bản lần đầu tiên vào 
năm 1958, số 284, hay 1578 trong Bibliotheca Indica. (Người ta 
nói nó đã được 1n lại vào năm 1970, nhưng không một bản In lại 
nào đến tay tôi). Nhiều đính chính đã được đưa vào trong ấn bản 
hiện tại này. [Độc giả] có thể thấy các chủ ý của tôi trong Lời Nói 
Đầu đầu tiên mà tôi cho ¡n lại ở đây. 

“Đọc một bản trực dịch, chữ đối chữ, của Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
thì chán, và thực tế không ai có thê hiểu được nếu không có nguyên 
tác Phạn ngữ ở ngay trước mặt. Nếu từng có trường hợp nào văn tự 
giết chết tinh thần, thì đây là trường hợp đó. Kinh có nghĩa là để 
nhớ, bản dịch có nghĩa là để đọc. Những sự lặp đi lặp lại dài câu, 
những ngữ cú rập khuôn, và sự chồng chất những từ đồng nghĩa là 
sự trợ giúp to lớn cho trí nhớ, nhưng chúng gây khó chịu và làm 
phân tâm độc giả hiện đại, và làm tối nghĩa bản văn. Bản dịch này 
nhăm mục đích đem lại nghĩa của Kinh, thường với sự trợ giúp từ 
lời bình luận của Haribhadra, và nó vừa gần gũi với bản văn vừa có 
thê hiểu được. Sự tái tạo các qui ước văn chương và những đặc biệt 
của bút pháp trong việc chọn lựa cách diễn đạt của Phạn ngữ Phật 
giáo không phải là một trong các mục đích của tôi. Nó chỉ có chút 
ít, hay không có gì cả, giá trị đối với các học giả, và làm bối rối 
những độc giả phố thông.” 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 20 


Trong một đoạn văn, ví dụ ở XII 256-72, sự tìm hiểu làm sao 
Phật biết tâm của chúng sinh thì hoàn toàn không thể hiểu được 
trong Kinh văn. Vì thế, tôi tự do thêm vào những lời bình từ 
Abhisamayalankaraloka (Hiện Chứng Trang Nghiêm Luận Thích) 
của Haribhardra. 

Về các chữ viết tắt, “ ” hoặc chỉ sự liệt kê các pháp hOặC 

những thứ khác, hoặc đột dãy các từ đông nghĩa. “Sắc, v.v...” có 
nghĩa là “sắc, thọ, tưởng, hành và thức,” và có thê dịch hay hơn là 
“năm uẫn”. Ở XX 376, 378 “tín, v.v...” ám chỉ năm đức hạnh chính, 
ví dụ tin, tinh tắn, niệm, định và tuệ; cũng như ở XX 378 “từ, v. Yu, vn 
chỉ bốn tâm vô lượng “từ, bi, hỷ, và xả. Ở III 62 “hoa, v.v.. ấm 
chỉ sự liệt kê các vật bồ thí như thấy ở II 57; và “nhận lẫy”, v. Y‹, 
ở III 56 đã nói đầy đủ ở XXII 398 và ở chỗ khác. “Tên, v.v...” ở 
XXYVII 449, 452 thay cho “tên, bộ tộc, quyền lực, hình và một: 
như ở XXVII 49. Ở II 35 ba đoạn “v.v..., cho na khi chúng ta đến” 
là những phần của nguyên văn, trong khi “v.v..., đến” là của riêng 
tôi. Tôi rõ rằng cả quyết rằng độc giả sẽ xem thà, văn Phạn ngữ. 

Bản dịch Verses on the Perƒfection oƒ Wisdom (Những Bài Kệ về 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa) của tôi đặt căn bản trên bản văn Ra/guna 
(Bảo Hạnh) (BIbiotheca Buddhica) của E. Obermiller, như đã được 
tôi đính chính trên mdo-lramian Repriní (V, 1960) và trong Tndaïo- 
lranian Journal IV, 1960, các trang 37-48, của Ciáo sư. E. 
Edgerton trong „a7o-Iranian V, 1961, các trang 1-18 và của T.s. R. 
O. Meisezal trong Óziens 17, 1964, 289-301. Tôi đã thêm đầu đề 
cho các đoạn, nhưng độc giả nên nhớ rằng chúng không tạo thành 
bắt cứ phần nào cho bản văn. Lời dịch hai chương đầu đầu tiên xuất 
hiện trong tạp chí The Middle Way (Trung Đạo) XXXII 4, 1958, 
các trang 136-41, và tôi đã theo một thứ vần điệu cho nó. Toản bộ 
phần còn lại là trực dịch, và nói chung sự phân chia các câu tương 
ứng với sự phân chia của nguyên tác. Toàn bộ bản dịch được hội 
International Academy ofIndian Culture, ở New Deli, xuất bản lần 
đầu tiên vào năm 1962 trong 4sian Studies, phần 1, được Giáo sư 
Raghu Vira hiệu đính, các trang 126-78, và những bản in thêm 
riêng có kỳ hạn khả dụng của Luzac & Co. ở Luân-đôn. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 21 


Những Trợ giúp Nghiên cứu Kinh 


Không có luận thích, những bản văn thâm sâu này khó mà hiểu 
được, và không một người Ấn độ nào từng thử làm thế. [Luận thích] 
hay nhất, 4bhisamayälankaraloka (Hiện Chứng Trang Nghiêm 
Luận Thích), của Haribhadra, do Ù. Wogihara hiệu đính vào những 
năm 1932-35. Đến bây giờ nó chưa được dịch, nhưng đã hướng dẫn 
tôi giải thích trong nhiều địp. Ba luận thích Ấn độ về Bđo Tạng 
được bảo tồn trong các bản dịch Tây tạng, nhưng tôi không tham 
khảo các luận đó. Về thuật ngữ thì quyển The Boddhisatva 
Doctrine in Buddhist Sanskrit Literafure (Giáo Pháp Bồ-tát trong 
Văn Học Phạn Ngữ Phật Giáo), 1932, của Har Dayal, được nhà 
Banarsidass In lại ở. Ấn độ vảo năm 1970, là hữu dụng nhất. Về bối 
cảnh triết học, quyên #udhist T houghi in India (Tư Tưởng Phật 
Giáo ở Án Độ), 1962 của tôi là giám định cập thời nhất. Pho sách 
nguồn gốc có giá trị nhất đối với các bản văn Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa là bộ Luận Đại Trí Đó của Long Thọ (Nagarjuna), chỉ được bảo 
tồn trong bản dịch chữ Hán và một phần được dịch sang tiếng Pháp 
do Etienne Lamotte thực hiện với nhan đề Le Traité de la grand 
verfu de sagesse, 3 tập, 1944, 1949, và 1970. 

Niruktipratisamvid, hay kiến thức về ngôn ngữ, như được ban 
cho theo truyền thống là một trong những đặc tính của một Bồ-tát 
hữu hiệu. Những người nói tiếng Anh muốn thăm dò những thâm 
huyền lý trí của Phật giáo Đại thừa hiện tại phải có năm vững hai 
ngôn ngữ: tiếng Phạn (Sanskrit) và tiếng Pháp. Về ngôn ngữ thứ 
nhất, dĩ nhiên nó không phải là hoàn toàn bắt buộc, nhưng chắc 
chăn nó trợ giúp đề có được ít nhất một ý niệm nào đó về các từ 
Phạn ngữ được cầu tạo như thế nảo. Tôi sẽ cho một thí dụ khá rõ 
ràng minh họa Phật giáo Báí-nhã Ba-la-mậáf-đa không phải là một 
tôn giáo thích hợp cho những người không có trí não. 

Những nghị luận ở chương XVI về Suchness (Chân như) và 
Tathagata (Như Lai) không thê hoán đổi vị trí cho nhau trong Anh 
ngữ và những người có ý thức nào đó về bối cảnh Phạn ngữ thâm 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 22 


định nó tốt hơn. Về Suchness (Như Tính hay Chân Như) là /2/ha- 
£ã, nghĩa là, ratha = như, cộng với /ã, đề chỉ một danh từ trừu tượng. 
Một biến thể là /z/ha-rvã, “Thusness” (Như thế). Nhận một cái gì 
đó trong Suchness (Như tính) của nó là nhận nó như là nó, nghĩa là, 
không thêm hay bớt nó một cái gì. Hơn nữa, /a/hä-gara là một danh 
hiệu của đức Phật. Chữ này có thể được cấu tạo như tathä-gafa, 
“như thế đi,” hay /zfhã-ãgaía, “như thế đến,” nghĩa là đến hay đi 
như những vị Phật khác đến hay đi. Nhưng ở đây là sự khó khăn, 
giống như nhiều thuật ngữ Phật giáo khác, 7a/hãgaứa rất có thể là 
Phạn ngữ hóa của một từ Prakit.7 Y như /z/haíã chỉ chân thực tại 
một cách tổng quát, như vậy một từ đã phát triển thành “Tathagata” 
chỉ chân tự kỷ, chân thực tại trong con người, loại người mà giáo 
pháp Phật giáo cô găng tạo ra, một vị Phật, một Như Lai (Thatä- 
gata), “người đã đến chân Đạo,” hay “người đã đi đến đó,” nghĩa 
là đến giải thoát, chân mục tiêu của người ấy. 


Kết luận 


Trong Lời Nói Đầu này tôi tự bằng lòng với sự miêu tả các kinh 
thư mà chúng tôi đặt trước công chúng như là những tài liệu văn 
học, liên hệ chúng với những tài liệu văn học khác có thê góp phần 
vào sự hiểu biết. Nếu đã có chỗ cho nó, người ta cũng có thể viết 
về bối cảnh chung của chúng theo lập trường lịch sử fư tưởng, và 
cho thấy những yếu tố gì kết hợp để thay đổi bộ mặt Phật giáo 
vào lúc bắt đầu của kỷ nguyên Ki-tô giáo. 

Cuối cùng, người ta cũng có thể xử lý chúng như là những tài 
liệu tâm linh vẫn còn có khả năng giải phóng các nội kiến tâm linh 
nơi những người tách rời với các tác giả của nguyên tác bởi hai 
ngàn năm và những dị biệt to lớn về văn hóa trí thức và vật chất. 
Tuy nhiên, có một sự phi lý nào đó về cách giải thích các vẫn đề 
tỉnh thần bằng những hạn từ trừu tượng và chung chung, vì mọi sự 
vật tùy thuộc vào những điều kiện cụ thể và những người thực tế 


? Sam-s-krta: nhân tạo, hợp với các luật của các nhà ngữ pháp. Pra-krtg: tự nhiên, ngôn ngữ 
của con người. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 23 


và hoàn cảnh của họ. Một vài người sẽ xem nền văn học này khá 
kỳ lạ và ngoại lai, và có thể mong muốn một cái gì đó giản dị và 
gần gũi hơn. Tôi hy vọng họ sẽ cho phép tôi bẻ vặn lại bằng một 
nhận định rất thân cận với tôi đối với các học sinh của tôi ở 
Berkeley. Có người đã hỏi rằng Phật giáo nên làm gì để trở nên dễ 
chấp nhận hơn đối với người Mỹ, tôi thường mỉm cười chỉ ra một 
vài nhượng bộ mà có lẽ người ta có thể làm một cách kính trọng 
đối với những khuynh hướng bênh vực nữ quyên, dân chủ, chủ 
nghĩa khoái lạc, xu hướng cô sơ và phản trí thức của xã hội Mỹ. Dù 
cho cuối cùng tôi hằng khôi phục tính thần và nhắc nhở thính giả 
của tôi rằng vẫn đề Pháp tự điều chỉnh nó để trở nên thích nghi hơn 
với người Mỹ thì chăng có chi nhiều, mà là người Mỹ tự thay đổi 
và chuyền hóa họ đủ đề trở nên thích nghi hơn với Phật Thế Tôn.? 


bá, 


3 Cùng với Lời Nói Đầu này dịch giả Anh ngữ, Giáo sư Edward Conze, có cho nhiều chú thích. 
Nhưng hầu hết các chú thích ấy chú ý nhiều đến công tác dịch thuật bản văn mà không cho 
thêm các thông tin về ý nghĩa của bản văn nên người dịch đã lược bỏ không dịch, vì những 
chú thích ấy không giúp cho độc giả hiểu bản văn hơn. ND. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 24 


BÁT-NHÀ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
KẸ BẢO HẠNH TẠNG 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 25 


MỤC LỤC 


Chương ÏI 

1. Khuyến dụ sơ khởi 

2-4. Nguồn thầm quyên của Tu-bồ-đề 
5-15. Những lời dạy căn bản 

16-21. Định nghĩa ba hạn từ cốt yếu 
22-28. Bản tính siêu việt của các Bồ-tát 


Chương II 

1-3. Các Bồ-tát trụ ở đâu 

4-8. Các Bồ-tát tu luyện ở đâu 
9-12. Những sự kiện hiện hữu 
13. Kết luận 


Chương HII 

1-4. Công đức phát xuất từ Bát-nhã Ba-la-mật 
5-6. Bát-nhã Ba-la-mật một đại tri thức 

7-8. Bát-nhã Ba-la-mật và Năm Ba-la-mật kia 


Chương IV 

1-2. Giá trị tương đối của Xá-lợi và Bát-nhã Ba-la-mật 
3-4. Tỉ dụ Ngọc như ý 

5. Bát-nhã Ba-la-mật và Các Ba-la-mật khác 

6-7. Tỉ dụ Bóng tối 


Chương V 

1-2. Bát-nhã Ba-la-mật giả và thực 

3-4. Bát-nhã Ba-la-mật vĩ đại hơn bât cứ món quà tỉnh thân nảo 
khác 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 26 


5-8. Tầm quan trọng của tâm bồ-đề 
9. Mặt trời và con đom đóm 


Chương VỊ 

1. Công đức vô thượng của hồi hướng và hoan hỉ 
2-4. Tầm cỡ của hoan hỉ 

5-9. Chuyển đúng và sai 


Chương VH 

1-2. Bát-nhã Ba-la-mật hướng dẫn các Ba-la-mật kia 
3-4. Thái độ đối với Pháp và đối với Ngã 

5-7. Tin Bát-nhã Ba-la-mật 


Chương VII 
1-4. Nghĩa của tịnh 


Chương IX 
1-2. Tịnh viên tròn 


Chương X 

1-2. Những phẩm chất xứng đáng với Bát-nhã Ba-la-mật 
3-4. Tỉ dụ ngôi làng 

5-6. Tỉ dụ đại dương 

7. Tỉ dụ mùa xuân 

§. Tỉ dụ người đàn bà mang thai 

9-10. Làm sao trụ trong Bát-nhã Ba-la-mật 


Chương XI 

1. Chủ đề 

2-3. Những chướng ngại khác nhau 

4-5. Con đường Bỏ-tát và con đường Thanh văn 
6-7. Thêm chướng ngại 

8-10. Hành vi của ma và trợ giúp của Phật 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 27 


Chương XII 

1-2. Bát-nhã Ba-la-mật Mẹ của chư Phật 
3-5. Như Lai biết thế gian bằng cách nảo 
6-7. Những tỉ dụ về Phật 

8-9. Cái Thấy Pháp của Như Lai 


Chương XIII 
1-2. Tỉ dụ vua và các quan 


Chương XIV 

1. Bồ-tát và giác ngộ 
2-4. Tỉ dụ con tàu 
5-6. Tỉ dụ cái bình 
7-8. Tỉ dụ hai con tàu 
9-10. Tỉ dụ người giả 


Chương XV 

1-2. Người mới tu và thiện tri thức 

3-6. Bồ-tát giúp chúng sinh như thế nảo 

7-8. Bát-nhã Ba-la-mật và sự mâu thuẫn với thế gian 


Chương XVỊ 

1-2. Về Chân như 

3-5. Bát-nhã và phương tiện thiện xảo 

6. Thái độ đáng ham muốn đối với những bậc khác 


Chương XVH 
1. Chủ đê x. 
2-7. Những phâm tính của Bô-tát bât thôi chuyên 


Chương XVIH 
1-2. Những trạm dừng thâm sâu 
3.Tï dụ người đàn bả 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 28 


4-6. Quán xét công đức 
7-8. Không tăng hay giảm 


Chương XIX 

1-2. Tùy thuộc phát sinh và tỉ dụ cái đèn 
3-4. Tỉ dụ hạt và quả 

5. Tỉ dụ những giọt nước 

6-7. Nghĩa của không 

8. Thái độ đối với những nơi có thê gây sợ 


Chương XX 

1. Ba cửa giải thoát và Phật pháp 

2-4. Tỉ dụ người anh hùng 

5-7. Tỉ dụ đại thiên thế giới 

§. Tỉ dụ con chim bay 

9-10. Tỉ dụ người bắn cung 

11-12. Tỉ dụ kỳ tích song đôi 

13-14. Tỉ dụ những cái dù 

15-16. Tỉ dụ thương nhân và hòn đảo ngọc 
17-18. Tỉ dụ thương nhân và cuộc hành trình 
19-20. Vị Bồ-tát bất định 

21. Các cửa giải thoát và địa bất thối chuyên 
22-24. Những dấu hiệu bất thối chuyền. 


Chương XXI 
1-3. Kiêu mạn và những hành vi khác của Ma vương 
4-8. Những lôi lâm liên quan với không châp trước 


Chương XXII 

1-4. Thiện tri thức và các Ba-la-mật 

5-7. Uế và tịnh 

S-9. Công đức vô thượng của Bát-nhã ba-la-mật 
10-11. Bi tâm và Bảt-nhã Ba-la-mật 

12-13. Tỉ dụ viên ngọc có giá trị lớn 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 29 


Chương XXIH 
1-2. Địa vị thượng đăng của các Bô-tát 
3-4. Tỉ dụ vua và thái tử đăng quan 


Chương XXIV 

1-2. Ma vương hoảng hốt và bị đánh bại như thế nào 
3-4. Cái gì khiến Ma vương băng lòng 

5-6. Sự kiêu mạn và sám hối của Bồ-tát 


Chương XXV 

1-3. Bồ-tát được huấn luyện như thế nảo 

4-5. Bát-nhã Ba-la-mật hiểu tất cả các Ba-la-mật 
6. Bồ-tát và Thanh văn 


Chương XXYVI 

1-3. Hoan hỉ và Bát-nhã Ba-la-mật 
4. Tỉ dụ không gian và bầu trời 

5-6. Tỉ dụ người do huyền hóa tạo ra 
7. Tỉ dụ những huyền hóa của Phật 
§. Tỉ dụ cái máy 


Chương XXVH 

1. Vị Bồ-tát đáng kính 

2-3. Ma vương không có sức chống lại một số Bỏ-tát 
4-5. Thái độ đúng đối với Chân như 

6-7. Vị Bồ-tát trụ vô thượng 

S-9, Làm sao và tại sao nên trụ nơi tánh không 


Chương XXVIH 

1. AI tu luyện trong Bát-nhã Ba-la-mật tu luyện trong cảnh giới 
Phật 

2-6. Tính vô tận của Bát-nhã Ba-la-mật 

7. Tùy thuộc Phát sinh 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 30 


Chương XXIX 
1-10. Thiền định Ba-la-mật 
11-14. Tình tân Ba-la-mật 


Chương XXX 
1-7. Tĩnh tân Ba-la-mật, tiêp theo 
8-14. Nhẫn nhục Ba-la-mật 


Chương XXXI 
I-8. Trì giới Ba-la-mật 
9-18. Bô thí Ba-la-mật 


Chương XXXH 
1-5. Phân thưởng của sáu Ba-la-mật 
6. Kêt luận 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 31 
Kính lễ chư Phật và chư Bồ-tát! 


Nhân đó đức Thể tôn, để bốn chúng được vui lòng, và đề làm 
cho bát-nhã ba-la-mật này sáng tỏ hơn, lúc ây đã dạy các bài kệ 
sau đây: 


Chương ÏI 


Khuyến dụ Sơ khởi 
1. Hãy tận lực gọi lên từ ái, kính trọng và tin tưởng! 
Hãy tẩy sạch cầu uế chướng ngại, và tất cả những vết nhơl 
Hãy lắng nghe Bát-nhã Ba-la-mật của chư Phật hiền từ, 
Đã dạy vì hạnh phúc thế gian, vì những tâm hồn anh dũng! 


Nguôn Thẩm quyên của Tu-bô-để [4]! 

2. Tất cả những con sông trên Đảo Táo Hồng” này, 
Làm cho hoa, quả, cỏ và cây phát triển, 
Tất cả đến từ sức mạnh của Long vương, 
Từ thần lực của Long vương ở hồ A-na-bà-đạp-đa.5 

3. Cũng vậy, bất cứ Pháp nảo các đệ tử của bậc Chiến Thăng” 
thiết lập 
Bắt cứ điều gì họ dạy, bất cứ điều gì khéo léo giải thích — 
Về việc làm thánh linh dẫn dắt cũng đến cực lạc viên mãn, 
Cũng là quả của việc làm này — là hành động của Như Lai. 

4. Về bất cứ điều gì bậc Chiến Thắng đã dạy, dẫn đến Pháp 
Đệ tử của Ngài, nếu chân thực, đã được giáo huấn tốt. 


* Những con số trong ngoặc móc chỉ số trang tương ứng của ấn bản Tám Ngàn Câu (Ashta) 
của R. Mitra. 

5 Chỉ Ấn Độ. 

5 Theo thần thoại Ấn Độ, mưa là việc làm của các Rồng (Naga) sống ở những hồ, ao, v.v... 
Anopdtopta (A-na-bà-đạp-đa) là hình thức tiếng Prakit, dùng trong bản văn này, của từ 
Anavatdpta trong tiếng Sanskrit (Phạn), có nghĩa là “mát,” và ám chỉ hồ Manasarowara nổi 
tiếng ở Hy-mã-lạp-sơn. 

7 Phạn: Jing, Anh: Conqueror, một danh hiệu của Phật. Trong câu thứ nhì của bài kệ này, đức 
Phật cũng được gọi là “Đại Ngưu,” một danh hiệu tôi đã bỏ không dịch trong bản dịch này. E. 
C. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 32 


Họ dạy theo kinh nghiệm trực tiếp, phát xuất từ tu luyện, 
Lời dạy của họ chỉ phát sinh từ thân lực của chư Phật, không 
phải từ sức mạnh của riêng mình. 


Những Giáo lý Căn bản [5-16] 
5. Chúng ta không thể bám vào một bát-nhã nào, 
Một ba-la-mật cao nhất nào, 
Một Bồ-tát nào, cũng như một tâm bồ-đề nào. 
Khi nghe nói vậy mà không bối rối và lo âu, 
Bồ-tát ấy ở trong dòng bát-nhã của bậc Thiện Thệề. 
6. Trong sắc, thọ, tưởng, hành, và thức 
Không chỗ nào họ tìm thấy nơi yên nghỉ. 
Không nhà, họ lang thang, các pháp không giữ họ, 
Họ cũng không năm giữ các pháp — họ sắp được Bồ-đề của 
bậc Chiến Thắng. 
7. Du sĩ Tiên-n? trong tuệ giác chân lý 
Không tìm thấy căn bản nào, dù năm uấn chưa được giải trừ. 
Cũng vậy vị Bồ-tát, khi hiểu các pháp như ngài ấy nên hiểu 
Không rút lui vào Tịch diệt.!? Lúc ấy ngài trụ nơi bát-nhã. 
8. Bát-nhã này là gì, của ai và ở đâu, ngài ấy chất vấn, 
Rồi ngài thấy rằng tất cả các pháp này hoàn toàn rỗng không. 
Không bị đe dọa, không sợ trước sự khám phá này. 
Không xa Bồ-đề lúc ấy là bậc Trí giả. 
9. Theo đuổi!! trong các uẩn, trong sắc, thọ, tưởng, 


8 Phạn: Sugata, Anh: Well-Gone. 

? Srenika Vatsagotra là một “Du sĩ,” tức là một nhà tu khổ hạnh không phải Phật giáo, có cuộc 
đàm thoại với đức Phật tạo thành một phân đoạn trong Samyuktãgama (kinh Tạp A-hàm) 
của các nhà Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvastivadins). Vào một dịp, (Samy. no.105, pp. 31c-32) 
Srenika nêu câu hỏi về “chân ngã,” mà ông ta đồng nhất nó với Như Lai. Phật bảo ông ta rằng 
không thể tìm thấy Như Lai trong các uẩn, ngoài các uẩn, hay trong sự vắng mặt của các uẩn. 
Trong hành động tin tưởng vô thượng, Srenika thiện nguyện chấp nhận Như Lai bất chấp sự 
kiện ngài không thể liên hệ với uẩn nào trong các uẩn. 

19 Tịch diệt (nirvrti, Blessed Rest) có nghĩa là Niết-bàn (Nirvana) không chứa thế giới đau khổ 
và Bồ-tát không nên “rút lui vào” đó, không nên “bám vào” nó. 

1! Theo đuổi (to course) có nghĩa là “chú ý” (to be attentive to), “đối xử như có thật” (to treat 
as real). 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 33 


Hành và v.v..., và không quán chúng bằng trí tuệ; 
Hay tưởng tượng các uân này là rỗng không: 
Có nghĩa là theo đuôi tướng, bỏ qua dấu vết của bất sinh. 
10.Nhưng khi không theo đuôi trong sắc, thọ, tưởng, 
Trong hành hay thức, mà lang thang không nhà, 
Vẫn không biết theo đuôi kiên định trong bát-nhã, 
Những ý nghĩ về bất sinh — lúc ấy thiền định tốt nhất trong 
tất cả những thiền định gắn bó với ngài ấy. 
11.Nhờ đó mà Bồ-tát ấy bây giờ an trụ nơi chính mình, 
Cảnh giới Phật vị lai của ngài Ấy ( được các Phật trước thọ ký. 
Dù ở trong thiền, hay ở ngoài thiền, ngài ấy không quan tâm. 
Vì các pháp như thực ngài ấy biết bản tánh cốt yếu. 
12.Theo đuổi như thế ngài ấy theo đuôi trong bát-nhã của các 
bậc Thiện Thệ, 
Song ngài ấy không hiểu các pháp mà mình theo đuổi. 
Sự theo đuôi nảy ngài ấy tuệ tri như là không theo đuổi, 
Đó là thực hành bát-nhã, ba-la-mật vô thượng. 
13.Cái gì không hiện hữu, cái không hiện hữu đó người ngu 
tưởng tượng; 
Không hiện hữu cũng như hiện hữu chúng tạo thành cách 
thức. 
Vì pháp như thực, hiện hữu và không hiện hữu, cả hai đều 
không thực. 
Một Bồ-tát đi đến [giác ngộ] khi ngài ấy tuệ tri điều này. 
14.Nếu biết năm uấn là huyền, 
Mà không cho huyền là một vật, và các uân là một vật khác; 
Nếu không có ý niệm nhiều vật, người ấy theo đuôi trong 
bình an — 
Thì đó là thực hành bát-nhã, ba-la-mật cao nhất. 
15.Những ai với thầy giỏi cũng như nội kiến thâm sâu, 
Không sợ hãi khi nghe những lời dạy thâm sâu của Mẹ. 
Nhưng những người với thầy đở, có thể bị người khác hướng 
dẫn sai lầm, 
Do đó bị hỏng, như cái nồi không nung khi tiếp xúc với khí 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 34 


” 
^ 


am. 


Minh định Ba Hạn từ Cối yếu [18-24] 
16.Lý do gì mà chúng tôi nói về các “Bồ-tát? 
Muốn diệt tất cả ràng buộc, và cắt đứt nó, 
Đích thực không ràng buộc, hay Bồ-đề của bậc Chiến Thắng 
là số mệnh vị lai của họ. 
Do đó họ được gọi là “Những người gắng sức vì Bồ-đề.” 
17.Lý do gì được gọi là “Đại sĩ”? 
Họ lên đến chỗ cao nhất bên trên số đông người; 
Và về số đông người, họ cắt đứt những cái thấy sai lầm. 
Đó là lý do tại sao chúng tôi nói về họ như là các “Đại sĩ. 
18. Vĩ đại là người cho, là người nghĩ, là sức mạnh, 
Người ấy lên xe của các bậc Chiến thắng Vô thượng. 
Trang bị bằng chiếc áo giáp vĩ đại, người ấy hàng phục Ma 
vương huyễn thuật. 
Đây là lý do tại sao gọi họ là “Đại sĩ.” 
19.Tuệ giác này cho người ấy thấy tất cả chúng sinh như huyền, 
Giống như đám người được triệu gọi ở ngả ba đường, 
Bởi một nhà huyền thuật, rồi chém đứt mấy ngàn đầu; 
Người ấy biết toàn thể thế giới chúng sinh này là một màn hí 
lộng, song chẳng sợ. 
20.Sắc, thọ, tưởng, hành và thức 
Không hợp nhất, không ràng buộc, không thê giải thoát. 
Trong không bị đe dọa, người ấy tiến đến Bồ-đề, 
Cho người cao nhất trong loài người là chiếc áo giáp tốt nhất 
trong tất cả các áo giáp. 
21.Lại nữa cái gì là “chiếc xe đưa đến Bồ-đề”? 
Treo trên đó là sự hướng dẫn tất cả chúng sinh đến Niết-bàn. 
Vĩ đại là chiếc xe, bao la, mênh mông như hư không bát ngát. 
Những ai du hành trên đó được chở ổi an toàn, vui vẻ và 
thong dong. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 35 


Bản tánh Siêu việt của Bô-tát [24-3 1] 

22. Siêu việt thế gian như thế, ngài ấy không ở trong tầm hiểu 
biết của chúng ta. 
“Ngài ấy đến Niết-bàn,' nhưng không ai có thê nói ngài ấy đi 
đâu. 
Lửa tắt nhưng, chúng ta hỏi, nó đi đâu? 
Giống như, làm sao chúng ta có thể tìm thấy người đã tìm 
được Niễt-bàn? 

23.Quá khứ của Bồ-tát, vị lai và hiện tại của ngài ấy phải lấn 
tránh chúng ta, 
Thời gian ba chiều kích không chạm được ở bất cứ chỗ nào, 
Ngài ấy hoàn toàn thanh tịnh, vô vi, vô ngại. 
Đó là ngài ấy thực hành bát-nhã, ba-la-mật cao nhất. 

24.Những Bỏ-tát trí tuệ, theo đuôi như thế, phản chiếu bắt sinh, 
Song trong khi làm như thế, nơi các ngài ây sinh đại bị, 
Tuy nhiên nó không có bắt cứ ý nghĩ gì về chúng sinh. 
Do vậy, các ngài ấy thực hành bát-nhã, ba-la-mật cao nhất. 

25.Nhưng khi nghĩ về khổ và chúng sinh khiến ngài ấy nghĩ đến: 
“Khô ta sẽ loại trừ, hạnh phúc thế gian ta sẽ làm việc! 
Lúc ấy chúng sinh tưởng, ngã tưởng, — 
Thực hành bát-nhã, ba-la-mật cao nhất, còn thiếu. 

26.Ngài ấy tuệ tri rằng tất cả chúng sinh cũng bất sinh như mình. 
Ngài ấy biết rằng tất cả không còn hiện hữu như mình hay 
bất cứ chúng sinh nào khác; 
Bắt sinh và sinh không phân biệt, 
Đó là thực hành bát-nhã, ba-la-mật cao nhất. 

27. Tất cả những từ chỉ sự vật dùng trong thế gian này phải được 
bỏ lại phía sau, 
Phải siêu việt tất cả những sự vật được sinh ra và tạo tác — 
Lúc ây đạt được tuệ giác bất tử, vô thượng, vô tỉ. 
Đó là nghĩa mà chúng tôi nói về bát-nhã ba-la-mật. 

28.Khi không ngờ, vị Bỏồ-tát thực hiện sự hành trì của mình, 
Khi thiện xảo trong bát-nhã người ta biết ngài ấy trụ. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 36 


Tất cả các pháp ở đó không thực có, bản tánh cốt yếu của 
chúng rồng không. 
Nhận biết điều đó là hành bát nhã, ba-la-mật vô thượng. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 37 


Chương II 


Bô-tát Trụ ở đầu [35-37] 

1. Ngài ấy không trụ trong sắc, thọ hay tưởng, 
Trong hành hay thức, trong bất cứ uân nảo. 
Ngài ây chỉ trụ trong chân tánh của Pháp. 
Rồi ngài ấy thực hành bát-nhã, ba-la-mật vô thượng. 

2. Thường và vô thường, khổ và lạc, ngã và vô ngã, 
Thương và ghét — chúng chỉ là nhất Như trong Tánh Không 
này. 
Và như thế ngài ấy không trụ nơi quả đã đạt được, mà nó là 
ba — 
Của A-la-hán, Duyên giác”, và Phật giác ngộ viên mãn. 

3. Chính Đạo sư không dừng lại trong cõi vô vi 
Không ở trong các pháp hữu vi, mà tự tại du phương không 
nhà: 
Như vậy, Bồ-tát trụ không có sự nương nhờ hay cái căn bản. 
Một địa vị không có cái căn bản được bậc Chiến Thắng gọi 
là có địa vỊ. 


Bồ-tát Tu luyện ở đâu [38-43] 
4. Những ai ước mong trở thành đệ tử của bậc Thiện Thệ, 
Hay các Duyên giác, hoặc các Pháp vương — 
Không nhờ hạnh Nhẫn nhục nảy, họ không đến được các mục 
tiêu riêng của họ. 
Họ đi ngang qua, nhưng mắt họ không ở bờ kia. 

5. Những người dạy pháp, và những người lăng nghe khi thuyết; 
Những người đạt được quả A-la-hán, Duyên giác, hay bậc 
cứu độ thế gian; 

Và Niết-bàn đạt được bởi người trí và người có học — 
Chỉ là huyễn, chỉ là mộng — Như Lai đã dạy thế. 

6ó. Bốn hạng người không được giáo lý này cảnh giác: 

Các con của bậc Chiến Thắng thiện xảo trong đạo; các thánh 


12 Phạn: Praktyekabuddhg, cũng dịch là Bích-chi Phật hay Độc giác Phật. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 38 


không thối chuyên, 
A-la-hán không còn cầu trược, và xóa sạch nghi ngờ; 
Những người mà thầy giỏi thuần thục, tính hạng thứ tư. 

7. Theo đuôi như thế, vị Bồ-tát trí tuệ và có học, 
Tu luyện không phải vì địa vị A-la-hán, hay bậc Duyên giác. 
Ngài ấy tu luyện một mình trong Phật pháp vì nhất thiết trí. 
Không tu luyện là sự tu luyện của ngài ấy, và không ai được 
huấn luyện trong pháp tu này. 

§. Tăng hay giảm các sắc không phải là mục đích của sự tu 
luyện này. 
Ngài ấy cũng không khởi sự để được các pháp sai biệt, 
Chỉ hy vọng đạt được nhất thiết trí bằng sự tu luyện này. 
Ngài ấy đi đến đó khi tu luyện trong pháp tu này, và hoan hỉ 
vì đức hạnh của nó. 


Những Sự kiện Hiện hữu [34-47] 

9. Sắc chăng phải bát-nhã, bát-nhã chắng thấy ở sắc, 
Ở thức, thọ, tưởng, hay hành. 
Các uấn chẳng phải bát-nhã, bát-nhã không ở nơi các uấn. 
Nó như hư không, không chỗ vỡ hay kẽ nứt. 

10.Trong tất cả các trợ duyên khách quan, bản tánh chính yếu 
vô biên; 
Cũng vậy trong chúng sinh bản tánh chính yếu cũng vô biên. 
Như bản tánh chính yếu của hư không không giới hạn; 
Trí tuệ của các bậc Thế Gian giải cũng không giới hạn. 

11. “Thọ” chỉ là danh từ, các Đạo sư bảo chúng ta như vậy; 
Các thọ bị lãng quên và đi mất, và cánh cửa mở ra Bên kia. 
Ai thành công trong tây sạch mình về thọ, 
Khi đến Bên kia, họ hoàn thành mệnh lệnh của Thây. 

12.Nếu trong vô số kiếp như cát sông Hằng 
Bậc Đạo sư sẽ tự mình tiếp tục nói chữ “chúng sinh': 
Vẫn bản lai thanh tịnh, không chúng sinh nào có thê kết quả 
từ lời ngài ấy nói. 
Đó là thực hành bát-nhã, ba-la-mật cao nhất. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 39 


Kết luận 
13.Như thế bậc Chiến Thắng kết thúc sự thuyết giảng của ngài, 
và cuối cùng bảo: 
“Khi tất cả những gì ta đã nói và làm cuối cùng phủ hợp với 
bát-nhã ba-la-mật, 
Thì sự thọ ký này ta đã nhận từ Ngài, bậc đã đi trước ta:!° 
“Giác ngộ viên mãn, ông sẽ là Phật ở thời vị lai!” 


13 Tức Phật Nhiên Đăng (Buddha Dipankara), bậc tiền bối thứ 24 của Thích-ca Mâu-ni. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 40 


Chương III 


Công đức Đến từ Bảt-nhã Ba-la-mật [49-70] 

1. Người thọ nhận Bát-nhã ba-la-mật này, 
Nơi các bậc Cứu độ theo đuôi, và hằng tham học nó; 
Lửa, độc, kiếm và nước không thể hại người Ấy, 
Ma vương cũng không tìm được lỗi vào, cũng không là ông 
chủ của người ấy. 

2. Ai có thê vì bậc Thiện Thệ đi nghỉ mà xây Tháp miếu, 
Làm bằng bảy thứ báu, và phụng thờ; 
Cho đến hăng ngàn câu- -lợi cánh đồng đầy những Tháp này 
Của bậc Thiên Thệ, vô số như cát sông Hằng. 

3. Như người ấy, lại có nhiều chúng sinh trong câu-lợi cánh 
đồng vô tận, 
Tất cả họ thờ phụng chúng, không làm gì khác, — 
Với hoa trời, những mùi hương và thuốc cao thơm nhất, — 
Hãy tính số kiếp trong ba thời, và còn nhiều hơn thế: 

4. Nhưng nếu người nào khác chép lại sách này, Mẹ của các 
bậc Thiện Thệ, 
Từ đó những người Dẫn đạo đến với mười lực, 
Nhớ trong tâm, tôn kính nó với hoa, hương thơm nhất và 
thuốc cao, — 
Một phần vô cùng nhỏ công đức của người ấy sẽ khiến những 
người đã bố thí phụng thờ các Tháp. 


Bát-nhã Ba-la-mật, một Đại Tri thức [73-74] 

5. Bát-nhã Ba-la-mật của các bậc Chiến Thắng là một đại tri 
thức, 
Những pháp khinh an được tạo ra cho khổ và bệnh nơi nhiều 
thế giới chúng sinh 
Các bậc Cứu độ Thế gian trong quá khứ, trong vị lai, và 
những bậc [hiện tại| trong mười phương, 
Do tu luyện tri thức này, họ trở thành những y sĩ vô thượng. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 41 


6. Và những người theo đuổi thực hành lòng từ và quan tâm 
hạnh phúc của những người khác, 
Họ, những người trí, do tu luyện tri thức này, sẽ chứng 
nghiệm giác ngộ. 
Những người có hạnh phúc hữu vi, và những người có hạnh 
phúc vô vi, 
Nên biết tất cả hạnh phúc của họ có kết quả từ đấy. 


Bát-nhã Ba-la-mát và Năm Ba-la-mát kia [81-82] 

7. Ngọc hiện hữu đây đó, một cách tiềm tàng, trên trái đất, 
Và khi thuận duyên, chúng phát triển sai biệt rất nhiều: 
Tất cả những phẩm tính của giác ngộ [trong] năm ba-la-mật, 
Tất cả đều phát triển từ bát-nhã ba-la-mật. 

§. Chúng ta biết bất cứ nơi nào vị Chuyền luân vương có thê đi, 
Ở đó có toàn bộ đoàn quân tất cả bảy vật quí: 
Nơi nào có bát-nhã ba-la-mật này của các bậc Chiến Thắng, 
Ở đó cũng có đem theo tất cả các pháp phẩm tính thiện. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 42 
Chương IV 


Giá trị Tương đổi của Xá-lợi và Bát-nhã Ba-la-mật [94-99] 

1. Được bậc Chiến Thắng hỏi, Thích-đề đáp: 
“Nếu tôi có thê làm cho các Phật địa nhiều như cát sông Hằng, 
Tất cả các Phật địa ấy đầy ắp xá-lợi của các bậc Chiến Thắng: 
Nhưng tôi vẫn giữ bát-nhã này, hàng đầu của các ba-la-mật. 

2. Vì sao? Ấy không phải là tôi không kính trọng xá-lợi, 
Mà xá-lợi được thờ phụng bởi vì được bát-nhã dưỡng nuôi. 
Giống như mọi người được nhà vua ủng hộ được thờ phụng? 
Xá-lợi của Phật cũng được thờ phụng bởi vì được bát-nhã 
ba-la-mật ủng hộ. 


Tỉ dụ Ngọc Như ý [96-99] 

3. Viên ngọc quí, có tất cả mọi phẩm chất, vô giá. 
Nên cái giỏ chứa nó được người ta kính lễ; 
Ngay cả khi lấy ngọc đi, cái giỏ tiếp tục phóng hào quang: 
Những phẩm tính của viên ngọc đó là như thế. 

4. Cũng vậy với những phẩm tính bát-nhã, nó là ba-la-mật hàng 
đâu. 
Xá-lợi của bậc Chiến Thắng được thờ phụng ngay cả sau khi 
ngải đã nhập diệt. 
Do vậy hãy để người muốn chiến thắng có được những phẩm 
tính Chiến Thắng 
Hãy thọ nhận bát-nhã ba-la-mật. Nó là giải thoát.” 


Bát-nhã Ba-la-mát và Năm Ba-la-mát kia [100-101] 
5. [Lúc ấy Thế Tôn nói:] “Bát-nhã kiểm soát người bố thí, 
Cũng như trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiên định. 
Nó nắm lấy các pháp thiện nên chúng không thê bị mắt. 
Nó cũng là kẻ một mình tiết lộ tất cả các pháp. 


Tỉ dụ Những cải Bóng [101] 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 43 


6. Ở Diêm-phù-đề!'' có nhiều ngàn câu-lợi cây 
Thuộc các loại khác nhau, đa dạng và khác hình; 
Song bóng của chúng chẳng có sự khác nhau nảo cả, 
Khi nói đến thì chúng đều là những cái bóng. 
7. Năm ba-la-mật này của các bậc Chến Thắng, cũng vậy 
Chúng có tên theo bát-nhã ba-la-mật: 
Khi chúng được chuyền thành nhất thiết trí, 
Giác ngộ là cái tên cung cấp cái lý duy nhất cho tất cả sáu. 


14 Phạn: Jambuvipd. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 44 


Chương V 


Bái-nhã Ba-la-mái Giả và Thái [1 12-13] 
1. Khi một Bồ-tát tiết lộ [sai] sắc, thọ, tưởng, hành, 
Hay thức là vô thường [tuyên bó rằng chúng bị hoại diệt], — 
Trong [bát-nhã ba-la-mật] giả, ông ta theo đuôi, xem xét một 
cách không trí tuệ; 
Bởi vì người có học không bao giờ tác động sự hoại diệt pháp. 


2. Ở trong sắc, thọ, hay tưởng 
Hay thức, hay hành không có sự nhận biết: 
Nhờ tánh không và bất sinh [ông ấy] tri kiến tất cả các pháp. 
Đây là sự thực hành bát-nhã, ba-la-mật hàng đầu. 


Bát-nhã ba-la-mật Vĩ đại hơn Bất cứ Món quà Tĩnh thân nào khác 
[122-23] 
3. Nếu có người tu học A-la-hán như nhiều chúng sinh 
Nơi các cõi nhiều như cát sông Hằng: 
Và nếu có người khác, sao chép bát-nhã ba-la-mật này, 
Bồ thí sách ấy cho một chúng sinh khác, — công đức của 
người này nhiêu hơn hãn. 


4. Vì sao? Các bậc Thầy Vô thượng, đã tu luyện trong đó, 
Làm cho tất cả các pháp có thể hiểu được trong tánh không 
này. 

Khi biết điều đó, các Thanh văn 'Š nhanh chóng chứng 
nghiệm loại giải thoát của riêng họ, 

Những người khác chứng nghiệm sự giác ngộ của Duyên 
giác, những người khác nữa chứng nghiệm sự giác ngộ của 
Phật. 


Táâm Quan trọng của Tám Bó-đê 


15 Phạn: érãvdkdq; Anh: Disciples. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 45 


5. Trên thế giới chỗ nào không có mầm, chỗ ấy không thê có 
cây. 
Làm sao chỗ ấy có thể sinh ra cành, lá, quả hay hoa? 
Không có phát tâm bồ-đề, không thê có bậc Chiến Thắng ở 
thế gian. 
Rồi làm sao Thích-đề, Phạm-thiên, quả và đệ tử tự thị hiện? 
6. Khi quả cầu mặt trời gửi đến nhiều ánh sáng, 
Thì chúng sinh tận lực làm việc của mình: 
Như vậy, khi tâm bồ-đề xuất hiện vì biết thế gian, 
Nhờ tri kiến của nó, tất cả các pháp phẩm tính được kết tập. 
7. Nếu không có Long vương trong [hỗ] A-na-bat-tập-đa,!5 
Làm sao có được dòng chảy của các sông trong cõi Diêm- 
phù-đề? 
Và nếu không có sông, quả và hoa không thê nào khả hữu, 
Và cũng sẽ không có nhiều thứ ngọc trong các đại đương. 
8. Như thê, nếu không có tâm bồ-đề, làm sao có được 
Dòng tri kiến của Như Lai trong tất cả các thế giới này? 
Và nếu không có tri kiến, không có sự phát triển nào của đức 
hạnh, 
Không giác ngộ, không có pháp của Phật như biến lớn. 


Mặt trởi và Con Đom đóm 
9. Nếu tất cả động vật phát ánh sáng ở mọi nơi trên thế giới này 
Phát ra ánh sáng vì mục đích chiếu sáng: 
Một tia sáng đơn độc, phát ra từ quả cầu mặt trời, chiếu sáng 
tất cả, 
Tất cả ánh sáng của những bầy động vật phát ra ánh sáng sẽ 
vô cùng nhỏ bé. 


16 Phạn: Anavdtdptd. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 46 
Chương VỊ 


Công đức Vô thượng của Hỏi hướng và Hoan hỉ [135] 

1. Dù bao nhiêu công đức các nhóm Thanh văn có thê tạo ra, 
Kết hợp với với sự phát triển bố thí, trì giới, và [thiền định]: 
Nhưng nếu một Bồ-tát hoan hỉ với một niệm duy nhất, 

Sẽ không có khối công đức nào nơi các nhóm Thanh văn. 


Tâm mức của Hoan hỉ [135-38] 
2. Nêu lây na-do-tha câu-lợi Phật, những bậc đã đi qua trong 


thời quá khứ, 
Và những bậc ngay bây giờ trú ở nhiêu ngàn câu-lợi vô tận 
cõi Phật; 


Cũng như những bậc Cứu độ thế gian, đi đến Bát Niết-bàn,!7 
Sẽ chứng minh Pháp bảo vì sự diệt khổ hoàn toàn; 

3. Nếu xét công đức của các bậc Chiến Thắng đó trong thời kỳ 

Bắt đầu với sự phát sinh thứ nhất tâm bồ-đề vô thượng, 

Cho đến lúc thiện Pháp của các bậc Dẫn đạo diệt, — 

Và các pháp kết nối với các ba-la-mật, cũng như các pháp 
của Phật; 

4. Công đức con cháu của các Phật và của Thanh văn cũng vậy 
Dù họ đang tu luyện hay đã lão thông, có lậu hay không, — 
Tích lũy hết thảy, Bồ-tát hoan hỉ vì nó, 

Và hồi hướng toàn bộ đến sự giác ngộ liên hệ với hạnh phúc 
thế gian. 


Chuyển Thực và Giả [142-5§] 
5. Khi nơi người chuyền tiến hành nhận thức một niệm, 
Hay nếu sự chuyên nhận thức giác ngộ can dự nhận thức của 
một chúng sinh: 
Thiết lập trong tưởng, tà kiến, và ý nghĩ, nó bị ba chấp ràng 
buộc. 
Nó không trở thành chuyên đến những người nhận biết nó. 


1 Phạn: parinirvãnd. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG A7 


. Nhưng khi Bồ-tát ấy tri kiến như vầy: Những pháp này diệt 
đoạn, 

Và chúng được chuyền ở đâu, thì đó cũng là diệt; 

Cũng không ở nơi nào một pháp chuyền thành một pháp: 
Rồi nó thực trở thành chuyên nơi người tuệ quán như vậy. 

._ Khi tạo dấu hiệu, ngài ấy không chuyên [đến giác ngộ], 
Nhưng nếu không có dấu hiệu, [ngài ấy] trở thành chuyển 
thành giác ngộ. 

Như thức ăn trộn với chất độc có ngon để ăn, 

Nhận các pháp thanh tịnh do bậc Chiến Thắng đã nói là cái 
căn bản, thì cũng vậy. 

.. Do vậy người tu luyện chuyên nên: 

Vì các bậc Chiến Thắng tuệ tri thiện [căn] đó, — 

Đăng cấp như thực của nó, nguồn sốc như thực của nó, các 
tướng như thực của nó, — 

Như thể tôi thực hoan hỉ [nơi thiện căn đó], tôi thực chuyển 
[nó |. 

._ Và như vậy chuyên công đức thành giác ngộ. 

Người ấy không làm mích lòng Phật, thuyết giảng những gì 
bậc Chiến Thăng đã dạy. 

Có nhiều Bồ-tát nơi thế gian nương vào cái căn bản 

Tất cả các ngài vượt qua người anh hùng chuyên theo cách 
này. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 48 


Chương VII 


Bảt-nhã ba-la-mật Hướng đạo các Ba-la-mát kia [L72] 

1. Làm sao na-do-tha câu-lợi những người bầm sinh mù lòa kia, 
không có người dẫn đường, 
Những kẻ không biết đường, tìm được lối vào thành phô? 
Không bát-nhã, năm ba-la-mật này đều không có mắt: 
Những người không có sự dẫn đạo không thê chứng ngộ. 

2. Khi các ba-la-mật kia được bát-nhã hộ trì, 
Thì khi được mắt rồi, chúng thực sự đến được đích [giác ngộ]. 
Ấy giống như vẽ rồng rồi nhưng chưa điểm nhãn. 
Chỉ sau khi điểm nhãn xong mới được nhận thù lao. 


Thái độ Đối với các Pháp và Ngã [L72-75] 

3. Khi một người phát triển bát-nhã đến tột cùng không nắm 
giữ một pháp nào cả, 
Vô vi hay hữu vi, tối hay sáng; 
Rồi có người đến nói trong thế giới bát-nhã ba-la-mật, 
[Như] hư không, trong ây không thiết định cái gì thực có. 

4. Khi người ấy nghĩ, “Ta theo đuổi bát-nhã của bậc Chiến 
Thắng, 
Ta sẽ giải thoát hăng ni-do-tha chúng sinh bị nhiều bệnh tật: 
Bồ-tát này là kẻ tuởng tượng quan niệm chúng sinh, 
Và đây chắng phải là thực hành bát-nhã, ba-la-mật hàng đầu. 


Tin Bát-nhã Ba-la-mát [L76-79] 

5.. Vị Bồ-tát đã quán bát-nhã ba-la-mật hàng đầu này, 
Trong quá khứ đã phụng sự [các Phật], đã học và không nghi 
ngờ: 
Ngay khi nghe nó, ông ấy sẽ lại nhận ra Thây, 
Và nhanh chóng hiểu sự Tĩnh Lặng Bình An của giác ngộ. 

6. Dù trong quá khứ đã tôn vinh và phụng sự hằng triệu Phật, 
Nếu không tin vào bát-nhã ba-la-mật của bậc Chiến Thắng, 
Khi nghe nó, ông ấy sẽ vất đi, một trí thông minh nho nhỏ; 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 49 


Sau khi vất đi, ông ấy sẽ đến ngục A-ti, và không ai cứu được. 
7. Do vậy, hãy tin Mẹ của tất cả các bậc Chiến Thắng, 

Nếu muốn chứng nghiệm tri kiến vô thượng của Phật: 

Hãy để ông ấy làm kẻ lái buôn, du hành đến đảo kho tàng, 

Và khi xài hết của cải của mình, ông ấy lại trở về [với nó]. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 50 
Chương VINH 


Nghĩa của Thanh tịnh [186-95] 

1. Nên biết sắc thanh tịnh từ quả thanh tịnh. 
Từ sắc và quả thanh tịnh là nhất thiết trí thanh tịnh. 
Nhất thiết trí và quả thanh tịnh, và sắc thanh tịnh: 
Cũng như không đại, chúng không bị phá vỡ hay cắt thành 
từng mảnh. 

2. Khi siêu việt những gì thuộc ba giới, các Bồ-tát, 
[Dù] cấu uế [được] trừ, phô bảy tái sinh [của họ]; 
[Dù] không còn suy đồi, bệnh và chết, họ phô bày đoạn diệt, 
Đây là bát-nhã ba-la-mật những người trí hằng theo đuổi. 

3. Thế gian này bị ràng buộc với bùn danh-và-sắc. 
Bánh xe sinh tử quay, tựa như bánh xe gió. 
Khi tri kiến thế gian quay như cái bẫy cho dã thú 
Người trí dạo chơi đây đó tựa như chim trong hư không. 

4. Người ấy theo đuôi thanh tịnh hoàn toàn, không theo đuổi 
sắc, 
Hay thức, tưởng, thọ, hay hành; 
Theo đuôi như vậy người ấy tránh tất cả những chấp trước. 
Không chấp trước, người ấy theo đuôi trong bát-nhã của các 
bậc Thiện Thệ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 51 
Chương IX 


Thanh tịnh Viên trỏn [200-201] 

I. Theo đuôi như vậy, bậc Bồ-tát trí tuệ và có học, 
Khi dứt bỏ những chấp trước của mình, bước đi không chấp 
trước thế gian. 
Như mặt trời, thoát khỏi sao La-hâu, rực sáng, 
Hay như lửa, buông lỏng, cháy cả cỏ, cây, rừng. 

2. Bồ-tát ấy thấy tất cả các pháp và Bát-nhã ba- la-mật 
Đều thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh, trong yếu tánh. 
Nhưng ngài ấy không nắm giữ người thấy hay tất cả các pháp. 
Đây là thực hành bát-nhã ba-la-mật hàng đầu. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 52 
Chương X 


Những Phẩm tính Xác định Bảt-nhã Ba-la-mật [211-13] 

1. Thiên đế Thích-đề hỏi bậc Chiến Thắng: 
“Theo đuổi bát-nhã, Bồ-tát ấy làm thế nào “nhập vào nó?” 
“Ai “nhập vào" ít nhất không bắt cứ cái gì, dù là uấn hay giới, 
“Nhập vào” như thế, Bồ-tát ấy nhập vào [bát-nhã]. 

2. Nên biết khi một người đã lên đường lâu trên chiếc xe ấy, 
Đã làm bổn phận dưới nhiều ni-do-tha câu-lợi Phật, 
Khi nghe nói các pháp này là hư tưởng và như huyễn, 
Thì không do dự, nhưng nỗ lực tu luyện mình. 


Tỉ dụ Ngôi làng [215-16] 

3. Nếu có người [ra khỏi] nơi hoang vắng tiếp xa nhiều dặm 

Sẽ thấy những đàn bò, những ranh giới, hay rừng cây: 

[Rồi] y lây lại hơi thở, và không còn sợ trộm cặp [nữa]: 

[Vì y biết răng] đây là những dấu hiệu một ngôi làng hay 
thành phố gần đây: 

4. Cũng vậy người tìm giác ngộ, khi biết bát-nhã này, 
Ba-la-mật hàng đầu của các bậc Chiến Thắng, và bám vào 
nó: 

Người ấy lấy lại hơi thở, và không sợ [nữa], 
Không sợ ngay cả [rơi vào] hàng A-la-hán hay Duyên giác. 


Tỉ dụ Đại dương [216-177] 

5. Bao lâu một người còn đi xem đại dương, 
Y vẫn thấy cây và rừng của Hy-mã-lạp-sơn, [vì còn xa nó]. 
Nhưng khi không còn thấy những dấu hiệu này, y hết nghị, 
[và biết rằng] 
“Đại dương rõ gần, nó không phải quá xa”: 

6. Cũng vậy, nên biết một người đã lên đường vì giác ngộ hàng 
đâu, 
Và đang học về bát-nhã ba-la-mật này của các bậc Chiến 
Thắng. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 53 


Dù người ấy không phải là người mặt đối mặt mà bậc Đạo 
sư đã thọ ký, 

Người ấy biết rằng “chăng bao lâu mình sẽ chứng nghiệm sự 
giác ngộ của Phật.” 


Tỉ dụ Mùa xuán [217] 
7. Trong mùa xuân đẹp, khi cảnh và lá mọc ra 
Từ các cảnh, chẳng bao lâu sẽ đến [nữa] là lá, quả và hoa: 
Một người đã được bát-nhã ba-la-mật nắm tay, 
Chắng bao lâu sẽ đạt giác ngộ hàng đầu của các bậc Đạo sư. 


Tỉ dụ Người Đàn bà Mang thai [218] 
$. Khi một người đản bà mang thai toàn bộ náo động vì đau, 
Nên biết rằng đã đến lúc nàng sinh: 
Cũng vậy vị Bồ-tát, khi nghe nói về bát-nhã của các bậc 
Chiến Thắng 
Ngài mục kích nó với hân hoan và nhiệt huyết, nhanh chóng 
chứng ngộ. 


Làm sao Trú trong Bảát-nhã Ba-la-mát [219-20] 

9. “Khi vị hành giả Du-già đang theo đuôi bát-nhã, ba-la-mật 
vô thượng, 
Ông ta không thấy sắc tăng hay giảm. 
Nếu có người không thấy pháp, hay vô pháp, hay Pháp giới 
Và nếu không chứng nghiệm Tịch diệt, thì người ấy trú trong 
bát-nhã. 

10.Khi theo đuổi ở đó, ông ấy không tưởng tượng Phật pháp, 
Không lực, không đường đưa đến thần lực, ông ấy cũng 
không tưởng tượng sự an tĩnh của giác ngộ. 
Không phân biệt, không kiến lập, quyết tâm theo đuổi, 
Đây là thực hành bát-nhã, ba-la-mật hàng đầu. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 54 
Chương XI 


Chú đề [232] 
1. Tu-bồ-đề hỏi Phật, mặt trăng Giáo Pháp: 
“Đối với các phẩm tính quí, có những chướng ngại nào?" 
“Sẽ có nhiều chướng ngại,” bậc Đạo sư giảng. 
'“[ôi sẽ nói một vài trong những chướng ngại đó: 


Những Chướng ngại Khác nhau [2332-33 | 

2. Những ánh chớp ý niệm phân kỳ và đa dạng sẽ phát sinh 
Khi người ẫy sao chép bát-nhã này, ba-la-mật của các bậc 
Chiến Thắng. 
Rồi chúng lại biến mất nhanh chóng, như tia chớp, 
Không lợi gì cho hạnh phúc thế gian. Đây là một việc làm 
của Ma vương. 

3. Và người ấy có thể có một vài nghi ngờ khi được dạy: 
“Tên tôi không được Đạo sư công bố ở đây; 
Hoàn cảnh ra đời và nơi sinh hay bộ tộc của tôi cũng vậy.” 
Vì thế họ sẽ không lắng nghe, và từ chối. Đó cũng là việc 
làm của Ma vương. 


Con đường Bồ-tát và Con đường Thanh văn [234-39] 

4. Cũng như vì vô minh mà một người từ bỏ gốc rễ, 
Và những kẻ si mê ưa thích cành và tàng lá hơn; 
Như người khi được con voi, y lại muốn cái chân của nó; — 
Cũng vậy là người, khi nghe Bát-nhã Ba-la-mật, lại ước mơ 
Kinh [của Thanh văn|. 

5. Giống như người đã được thức ăn thượng đăng có trăm vị, 
Dù đã có thức ăn ngon nhất, song y tìm thức ăn hạ đăng. 
Cũng vậy là một Bồ-tát, khi đã được ba-la-mật này, 
Mà vẫn tìm giác ngộ ở hàng A-la-hán. 


Thêm Chướng ngại nữa [242-43] 
6. Họ sẽ muôn danh, họ sẽ muôn lợi, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 55 


Trong lòng họ mong vậy, chú tâm đến sự quen thuộc gia đình. 
Cự tuyệt cái đúng [Pháp], họ sẽ làm cái sai; 
Bỏ chánh đạo, họ đi tà đạo. Đây cũng là việc làm của Ma 
VƯƠng. 

7.. Dù cho ban đầu họ phát sinh niềm tin, 
Nhiệt tình nghe pháp thù thắng nhất; 
Khi họ thấy rằng pháp sư nản chí không muốn làm việc mình, 
Họ sẽ bỏ đi, không vui vẻ và rất buồn bã. 


Việc làm của Ma vương và sự Trợ giúp của Phát [248-52| 

8. Khi xảy ra những việc làm này của Ma vương, 
Cùng với nhiều chướng ngại phân tán và đa dạng khác, 
Rồi vì thế nhiều tăng nhân phiền não, 
Và sẽ không nhớ trong tâm Bát-nhã Ba-la-mật này. 

9. Chỗ nào có những viên ngọc vô giá 
Và khó có được, chủ nhân luôn có nhiều kẻ thù. 
Cũng vậy, bát-nhã này, ba-la-mật hàng đầu của các bậc 
Chiến Thắng, 
Là Pháp bảo khó được, và nhiều phiên toái. 

10.Khi một người mới khởi sự lên xe, và trí thông minh giới hạn, 
Y không được [ngay] Pháp bảo này, khó được. 
Lúc ấy Ma vương sẽ hăng hái tạo ra chướng ngại. 
Nhưng chư Phật mười phương sẽ chú tâm trợ g1úp. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 56 
Chương XII 


Bát-nhã Ba-la-mát Mẹ của chư Phát [253-57| 

1. Nếu người mẹ, có nhiều con, ngã bệnh, 
Tắt cả họ, buồn trong lòng, bận rộn vì bà: 
Cũng vậy, chư Phật trong các thiên thế giới mười phương 
Để bát-nhã ba-la-mật nảy vào tâm như mẹ của các Ngài. 

2. Các bậc Cứu độ thế gian trong quá khứ, cũng như các bậc 
[hiện tại] trong mười phương, 
Đã từ bà ây mà ra, và các bậc trong vị lai cũng vậy. 
Bà ấy là người chỉ cho thế gian [vì cái gì], bà là mẹ sinh ra, 
mẹ của các bậc Chiến Thắng. 
Và tiết lộ ý nghĩ và hành động của những chúng sinh khác. 


Như Lai biết Thế gian Như thế nào [270-74] 

3. Chân như của thế giới, Chân như của A-la-hán, 

Chân như của Duyên giác, và Chân như của bậc Chiến Thắng, 
Chỉ là Chân như duy nhất không hiện hữu, không thay đổi, 
Khiến Như Lai hiểu bát-nhã ba-la-mật. 

4. Dù những bậc trí trú ở thế gian hay đi đến Niết-bản tối hậu, 
Đã được thiết lập vững chắc vẫn tôn tại sự nối tiếp cố định 
này của Pháp tánh: “Các pháp đều rỗng không.” 

Ấy là Chân như (tathatã) mà các Bồ-tát hiểu. 
Do đó chư Phật có được danh hiệu “Như Lai.' 

5. Đây là lãnh vực của các bậc Dẫn đạo, với quyền lực riêng, 
Trú trong các khu rừng hoan hỉ của bát-nhã ba-la-mật. 

Mặc dù họ đem chúng sinh đau khổ ra khỏi ba nơi phiền não, 
Song không bao giờ có quan niệm chúng sinh ở bất cứ nơi 
nào. 


Những Tỉ dụ về Phật 
6. Khi con sư tử ở trong hang núi, 
Gâm lên không sợ hãi, khiên cho những con thú kém hơn run 
Tây: 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 57 


Cũng vậy, khi con Sư Tử của Loài Người, dựa vào bát-nhã 

ba-la-mật, 

Rồng lên không sợ hãi, làm cho nhiều kẻ ngoại đạo run rầy. 
7. Cũng vậy những tia sáng mặt trời, được bầu trời ủng hộ, 

Làm trái đất khô, và lộ ra sắc của nó ra. 

Cũng vậy vị Pháp vương, được bát-nhã ba-la-mật ủng hộ, 

Làm sông ái khô và lộ ra pháp. 


Như Lai Thấy Pháp 

8. Nơi không có cái thấy về sắc, không có cái thấy về thọ, 
Không có cái thấy về tưởng, không có cái thấy về hành, 
Không có cái thấy về thức, tâm hay ý, 
Điều này được Như Lai thuyết giảng như là thấy Pháp. 

0, Một cải thấy trong hư không là một hữu, họ tuyên bố như 
thê. 
Một cái thấy như cái thấy hư không, như vậy ông nên xem 
đó là đối tượng! 
Như thế cái thấy Pháp đã được Như Lai thuyết giảng. 
Nhưng không thể trình cái thấy ấy băng những câu khẳng 
định [khác với cái thấy]. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 58 
Chương XIH 


Tỉ dụ nhà Vua và các Quan [2S]] 

1. Ai thấy như thế, thấy tất cả các pháp. 
Khi ông quan làm mọi việc, nhà vua bằng lòng. 
Có bất cứ hành động øì của Phật, có bất cứ pháp gì của Thanh 
văn, 
Ấy là bát-nhã ba-la-mật ảnh hưởng tất cả. 

2. Một ông vua không đi đến làng xóm hay miễn quê; 
Nhưng trong nhà riêng của vua là chỗ hội họp mà vua triệu 
tập tất cả: 
Cũng vậy Bồ-tát không rời pháp tánh của các pháp, 
Nhưng ngài kết tập tất cả những phẩm tính nơi Phật pháp. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 59 


Chương XIV 


Bồ-tát và Giác ngộ [24-86] 


}; 


Vị Bồ-tát có niềm tin kiên cố nơi bậc Thiện Thệ, 

Quyết tâm vào bát-nhã ba-la-mật vô thượng; 

Vượt qua bên kia hai hạng Thanh văn và Duyên giác, 

Ngài sẽ nhanh chóng, không chướng ngại, đạt giác ngộ của 
các bậc Chiến Thắng. 


Tỉ dụ Con tâu [286-87] 


là 


Khi một con tàu hư vỡ nơi đại dương, 

Những người không bám được cái xác, cây gậy hay khúc gỗ, 
Đi đến chỗ hủy diệt trong nước, không đến được bờ; 

Nhưng những người năm được một vật gì đó, đi bờ kia và 
đến được: 


. Cũng vậy, những người dù bâm sinh có niêm tin và sở hữu 


sự tịch tĩnh nào đó, 

Từ chối bát-nhã ba-la-mật, người mẹ: 

Họ phải lang thang mãi mãi trong biển sinh tử, 

Trong sinh, già, chết, phiền não, náo loạn, và gãy đứt [chân 
tay]. 

Nhưng những người được bát-nhã ba-la-mật hộ trì, 

Thiện xảo trong thấy tự hữu, những bậc thấu thị thấy thực 
tướng tối hậu: 

Họ là những người xứng đáng của chiếc xe đã tích tập sự 
giàu sang công đức và tri kiến. 

Họ sẽ nhanh chóng chứng nghiệm sự giác ngộ của bậc Thiện 
Thệ quá ư kỳ diệu. 


1ï dụ Cải bình [287-8S] 


5: 


Nêu như có người chuyên nước trong cái bình làm băng đât 
không nung; 
Nên biệt răng nó sẽ vỡ nhanh thôi, vì nó không giữ nước tôt. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 60 


Nhưng khi chuyển nước trong cái bình được nung kỹ, trên 

đường đi 

Nó có thể vỡ mà không sợ, và nó đến nhà một cách an toản: 
6. Mặc dù vị Bồ-tát có đầy niềm tin, 

Nếu thiếu bát-nhã ông ấy nhanh chóng đi đến hoại diệt. 

Nhưng khi được cả hai, niềm tin và bát-nhã, hộ trì, 

Vượt qua hai bậc kia, ông ấy sẽ đạt giác ngộ vô thượng. 


Tỉ dụ Hai Con tàu [288-90] 

7. Một con tàu, chưa thực tốt, trên đại dương 
Đi đến hoại diệt, cùng với hàng hóa và thương nhân của nó. 
Nhưng khi một con tàu đã thực tốt, và cùng hòa nhập tốt, 
Thì nó không hư vỡ, và tất cả hàng hóa đến bờ [kia]. 

8. Cũng vậy một Bồ-tát hăng say tin tưởng, 
Nhưng thiếu bát-nhã, đi đến thất bại nhanh chóng trong giác 
ngộ. 
Nhưng khi khéo hòa nhập với bát-nhã, ba-la-mật hàng đầu, 
Ngài ây chứng nghiệm, vô hại vô tật, sự giác ngộ của các bậc 
Chiến Thăng. 


Tỉ dụ Người giả [290-91] 

9. Một người già, bệnh, một trăm hai mươi tuổi, 
Mặc dù có thể đứng dậy, nhưng không thê bước đi một mình; 
Nhưng khi hai người, ở hai bên phải và trái, giữ ông ta 
Ông ta không cảm thấy sợ Dị ngã, và đi theo dễ dàng: 

10.Cũng vậy, một vị Bồ-tát, yếu vê bát-nhã, 
Mặc dù lên đường, ngài ây sẽ qu ngã giữa đường; 
Nhưng khi được phương tiện thiện xảo và bát-nhã hộ trì, 
Ngài ấy không ngã đỗ mà chứng nghiệm sự giác ngộ của 
những người hùng mạnh nhất. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 61 
Chương XV 


Người Mới Bắt đầu và các Thiện Trỉ thức [292-93] 

1. Các Bồ- tát trụ ở sơ địa của những người mới bắt dầu, 
Với quyết tâm lên đường vì giác ngộ vô thượng của Phật, 
Họ, những người sáng suốt, nên là những đệ tử tốt để tâm 
kính trọng Đạo sư, — 
Luôn luôn chăm sóc thầy [“các thiện tri thức” của họ]. 

2. Vì sao? Những phẩm tính của người có học đến từ [sự chăm 
sóc] đó. 
Họ [các thiện trị thức] dạy trong bát-nhã ba-la-mật. 
Bậc Chiến Thắng, người hộ trì tất cả những phẩm tính tốt 
nhất, dạy như vầy: 
“Nương tựa thiện tri thức là Phật pháp.” 


Bồ-tát Trợ giúp Chúng sinh Như thế nào [293- 301] 

3. Bồ thí, trì giới, cũng như nhẫn nhục và tinh tấn, 
Thiền định và trí tuệ nên được chuyền thành giác ngộ. 
Nhưng không nên bám vào giác ngộ, xem [nó như thuộc vẻ] 
các uân. 
Như thế nên chứng minh nó cho những kẻ mới bắt đầu. 

4. Theo đuôi như thế, những Đại dương Phẩm tính, những Mặt 
trăng Giáo pháp 
Trở thành nơi nương náu, nơi qui y, và chỗ an nghỉ của thế 
g1an; 
Phương tiện cứu độ [con đường], trí thông minh, những hòn 
đảo, những người lãnh đạo ham muốn phúc lợi; 
Ảnh sáng, ngọn đuốc, những Pháp sư hàng đầu, bất động. 

5. Chiếc áo giáp khó mặc những người quyết tâm nhất mặc vào; 
Nhưng họ không được trang bị các uân, giới hay nhập; 
Họ tự tại với quan niệm ba thừa, và không hộ trì nó; 
Họ không thối chuyên, bất động, và kiên định trong tính cách. 

6. Được bẩm sinh như vậy với pháp, vô ngại, 
Không do dự, bối rối và kinh ngạc, chú tâm vào những gì lợi 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 62 


ích, 

Khi nghe bát-nhã ba-la-mật, họ không thất vọng. 
Nên biệt họ không thê bị người khác dân lạc đường, là bât 
thôi chuyên. 


Bát-nhã Ba-la-mật và Sự Mâu thuần với Thế gian [304-5] 

7. Thâm sâu là pháp này của các bậc Đạo sư, khó thấy, 
Không ai đạt nó, họ cũng không đến được. 
Vì lý do ấy, khi đạt được giác ngộ, bậc Từ Bi 
Trở nên không quan tâm, — thân gì của chúng sinh tri kiến 
điều này? 

$. Với những chúng sinh hoan hỉ ở nơi an định, họ hăng hái vì 
các trần, 
Cúi xuống nắm bắt, không thông minh, và hoàn toàn mù. 
Pháp nên đắc là không có gì để an định và không có gì để 
nắm bắt. 
Mâu thuẫn của nó với thế gian thị hiện. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 63 
Chương XVI 


Về Chân như [306-8] 

I1. Không đại ở phương đông, và ở phương nam, 
Cũng như ở phương tây và phương bắc thì vô biên; 
Trên và dưới, trong mười phương, xa như vậy 
Không có một tạp đa hay khác biệt nào đề đắc. 

2. Chân như quá khứ, Chân như vị lai, 
Chân như hiện tại, Chân như của các A-la-hán, 
Chân như của tất cả các pháp, Chân như của các bậc Chiến 
Thắng, — 
Tất cả đó là Chân-như-Pháp, không có khác biệt nào khả đắc. 


Bảt-nhã và sự Thiện xảo trong Phương tiện [30-1 T] 

3. Nếu một Bồ-tát ước mong đạt đến 
Giác ngộ này của các bậc Thiện Thệ, không có pháp dị biệt, 
Bồ-tát ấy nên thực hành bát-nhã ba-la-mật, kết hợp với 
phương tiện thiện xảo. 
Không có bát-nhã, không có sự chứng đắc của các Đạo sư 
của loài người. 

4. Con chim với bộ xương lớn một trăm năm chục dặm 
Sẽ có ít sức mạnh nếu đôi cánh bị mất hay yếu đi: 
Nếu nó phải nhảy xuống cõi Diêm-phù-đề từ chỗ trú của các 
Thần của trời Ba mươi ba, 
Nó sẽ đi đến chỗ hoại diệt. 

5.. Nếu Bồ-tát ấy tìm được năm ba-la-mật này của các bậc Chiến 
Thắng 
Trong nhiều na-do-tha câu-lợi kiếp, 
Và luôn luôn chăm sóc thế gian với những lời nguyện vô 
cùng phong phú; — 
Nếu không có phương tiện thiện xảo, thiếu bát-nhã, ngài ấy 
rơi vào chỗ Thanh văn. 


Thái độ Đáng Ham muốn Đối với Chúng sinh khác [321-22] 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 64 


6. Nếu muốn tiến vảo tri kiến Phật này, 
Nên có tâm bình đẳng đối với cả thế gian, quan niệm cha mẹ 
[đối với tất cả chúng sinh]; 
Nên tận sức với ý từ thiện và tâm thân thiện; 
Trách nhiệm và ngay thăng, nên dịu dàng trong lời nói. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 65 


Chương XVII 


Chủ đề [323] 
1. Trưởng lão Tu-bồ-đề hỏi đức Thế Tôn: 
“Xin hãy dạy về các tướng của những người ân mình trong 
Bình an, của những Đại dương Phẩm tính, 
Làm sao họ trở thành bất thối chuyên, và có đại hùng lực. 
Xn hãy nói, Ôi bậc Chiến Thắng, những phẩm tính của họ, 
chỉ một cách đại cương!” 


Những Phẩm tính của Bồ-tát Bất Thôi chuyển [323-3S] 

2. “Họ tự tại với sự nhận thức cái tạp đa; họ nói một cách thích 
nghĩ; 
Họ không qui y với các Sa-môn hay Bà-la-môn bên ngoài. 
Người trí luôn luôn tránh ba nơi phiền não, 
Và họ thực hành mười điều thiện. 

3. Tự tại với tư lợi họ dạy thế gian theo Pháp. 
Họ hoan hỉ trong Pháp. Họ luôn luôn nói dịu dàng. 
Đứng, đi, nằm, ngôi, họ ý thức đầy đủ [những gì họ đang 
làm]. 
Họ đi tới nhìn trước chỉ một cái ách, không nghĩ lang thang. 

4. Họ mặc y phục sạch không bụi đất. Họ trở thành thanh tịnh 
qua ba ly cách. 
Những người trang nghiêm không muốn được gì, nhưng luôn 
luôn muốn Pháp. 
Họ vượt qua bên kia các cõi Ma. Người khác không thể dẫn 
họ đi lạc đường. 
Họ thiền định trong bốn thiên, nhưng không dùng các thiền 
ấy làm hậu thuẫn [cho sự tái sinh tốt hơn của họ]. 

BI Không muốn danh, tâm họ không bị giận dữ chế TỰ. 
Là g1a chủ, họ luôn luôn không bị trói buộc vào tất cả của cải 
của mình. 
Họ không tìm cách sống theo tà đạo, 
Bằng phù chú, hay thần chú là việc làm của nữ nhân. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 66 


6. Họ cũng không [kiếm sống bằng cách] nói những lời dối láo 
có thể chấp nhận đối với nam và nữ. 
Thực hành bát-nhã tự tại, tốt nhất trong các ba-la-mật, 
Không cãi cọ và bàn luận, tâm họ vững chắc thân thiện, 
Họ muốn [thấy] cái biết tất cả, tâm họ luôn luôn hướng về 
đạo. 

7. Họ tránh những người của các khu vực bên ngoài, của các 
vùng biên giới. 
Không nghi ngờ địa vị của mình, họ luôn luôn làm theo cách 
như núi Tu-d1. 
Vì Pháp, họ từ bỏ đời sống riêng và chú tâm vảo tu hành. 
Nên tuệ tri đây là tướng của những người bắt thối chuyền. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 67 


Chương XVIH 


Những Trạm dừng Thâm sâu [342-43] 

I. Thâm sâu là sắc, thọ và hành, 
Thức và tưởng; vô tướng trong yếu tánh, và tĩnh lặng. 
Như người cô gắng đến đáy đại dương bằng một bước dài, 
Cũng vậy, khi quán các uẫn bằng trí, người ta không đến 
được đáy của chúng. 

2. Như thế khi một Bồ-tát hiểu rằng các pháp này 
Ở trong thừa thâm sâu là theo nghĩa tối hậu không tì vết; 
Ở đâu không có uẩn, nhập, hay giới, 
Làm sao có thể có việc Bồ-tát ấy đạt công đức ở chỗ nảo? 


1ï dụ Người Đản bà [343-44| 
3. Như một người đàn ông, bị tham lam chiếm cứ trước, có hẹn 
Với một người đàn bà mà không gặp nàng, sẽ đắm chìm 
trong nhiều ý nghĩ; 
Như trong một ngày [trong tâm] có nhiều chiếm cứ trước, 
Một Bồ-tát cố đạt đến mục tiêu của mình cũng mất nhiều 
kiếp như vậy. 


Quán xét Công đức [344-46] 

4. Nếu một Bồ-tát trong nhiều ngàn câu-lợi kiếp 
Bồ thí những món quà không tì vết, và bình đẳng trì giới. 
Và nếu một vị khác thuyết giảng pháp kết hợp với bát-nhã, 
ba-la-mật hàng đầu, — 
Công đức từ bố thí và trì giới [đem so sánh] sẽ là vô cùng 
nhỏ. 

5. Khi một Bồ-tát, thiền định về ba-la-mật hàng đầu, 
Từ đó [thiền định | hiện ra thuyết giảng Pháp không cấu ué, 
Và cũng chuyền [công đức ấy] đến giác ngộ liên hệ với hạnh 
phúc thế gian: 
Trong ba giới không có gì có thê trở nên đẹp bằng Bồ-tát ấy. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 68 


6. Chỉ vì công đức ấy bị tuyên bồ chỉ là không xứng đáng, 
Tựa như hư không, vô nghĩa, rỗng không và không bản chất. 
Theo đuôi như thế ngài ấy theo đuổi trong bát-nhã của các 
bậc Thiện Thệ. 

Theo đuổi [như thế], ngài ấy được công đức vô lượng. 


Không Tăng hay Giảm [347-51] 

7. Như nói ngài ấy tri kiến tất cả các pháp này 
Phật đã chứng minh, thực hành, và tiết lộ. 
Mặc dù ngài ấy có thể dạy trong nhiều na-do-tha câu-lợi kiếp, 
Song Pháp giới không kiệt tận cũng không tăng. 

§. Và về năm ba-la-mật này của các bậc Chiến Thắng, 
Những pháp này cũng được công bồ chỉ là lời nói. 
Vị Bồ-tát chuyển, không đề tâm vào đó, 
Không thất bại, ngài ấy chứng nghiệm giác ngộ vô thượng 
của Phật. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 69 


Chương XIX 


Tùy thuộc Phát sinh và Tỉ dụ Cái đèn [352-53] 


b› 


Cái bắc của cây đèn dầu, — không do cơ duyên thứ nhất [của 
ngọn lửa] 

Mà cái bắc cháy; hay không cháy khi có hay không có cơ 
duyên. 

Hay không phải cái bắc cháy do cơ duyên cuối cùng của 
ngọn lửa, 

Cũng như khi ngọn lửa cuối cùng không làm cho cái bắc đèn 
không cháy. 


.. Do tâm [bồ-đề] đầu tiên người ta không chứng nghiệm giác 


ngộ vô thượng, 

Lại nữa, khi nó không ở đó, người ta không thể chứng 
nghiệm nó; 

Không phải tâm cuối cùng đến Cực lạc, 

Lại không phải khi nó không ở đó, người ta có thể đến được. 


Tỉ dụ Hạt và Quả 


3: 


Cây, quả và hoa đến từ hạt, 

Khi hạt bị chướng ngại, hay vắng mặt, thì không có cây đến. 
Cũng thế, dĩ nhiên, tâm đầu tiên là nền tảng của giác ngộ: 
Nhưng khi nó bị trở ngại hay vắng mặt, không có giác ngộ 
nào đến. 


.. Fùy duyên hạt giống mọc lúa mạch, lúa gạo và v.V...; 


Quả của chúng ở trong những [hạt giống] này, song không ở 
nơi chúng. 

Khi sự giác ngộ này của các bậc Chiến Thắng xuất hiện, 
Những øì xảy ra là ảo ảnh, mà trong tự thể nó không hiện 
hữu. 


Tỉ dụ Những Giọt nước 


7: 


Những giọt nước làm đây bình từng giọt, 
Dân dân, từ cơ duyên đâu tiên đên cơ duyên cuôi cùng. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 70 


Cũng vậy tâm đầu tiên là nhân [sơ khởi] của giác ngộ vô 
thượng: 
Dân dân những phâm chât sáng ngời hoàn thành nơi các Phật. 


Nghĩa của Không [356-6T[ ] 

6. Ngài ấy theo đuôi các pháp như là không, vô tướng và vô 
nguyện; 
Nhưng không chứng nghiệm Tịch diệt, cũng không theo đuôi 
trong tướng: 
Như một thuyền nhân thiện nghệ đi từ [bờ] này đến bờ kia 
Nhưng không đứng ở đầu nào, cũng không đứng nơi dòng 
nước lũ. 

7. Theo đuôi như thế, ngài ấy cũng không nghĩ: 
“Được những bậc có mười lực thọ ký, ta có thê đạt giác ngộ 
Ngài ấy cũng không run rấy [vì thấy rằng] giác ngộ ở đây 
không phải bất cứ vật gì. 
Theo đuôi như thế, ngài ấy trở thành người theo đuôi trong 
bát-nhã của các bậc Thiện Thệ. 


{?? 


Thái độ Đối với Những nơi Có thể Gây Sợ hãi [361-64] 
8. Khi thấy thế giới hoang đại, đầy đói và bệnh tật, 
Họ không sợ, và tiếp tục mặc áo giáp. 
Vì người trí luôn luôn tiếp cận giới hạn xa hơn. 
Trong tâm họ không sinh chút nào mệt mỏi. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 71 


Chương XX 


Ba Cửa Giải thoát và Phật pháp [370-7I | 


1. 


Hơn nữa, vị Bằ-tát theo đuôi trong bát-nhã của các bậc Chiến 
Thăng 

Tri kiến các uẫn này là bất sinh, bản lai trồng rÔng. 

Ngay cả trong khi không thiền định, ngài ấy thấy thế giới của 
chúng sinh trong bị tâm, 

Ngài ấy không trở thành thiếu Phật-pháp. 


Tỉ dụ Người Anh hùng [371-74] 


BÀ 


Một người thiện xảo, bắm sinh với tất cả các phẩm tính, 
Hùng mạnh, không thể chiếm lấy, phẩm tính tốt, học nhiều 
nghệ thuật. 

Hoàn hảo trong thuật bắn cung, sùng mộ nhiều kỹ xảo, 
Hoàn hảo trong tri thức những hình tướng khác nhau về ảo 
ảnh huyễn thuật, sắc bén về hạnh phúc thế gian. 


. Người ây đưa cha mẹ, cùng với con trai và con gái 


Vào nơi hoang dã, đầy những lực lượng thù nghịch. 

Người ấy triệu gọi nhiều người, những anh hùng vô địch, 

Đi an toàn, và lại trở về nhà; 

Cũng vậy, vào lúc một Bồ-tát trí tuệ 

Mở rộng tâm đại từ đến tất cả trong thế giới chúng sinh, 
Vượt qua bên kia bốn Ma, và hai hạng, 

Ngài ấy vĩnh viễn trụ trong chánh định, mà không chứng 
nghiệm giác ngộ. 


Tỉ dụ Vũ trụ 


5; 


Được hư không yêm trợ là gió, và nước; 

Cũng được hư không yêm trợ là trái đất và thế giới [chúng 
sinh] 

Nếu nên tảng thụ hưởng những việc làm của chúng sinh 
Được thiết lập như thế trong hư không, làm sao người ta có 
thê nghĩ về vật đó? 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 72 


6. Cũng vậy, vị Bồ-tát, thiết định trong không 
Thị hiện nhiều việc làm đa dạng và sai biệt cho chúng sinh 
trong thế gian, 
Những lời nguyện và tri kiến của ngài ấy là sức mạnh hộ trì 
chúng sinh. 
Nhưng ngài ấy không chứng nghiệm Tịch diệt; vì tánh không 
không phải là chỗ trụ. 

7. Vào lúc vị Bồ-tát trí tuệ và có học 
Theo đuổi trong tịch tĩnh thù thắng nhất của tam-muội không, 
Trong lúc ấy không nên tán dương một tướng nảo, 
Cũng không nên trụ trong vô tướng: vì ngài ấy là người theo 
đuôi tĩnh lặng. 


Tỉ dụ Con Chim bay [374] 
8. Con chim bay không đặt chân trong không trung. 
Không đứng trên hư không, cũng không rơi xuông đất. 
Cũng vậy, vị Bồ-tát theo đuôi trong các cửa giải thoát 
Không chứng nghiệm Tịch diệt, cũng không theo đuổi trong 
tướng. 


Tỉ dụ Người Bắn cung [374-75] 
9. Như người luyện bắn cung bắn một mũi tên đi lên, 
Và rôi một mũi nữa tiếp theo nhanh, 
Không cho mũi tên đầu tiên cơ hội nào rơi xuống đất. 
Cho đến khi người ấy muốn mũi tên ấy rơi xuống đất. 
10.Cũng vậy, một người theo đuôi trong bát-nhã, ba-la-mật 
hạng nhất, 
Hoàn thành bát-nhã, phương tiện thiện xảo, các lực và khả 
năng làm những việc diệu kỳ: 
Bao lâu các thiện căn này còn chưa hoàn thành 
Người ấy còn chưa đạt được tánh không thù thăng nhất. 


Tỉ dụ Kỳ tích Song đổi 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 73 


11.Một tăng nhân được phú bầm khả năng thù thắng nhất đề làm 
những việc kỳ diệu 
Đứng giữa trời, thị hiện kỳ tích Song đôi: 
Biểu diễn đến và đi, nằm và ngôi; 
Nhưng không thể bảo người ấy ngừng lại, hay không cảm 
thấy kiệt sức dù có thể ở đó bao lâu. 

12.Cũng thế, vị Bồ-tát trí tuệ, trụ trong không, 
Hoàn hảo trong tri kiến và khả năng làm những việc kỳ diệu, 
lang thang không nhà, 
Thị hiện những việc làm dị biệt vô tận cho thế gian, 
Nhưng ngài ấy không thể bị hao mòn hay cảm thấy cạn kiệt 
trong câu-lợi kiếp. 


Tỉ dụ những Cải du 
13.Như với một vài người đứng trên vách đá cao; 
Nếu họ cầm dù trong tay và nhảy vào hư không, 
Thân họ, một khi đã rời khỏi vách đá; 
Sẽ tiếp tục rơi cho đến khi đến đất. 


14.Cũng vậy, vị Bồ-tát trí tuệ, đứng trong bi mẫn, 
Cầm hai chiếc dù phương tiện thiện xảo và bát-nhã, 
Xem các pháp là không, vô tướng và vô nguyện; 
Dù không chứng nghiệm Tịch diệt, tuy ngài ấy thấy các pháp. 


Tỉ dụ Thương nhân và Hỏn Đảo ngọc 

15.Có người ham ngọc, hành trình đến hòn đảo kho tảng, 
Và khi đã được ngọc, người ẫy lại trở về nhà. 
Dù như vậy, thương nhân ấy sống hoàn toàn hạnh phúc, 
Song y mang trong lòng những nhóm bà con đau khổ; 

16.Cũng vậy, vị Bồ-tát du hành đến đảo kho tàng Tánh Không, 
Và đã được các định, các căn và các lực; 
Dù có thể chứng nghiệm Tịch diệt, hoàn toàn hoan hỉ trong 
đó, 
Ngài ấy mang tất cả chúng sinh đau khổ trong tâm. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 74 


Tỉ dụ Thương nhân và Cuộc Hành trình 

17.Như một thương nhân, thích kinh doanh, đi vào thành phô, 
Thị trấn và làng mạc, ngang qua đường đi, và người ấy làm 
quen với chúng; 
Nhưng không ở lại đó hay nơi đảo kho tàng; 
Mà người ẫy, phân biệt, trở nên thiện nghệ trên đường về nhà. 

18.Cũng vậy, vị Bồ-tát trí tuệ trở nên thiện xảo khắp mỌi nơi 
Trong tri kiến và giải thoát của Thanh văn và Duyên giác, 
Họ không trụ ở đó hay ở nơi tri kiến của Phật, 
Cũng không ở nơi duyên. Với đạo người trí trở thành người 
biết phương pháp. 


Vị Bỏ-tát Không thể Khẳng định 

19. Lúc ngài ấy nói chuyện với thế gian bằng tâm từ ái, 
Và theo đuôi thiền định tánh không, vô tướng và vô nguyện: 
Không thể có chuyện ngài ấy sẽ [có ý] đi đến Tịch diệt, 
Hay có thể khăng định ngài ấy là do duyên qui định. 

20.Như một người do huyền thuật tạo ra, hay một người biến 
thân mình thành vô hình, 
Người ta không thể xác định được người ấy bằng lời: 
Cũng vậy, vị Bồ-tát theo đuôi trong các cửa giải thoát 
Cũng không thể xác định được bằng lời. 


Các Cửa đến Giải thoát và Giai đoạn Bất Thối chuyển [379] 
21. Nếu có người hỏi về sự thực hành và các căn 
Một Bồ-tát không động đến sự tiết lộ các pháp thâm sâu 
là không và vô tướng, 
Nếu ông ấy không chỉ ra các pháp đặc biệt với địa bất thối 
chuyên, 
Không nên xem Bồ-tát ấy là người đã được thọ ký. 


Những Biểu hiệu của Bất Thối chuyển [380-84] 
22. Không phải bậc A-la-hán, không phải bậc Duyên giác, 
Cũng không phải cái gì thuộc ba giới người ây mộng ước. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 75 


Nhưng thấy các Phật, và chính mình là người thuyết pháp 
cho thế gian: 
Thì nên biết người ấy được thọ ký “bất thối chuyền. 

23. Khi trong mộng, thấy chúng sinh ở ba nơi thống khô, 
Người ấy lập thệ, “Nguyện răng tôi xóa bỏ ba nơi thống khô 
ngay giây phút ấy!” 

Nếu nhờ sức mạnh tuyên bố Chân lý, người ấy làm dịu được 
ngay cả khối lửa: 
Thì nên biết người ấy đã được thọ ký “bất thối chuyền.” 

24. Những kẻ bị ma ám, với những bệnh tật khác nhau, trong 
thế giới loài người, 

Nhờ sức mạnh tuyên bố Chân lý, người ấy an ủi họ, là người 
từ b1. 

Cũng không có tự ý hay kiêu mạn nào phát sinh với người 
ây: 

Thì nên biết là người ấy đã được thọ ký “bất thối chuyên.) 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 76 


Chương XXI 


Kiểu mạn và những Hành vì khác của Ma vương [385-91] 

1. Nhưng khi nơi người ấy phát sinh tự phụ, “Tôi đã được tiền 
định 
[Bởi vì] lời tuyên bố Chân Lý [của tôi] mà nhiều việc được 
thành,” 
Khi một Bồ-tát tự đặt mình lên trên các [Bồ-tát] khác, là 
người đã được tiền định, 
Nên biết rằng người ấy ở trong tự phụ, và ít thông minh. 

2. Lại vì sức mạnh của cái tên, Ma vương tiễn đến gần, 
Nói [với người ấy]: “Đây là tên của ngài. 
Dòng họ cha mẹ [ngài] bảy đời về trước y đi qua; 
“Khi ngài là một vị Phật, lúc ấy đây là tên ngài!” 

3. Nếu là người hành xử phù hợp với pháp tu khổ hạnh, một 
hành giả Du-g1à sùng mộ, 
[Ma vương sẽ bảo:] “Trước kia, ngài cũng đã có những phẩm 
tính giỗng như vậy.) 
Vị Bồ-tát, khi nghe như thế, trở nên tự phụ. 
Nên biết Bồ-tát ấy bị Ma vương chiếm hữu, ít thông minh. 


Những Lỗi lâm Nói kết với Xa lìa [391-95] 

4. Dù người ấy có thê xa lìa hoàn toàn xóm làng hay thành thị, 
tu tập trong một hang núi, 
Nơi một khu rừng xa xôi, hay trong vùng cây ly cách, — 
Bồ-tát ấy tự tán dương mình, phản đối những người khác, 
Nên biết ông ấy bị Ma vương chiếm hữu, ít thông minh. 

5. Mặc dù họ luôn ở trong làng, đô thị hay thị trấn; 
Nếu ở đó, không sinh lòng mong muốn thừa A-la-hán và 
Duyên giác, 
Mà sùng mộ sự giác ngộ vì thuần thục chúng sinh: 
Đây là sự xa lìa được các con của bậc Thiện Thệ dạy. 

6. Dù người ấy có thê ở trong hang núi, rộng năm trăm dặm, 
Bị dã thú khuấy phái, nhiều câu-lợi năm: 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 77 


Bồ-tát ấy không biết sự xa lìa này 

Nếu ông ầy trú ô nhiễm do tự phụ. 

. Khiô ông ấy cảm thấy cao hơn các Bồ-tát tu tập vì hạnh phúc 
thế gian, 

Đạt được các tam muội, giải thoát, các căn, thiền và lực, 
Trên căn bản họ không theo đuôi sự xa lìa của khu rừng xa 
văng, 

Mà bậc Chiến Thắng nói “ông ấy ở lại trong cõi Ma. 

.. Hoặc ở trong xóm giêng làng mạc, hay trong rừng xa văng: 
Nếu người ấy không nghĩ về hai thừa và cô định với giác ngộ 
vô thượng, 

Thì đây là sự xa lìa của những người lên đường vì hạnh phúc 
thế gian. 

Nên xem Bồ-tát ấy là người ngã tịch diệt. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 78 
Chương XXII 


Các Thiện Trì thức và các Ba-la-mát [396-99] 

1. Vì thế lúc ấy những người hữu học diệt kiêu mạn, 
Tìm giải pháp trang nghiêm cho giác ngộ tối ưu, 
Nên như người theo y sĩ để chữa khỏi nhiều bệnh, 
Theo thiện tri thức, không nản lòng. 

2. Các Phật, các Bồ-tát lên đường vì giác ngộ tối hảo, 
Và các ba-la-mật này đã được kế là 'những thiện tri thức.” 
Ấy là họ dạy các ngài ấy trong những giai đoạn tăng tiến này, 
Vì hai lý do họ [nhanh chóng] hiểu sự giác ngộ của Phật. 

3. Các bậc Chiến Thắng quá khứ và vị lai, và những vị [hiện 
giờ] trụ trong tất cả mười phương, 
Tất cả đều [có] ba-la-mật này cho con đường của họ, không 
đường nào khác. 
Như quang minh huy hoàng, như ngọn đuốc, như ánh sáng, 
như Đạo sư 
Miêu tả các ba-la-mật này cho những al lên đường vì giác 
ngộ tối hảo. 

4. Khi tri kiến bát-nhã ba-la-mật qua tướng của không, 
Người ấy tri kiến tất cả các pháp này cũng qua tướng ấy: 
Khi người ấy tri kiến các pháp là không, là không có tướng, 
Khi theo đuổi như thế người ấy theo đuổi trong bát-nhã của 
các bậc Thiện Thệ. 


Nhiễm và Tịnh [400] 

5. Khi muốn có thức ăn, đắm mình trong tưởng tượng, chúng 
sinh 
Luôn luôn lang thang đây đó trong sinh tử, tâm họ chấp trước. 
Cả hai “tôi” và “cái của tôi” là các pháp không thực có và rỗng 
không. 
Do cái tôi của mình, kẻ ngu trở nên bị vướng mắc trong hư 
không. 

6. Như có người ngờ rằng mình bị trúng độc 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 79 


Có thể bị suy sụp, mặc dù không có độc gì vào bao tử của y; 
Cũng vậy, người ngu tự nhận vào mình [những ý niệm] “tôi” 
và “cái của tôi” 

BỊ ý niệm “tôi” hoàn toàn không có thực đó cưỡng bức trải 
qua sinh và tử hết lần này đến lần khác. 

7. Ở đâu có nhận biết ở đó có ô nhiễm, nó đã lộ ra như vậy; 
Người ta gọi sự không nhận biết về tôi và cái của tôi là thanh 
tịnh. 

Nhưng ở đây không có người bị nhiễm hay được tịnh. 
Lúc ấy vị Bồ-tát ấy hiểu rõ bát-nhã ba-la-mật. 


Công đức Vô thượng của Bát-nhã Ba-la-mát [401-2] 

8. Nếu có nhiều chúng sinh ở đây trong toàn cõi Diêm-phù-đề 
Tất cả đều phát khởi tâm bồ-đề hạng nhất, 
Và có nhiều của bồ thí trong nhiều ngàn câu-lợi năm 
Hồi hướng tất cả đến giác ngộ kết nói với hạnh phúc thể gian; 

9. Nhưng nếu một người nào khác, thực hành bát-nhã, ba-la- 
mật hàng đầu, 
Dù chỉ một ngày phù hợp với nó: 
Một công đức vô cùng nhỏ cũng đem lại đây khối của bồ thí. 
Vì thế những người không sợ sẽ luôn luôn nhảy vào bát-nhã. 


Bì tâm và Bát-nhã Ba-la-mát [402-4] 

10.Khi hành giả Du-già theo đuôi trong bát-nhã, đệ nhất ba-la- 
mật, 
Hành giả ấy phát sinh đại bi nhưng không có ý niệm chúng 
sinh. 
Rồi người trí xứng đáng với những cúng dường của toàn thế 
giới, 
Hành giả ấy không bao giờ tiêu dùng một cách vô ích đồ bố 
thí của cõi này. 

11.Vị Bồ-tát nguyện giải thoát cho thần và người, 
Bị ràng buộc đã lâu, và chúng sinh ở ba nơi thông khổ, 
Đề thị hiện cho thế giới chúng sinh con đường lớn đến bờ 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 80 


kia, 
Nên ngày đêm sùng mộ bát-nhã ba-la-mật. 


Tỉ dụ Viên ngọc có Giá trị lớn [404-5] 

12.Có lần có người được một viên ngọc đẹp 
Mà trước kia người ấy chưa bao giờ có được, nên hài lòng. 
Nếu ngay khi được mà lại mất nó vì không cần thận, 
Y sẽ buồn phiền và luôn luôn ham có lại viên ngọc ấy. 

13.Cũng vậy, vị hành giả Du-già lên đường vì giác ngộ tối ưu 
Không nên xa rời bát-nhã ba-la-mật, ví như viên ngọc, 
Cầm viên ngọc đã được, với sức mạnh gia tăng, 
Hành giả tiễn tới, và nhanh chóng đến [cảnh giới] Cực lạc. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 81 
Chương XXII 


Địa vị Thượng đẳng của Bỏ-tát [413] 

1. Khi mặt trời mọc, không mây và chỉ một vằng tia sáng, 
Đánh tan toản bộ bóng tối mù lòa và lẫn lộn, 
Nó chiếu sáng tất cả những con vật như đom đóm, 
Cũng như tất cả các chòm sao, và ánh sáng của mặt trăng. 

2. Cũng vậy, vị Bồ-tát trí tuệ theo đuôi trong bát-nhã, ba-la-mật 
hàng đầu: 
Diệt khu rừng già tà kiến, 
Vị Bồ-tát theo đuôi trong không và vô tướng 
Vượt qua rất nhiều cả thế gian, cũng như A-la-hán và Duyên 
giác. 


Tỉ dụ nhà Vua và Thải tứ Đăng quang 


Đi Giống như con của vua, người ban cho sự giàu sang, ham 
muôn hạnh phúc [của những người khác | 
Trở thành người có uy quyền trong tất cả, đã tìm kiếm nhiều. 
Vì ngay cả bây giờ ông ây làm cho [nhiều] người hạnh phúc, 
Vậy thì còn nhiều hơn biết bao khi ông ây được lập làm 
[người cai trị] quyền lực của vương triều! 

4. Cũng vậy vị Bồ-tát, theo đuôi trong bát-nhã, 
Người bố thí bắt tử, thân thiết với thần và người. 
Bây giờ Bồ-tát ấy đã thích thú vì hạnh phúc chúng sinh, 
Vậy thì còn nhiều hơn biết bao khi ngài ấy được lập làm vị 
Vua của Pháp! 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 82 


Chương XXIV 


Ma vương Bất an và bị Đánh bại Như thể nào [416-17] 

1. Nhưng Ma vương lúc ấy trở thành kẻ cảm thấy như gai đâm 
vào thịt, 
Khổ vì phiền não, khốn cùng, không thích thú, ít khả năng 
chịu đựng. 
[Y thị hiện] đại hỏa tai nơi chân trời, ném sao băng, để gây 
sợ hãi, 
“Làm sao vị Bồ-tát này có thê bị làm cho trong tâm chán nản!? 

2. Khi người trí trở nên quyết tâm, 
Ngày đêm quán nghĩa của bát-nhã, ba-la-mật hàng đầu, 
Rồi thân, ý, và ngữ của họ trở nên [tự tại] như chim trên trời. 
Làm sao Thân nhân của Bóng tối có được lối vào đến họ? 


Cái gì Khiến Ma vương Bằng lòng [420] 

3. Khi một Bồ-tát dùng tranh cãi và biện luận, 
Và khi những ý nghĩ [của hai Bồ-tát] trở nên mâu thuẫn và 
tức giận nhau, 
Thì Ma vương trở nên hài lòng, và cực kỳ phân khởi, [nghĩ:] 
“Cả hai người này vẫn còn cách xa tri kiến của các bậc Chiến 
Thắng. 

4. Cả hai người này vẫn còn cách xa [nó], so với các ác qui; 
Cả hai sẽ tác động lên chính mình tiêu tan cam kết. 
Những kẻ đầy thù ghét, thiếu nhẫn nhục, làm sao có thê đạt 
được giác ngộ?” — 
Rồi Ma vương trở nên bằng lòng, cùng với đám [ma] của nó. 


Sự Kiêu mạn và Sám hồi của Bồ-tát [420] 
5. Nếu một Bồ-tát chưa có được sự thọ ký 
Sẽ có những ý nghĩ giận dữ vì người nào đã có, và sẽ đưa 
đến cãi nhau: 
Vì nhiều lúc ông ấy khăng khăng với những ý nghĩ ương 
ngạnh sai lầm, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 83 


Vì nhiều kiếp ông ấy phải mặc lại cái áo giáp ấy. 

.. Rồi ông ấy lập chánh niệm, và [phản chiếu], “Đây là những 
ý nghĩ bất thiện; 

Bằng phương tiện nhẫn nhục ba-la- mật chư Phật chứng ngộ. 
Ông ấy thú nhận lỗi của mình, và về sau tự kìm chế, 

Hay ông ấy phản kháng, và tu luyện mình trong Phật Pháp. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 84 
Chương XXV 


Một Bô-tát được Huấn luyện Như thể nào [424-30] 

1. Khi tự huấn luyện, ngài ấy không đi đến sự huấn luyện ở bất 
CỨ nƠI nào, 
Cũng không đến với người huấn luyện, hay với các pháp 
huấn luyện. 
Người tự huấn luyện, không phân biệt giữa — huấn luyện và 
không huấn luyện, — 
Ngài ấy tự huấn luyện trong Phật pháp này. 

2. Vị Bồ-tát tri kiến sự huấn luyện này như vậy, 
Không bao giờ trở nên thiếu huấn luyện, hay vô giới luật. 
Tìm được lạc thú nơi chúng, ngài ấy tự huấn luyện trong các 
Phật pháp này. 
Ngài ấy tự huấn luyện, thiện xảo trong huấn luyện [thượng 
thừa], nhưng không nhận biết bất cứ điều gì, 

3.. Khi huấn luyện như vậy trong bát-nhã, với người trí soi sáng 
Không một ý nghĩ nào phát sinh là bất thiện: 
Như khi mặt trời đi qua bầu trời, trước tác động ánh sáng 
Không bóng tối nào có thể tự bảo trì giữa không trung. 


Bát-nhã Ba-la-mật Hiểu Tất cả các Ba-la-mật [430-3 1] 

4. Với những người tác động sự huấn luyện trong bát-nhã ba- 
la-mật 
Tất cả các ba-la-mật [khác | sẽ được lãnh hội trong đó. 
Vì trong cái thấy sai lầm về ngã bao gồm cả sáu mươi hai cái 
thấy sai lầm, 
Cũng vậy, những ba-la-mật này [bao gồm trong bát-nhã ba- 
la-mật|. 

5. Như khi mạng căn đã dứt 
Tất cả các căn khả hữu khác cũng dứt: 
Cũng vậy, khi người trí tuệ nhất trong những người trí tuệ 
theo đuôi trong bát-nhã, 
Tất cả những ba-la-mật này, như đã nói, sẽ được lãnh hội 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 85 
trong đó. 


Bô-tát và Thanh văn [432-33] 

6. Trong tất cả những phẩm tính của Thanh văn cũng như của 
Duyên giác, 
Vị Bồ-tát trí tuệ trở thành được huấn luyện: 
Nhưng ngài ấy không trụ nơi chúng cũng không mong muốn 
chúng, 
“Ta [cũng] sẽ được huấn luyện trong đó,' [ngài ấy nghĩ]. 
Theo nghĩa nảy, ngài ấy huấn luyện mình [trong đó]. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 86 
Chương XXYVI 


Hoan hí và Bát-nhã Ba-la-mái [435-36] 

1. Nếu có người quyết hoan hỉ trong phát sinh ý nghĩ 
[Về một Bồ-tát] lên đường vì giác ngộ tối hảo và không thối 
chuyên; 
Người ta có thê [đo] các núi Tu-di đến Đại thiên thế giới!3 
so sánh chúng [với đầu cọng rơm], 
Nhưng không phải công đức đó phát xuất từ hoan hi. 

2. Họ hoan hi vì khối công đức của tất cả chúng sinh ở đó, 
Ham cái gì thiện và muốn giải thoát. 
Khi vì hạnh phúc chúng sinh họ đạt đến những phẩm tính vô 
cùng của bậc Chiến Thắng. 
Họ sẽ bồ thí Pháp cho thế gian vì sự diệt khổ hoàn toàn. 

3. Vị Bồ-tát, không phân biệt, hiểu 
Tất cả các pháp là không, vô tướng và vô ngại, 
Không nhị nguyên, ngài ấy tìm giác ngộ trong bát-nhã. 
Sùng mộ bát-nhã ba-la-mật hàng đầu là hành giả Du-giả đó. 


Tỉ dụ Hư không và Bầu trời [441] 
4. Chướng ngại của không giới do bầu trời 
Không ai có thể tìm được ở bắt cứ nơi đâu. 
Cũng vậy, vị Bồ-tát trí tuệ, theo đuổi trong bát-nhã, 
Như hư không mở trống, ngài lặng lẽ theo đuổi. 


Tỉ dụ Người do Huyễn thuật Tạo ra [441-42] 
5.. Vì nó không xảy ra đối với người do nhà huyễn thuật gọi lên 
[khi ông ta nhìn thính giả]: 
“Tôi sẽ làm vui lòng những người đó, tuy nhiên ông ta biểu 
diễn việc mình làm, 
Họ thấy ông ta trưng bày những tác phẩm ảo thuật khác nhau, 
18 Đại thiên thế giới cũng gọi là Tam thiên Đại thiên thế giới (Phạn: trisãhasra-mahãsähasra- 


lokadhatu, Anh: great trichiliocosm): Một vũ trụ bao gồm 1.000 triệu mặt trời, 1.000 triệu 
mặt trăng, 1.000 triệu thiên đường và địa ngục, v.v... 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 87 


Mặc dù người ấy không có thân, tâm, hay tên. 

6. Cũng vậy, nó không bao giờ xảy ra đối với một người theo 
đuôi trong bát-nhã: 
“Khi biết giác ngộ tôi sẽ giải thoát thế gian!? 
Trong những lần tái sinh khác nhau, người ấy hợp tác với 
những việc làm đa dạng, 
Mà thị hiện giống như huyễn hóa, nhưng không theo đuôi 
trong phân biệt sai lầm. 


Tỉ dụ Những Huyễn hóa của Phật [442-43] 

7. Như sự huyễn hóa của một vị Phật biểu diễn một việc làm 
của Phật, 
Nhưng khi ngài ấy làm thế, không một ý niệm tự phụ nào 
phát sinh: 
Cũng vậy, vị Bồ-tát trí tuệ, theo đuổi trong bát-nhã, 
Thực hiện tất cả những việc làm, có thể ví với ảo ảnh hư dối 
của huyễn thuật. 


Tỉ dụ Cái máy [443 | 
§. Một người thợ chuyên môn và có kinh nghiệm làm một cơ 

quan băng gỗ; 
Có thể so sánh nó với một người nam hay nữ, nó thực hiện 
tất cả những việc làm của nó ở đây. 
Cũng vậy, vị Bồ-tát trí tuệ, theo đuôi trong bát-nhã, 
Thực hiện toàn bộ việc làm với tri kiến, nhưng không phân 
biệt. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 88 


Chương XXVH 


Vị Bồ-tát Đáng Tôn kinh [446-47] 
1. Với người trí, theo đuổi như vậy, nhiều chúng thần, 
Cung tay đưa ra, kính chào, sẽ hành lễ kính. 
Chư Phật cũng vậy, có nhiều như các thiên giới trong mười 
phương, 
Tác động lời công bồ của tràng hoa tán thán những phẩm tính 
của người trí. 


Ma vương Bất lực với những vị Bồ-tát Nhất định [4417-49] 

2. Nếu trong các cõi có chúng sinh nhiều không đếm được như 
cát sông Hằng 
Hãy giả sử, tất cả trở thành Ma vương; 
Và nêu mỗi sợi lông trên thân họ lại huyễn tạo ra một cái bẫy, 
Tất cả bẫy đó cũng không thê làm chướng ngại người trí. 

3. Trong bốn mùa vị Bỗ-tát đũng và trí khiến cho 
Bốn Ma vương không thê tắn công được, [và] không thê lay 
chuyên: 
Ngài ấy trở thành người trú trong không; song không phải là 
người bỏ rơi chúng sinh; 
Làm như đã nói; ngài ấy được các bậc Thiện Thệ hộ trì. 


Thái độ Đúng đối với Chân như [425-54] 

4. Vị Bồ-tát tin quyết khi được dạy 

Bát-nhã ba-la-mật này, Mẹ của chư Như Lai, 
Và thực hành đạo tiễn bộ với quyết tâm, 
Nên biết ngài ấy đã lên đường tốt hướng về nhất thiết trí. 

5. Nhưng ngài ấy không đến chỗ trụ trong Chân như Pháp giới. 
Ngài ấy trở thành người, như mây, đứng giữa bầu trời không 
có chỗ nào đề đứng, 

Như một phù thủy đuổi tà, như chim, cưỡi gió không cho nơi 
nương tựa, 
Hay như người, nhờ sức thần chú, kỳ diệu làm cho cây nở 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 89 
đây hoa trái mùa. 


Vị Bồ-tát Trú Vô thượng [454-56] 

6. Vị Bồ-tát trí tuệ và có học theo đuôi như vầy 
Không tìm cách quấy rầy người tỉnh thức với giác ngộ, cũng 
không tìm cách làm tốn thương Phật pháp, 
Không tìm cách quấy rầy người chứng minh, cũng không tìm 
cách quấy rầy người yêu thích thấy Pháp. 
Đây là cách trú của những người ưa yên tĩnh, của những 
người hoan hỉ trong những phẩm tính qui. 

7. Có nhiều chỗ trú như của Thanh văn và Duyên giác, 
Kết hợp với bình an và hạnh phúc của thiền định tĩnh lặng: 
Ngoại trừ sự giải thoát A-la-hán của các Như Lai 
Cách trú này là hàng đầu và không gì vượt qua được. 


Làm Thế nào và Tại sao nên Trú trong Không [456] 

8. Con chim ở trong hư không, nhưng không rơi xuống. 
Con cá ở trong nước, nhưng không chết. 
Cũng vậy, vị Bồ-tát, nhờ các thiền và các lực đã qua bên kia, 
Trú trong không, nhưng không đến nơi Tịch diệt. 

9. Người muốn đi đến đỉnh cao của những phẩm tính của tất cả 
chúng sinh, 
Đề chứng nghiệm tri kiến của Phật cái tối ưu, cái quá ư kỳ 
diệu, 
Đề bồ thí món quà tốt nhất của Pháp tối cao vô thượng, 
Người ấy nên nương vào chỗ trú tốt nhất của những người 
đem lợi ích. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 90 


Chương XXVII 


Ai tu luyện trong Bát-nhã Ba-la-mật 
Tu luyện trong Cảnh giới Phát [466] 
1. Trong tất cả những phương pháp tu luyện đã được bậc Dẫn 

đạo tiết lộ, 
Giáo lý này là tối ưu và không gì vượt qua được. 
Người, trí tuệ trong tất cả các pháp tu luyện, muốn đi qua 
Bên kia, 
Người ấy nên tu luyện trong bát-nhã ba-la-mật, trong phép 
tu luyện của Phật. 


Bát-nhã Ba-la-mát Vô tận [464-7l] 

2. Đây là pháp khí tốt nhất, kho tàng của Pháp vô thượng, 
Kho tàng của hạnh phúc và thong dong của những người 
thuộc về bộ tộc Phật. 
Những bậc cứu thế quá khứ và vị lai, [và những bậc hiện tại] 
trong mười phương, 
Họ từ đây đến, nhưng Pháp giới không kiệt tận. 

3. Như nhiều cây, quả, hoa và rừng cây ở đó, 
Tất cả đều đến từ trái đất và sinh ra ở đó. 
Song trái đất không kiệt tận hay phát triển, 
Không mệt, không suy yếu, không tạo ra phân biệt. 

4. Dòng dõi của Phật, Thanh văn và Duyên giác, 
Các thần và các pháp dẫn đến sự thong dong và hạnh phúc 
của tất cả thế gian, — cũng nhiều như vậy, 
Tất cả kết quả từ bát-nhã, ba-la-mật hàng đầu, 
Song bát-nhã không bao giờ kiệt tận, cũng không gia tăng. 

5. Cũng nhiều như chúng sinh ở [các vùng] đưới, giữa và trên 
của thế giới, 
Tất cả do vô minh đem đến, như bậc Thiện Thệ đã nói. 
Tính máy móc của ác tiếp tục được sự hội đủ của các duyên 
duy trì, 
Song tính máy móc của vô minh không kiệt tận, cũng không 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 91 


tăng trưởng. 
6. Cũng như có nhiều căn nguyên của phương tiện thiện xảo, 
hay các pháp môn tri kiến, 
Tất cả đều kết quả từ bát-nhã, ba-la-mật hàng đầu. 
Bộ máy tri kiến được sự hội đủ các duyên duy trì, 
Song bát-nhã ba-la-mật không tăng hay giảm. 


Duyên sinh [468-70] 
7. Nhưng vị Bồ-tát hiểu tùy thuộc phát sinh như là không tùy 
thuộc phát sinh 
Và bát-nhã này phi tịch diệt: 
Như tia sáng mặt trời thoát khỏi mây che phủ, 
Như vậy, ngài ấy phá tan sự che phủ của vô minh, và trở 
thành Tự-hữu. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 92 


Chương XXIX 


Thiên định Ba-la-mật 


1 


Những người đại hùng lực trú trong bốn Thiền 

Không biến chúng thành nơi định cư, hay thành nhà. 
Nhưng bốn Thiền này, với các chỉ của chúng, đến lượt sẽ trở 
thành 

Căn bản cho sự chứng đắc giác ngộ tối thượng và vô song. 


.- Người an lập trong các Thiền trở thành người đạt bát-nhã 


hàng đâu; 

Cũng như khi chứng nghiệm bốn Thiền Vô tướng thù thắng 
nhất, 

Người ấy khiến cho các Thiền này trợ giúp sự giác ngộ tốt 
nhất và hàng đầu. 

Nhưng không phải vì các lậu diệt mà Bồ-tát ấy luyện tập 
mình trong đó. 


. Đáng kinh ngạc và kỳ diệu là sự tích lũy những phẩm tính 


quí này. 

Khi họ trú trong Thiền và Định, thì không có tướng. 
Khi nhân tướng của những người trụ trong đó tan vỡ, 
Họ lại tái sinh trong dục giới, [và nơi nào] họ muốn. 


.. Như một người từ cõi Diêm-phù-đề là một vị thần trong quá 


khứ, 

Sau khi đến trở lại những chỗ trú cao nhất của các thần, 

Sẽ thấy các căn nhà ở trong những chỗ đó 

Rồi sẽ trở lại, và không làm nhà mình nơi đó; 

Cũng vậy, những Bồ-tát đó, những người mang những phẩm 
tính tối ưu, 

Trú trong Thiền và Định, các hành giả Du-già tận sức mình, 
Lại trở thành vững chắc trong dục giới, không cấu uế 

Như hoa sen trong nước, tự tại với các pháp của người ngu. 
Ngoại trừ để thuần thục chúng sinh, tịnh hóa [Phật] địa, 
Hoàn thành các ba-la-mật này, những Tâm hồn lớn 

Không cố găng sau khi tái sinh trong vô sắc giới, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 93 


E rằng sẽ mắt các ba-la-mật và những phẩm tính giác ngộ 
trong ẫy. 
7. Như có người, tìm được chỗ cất ngọc, 
Không sinh lòng ham muốn trí thông minh quan tâm đến nó. 
Vào lúc khác người ây có thể có được một ít ngọc; 
Cầm ngọc, đi vào nhà, người ấy không thèm muốn [nữa?]. 
S. Cũng vậy, các Bồ-tát trí tuệ đạt được 
Sự định tĩnh của bốn Thiên, đem lại hoan hỉ và thong dong, 
Buông bỏ sự hoan hỉ và thong dong có được trong Thiền và 
định, 
Các ngài ấy lại vào dục giới, bi mẫn vì tất cả chúng sinh. 
9. Khi một Bồ-tát trú trong định của Thiên, 
Ngài ấy không sinh lòng ham muốn trí thông minh vì chiếc 
xe A-la-hán và Duyên giác: 
[Lúc đó ] trở nên không tập trung, bị phân tán trong ý nghĩ và 
khoa trương, 
Ngài ấy đã mất các phẩm tính Phật, một thủy thủ đăm tàu 
đau khô. 
10.Mặc dù ngài ấy tự áp dụng năm căn, — 
Với sắc và thanh, cũng như mùi, vị, và xúc, — 
Khi tự tại với thừa A-la-hán và Duyên giác, vị Bồ-tát hoan 
hi ấy, 
Một anh hùng, nên được tuệ tri như là luôn luôn thiền định. 


Tĩnh tấn Ba-la-mật 

11.Họ có tâm thanh tịnh và dũng cảm, và nối kết với những 
chúng sinh và người khác, 
[Khi] họ thực hành Tinh tấn Ba-la-mật thù thắng 
Như một tỷ nữ phục tùng chủ nhân không tùy thuộc ai khác, 
Cũng vậy, những người trí kiên định chịu sự phục tùng của 
tất cả chúng sinh. 

12.Người tỳ nữ không đáp trả chủ nhân của mình, 
Ngay cả khi bị ngược đãi, hay đánh đập. 
Quả run rây trong tâm, và bị sợ hãi chế ngự 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 94 


Nàng nghĩ, “Ông ấy sẽ giết ta vì thế!” 

13.Cũng vậy, vị Bồ-tát lên đường vì giác ngộ hàng đầu, 
Nên đối xử với tất cả thế gian như người đầy tớ chân thành. 
Vì thế ngài ấy đạt giác ngộ, và các phẩm tính thành tựu. 
Lửa, phát xuất từ cỏ và cành, [rồi] đốt cháy chúng. 

14.Từ bỏ số mệnh hạnh phúc cho chính mình, 
Thực hành nhiệm vụ đối với chúng sinh khác, ngày đêm, 
trong ý nghĩ của ngài ấy không có sự do dự: 
Như người mẹ, chăm sóc đứa con duy nhất, 
Ngài ấy trụ trong quyết tâm vô tận của mình. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 95 


Chương XXX 


Tỉnh tấn Ba-la-mật (tiếp theo) 


b› 


Vị Bồ-tát có ý định lang thang lâu trong sinh tử, 

Một hành giả Du-già sùng mộ sự tịnh hóa [Phật] địa vì hạnh 
phúc chúng sinh, 

Và không nảy sinh một chút ý nghĩ mệt nhọc nào, 

Hành giả ấy bẩm sinh với tỉnh tân ba-la-mật, và không nản 
chỉ. 


. Nêu vị Bô-tát bât trí đêm những câu-lợi kiêp của mình, 


Và nghĩ răng còn lâu mới đạt được giác ngộ viên mãn, ông 
ây bị ràng buộc với khô, 
Vì thê ông ây kém tĩnh tân ba-la-mật, và lười biêng. 


.. Bất đầu với sự phát tâm bồ-đê đầu tiên, 


Cho đến cuối cùng đạt Cực lạc không gì vượt qua được, 
Nếu ngày đêm người ấy nhất tâm gìn giữ, 

Nên biết người trí và có học ấy là người hết sức tinh tấn. 
Nếu có người nói, “Nếu ông phá tan được núi Tu-di, 

Ông sẽ là người đạt giác ngộ hàng đầu.) 

Nếu là phát sinh ý nghĩ mệt nhọc hay giới hạn 

[đối với những nỗ lực của mình], 

Thì Bồ-tát ấy bị lười biếng ảnh hưởng. 

Nhưng khi ở ông ấy phát sinh ý niệm, “Đó chắng có gì khó. 
Chỉ trong thoáng chốc núi Tu-di [sẽ] vỡ tan thành bụi, 

Rồi vị Bồ-tát trí tuệ ấy trở thành người hết sức tinh tấn. 
Không lâu ngài ấy sẽ đạt được giác ngộ hàng đầu của những 
người Dẫn đạo. 

Nếu ông ấy tận lực với thân, ý, và ngữ, [nghĩ] 

“Khi thuần thục, ta sẽ làm việc hạnh phúc thế gian, 

Rồi, ở yên trong ý niệm về ngã, bị lười biếng ảnh hưởng, 
Ông ấy còn cách xa sự phát triển thiền định về vô ngã như 
trời cách xa đất. 


. Khi một người không có ý niệm nào về thân, ý, hay chúng 


sinh, 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 96 


Chịu loại bỏ thọ, theo đuôi trong Pháp bất nhị, — 

Điều đó đã được Người Ban cho lợi ích gọi là tính tấn ba-la- 
mật 

Của những người muốn giác ngộ hàng đầu, cực lạc, bất diệt. 


Nhẫn nhục Ba-la-mật 

$. Khi nghe người khác nói với mình một cách thô bạo vả phật 
lòng 
Vị Bồ-tát trí tuệ vẫn tịch tĩnh thong dong và bằng lòng. 
[Nghĩ:] “Ai nói? Ai nghe? Băng cách nào? với ai, do ai?” 
Sự phân biệt này hiến dâng cho nhẫn nhục ba-la-mật bậc nhất. 

9. Nếu một Bồ-tát, sùng mộ Pháp quí, giữ hạnh nhẫn nhục, — 
Và nếu một người khác cúng dường một đại thiên thế giới 
đầy những vật quí 
Cho chư Phật, các bậc Thế Gian gải, các bậc A-la-hán và 
Duyên giác — 
[Đem so sánh] thì công đức của khối phẩm vật đó vô cùng 
nhỏ. 

10.Nhân cách của một người an lập trong nhẫn nhục thì hoàn 
toàn thanh tịnh, 
Được ba mươi hai tướng tán dương, [trở nên] vô biên. 
Ngài ấy thuyết giảng Pháp rỗng không tốt nhất cho chúng 
sinh. 
Thân mến với tất cả thế gian làm cho người nhẫn nhục và sự 
phân minh xứng hợp. 

11.Nếu có người mang một giỏ chứa bột chiên-đàn, 
Với kính trọng và yêu mên, rải nó lên vị Bồ-tát; 
Và nếu có người thứ nhì ném than hồng qua đầu ngài ấy, — 
Ngài ấy sẽ phát tâm bình đắng với cả hai. 

12.Nhẫn nhục như vậy, vị Bồ-tát trí tuệ và có học 
Hồi hướng sự phát tâm đó đến giác ngộ vô thượng. 
Vị anh hùng giữ hạnh nhẫn nhục trong tất cả các cõi, vượt 
qua 
Bắt cứ thứ gì A-la-hán và Duyên giác có thể vượt qua trong 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 97 


thế giới chúng sinh. 

13.Lại nữa, người nhẫn nhục nên phát tâm [như vầy]: 
“Ở các địa ngục, thế giới súc sinh và trong thế giới Diễm 
vương có nhiều cái ác, 
Với khoái lạc giác quan là nhân, người ta phải trải qua nhiều 
cái tạo ra không khoái lạc. 
Vì giác ngộ, tốt hơn nên nhẫn nhục hôm nay!” 

14.“Roi, gậy, kiếm, giết chóc, bỏ tù, và thoi đấm, 
Chặt đầu, cắt tai, tay, chân, và mũi, 
Nhiều cái ác như vậy có nơi thế gian, mà tôi chịu đựng,” 
[Khi nghĩ như vậy], vị Bồ-tát ấy trụ trong nhẫn nhục ba-la- 
mật. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 98 


Chương XXXI 


Trì giới Ba-la-mát 


L, 


Do trì giới những người ham muốn tĩnh lặng được nhắc lên, 
Đứng vững trong tinh cầu của những người có mười lực, 
không phá giới. 

Dù giữ đúng bao nhiêu hành động hạn chế, 

Họ hồi hướng chúng đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng 
sinh, 

Nếu sinh tâm ham muốn sự giác ngộ của A-la-hán và Duyên 
giác, 

Người ấy trở nên bắt giới, bất trí, và có lỗi trong theo đuổi. 
Nhưng khi chuyên [tất cả công đức] thành Cực lạc cùng tột 
của giác ngộ, 

Người ấy đứng vững trong trì giới ba-la-mật, [dù] tiếp cận 
với thức giác)”. 


. Pháp từ đó các phẩm tính của bậc Đại Từ đến, 


Đó là đối tượng trì giới của những người bẩm sinh với những 
phẩm tính ấy của Pháp. 

Pháp [liên hệ với] sự mất những phẩm tính giác ngộ của 
những người hành động vì hạnh phúc thế gian, 

Là sự không trì giới đã được bậc Đạo sư công bố. 

Khi một Bồ-tát nêm vị của năm thức giác, 

Nhưng qui y với Phật, Pháp, và Tăng-già 

Và chuyển chú ý của mình về nhất thiết trí, [nghĩ] “Ta sẽ 
thành Phật,” — 

Là đứng vững trong trì giới ba-la-mật, nên biết người phân 
minh đó. 


. Nếu khi theo đuôi hằng câu-lợi kiếp trong mười thiện đạo, 


Mà phát sinh lòng ham muốn cảnh giới A-la-hán hay Duyên 
giác, 

Thì người ấy trở thành người phá giới, có lỗi trong trì giới. 
Phát sinh tâm như thế còn nặng hơn là phạm một tội đáng 


12 Anh: sense-qudliy. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 99 


trục xuất. 

6. Khi giữ giới, người ấy chuyên [công đức kết quả] đến giác 
ngộ hàng đầu, 

Nhưng không cảm thấy tự phụ cũng không tán dương mình. 
Khi loại bỏ ý niệm về ta và ý niệm về chúng sinh, 
Bồ-tát ấy được gọi là trụ vững trong trì giới ba-la-mật. 

7. Nếu một Bồ-tát theo đuổi trong đạo của các bậc Chiến Thắng, 
Phân biệt chúng sinh này là người g1ữ giới và chúng sinh kia 
đạo đức xấu, 

Chú tâm nhận thức của số đông, ông ấy hoàn toàn bắt giới. 
Ông ấy có lỗi trong giữ giới, không thanh tịnh hoàn toàn 
trong đó. 

§. Người nào không có ý niệm về ta và ý niệm về người, 
Người ấy thị hiện sự rút lui khỏi thọ, và không [cần] hạn chế. 
Người không quan tâm đến hạn chế hay không hạn chế, 
Người ấy được bậc Đạo sư công bố là bị giới luật hạn chế. 


Bồ thí Ba-la-mật 
9. Nhưng một người, bâm sinh trì giới, một người thanh tịnh, 
Trở nên không quan tâm bât cứ điêu gì có thê thân mật hay 


không thân mật, — 
Nêu khi từ chôi đâu, tay, và chân, tâm người ây vẫn không 
chán nản, 


Người ấy trở thành người từ bỏ tất cả những gì mình có, luôn 
luôn không sợ. 

10.Biết yêu tánh của các pháp là không và không có ngã, 
Người ấy từ bỏ thân mình, tâm không chán nản, 
Không nói gì về sự từ bỏ tài sản và vàng. 
Không thê nào người ấy hành động vì đê tiện. 

11.Do ý niệm ta mà có cảm giác về quyền làm chủ tài sản, cũng 
như lòng tham; 
Làm sao người bị mê hoặc có thể có quyết tâm từ bỏ? 
Kẻ bần tiện tái sinh trong thế giới Ngạ qui, 
Hay nếu là người, thì họ là những người nghèo. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 100 


12.Rồi Bồ-tát ấy, biết tại sao những chúng sinh này bị nghèo 
khốn quẫn, 

Trở nên quyết tâm bố thí, luôn luôn là người bố thí rộng rãi. 

Khi bố thí bốn Châu, khéo điểm tô, tựa như chúng chỉ là 

nước dãi, 

Ngài ấy trở nên phấn khởi, vì không còn giữ các Châu. 
13.Khi bố thí phẩm vật, vị Bồ-tát trí tuệ và có học, 

Ghi nhớ tất cả chúng sinh có trong ba cõi, 

Trở thành người bồ thí của tất cả chúng sinh, ngài ấy chuyên 

Phẩm vật thành giác ngộ thù thắng nhất, vì hạnh phúc thế 

g1an. 

14.Khi bố thí phẩm vật, ngài ấy không biến nó thành cái căn bản 
hay sự ủng hộ. 

Và không bao giờ mong bất cứ báo đáp nảo. 

Khi từ bỏ như vậy, ngài ấy trở thành người từ bỏ khôn ngoan 

nhất. 

Cái nhỏ bé ngài ấy từ bỏ trở thành nhiều và vô lượng. 
15.Nếu tất cả chúng sinh trong thoàn thể ba cõi, nhiều bao nhiêu 

Hãy giả sử, bố thí phẩm vật trong số kiếp vô tận, 

Cho chư Phật, các bậc Thế Gian giải, cho các A-la-hán và 

Duyên giác, 

Mà nguyện cho đức hạnh của hàng Thanh văn; — 

16. Và nêu một Bồ-tát, trí tuệ và thiện xảo trong các phương tiện, 
Hoan hỉ với căn bản của những hành vi công đức của họ, 
Và vì hạnh phúc chúng sinh, chuyển nó thành giác ngộ tối 
ưu và thù thăng nhất, — 

Nhờ chuyền, ngài ấy vượt qua [công đức của] toàn thế giới. 
17.Nếu có một khối lớn những viên ngọc thủy tinh giả mạo, 

Một viên ngọc lưu ly thôi cũng vượt hơn tất cả: 

Cũng vậy vị Bồ-tát, hoan hỉ, vượt qua 

[Công đức] toàn thê khối phẩm vật quảng đại của cả thế gian. 
18.Nếu Bồ-tát ấy, khi bố thí phẩm vật cho thế gian 

Vẫn không bị cảm giác quyên sở hữu hay sự yêu mến tải sản 

của mình lay động, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 101 


Nhờ đó thiện căn của ngài ấy phát triển thành đại hùng lực: 
Như mặt trăng, không mây, là vâng hào quang trong nửa 
tháng sáng âm lịch. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 102 


Chương XXXH 


Báo đáp của Sảu Ba-la-mát 


1, 


Qua Bồ thí một Bồ-tát cắt đứt sự tái sinh làm Nøgạ qui, 

Cắt đứt sự nghẻo, cũng như tất cả những cấu nhơ. 

Khi theo đuôi trong đó [bó thí] ngài ấy được sự giàu sang vô 
cùng và phong phú. 

Qua Bồ thí, ngài ây thuần thục chúng sinh trong phiền não. 


. Qua Trì giới, ngài ây tránh tái sinh làm súc vật, 


Cũng như tám khoảnh khoắc khó lường: ngài ấy luôn được 
tái sinh vào giây phút cát tường. 

Qua Nhẫn nhục, ngài ẫy được thân hoàn hảo và cao vời, 
Với da vàng kim, thế gian ưa nhìn ngắm. 


. Qua Tinh tân, không mất những phẩm tính quang minh. 


Ngài â ấy được kho tàng tri kiến vô cùng của các bậc Chiến 
Thắng. 

Qua Thiên, ném bỏ các thức giác (sense- qualities) gớm ghiết, 
Ngài ấy thu thập được “tri thức,” thần thông và các định. 
Qua Bát-nhã, hiểu yếu tánh của các pháp, 

Ngài ấy hoàn toàn siêu việt ba cõi và những cảnh thống khổ. 
Khi chuyển bảo luân của bậc Hùng Mạnh Nhất của Loài 
Người, 

Ngài ấy chứng minh Pháp cho thế gian vì sự diệt hoản toàn 
của ác. 

Khi vị Bồ-tát hoàn thành các pháp này, 

Ngài ấy vẫn thọ nhận ruộng thanh tịnh cùng với chúng sinh 
thanh tịnh. 

Ngài ấy cũng thọ nhận dòng truyền của Phật, dòng truyền 
của Pháp, 

Cũng như dòng truyền của Tăng-già. Ngài ấy thọ nhận tắt cả 
các pháp.” 


Kết Luận 
6. VỊ y sĩ vô thượng phôi hợp phương thuôc với bệnh của thê 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 103 


gian, 

Đã giảng dạy bát-nhã này là con đường đến giác ngộ. 

Nó được gọi là “Con Đường đến giác ngộ là sự “Tích lũy 
những Phẩm tính Quí báu,”” 

Và dạy như vậy để tất cả chúng sinh có thê đến Con Đường 
ây. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 104 


BÁT-NHÀ BA-LA-M.ẬT-ĐA 
TÁM NGÀN CẤU 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 105 


Mục Lục 


Chương I. Thực hành Nhất thiết chủng trí 


1; 
._ Vĩnh Tịch diệt của Ngã 
. Nghĩa của “Bồ-tát 

. Nghĩa của “Đại sĩ” 

. Nghĩa của “Đại thừa" 

. Chứng đắc 


=Œ.+>CG› 


Dẫn nhập 


Chương II. Thích-đề (Sakra) 


1. 


NI it án cao CO 


Lời mở đầu 

Làm sao Trụ trong Không, hay Bát-nhã Ba-la-mật 
Các Thánh và Mục đích của họ đều là Ảo ảnh 
Hoa của Thích-đề 

Tu Luyện trong Bát-nhã Ba-la-mật 

Tính Vô biên của Bát-nhã Ba-la-mật 

Thọ ký 


Chương III. Tôn trọng Pháp khí của các Ba-la-mật, 


1. 


Giữ các Phẩm tính thiện Vô lượng 
Những Lợi thê Thê gian của Bát-nhã Ba-la-mật 


2. Sự Sùng bái Bát-nhã Ba-la-mật so với sự 


Sùng bái chư Phật 


3. Bát-nhã Ba-la-mật, một Đại Thần chú 
4. 
5: 


Bát-nhã Ba-la-mật và các Ba-la-mật khác 
Thêm những Ưu thê nữa từ Bát-nhã Ba-la-mật 


Chương IV. Sự Công bồ các Phẩm tính 


b: 


2: 
3. 


Giá trị Tương đối của Xá lợi của Như Lai 
và của Bát-nhã Ba-la-mật 

Tỉ dụ Ngọc Như ý 

Giá trị Vô thượng của Bát-nhã Ba-la-mật 


Chương V. Tính Cách mạng của Công đức 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 106 


1. Bát-nhã Ba-la-mật, Nguồn Công đức 


2. 
5: 


Bát-nhã Ba-la-mật Giả hiệu 
Bát-nhã Ba-la-mật Vĩ đại hơn bât cứ Món 
quà Tình thân nào khác 


Chương VI. Hồi hướng và Hoan hi 


1. 
s 
Si 
4. 
5, 


Công đức Vô thượng của Hồi hướng và Hoan hỉ 
Tầm vóc của Hoan hi 

Vấn đề Siêu hình 

Làm sao Tránh được những Cái thấy Điên đảo 
Quán xét Công đức 


Chương VII. Địa ngục 


1. 
2. 


SẤŒœ:+®k‹G› 


Tán ca Bát-nhã Ba-la-mật 
Ưu thê của Bát-nhã Ba-la-mật đôi với 
các Ba-la-mật khác 


.. Bát-nhã Ba-la-mật Không đem lại gì cả 
._ Tại sao Bát-nhã Ba-la-mật Vĩ đại 

. Nguyên nhân Tin Bát-nhã Ba-la-mật 

. Nhân và Quả của Không tin 


Chương VIII. Thanh tịnh 


1. 
ch 
3. 
4. 
3. 


Sự Thâm sâu và Tính Thanh tịnh của Bát-nhã Ba-la-mật 
Chấp trước 

Vô chấp 

Như Hư không và Tiếng vang 

Kết luận 


Chương IX. Tán thán 


1. 


Bát-nhã Ba-la-mật Hoàn toàn Thanh tịnh 


2. Hiệu quả của Bát-nhã Ba-la-mật 


5: 


Chuyên Bánh xe Pháp thứ hai 


4. Cách thức và Phẩm tính của Bát-nhã Ba-la-mật 
Chương X. Công bô các Phâm tính Mang trong Tâm 


\© œ ~) O ai œ0 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 107 


. Hành vi Quá khứ và Thái độ Hiện tại đôi với 


Bát-nhã Ba-la-mật 


. Những Phẩm tính Xứng đáng của một Bồ-tát đắc 


Bát-nhã Ba-la-mật 


. Năm Tỉ dụ Minh họa Sự Gần gũi với Giác ngộ Viên mãn 
._ Tại sao các Bô-tát được chư Phật ưu ái 


Thái độ Đúng đối với Bát-nhã Ba-la-mật 
Những Chướng ngại đôi với Bát-nhã Ba-la-mật 


._ Vị Bồ-tát được chư Phật hộ trì 
._ Tiên đoán vê Sự Truyên bá Bát-nhã Ba-la-mật 
. Miêu tả các Bô-tát sẽ học Bát-nhã Ba-la-mật 


Chương XI. Những Việc làm của Ma vương 


1. 
.. Bát-nhã Ba-la-mật và các Kinh của hàng Thanh văn 
l Những Việc làm DỊ biệt của Ma vương 

. Nguôn gôc Bât hòa giữa Thây và Trò 


% =1 tr G) BÓ 


Những Việc làm DỊ biệt của Ma vương 


Sự Sai hướng của Mục đích 


. Thêm sự Bất hòa giữa Thầy và Trò 
- Ma vương Khuyên bỏ Bát-nhã Ba-la-mật 
.. Sự Đôi lập giữa Ma vương và Phật 


Chương XII. Chỉ ra Thế gian 


1. 
m 
`Ã 
4 


5; 


Bát-nhã Ba-la-mật Mẹ của chư Phật 
Như Lai Biệt Thê gian Như thê nào 
Làm sao Như Lai biệt Tâm của Chúng sinh 


. Các Tướng Thâm sâu, và Chúng bị ràng buộc 


như thế nảo 
Thê giới Cho thây Rông không 


Chương XIII. Không thê Nghĩ bàn 


1. 
Ti 
5: 


Năm Thuộc tính của Bát-nhã Ba-la-mật 
Sự Tái sinh Tĩnh thân Kêt quả từ Tri kiên này 
Không Có gì đê Năm bắt 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 108 
4. Phản ứng của chư Thiên 


Chương XIV. Các Tỉ dụ 
I1. Tái sinh ở VỊ lai và Quả khứ 
2. Những Hành vi của một Bồ-tát Thất bại trong 
Bát-nhã Ba-la-mật 
3. Bốn Tỉ dụ 


Chương XV. Chư Thiên 
I1. Phận sự của Người Mới tu 
2. Một Bồ-tát Trợ giúp Chúng sinh Như thế nào 
3. Miêu tả Bát-nhã Ba-la-mật 


Chương XVI. Chân như 

I1. Chân như Như Lai 
. Trái đất Rung chuyên, và Số đông Được cứu 
.. Bát-nhã Ba-la-mật và Phương tiện Thiện xảo 
. Giác ngộ và Tánh không 
Những Điều Tiên quyết để đi đến Giác ngộ 


Cà đx G kÓ 


Chương XVII. Biểu tượng, Biểu hiệu, và Dấu hiệu 
của Bất thối chuyên 
1. Những Biểu hiệu Dị biệt của Bất thối chuyên 
2. Những Việc làm của Ma vương 
3. Thêm những Biểu hiệu của Bất thối chuyên 


Chương XVIII. Tánh Không 
1. Những Trạm dừng Thâm sâu 
2. Làm sao Theo dõi Bát-nhã Ba-la-mật 
3. Công đức 
4.. Vô lượng, Rỗng không và Thuyết thoại 
5. Không Tăng hay Giảm 


Chương XIX. Nữ Thần sông Hằng 


{hà Đ G2) ) 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 109 


._ Pùy thuộc Phát sinh 


Không Phát triển 


. Không có Trợ duyên Khách quan và không Tự hữu 
. Năm chô Gây sợ hãi _ 
._ Tiên đoán của Nữ Thân Sông Hãng 


Chương XX. Bàn về Phương tiện Thiện xảo 


1. 
2ì 
3. 


4. 
5i 


6. 


Tánh không và Biên tế của Thực tại 

Ba Tỉ dụ 

Các Cửa đến Giải thoát và những Lời nguyện 
về Chúng sinh 

Bắt Thối chuyển 

Những Kinh nghiệm về Mộng và Tướng của 
Bắt thối chuyển 

Bất Thối chuyển và Huyền lực của Thành thật 


Chương XXI. Những Việc làm của Ma Vương 


1. 
2» 
Si 


Kiêu mạn và Huyên lực của Thành thật 
Kiêu mạn trong Nôi kêt với sự Công bô Tên 
Lỗi lâm trong Nôi kêt với Xả ly 


Chương XX II. Thiện Tri thức 


1. 
ly 
3i 


4. 


Các Thiện Trị thức 

Không, Nhiễm và Tịnh 

Chú ý đến Bát-nhã Ba-la-mật, và Viên ngọc có 
Giá trị Lớn 

Không và sự Tăng trưởng trong Giác ngộ 


Chương XXIII. Thích-đề 


1. 
2. 


Địa vị Thượng đăng của Bồ-tát 
Báo đáp của Bát-nhã Ba-la-mật 


Chương XXIV. Tự phụ 


}; 


Những Duyên Mở ra cho một Bồ-tát đối với 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 110 


Tác động của Ma Vương 
2. Thái độ Đúng của Bô-tát đôi với các Bô-tát khác 


Chương XXV. Huấn luyện 
1. Một Bồ-tát được Huấn luyện Như thế nào trong 
Nhất Thiết trí 
. Sự Có ít Bồ-tát 
.. Bát-nhã Ba-la-mật Hiểu tất cả các Ba-la-mật khác 
. Công đức từ Bát-nhã ba-la-mật 
.. BŠ-tát và Thanh văn 


{+ +®> C2 


Chương XXVI. Như huyễn 
1. Thích-đề Tán thán các Bồ-tát 
2. Hoan hỉ, Chuyên Công đức 
3. Bản tánh của Huyền 


Chương XXVII. Cốt lõi 
1. Can đảm của vị Bồ-tát trong Khó khăn 
2. Vị Bồ-tát được chư Thiên Bảo vệ, và Chống lại Ma vương 
3. Chư Phật Tán thán Bồ-tát ấy 
4. Giác ngộ và Chân như 
5. Không và Sự Trú trong Bát-nhã Ba-la-mật 


Chương XXVIII. Avakirnakusuma 

. Sự Tiên đoán về Avakirnakusuma 

.. Tán thán Bát-nhã Ba-la-mật 

. Truyền Kinh cho A-nan-đa 

.. Cõi Phật Bất Động (Akshobhya Buddha) 

._ Tịch diệt, Không Tịch diệt và Bát-nhã Ba-la-mật 
. Những Lợi thế Phát xuất từ Bát-nhã Ba-la-mật 


ẤC:.+>C©›\) 


Chương XXIX. Những Phương pháp Tiếp cận 


Chương XXX. Tát-đà-ba-luân 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 111 


Tát-đà-ba-luân Lên đường tìm Bát-nhã Ba-la-mật 

. Miêu tả Thành Chúng hương, và Đời sống của Bồ-tát Đàm- 
vô-kiệt 

3. Danh sách và Nghĩa của các Tam-muội 

4. Tát-đà-ba-luân và Người Con gái của Thương nhân 

5. Cuộc Gặp gỡ với Đàm-vô-klệt 


Ò — 


Chương XXXI. Bồ-tát Đàm-vô-kiệt 
I. Sự Đến và Đi của các Như Lai 
2. Tát-đà-ba-luân Tự Hy sinh 
3. Đàm-vô-kiệt Chứng minh Pháp 


Chương XXXII. Trao phó 
1. Kêt thúc Câu chuyện Tát-đà-ba-luân 
2. Bát-nhã Ba-la-mật được Trao phó cho A-nan-đa 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 112 


Chương ] 
THỤC HÀNH NHẤT THIẾT CHỦNG TRÍ 


I. DẪN NHẬP 


Một thời tôi nghe như vầy. Đức Thế Tôn trú ở thành Vương 
Xá””, trên núi Linh Thứu, cùng với chúng đại tỳ-kheo, với 1.250 vị, 
tất cả đều là A-la-hán, — đã hết rỉ lậu, không cấu uế, điều ngự đây 
đủ, hoàn toàn tự tại trong tâm, khéo giải thoát và trí tuệ, thuần 
chủng, những Rồng lớn, việc làm đã xong, phận sự đã thành tựu, 
gánh nặng đã đặt xuống, phúc lợi riêng đã thành tựu, những kiết sử 
ràng buộc trở nên tịch diệt, tâm khéo được giải thoát bằng chánh 
kiến, trong sự điều tâm hoản toàn — ngoại trừ một vị duy nhất, tức 
Tôn giả A-nan-đa. 

Đức Thể Tôn nói với Trưởng lão Tôn giả Tu-bồ-để?: Bây giờ 
hãy làm nó rõ ràng, này Tu-bồ-đề, với chư Bồ-tát, đại sĩ, bắt đầu từ 
bát-nhã ba-la-mật, làm sao các Bồ-tát, đại sĩ, tiến vào bát-nhã ba- 
la-mật! 

Vì thế Tôn giả Xá- -lợi-phát” tự nghĩ: [4] Trưởng lão Tôn giả Tu- 
bồ-đề, sẽ giảng giải bát-nhã ba-la-mật của chính ngài Ấy, vén mở 
bát-nhã ba-nhã ba-la-mật băng hành tác và sức lực của riêng ngài 
ấy, hay nhờ thần lực của Phật? 

Tôn giả 7„-bô-để, nhờ thần lực của Phật, biết rằng Tôn giả Xá- 
lợi-phất đã đàm luận như thế trong tâm ngài ấy, nói với Tôn giả 
Xá-lợi- phất: Bất cứ điều gì, thưa Tôn giả Xá-lợi- phất, các đệ tử của 
Thế Tôn dạy, tất cả đều biết là việc làm của Như Lai?!. Vì trong 
pháp do Như Lai chứng minh họ tự huấn luyện mình, họ giác ngộ 
chân tánh của nó, họ giữ nó trong tâm. Từ đó về sau không một 


?9 Phạn: Rdjagrihd. 
?‡ Phạn: Ananda. 

?2 Phạn: Subhuitt. 

?3 Phạn: Sariputrd. 

?4 Phạn: Tathagotd. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 113 


điều gì họ dạy mâu thuẫn với chân tánh của pháp. Ấy đúng là đưa 
ra sự chứng minh pháp của Như Lai. Bất cứ điều gì những người 
con đó của một gia đình thiện lương thuyết giảng đều là bản tánh 
của pháp, họ không đưa vào sự mâu thuẫn với thực tánh của pháp. 


2. TÍNH TỊCH DIỆT CỦA NGÃ 


Vì thế Tôn giả Tỉ -bô-đề, do thần lực của Phật, bạch với Đức Thế 
Tôn: Thế Tôn đã nói, 'Bây giờ hãy làm nó rõ ràng, này Tu-bồ-đẻ, 
với chư Bồ-tát, đại sĩ, bắt đầu từ bát-nhã ba-la-mật, các Bô-tát, đại 
sĩ tiễn vào bát-nhã ba-la-mật như thế nào!” Khi nói về “Bồ-tát,? chữ 
“Bồ-tát ấy chỉ pháp gì? Con không, Ôi Thế Tôn, thấy pháp “Bồ-tát 
đó [Š], cũng không thấy pháp gọi là 'bát-nhã ba-la-mật.” Vì thế con 
không tìm, không hiểu, cũng không thấy pháp “Bồ-tát,` hay “bát- 
nhã ba-la-mật,` con sẽ giáo. huấn hay khuyên dụ Bồ-tát gì trong bát- 
nhã ba-la-mật gì? Nhưng, Ôi Thế Tôn, nếu khi nêu ra điều này, tâm 
của Bồ-tát ấy không trở nên sợ sệt, cũng không thản nhiên, không 
thất vọng cũng không ngã lòng, nếu ngài ấy không bỏ đi hay trở 
nên chán nản, không run rây, không sợ hay kinh hãi, ấy chính là 
Bồ-tát này, đại sĩ này, được giáo huấn trong bát-nhã ba-la-mật. Một 
cách chính xác, nên biết đây là bát-nhã ba-la-mật của Bồ-tát ấy, là 
sự giáo huấn của ngài ấy trong bát-nhã ba-la-mật. Như thế khi ngài 
ấy trụ vững chắc, đó là sự giáo huấn và khuyến dụ của ngài ấy. Hơn 
nữa, khi một Bồ-tát theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật và phát triển 
nó, ngài ấy sẽ tự huấn luyện mình răng không tự kiêu về tâm bồ-đề 
đó. Tâm ây là vô tâm, vì trong yếu tánh tâm trong sáng. 

Xá-lợi-phất: Tâm ấy mà nó là vô tâm, là cái gì đó mà nó có [hiện 
hữu]? 

Tu-bô-đề: Ở đó có hiện hữu không, hay người ta có thê lãnh hội 
không, “có” hay “không có” trong trạng thái vắng mặt của tâm này? 

Xá-lợi-phất: Không, không phải thế. [6] 

Tu-bô-đề: Vậy thì đó có phải là câu hỏi thích hợp khi Tôn giả 
Xá-lợi-phất hỏi hay tâm ấy mà nó là vô tâm là một cái gì đó mà nó 
có? 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 114 


Xá-lợï-phất. Thê thì trạng thái vắng mặt tâm này là gì? 

Tu-bô-để: Ây là không có sự biến đôi hay phân biệt. 

Xá-lợi-phất: Vậy ngài có giảng điều này không, ngài Tu- bồ-đề, 
ngài người mà đức Thế Tôn đã tuyên bố là đệ nhất trong những 
người An trụ. Và vì lý do đó, [tức là bởi vì không tự kiêu vê tâm 
bồ-đề] nên được xem là một Bồ-tát không thê bỏ giác ngộ viên mãn, 
và là một người không bao giờ ngừng đem bát-nhã ba-la-mật đến 
tâm. Hoặc một người muốn tu luyện ở mức độ của Thanh văn, hay 
Duyên giác, hay Bồ-tát, - một người lắng nghe bát-nhã ba-la-mật 
nảy, chấp nhận nó, giữ trong tâm, tụng nó, nghiên cứu nó, truyền 
bá nó cho người khác, và trong chính bát-nhã ba-la-mật này người 
được phú bầm sự thiện xảo trong phương tiện sẽ tận lực, với mục 
đích tìm ra tất cả các pháp tạo thành một Bồ-tát. [7] Chỉ trong bát- 
nhã ba-la-mật này tất cả các pháp kiến lập một vị Bồ-tát, và Bằ- tát 
ây sẽ tự huấn luyện và tận sức mình, được chỉ ra đầy đủ. Ngài ấy 
muốn tu luyện vì giác ngộ viên mãn cũng sẽ lắng nghe, v.v..., bát- 
nhã ba-la-mật này. Người được phú bẩm thiện sự xảo trong phương 
tiện nên tận sức mình chỉ trong bát-nhã ba-la-mật này, với mục đích 
tìm được tất cả các pháp kiến lập một vị Bồ-tát. 

Tu-bô-đề: Tôi không tìm được bắt cứ cái gì tương ứng với chữ 
“Bỗ-tát,` hay chữ “bát-nhã ba-la-mật,` — mà lúc ấy tôi nên giáo huấn 
và khuyên nhủ Bồ-tát nào trong bát-nhã ba-la-mật nào? Chắc chắn 
ấy sẽ là điều đáng tiếc nếu tôi không thể tìm được chính cái ấy, chỉ 
bằng chữ thôi sẽ khiến cho một Bồ-tát sinh ra và lìa đời. Hơn nữa, 
như thế cái gì được chỉ định thì không tương tục cũng chẳng phải 
không tương tục, không gián đoạn cũng chẳng phải không gián 
đoạn. Vì sao? Bởi vì nó không hiện hữu. Đó là [lý do] tại sao nó 
không tương tục cũng chẳng phải không tương tục, không gián 
đoạn cũng chắng phải không gián đoạn. Nên thừa nhận một vị Bồ- 
tát không trở nên sợ hãi khi được dạy bát-nhã ba-la-mật thâm sâu 
này [8 | là không thiếu trong bát-nhã ba-la-mật, khi trụ ở địa bất thối 
chuyên của Bồ-tát, trụ vững chắc, vì không trụ ở bất cứ nơi nào. 
Hơn nữa, một Bỏ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật và phát triển 
nó, không nên trụ trong sắc, v.v... Bởi vì, khi trụ trong SC, V.V..., 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 115 


ngài ấy theo đuôi trong tác động của sắc, và không phải trong bát- 
nhã ba-la-mật. Vì trong khi theo đuôi trong tác động của sắc, ngài 
ấy không thê có được bát-nhã ba-la-mật, cũng không tận sức mình 
vì nó, cũng không hoàn thành nó. Khi không hoàn thành bát-nhã 
ba-la-mật, ngài ấy không thê đi đến nhất thiết trí, chừng nào ngài 
ấy còn là người cố gắng thích hợp với những cái chủ yếu lẫn tránh. 
Vì trong bát-nhã ba-la-mật thì sắc không thích hợp. Nhưng sự 
không thích hợp của sắc, v.v..., không phải là sắc, v.v... Và bát- 
nhã ba-la-mật cũng không thể thích hợp được. Như vậy một Bồ-tát 
nên theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật. Nên gọi nội kiến tập trung 
này của một vị Bồ-tát là 'sự không thích hợp của tất cả các pháp.) 
Nó quảng đại, cao quí, không giới hạn và vững vàng, không bị bất 
cứ một Thanh văn hay Duyên giác nào chia xẻ. Không thê bám giữ 
chính cảnh giới Nhất thiết trí, bởi vì không thể nắm bắt nó bằng 
tướng. Nếu có thê năm bắt nó bằng tướng, thì Du sĩ Tiên- ni” không 
có niềm tin nơi đạo của chúng ta. Du sĩ Tiên-ni tin quyết tri kiến 
này của nhất thiết trí, và là một “tín đồ” ông ta [9] nhập vào tri kiến 
với một phạm vi có giới hạn. Ông ta không chấp giữ sắc, v.v... Ông 
ta cũng không bình luận tri kiến đó với hân hoan và khoái lạc. Ông 
ta cũng không xem nó là bên trong sắc, v.v..., cũng không phải bên 
ngoải, cũng không cả hai bên trong và bên ngoài, cũng không khác 
hơn sắc, v.v...Trong đoạn kinh này, Du sĩ Tiên-ni, là người luôn 
luôn tin quyết vào tri kiến của nhất thiết trí, được gọi là tín đồ. Ông 
ta nhận chân tánh của các pháp làm tiêu chuẩn của mình, và tin 
quyết vào vô tướng, vì thế ông ta không chấp giữ bất cứ pháp nào 
ông ta có thê thích nghi hay buông thả. Ông ta cũng không quan 
tâm đến cả Niết-bản. Nên biết đây cũng là bát-nhã ba-la-mật của 
một Bồ-tát, mà ông ta không chấp giữ sắc, v.v..., và ông ta không 
nhập Niết-bàn giữa đường, trước khi ông ta giác ngộ mười lực của 
Như Lai, bốn vô úy của ngài, và mười tám pháp bất cộng của một 
vị Phật. Vì thế, nên biết đây cũng là bát-nhã ba-la-mật của một B- 
tát. [10] Thêm nữa, một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật 
và phát triển nó, nên quán sát và thiền định về ba-la-mật đó là gì, 


?5 Phạn: Srenika. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 116 


ai có nó, và về bát-nhã ba-la-mật này là pháp vô hữu, bất khả đắc. 
Khi các quán sát này không làm Bồ-tát ấy sợ, thì biết ngài ấy là một 
Bồ-tát sở hữu bát-nhã ba-la-mật. 

Xá-lợi-phất: Làm sao biết được một Bồ-tát sở hữu bát-nhã ba- 
la-mật, khi chính sắc không sở hữu tự tánh của sắc, v.v...; khi bát- 
nhã ba-la-mật không sở hữu tự tánh của bát-nhã ba-la-mật; khi 
chính nhất thiết trí không sở hữu tự tánh của nhất thiết trí? 

Tu-bồ-để. Đúng vậy, thưa ngài Xá-lợi-phất. Sắc tự nó không sở 
hữu tự tánh của sắc, v.v... Bát-nhã ba-la-mật không sở hữu tướng 
của “bát-nhã ba-la-mật.” Tướng không sở hữu tự tánh của tướng. 
Cái có tướng không sở hữu tự tánh của cái có tướng, và tự tánh 
không sở hữu tướng của tự tánh. [II] 

Xá-lợi-phất: Song, vị Bồ-tát tu luyện trong đây sẽ đi đến nhất 
thiết trí chứ? 

Tu-bô-đề: Ngài ây sẽ đi đến. Bởi vì tất cả các pháp đều bất sinh, 
và không đi. đến. Khi theo đuổi như thế, một Bồ-tát đến gần nhất 
thiết trí. Ở gần nhất thiết trí, thân, ý, và tướng của ngài ấy sẽ trở nên 
hoàn toàn thanh tịnh, vì thuần thục chúng sinh, và ngài ấy sẽ gặp 
chư Phật. Như vậy một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật 
đến gần nhất thiết trí. 

Tu-bô-để nói thêm về vị Bồ- tát ấy: Ngài ấy theo đuổi trong 
tướng khi ngài ấy theo đuôi trong sắc, v.V..., hay trong tướng của 
sắc, v.V..., hay trong ý tưởng răng “sắc là tướng ° hay trong tùy 
thuộc phát sinh của sắc, hay trong sự dừng lại hay hủy diệt của săc, 
hay trong ý tưởng rằng 'sắc là rồng không." hay “Tôi theo đuôi” hay 
“Tôi là một Bồ-tát.” Vì ngải ấy thực tế theo đuôi trong ý tưởng “Tôi 
là một Bò- tát” như là cái căn bản. [12] Hay, khi nó xảy ra với ngài 
ấy ngài ấy theo đuổi như thế, theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật và 
phát triển nó,' — ngài ấy chỉ theo đuổi trong tướng. Nên biết một 
Bồ-tát như thế là không thiện xảo trong phương tiện. 

Xá-lợi-phất: Vậy thì ngài ấy phải theo đuôi như thế nào nếu ngài 
ấy theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật? 

Tu-bô-đề: Ngài ấy không nên theo đuôi trong các uấn, cũng 
không theo đổi trong tướng, cũng không theo đuôi trong ý kiến rằng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 117 


“các uấn là tướng,” cũng không theo đuổi trong sự sinh của các uẫn, 
trong, sự trụ hay diệt của chúng, cũng không theo đuổi trong ý kiến 
rằng “các uấn rồng rỗng,” hay “Tôi theo đuổi, ° hay “Tôi là một Bỗ- 
tát.” Và [13] không nên nảy sinh, “ngài ấy theo đuôi như thế, theo 
đuôi trong bát-nhã ba-la-mật và phát triển nó.” Ngài ấy theo đuôi 
nhưng không vui thích những ý kiến như “Tôi theo đuôi,' “Tôi 
không theo đuôi,' “Tôi không theo đuổi cũng chẳng không theo 
đuổi,° và cùng cái [bốn] ấy với “Tôi sẽ theo đuổi." Ngài ấy không 
đến gần bất cứ pháp nào cả, bởi vì tất cả các pháp không thê tiếp 
cận và không thể thích hợp. Vậy thì vị Bồ-tát ấy có nội kiến tập 
trung “Không nắm bắt bất cứ pháp nào bằng danh, sự quảng đại, 
cao quí, không bị giới hạn và vững chắc, không bị bất cứ Thanh 
văn hay Duyên giác nào chia xẻ. Khi trú trong nội kiến tập trung 
nảy, một Bồ-tát sẽ nhanh chóng đạt được giác ngộ viên mãn mà các 
Như Lai quá khứ đã thọ ký cho ngài ấy. Nhưng khi trú trong định 
đó, ngài ấy không phê bình nó, cũng không nghĩ “Tôi được nhiếp 
thọ,` “Tôi sẽ nhập định,” “Lôi đang nhập định,ˆ Tôi đã nhập định." 
Tất cả, trong mỗi và mọi cách, không hiện hữu đối với ngài ấy. [14] 

Xá-lợïi-phất: Người ta có thê thị hiện định ấy không? 

Tu-bô-để: Không, thưa ngài Xá-lợi-phất. Bởi vì người con ấy của 
gia đình thiện lương không biết cũng không nhận thức nó. 

Xá-lợi-phất: Ngài nói răng người ấy không biết cũng không nhận 
thức nó ư? 

Tu-bô-đề: Tôi nói, vì định ấy không hiện hữu. 

Thế Tôn: Nói khéo đây, Tu-bồ-đề. Và một Bồ-tát nên tu luyện 
như thế trong ấy, bởi vì lúc ấy ông ta tu luyện trong bát-nhã ba-la- 
mật. 

Xá-lợi-phất: Khi tu luyện như thế, ngài ấy tu luyện trong bát- 
nhã ba-la-mật ư? 

Thế Tôn: Khi tu luyện như thế, ông ấy tu luyện trong bát-nhã ba- 
la-mật. 

Xá-lợi-phất: Khi tu luyện như thế, ngài ấy tu luyện trong những 
pháp nào? 

Thế Tôn: Ông ấy không tu luyện trong bất cứ pháp nào hết. [15] 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 118 


Bởi vì các pháp không hiện hữu theo cách như thế như những người, 
ngu không có học, tầm thường quen giả sử. 

Xá-loï-phất. Thê thì chúng hiện hữu thế nào? 

Thế Tôn: Vì chủng không hiện hữu, thế là chúng hiện hữu. Và 
như thế, vì chúng không hiện hữu”, chúng được gọi là [quả của] 
vô minh”7. Những người ngu ngốc, không học, tầm thường cứ ở 
trong chúng. Mặc dù không hiện hữu, họ kiến lập tất cả các pháp. 
Khi kiến lập các pháp, chấp giữ hai biên, họ không biết hay thấy 
các pháp đó [trong thực tướng của chúng]. Vì thế họ kiến lập tất cả 
các pháp không hiện hữu. Khi kiến lập chúng, họ cứ ở hai biên. Rồi 
họ tùy thuộc vào cái mắc xích như là sự thật căn bản, và kiến lập 
các pháp quá khứ, vị lai, và hiện tại. Sau khi kiến lập, họ cứ ở trong 
danh và sắc. Họ kiến lập tất cả các pháp không hiện hữu, họ không 
biết cũng không thấy đạo như thật. Hậu quả, họ không tiến hành từ 
ba giới, và không thức tỉnh trước biên tế của thực tại. Vì lý do đó, 
họ đi đến chỗ trở thành những “người ngu” kiêu mẫu. Họ không có 
niềm tin nơi chánh pháp. Nhưng một Bồ-tát không ở lại nơi bất cứ 
pháp nào. 

Xá-lợi-phất: Khi tu luyện như thế, có phải đó là một Bồ-tát tu 
luyện trong nhất thiết trí? 

Thế Tôn: Khi tự tu luyện như thế, một Bồ-tát không những tu 
luyện trong nhất thiết trí, mà ông ấy còn tu luyện trong tất cả các 
pháp, [16] Khi tự tu luyện như thế, một Bồ-tát được tu luyện trong 
nhất thiết trí, đến gần nó, tiễn đến nó. 

Tu-bô-đề: Nếu, Ôi Thê Tôn, có người hỏi, — Người huyễn này 
sẽ được tu luyện trong nhất thiết trí, sẽ đến gần nó, sẽ đi đến nó 
chăng? Nên giải thích như thế nào? 

Thế Tôn: Tôi sẽ hỏi ông một câu ngược lại, ông có thể trả lời 
theo cách hay nhất của ông. 

Tiu-bô-đề: Thật khéo nói, Ôi Thế Tôn. Và Tôn giả Tu-bồ-đề lăng 
nghe đức Thế Tôn. 

Thế Tôn: Ý ông thế nào, Tu-bồ-đề, có phải sắc, v.v..., là một 


?6 Phạn: avidyamäng. 
?7 Phạn: avidyä. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 119 


vật, và huyền là một vật khác? 

Tu-bô-đề: Dạ không, bạch Thế Tôn. Bởi vì không phải như thế, 
không phải huyễn là một vật, và sắc, v.v..., là một vật khác; sắc 
chính là huyễn, huyễn chính là sắc. 

Thể Tôn: Ÿô ông thế nảo, Tu- bồ-đề, có phải ý niệm “Bồ- tát ẫy, 
cái thống trị Ấy, khái niệm ấy, sự phát biểu theo qui ước ấy, — ở 
trong năm thủ uân không? 

Tu-bô-đề: Vâng, đúng ạ. Bởi vì một Bồ-tát tu luyện mình trong 
bát-nhã ba-la-mật sẽ tu luyện mình như một người huyền VÌ giác 
ngộ vô thượng. [17] Vì nên nhớ rằng. năm thủ uân giông như một 
người huyễn. Bởi vì Thế Tôn đã nói rằng sắc giống như huyển. Và 
cái gì là đúng với sắc cũng đúng với sáu căn, và năm thủ uân. 

Tu-bô-đề: Các vị Bồ-tát mới lên xe sẽ không run rầy khi họ nghe 
sự giảng giải này sao? 

Thể Tôn: Họ sẽ run rấy khi họ rơi vào tay các ác tri thức, nhưng 
không [run rấy] nếu họ rơi vào tay các thiện tri thức. 

Tu-bồ-đề. Vậy thì ai là thiện tri thức của Bồ-tát? 

Thế Tôn: Những người giáo huấn và khuyên nhủ ông ta trong 
các ba-la-mật. Những người chỉ cho ông ta những hành vi của Ma 
vương, nói “đây là cách nhận ra những lỗi lầm và hành vi của Ma 
vương. Đây là những lỗi lầm và hành vi của Ma vương. Ông nên 
loại bỏ chúng sau khi ông nhận ra chúng." Nên biết những người 
này là thiện tri thức của một Bồ-tát, một đại sĩ, được trang bị chiếc 
áo giáp vĩ đại, lên đường trên chiếc xe lớn, đã lên xe đại thừa. [18] 


3. NGHĨA CỦA “BỎ-TÁT? 


Tu-bỏ-đê: Về những gì Thế Tôn đã nói, khi nói về “Bồ-tát,' — 
chữ “Bồ-tát” có nghĩa là gì? 

Thế Tôn: Không cái gì thực có là nghĩa của chữ “Bồ-tát.' Bởi vì 
một Bồ- tát tu luyện mình trong vô chấp đối với tất cả các pháp. Vì 
Bồ-tát ấy, đại sĩ ấy, thức tỉnh trong vô chấp đối với giác ngộ viên 
mãn theo nghĩa ông ấy hiểu tất cả các pháp. Bởi vì ông ấy lấy giác 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 120 
ngộ làm mục đích của mình, nên được gọi là Bồ-tát,?3 đại sĩ. 
4. NGHĨA CỦA “ĐẠI SĨ 


Tu-bô-đê: Lại nữa, khi Thế Tôn nói một Bồ-tát là 'một đại sĩ, — 
vì lý do gì mà gọi một Bồ-tát là một đại sĩ? 

Thế Tôn: Một Bầ-tát được gọi là “một đại sĩ” theo nghĩa ô ông ây 

sẽ khiến cho một khói lớn, một tập thể chúng sinh đạt cái cao nhất. 

Xá- lợi-phất: Một Bồ-tát được gọi là một “đại sĩ” theo nghĩa gì 
cũng rõ ràng đối với con. [19] 

Thế Tôn: Vậy thì bây giờ hãy làm rõ ràng ý ông là gì! 

Xá-lợi-phất: Một Bồ-tát được gọi là một “đại sĩ” theo nghĩa ngài 
ấy chứng minh pháp đến độ những sai lầm to lớn sẽ bị bỏ đi, — 
những tà kiến như sự giả định về ngã, chúng sinh, thọ giả (linh hồn), 
người, hữu, vô hữu, đoạn, thường, nhân cách, v.v... 

Tu-bô-đề: Một Bồ-tát được gọi là “đại sĩ” theo nghĩa gì cũng rõ 
ràng đối với con. [19] 

Thể Tôn: Vậy thì bây giờ hãy làm rõ ràng ý ông là gì! 

Tu-bô-đề: Một Bồ-tát được gọi là một “đại sĩ,` nếu ngài ây vẫn 
không chấp trước, không dính líu, tâm bồ-đề, tâm nhất thiết trí, tâm 
bất bình đăng, tâm bình đăng với những cái bất bình đẳng, không 
được bất cứ một Thanh văn hay Duyên giác nào chia xẻ. Bởi vì tâm 
nhất thiết trí [tự nó] không có rỉ lậu, và không bao gồm [thế giới 
thực nghiệm]. Và trong khía cạnh tâm nhất thiết trí, không có rỉ lậu 
và không bao gồm, ngài ây vẫn không chấp trước và không dính 
líu. Theo nghĩa đó một Bồ-tát thực đến chỗ trở thành một “đại sĩ” 
kiểu mẫu. 

Xá-lợi-phất: Vì lý do gì ngài ấy không chấp trước ngay cả với 
tâm đó, và không dính líu với nó? 

Tu-bồ-đề: Bởi vì nó không phải là tâm. 

Xá-lợi-phất: Có phải tâm đó, là không vô tâm, là một cái gì đó 
mà nó là [hiện hữu] không? [20] 

Tu-bô-đề: Có hiện hữu ở đó không, hay người ta có thể nhận 


28 Phạn: Bodhisattva, Anh: enlightenment-being. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 121 


biết không, là “có” hoặc “không có' trong trạng thái tâm vắng mặt 
này? 

Xá-lợi-phất: Không, không phải thế. 

Tu-bồ-đề. Thê thì làm sao Tôn giả Xá-lợi-phất có thể nói, “có 
phải tâm đó, là vô tâm, là một cái gì đó mà nó có [hiện hữu| không? 

Xá- lợi-phất: À, ngài có giảng giải điều này không, ngài là người 
mà Thế Tôn tuyên đã công bố ợ đệ nhất trong những TENG An trụ. 

Vì thế Tôn giả Phú-lâu-na,” con trai của ngài Di-lặc,)° nói với 
Thế Tôn: “Đại sĩ, người được gọi như thế, được trang bị chiếc áo 
giáp vĩ đại là người đó, người đó lên đường bằng xe đại thừa, được 
lên xe đại thừa. Đó là tại sao người đó đến chỗ trở thành một “đại 
sĩ' kiểu mẫu. 

Tu-bô-đề: Vĩ đại thế nào mà tôn xưng ngài ấy danh hiệu gọi là 
“được trang bị chiếc áo giáp vĩ đại”? 

Thế Tôn: Ö đây Bồ-tát ấy, đại sĩ ấy, nghĩ như vây: “Tôi sẽ đưa 
vô số chúng sinh đến Niết-bàn nhưng không có chúng sinh nào đến 
Niết-bàn, hay được đưa đến Niết-bàn.” Tuy nhiên nhiều chúng sinh 
trong ấy có thể đưa đến Niết-bàn, song không có chúng sinh nào 
được đưa đến Niết-bàn, cũng không có sự đưa đến Niết-bàn. Vì như 
thế là chân tánh của các pháp, thấy bản tánh của các pháp là hư 
huyễn. [21] Cũng vậy, Tu-bồ-dề, nếu một nhà ảo thuật khôn lanh, 
hay người tập sự của nhà ảo thuật, triệu gọi một đám đông người ở 
ngã ba dường, và rồi lại làm họ biến mất. Ý ông thế nào, Tu-bồ-đè, 
có ai bị người nảo giết, hay ám sát, hay hủy diệt, hay bị làm cho 
biến mất không? 

Tu-bồ-đề: Thật không có, bạch Thế Tôn. 

Thế Tôn: Dù vậy một Bồ-tát, một đại sĩ, đưa vô số chúng sinh 
đến Niết-bàn, song không có chúng sinh nào được đưa đến Niết- 
bàn, hay đưa những người khác đến đó. Nghe sự giảng giải này mà 
không sợ, đó là điều vĩ đại đem danh hiệu cho Bô-tát ấy được biết 
như là “được trang bị chiếc áo giáp vĩ đại.” 

Tu-bồ-để: Theo con hiểu nghĩa lời dạy của Thế Tôn, vì chắc 


?3 Phạn: Purna. 
3? Phạn: Maitraygdni: Từ Thị. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 122 


chắn không phải được trang bị chiếc áo giáp mà vị Bồ-tát này, vị 
đại sĩ này, nên được biết đến. 

Thế Tôn: Đúng vậy. Vì nhất thiết trí không phải được tạo ra, 
không phải không được tạo ra, không phải kết quả. 

Tu-bô-đề: Đúng vậy. Vì sắc, v.v..., [22] chẳng phải bị ràng buộc 
hay được giải thoát. Và điều đó cũng đúng với Như của sắc, Như 
của thọ, v.v... 


Phú-lâu-na: Nhưng vậy thì cái gì là sắc của cái mà ngài nói nó 
không phải bị ràng buộc cũng không được giải thoát, và cái gì là 
Như của sắc, v.v...? 

Tiu-bô-đề: Sắc của người huyền thì không buộc cũng không giải. 
[23] Bởi vì trong chân tướng nó chắng ở đó, bởi vì nó ly cách, bởi 
vì nó bất sinh. Đây là chiếc áo giáp vĩ đại, chiếc áo giáp vĩ đại của 
một Bồ-tát, của một đại sĩ, được trang bị chiếc áo giáp vĩ đại, đã 
lên đường băng chiếc xe lớn, đã lên chiếc xe đại thừa. 

Sau những lời này Tôn giả Phú-lâu-na 1m lặng. 


5. NGHĨA CỦA “ĐẠI THỪA? 


Tu-bồ-để. Ấy là như thế, Ôi Thế Tôn, một Bồ-tát, một đại sĩ, 
được trang bị cái áo giáp vĩ đại, và trở thành người lên đường trên 
chiếc xe lớn, đã lên chiếc xe đại thừa. Nhưng thế nào là chiếc xe 
đại thừa? Làm sao biết người ấy đã lên đường trên chiếc xe đó? Nó 
từ đâu tới và đi về đâu? Nó sẽ đứng ở chỗ nảo? Ai sẽ tới bằng 
phương tiện xe đại thừa này? 

Thế Tôn: “Đại thừa' [chiếc xe lớn] là chữ đồng nghĩa của vô 
lượng. “Vô lượng” có nghĩa là vô cùng. Nó từ ba giới tới. Nó ra đi 
đến nơi không có trợ duyên khách quan nào. Ây sẽ là một Bồ-tát, 
một đại sĩ, sẽ đi tới, — người ây sẽ đi tới bất cứ nơi nảo. Cũng không 
một người nào ra đi trên đó. Nó sẽ không trụ ở bất cứ chỗ nào. [Và 
cuối cùng], bằng phương tiện chiếc xe đại thừa nảy không một ai 
đi tới, không một aI đã đi tới, không một aI sẽ đi tới. [24] Bởi vì 
không pháp nào trong các pháp này, — người ấy đi tới, và bởi [pháp] 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 123 


đó mà người ấy đi tới - hiện hữu, cũng không thê đạt được các pháp. 
Vì tất cả các pháp không hiện hữu, pháp gì có thể đi tới bởi pháp 
gì? Như thế, Tu-bồ-đề, một Bồ-tát, một đại sĩ, được trang bị chiếc 
áo giáp vĩ đạt, và lên chiếc xe đại thừa. 

Tu-bô-đề: Thê Tôn nói về “chiếc xe đại thừa.” Vượt qua thế giới 
với chư thiên, người, a-tu-la, chiếc xe ây sẽ đi tới. Vì nó cũng như 
hư không, và quá ư quảng đại. Như trong hư không, trong chiếc xe 
này như thế có chỗ cho vô lượng và vô số chúng sinh. Chiếc xe đại 
thừa của chư Bồ-tát, chư đại sĩ cũng vậy. Người ta không thể thấy 
nó đến, hay đi, và chỗ trú của nó không hiện hữu. Như vậy người 
ta không thể đến chỗ bắt đầu của chiếc xe lớn này, cũng không thê 
đến chỗ cuối hay chỗ giữa của nó. Nhưng nó tự đồng nhất mọi nơi. 
Vì thế, người ta nói về “chiếc xe đại thừa.) 

Thế Tôn: Nói khéo đây, Tu-bồ-đề. Nó là như thế. Nó như vậy 
mà nó là chiếc xe lớn của các Bồ-tát, các đại sĩ. Đã tu luyện ở trong 
đó, các Bồ-tát thực đạt đến nhất thiết trí, đã đạt đến, sẽ đạt đến. 

Phú-lâu-na: Trưởng lão Tu-bồ-đề này, khi được hỏi về bát-nhã 
ba-la-mật, ngài ấy tưởng rằng chiếc xe đại thừa là một vật gì đó có 
thể chỉ ra được. [25] 

Tu-bô-đề: Ôi Thế Tôn, con có nói về chiếc xe đại thừa mà không 
vi phạm bát-nhã ba-la-mật chứ? 

Thể Tôn: Ông có nói. Ông chỉ ra chiếc xe đại thừa phù hợp với 
bát-nhã ba-la-mật. 


6. CHỨNG ĐẮC 


Tu-bồ-đề: Nhờ thần lực của Phật, Ôi Thế Tôn. Hơn nữa, Ôi Thế 
Tôn, một Bỏ-tát [bắt đầu cuộc hành trình] không tiến gần [mục đích 
là cảnh giới Bồ-tát viên mãn] từ nơi bắt đầu, không ở nơi kết thúc, 
cũng không ở chặng giữa. Bởi vì Bồ-tát thì vô biên như sắc, v.v..., 
vô biên. Ngài ấy không tiến gần ý kiến “Bồ-tát là sắc, v.v... Điều 
đó cũng không hiện hữu, và không nhận biết được. Như vậy trong 
mỗi và mọi cách con không được bất cứ pháp nào trong các pháp 
kiến lập một Bồ-tát. Con không thấy pháp mà chữ “Bồ-tát” chỉ. Bát- 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 124 


nhã ba-la-mật con cũng không thấy cũng không đạt được. Nhất thiết 
trí con cũng không thấy, cũng không đạt được. Vì trong mỗi và mọi 
cách con không nhận biết cũng không thấy pháp ấy, — pháp gì con 
nên dạy và khuyên nhủ qua pháp gì và trong pháp gì? “Phật,' “Bô- 
át,° “bát-nhã ba-la-mật,° tất cả chỉ là danh tự. Và những gì các danh 
từ ấy chỉ là một cái gì đó bắt tạo. Nó như là có ngã. [26] Mặc dù 
chúng ta nói vê “ngã,` nhưng tuyệt đối ngã là một cái gì đó bất tạo. 
Vì thế tất cả các pháp không có tự tánh, sắc là cái gì, v.v..., mà 
không thê nắm bắt, và cái gì đó không được tạo ra. Như vậy sự :kiện 
tất cả các pháp không có tự tánh giỗng như sự kiện chúng không 
được tạo ra. Nhưng sự bất tạo của tất cả các pháp khác với [chính] 
những pháp đó. Làm sao con dạy và khuyên nhủ sự bất tạo trong 
bát-nhã ba-la-mật mà nó cũng là bất tạo? Nhưng người ta không 
thê nhận biết tất cả các pháp khác hơn là bất tạo, dù chúng là những 
pháp kiến lập một vị Phật, hay một Bồ-tát, hay người đi đến giác 
ngộ. Nếu một Bỏ-tát, khi được dạy điều này, không sợ, thì nên biết 
răng “Bồ-tát này, đại sĩ nảy, theo đuôi Jrong bát-nhã ba-la-mật, phát 
triển nó, quán sát nó, và thiền định về nó.' Bởi vì thời gian ấy Bò- 
tát không tiếp cận sắc, v.v.. .„ cũng không đi đến sắc. Vì sự bất sinh 
của sắc, v.v..., không phải là sắc, v.v... [27] Sự bất diệt của sắc, 
., không phái là sắc, v.v...Sự bất vnh và sắc vì thế không phải 
hai, cũng không phân chia. Sự bắt diệt và sắc vì thế không phải hai 
cũng không phân chia. Cũng như người ta gọi nó là “sắc,' v.v..., 
người ta làm một phép đếm về cái gì không phải là hai. Như vậy vị 
Bồ-tát quán sát trong bát- nhã ba-la-mật tất cả các pháp trong tất cả 
các chủng, và lúc đó ngài ấy [28] không tiếp cận sắc, v.v.. 

Xá-lợi-phất: Như tôi hiểu lời dạy của Tôn giả Tu-bồ- để Bồ-tát 
cũng là bất sinh. Nếu Bồ-tát là bất sinh, vậy thì làm sao ngài ấy tiếp 
tục cuộc hành hương khó khăn, và làm sao có thể trải nghiệm những 
đau khổ đó vì chúng sinh? 

Tu-bô-đề: Tôi không tìm một Bồ-tát tiếp tục cuộc hành hương 
khó khăn. Trong bắt cứ trường hợp nảo, người theo đuổi trong sự 
tưởng khó thì không phải là một Bồ-tát. Bởi vì người tạo ra sự 
tưởng khó không thể làm việc hạnh phúc cho vô số chúng sinh. Trái 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 125 


lại, người ấy hình thành ý niệm thong dong, hình thành ý niệm tất 
cả chúng sinh, dù đàn ông hay đàn bà, là cha mẹ và con cái của 
mình, và như vậy người ây tiếp tục cuộc hành hương của một Bà- 
tát. Vì thế một Bồ-tát nên đồng nhất tất cả chúng sinh với cha mẹ 
và con cái của mình, vâng, ngay cả với tự ngã của riêng mình, như 
vây: “Vì tôi, chính tôi, muốn hoàn toàn không có tất cả mọi đau khổ, 
cũng như tất cả chúng sinh muốn hoàn toàn không có tất cả mọi 
đau khổ.” Hơn nữa về tất cả chúng sinh, nên hình thành ý niệm: “Ta 
không nên bỏ rơi tất cả những chúng sinh này. Ta nên giải thoát họ 
khỏi cái khối đau khô vô lượng ấy! và ta không nên sinh ra ý nghĩ 
ghét họ, dù cho ta bị chặt chân tay hằng trăm lần!? Như vậy một 
Bồ-tát sẽ nâng cao trái tim mình lên. Khi trụ như một người có trái 
tim như thế, thì ngài ấy sẽ không theo đuổi cũng không trụ như 
người tưởng khó. [29] Hơn nữa một Bồ-tát nên phát sinh ý nghĩ 
“như trong mỗi và mọi cách ngã không hiện hữu, và không đến gần 
được, cũng vậy trong mỗi và mọi cách tất cả các pháp đều không 
hiện hữu, và không đến gần được.” Ngài ấy nên ứng dụng ý niệm 
này với tất cả các pháp, bên trong và bên ngoài. Khi ngài ây trụ như 
người có trái tim như thế, thì ngài ấy sẽ không theo đuổi, cũng 
không trụ, như người tưởng khó. Nhưng khi Tôn giả Xá-lợi-phất 
nói rằng “bất sinh là Bồ-tát,' quả thật như thế, “bất sinh là Bồ-tát.? 

Xá- lợi-phất: Thêm nữa, có phải chỉ Bồ-tát là bất sinh hay các 
pháp kiến lập ngài ẫy cũng vậy? 

Tiu-bồ-đê. Các pháp kiễn lập ngài, ấy cũng là bất sinh. 

Xá-lợi-phất: Có phải các pháp kiến lập một Bồ-tát bất sinh hay 
cảnh giới của nhất thiết trí cũng vậy? 

Tu-bô-đề: Cảnh giới của nhất thiết trí cũng là bất sinh. 

Xá-lợi-phất: Có phải chỉ cảnh giới của nhất thiết trí là bất sinh 
hay các pháp kiến lập nó cũng vậy? 

Tu-bô-đề: Các pháp kiến lập nhất thiết trí cũng là bất sinh. 

Xá-lợi-phất: Có phải chỉ các pháp kiến lập nhất thiết trí là bất 
sinh hay hạng người thường cũng vậy? 

Tu-bô-đề: Người thường cũng là bất sinh. 

Xá-lợi-phất: Có phải chỉ hạng người thường bất sinh hay các 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 126 


pháp kiến lập họ cũng vậy? 

Tu-bồ-đê: Các pháp kiến lập hạng người thường cũng là bất sinh. 
[30] 

Xá-lợi-phất: Thưa Tôn giả Tu-bồ-đề, nếu một Bồ-tát là bất sinh 
và các pháp kiến lập ngài ấy cũng vậy, cảnh giới nhất thiết trí cũng 
vậy, các pháp kiến lập nó cũng vậy, hạng người thường cũng vậy, 
và các pháp kiến lập họ cũng vậy, — thế thì chắc chắn một Bồ-tát 
không có bất cứ một gắng sức nào cũng đạt đến cảnh giới của nhất 
thiết trí ư? 

Tu-bô-đề: Tôi không ước mong chứng đắc một pháp bất sinh, 
cũng không [ước mong] tái hợp nhất với một [pháp bất sinh]. Hơn 
nữa, người ta có đạt được sự chứng đắc một pháp bất sinh qua một 
pháp bất sinh không? 

Xá-lợi-phất: Vậy thì người ta có đạt được sự chứng đắc bất sinh 
qua một pháp bất sinh, hay qua một pháp sinh không? 

Tu-bô-để. Vậy thì một pháp bất sinh được sinh, hay nó không 
được sinh? 

Xá- lợi-phất: Thế thì sự sinh một pháp mà pháp â ấy là sự bất sinh, 
hay sự bắt sinh một pháp mà pháp ấy là sự sinh? 

Tu-bồ-đề: Nói một pháp sinh là một pháp bắt sinh là không thể 
hiểu được. 

Xá-lợi-phất: Nói bắt sinh cũng không thể hiểu được. 

Tu-bồ-đê. Bất sinh chỉ là thuyết thoại. Bất sinh chỉ xuất hiện 
trước con mắt tâm. Bắt sinh chỉ là tia sáng trong tâm. Tuyệt đối nó 
không là cái gì hơn thế. 

Xá-lợi-phất. Nên xếp Tôn giả Tu-bồ-đề vào hạng nhất của 
những người thuyết giảng pháp. [31] Dù người ta có thể vấn nạn 
ngài ây bằng bất cứ cách nảo, ngài ấy cũng tìm được đường ra, ngải 
ây không lạc ra ngoài [lời dạy đúng về] chân tánh của Pháp, và ngài 
ây không mâu thuẫn với chân tánh đó của Pháp. 

Tu-bô-đề: Đây là Chân như Cứu cánh của Thế Tôn, yếu tánh của 
Thanh văn, những người không có bất cứ sự ủng hộ nào, như thế, 
khi bị vẫn nạn bằng bất cứ cách nào, họ cũng tìm được lối ra, không 
mâu thuẫn với chân tánh của các pháp, cũng không xa lìa nó. Và 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 127 


bởi vì họ không tùy thuộc vào bất cứ một pháp nào. 

Xá-lợi-phất: Nói hay, ngài Tu-bồ-đề. Và cái gì là ba-la-mật của 
các Bồ-tát [không cho phép họ] tùy thuộc vào bất cứ pháp nào? 

Tu-bồ-đê: Bát-nhã ba-la-mật, phúc lợi cho tất cả [ba] thừa, cũng 
là ba-la-mật [không cho phép họ] nương tựa vào bất cứ pháp nảo, 
bởi vì [nó cho thấy rằng] tất cả các pháp không có sự hộ trợ nào cả 
[vì thế không thể cống hiến gì hết]. Vì nếu một Bồ- tát, khi được 
dạy bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này, mà không sợ, lúc ấy nên biết 
rằng ngài ấy tự điều chỉnh mình phù hợp với bát-nhã ba-la-mật, và 
ngài ấy không thiếu sự chú ý này [đối với những sự kiện chân thật 
về các pháp]. 

Xá-lợi-phất: Một Bồ-tát không thiếu sự chú ý khi ngài ấy được 
điều chỉnh phù hợp với bát-nhã ba-la-mật thì thế nào? [32] Vì nếu 
một Bồ-tát không thiếu sự chú ý, thì ngài ấy [tự động] sẽ thiếu sự 
điều chỉnh để phù hợp với bát-nhã ba-la-mật. Và nêu không thiếu 
sự điều chỉnh phủ hợp với bát-nhã ba-la-mật, ngài ây SẼ, thiếu sự 
chú ý. Nhưng nêu [ở] một Bồ-tát mà hai sự kiện là ngài ấy không 
thiếu sự chú ý và ngài ấy không thiếu sự trú trong bát-nhã ba-la- 
mật, cùng thuộc về nhau, thì tất cả chúng sinh cũng sẽ không thiếu 
sự trú trong bát-nhã ba-la-mật. Bởi vì họ cũng trú không thiếu chú 
ý. 

Tu-bô-đề: Nói hay, nhưng tôi phải chứng minh lại cho ngài, mặc 
dù Tôn giả Xá-lợi-phất đã năm đúng vấn đề chừng nào lời nói còn 
liên quan. Bởi vì nên biết rằng chú ý không có tự tánh theo cách 
chúng sinh không có tự tánh; chú ý không thực hữu theo cách chúng 
sinh không thực hữu; chú ý ly cách theo cách chúng sinh ly cách; 
chú ý không thê nghĩ bàn theo cách chúng sinh không thể nghĩ bàn; 
những hành động chú ý của tâm không trải qua quá trình đưa đến 
giác ngộ theo cách chúng sinh không trải qua quá trình đó; những 
hành động của chú ý không trải qua quá trình đưa đến giác ngộ theo 
bất cứ chân nghĩa nào hơn chúng sinh trải qua. Qua sự chú ý có 
tánh cách như thế tôi ước mong rằng một Bồ-tát, một Đại sĩ, có thê 
trú ở chỗ trú này. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 128 


Chương II 
THÍCH-ĐE' 
1. TỰA 


Lại cũng lúc đó, nhiều thiên đến hội ấy, và ngồi chỗ của mình: 
Thiên đề Thích-đề, với bốn vạn thiên của [trời] Ba mươi ba; bốn 
hộ vệ thế gian, với hai vạn thiên thuộc đám tùy tùng của Bốn Đại 
Thiên vương; Phạm-thiên, người trị vì thế giới này, với một vạn 
thiên thuộc đám cùng đi của Phạm-thiên; và năm ngàn thiên của 
cõi Tịnh Độ. Nhưng thần lực của Phật, sự trang nghiêm và uy quyền 
của ngài vượt qua ngay cả sự huy hoàng của chư thiên, một báo đáp 
cho những hành vi họ đã làm trong quá khứ. 

Thich-đề. Thưa ngài Tu-bồ-đề, nhiều ngàn thiên đây đến hội này, 
và đã ngôi chỗ của họ, bởi vì họ muốn nghe về bát-nhã ba-la- mật 
từ ngài Tu-bồ-đề thánh thiện, và lắng nghe lời khuyên của ngài ây 
cho các Bồ-tát, sự giáo huấn và khuyên nhủ của ngài ấy. Rồi một 
Bồ-tát trụ trong bát-nhã ba-la-mật như thế nảo, tu luyện trong bát- 
nhã ba-la-mật như thế nào, hiễn mình cho bát-nhã ba-la-mật như 
thế nào? 

Tu-bô-đề: Vậy thì hãy đê tôi giải thích cho ngài, nhờ thần lực, 
sự trang nghiêm và uy lực của Phật. Chúng thiên nào chưa phát tâm 
vì giác ngộ viên mãn, nên làm thế. Tuy nhiên, chúng thiên nào chắc 
chăn họ đã an toàn ra khỏi thế gian nảy [tức là, những vị A-la-hán 
đã đạt lần sinh cuối cùng, và nghĩ rằng họ đã làm xong tất cả] là 
không thích hợp cho giác ngộ viên mãn [bởi vì họ không muốn đi, 
vì bi tâm, trở lại với sinh tử|. Vì sao? Cơn lụt sinh tử bao vây họ 
lại. [34] Không có khả năng tái sinh lại nhiều lần, họ không thể phát 
tâm vì giác ngộ viên mãn. Song nếu họ cũng phát tâm vì giác ngộ 
viên mãn, tôi cũng sẽ xác nhận cho họ. Tôi sẽ không bít lấp thiện 
căn của họ. Vì nên dương cao những pháp phân minh nhất lên trên 


3! Phạn: Sakra. Đầy đủ hơn: Sgkra Indra: Thích-đề Hoàn Nhân. Các thuật ngữ Phật giáo trong 
sách này, xem phần Thuật ngữ ở cuối sách. ND. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 129 


tất cả các pháp khác. 

Thế Tôn: Khéo nói đấy, Tu-bỗ-đề. Ông khéo khuyên khích các 
Bồ-tát. 

Rồi 7u-bô-đề thưa với Thế Tôn: Chúng con nên biết ơn Thế Tôn, 
không nên không biết ơn. Vì trong quá khứ, trong sự hiện diện của 
các Như Lai quá khứ, Thế Tôn đã vì chúng con, sống đời phạm 
hạnh với giác ngộ là mục đích của ngài. Ngay cả sau khi ngài đã 
nhất định trở thành một Bồ-tát [một chúng sinh hiến mình cho giác 
ngộ], các vị đệ tử vẫn dạy bảo và khuyên nhủ ngài ấy trong các ba- 
la-mật, và do theo đuổi trong đó ngài ấy đã sản sinh ra tri kiến cùng 
tột. Dù như thế chúng con cũng sẽ trợ giúp, bênh vực, giúp đỡ, và 
hộ trì các Bồ-tát. Bởi vì các Bồ- tát ấy, nếu chúng con trợ B1Ú, bênh 
vực, giúp đỡ và hộ trì các ngài ấy, sẽ sớm biết giác ngộ viên mãn. 


2. LÀM SẠO TRỤ TRONG KHÔNG, 
HAY BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Rồi 7-bổ-để nói với Thích-đề: Này ngài Kiều-thi-ca, bây giờ 
hãy lắng nghe và chú ý kỹ. Tôi sẽ dạy ngài một Bồ-tát trụ trong bát- 
nhã ba-la-mật như thế nào. [35 ] Được trang bị với chiếc áo giáp vĩ 
đại, Bồ-tát ấy nên phát triển như thế để ngài ấy không trụ ở bất cứ 
chỗ nào trong những chỗ này: không ở săc, thọ, tưởng, hành, thức; 
không ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không ở sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, ý; không ở nhãn thức, v.v..., cho đến: không ở ý thức, v.v.. 
cho đến: không ở các đại, tức _ đất, nước, lửa, gió, khí, thức: 
không ở các trụ cột niệm, chánh tính tấn, những đường đến thần 
thông, các căn, các lực, các giác chị, các Đạo phần, không ở các 
quả Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, hay A-la-hán; không ở cảnh giới 
Duyên giác, cũng không ở cảnh giới Phật. Ngài ấy không nên trụ ở 
ý niệm “đây là sắc,` “đây là thọ, v.v..., đến: “đây là cảnh giới Phật.” 
Ngài ấy không nên trụ ở các ý niệm “sắc, v.v..., là thường, [hay] 
vô thường, [36] “sắc là hiền hay ác; “sắc là ngã, hay không phải 
ngã,` “sắc là dễ thương hay đáng ghét, “sắc là rỗng không, hay 
nhận biết được như một cái gì đó.” ngài ấy không nên trụ ở ý niệm 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 130 


các quả của đời sống phạm hạnh (thánh thiện) lấy sự cao quí của 
chúng từ Vô vi”. Hay người được quả Dự lưu thì xứng đáng với 
các vật bồ thí, và sẽ tái sinh bảy lần là nhiều nhất. Hay người được 
quả Nhất lưu thì xứng đáng với các vật bồ thí, nhưng vì chưa hoàn 
toàn thắng đến cuối cùng, sẽ tạo ra một kết cuộc xấu sau khi người 
ây đến thế gian này một lần nữa. Hay người được quả Bắt lai thì 
xứng đáng với những vật bồ thí, không trở lại thế ø1an này một lần 
nữa, và sẽ đạt Niết-bàn ở chỗ khác. Hay một A-la-hán thì xứng 
đáng với các vật bồ thí, và sẽ chỉ ở đây trong chính cuộc hiện hữu 
này đạt được Niết-bàn trong cõi vô dư Niết-bàn. Hay một Duyên 
giác thì xứng đáng với những vật bố thí, và sẽ đạt được Niết-bản 
sau khi vươn lên trên mức độ Thanh văn, nhưng không đạt mức độ 
Phật. Một vị Phật thì xứng đáng với các vật cúng dường, và sẽ đạt 
được Niết-bàn nơi Niết-bàn của Phật, trong cõi vô dư Niết-bàn, sau 
khi đã vươn lên trên mức độ của người thường, của Thanh văn, và 
của Duyên giác, đã đem hạnh phúc cho vô số chúng sinh, đã đưa 
đến Niết-bàn trăm ngàn na-do-tha?3 câu-lợi? chúng sinh không 
đếm được, đã làm kiên cố vô số chúng sinh [37] của cảnh giới 
Thanh văn, cảnh giới Duyên giác, và cảnh giới Phật viên mãn, đã 
trụ ở địa của một vị Phật và đã làm việc làm của một vị Phật, — do 
đó ngay cả một Bồ-tát cũng không nên trụ chỗ trụ của mình. 

Vì thế Tôn giả Xá-lơi-phất tự nghĩ: Nếu vì thế ngay cả một 
người không trụ chỗ của mình, vậy thì làm sao người ta trụ và tu 
luyện mình? Tôn giả Tu-bồ-đề, nhờ thần lực của Phật, biết được 
tâm ý của Tôn giả Xá-lợi-phất và nói: Này ngài Xá-lợi-phất, ý ngài 
thế nào, đức Như Lai trụ ở đâu? 

Xá-lợi-phất.: Như Lai chăng trụ ở đâu cả, bởi vì tâm ngài ấy 
không tìm sự hộ trợ nào. Ngài ấy không trụ nơi cái _øÌ hữu vi cũng 
không trụ nơi cái gì vô vi, cũng không từ những chỗ ấy hiện ra. 

Tu- -bỏ- đề: Dù vậy một Bồ-tát sẽ trụ và tu luyện mình. Ngài â ấy 
sẽ quyết định răng “như Như Lai không trụ ở bất cứ chỗ nảo, cũng 


32 Anh: the Conditioned. 
33 Phạn: niyutgs 
3 Phạn: kotis. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 131 


chăng không trụ, [3§] không trụ riêng cũng chăng không trụ riêng, 
tôi cũng sẽ như vậy.” Cũng vậy ngài ấy nên tu luyện mình “như Như 
Lai được đặt định, như vậy tôi sẽ trụ, và tu luyện mình.” Ngài ấy tu 
luyện mình như vậy. “Như Như Lai được đặt định, như vậy tôi sẽ 
trụ, khéo được đặt định bởi vì không có chỗ nào để trụ.' Dù vậy 
một Bồ-tát nên trụ và tu luyện mình. Khi tu luyện như thế, ngài ấy 
tự điều chỉnh mình hợp với bát-nhã ba-la-mật, và sẽ không bao giờ 
ngừng đem nó đến tâm. 


3. CÁC VỊ THÁNH VÀ MỤC TIÊU CỦA HỌ 
ĐỀU LÀ ẢO ẢNH 


Do vậy ý nghĩ đến với một vài vị trong các /h¿ên ở hội chúng: 
Những gì các vị tiên nói và thì thầm, chúng ta hiểu dù lầm thầm. 
Những gì ngài Tu- bồ-đề vừa bảo chúng ta, chúng ta không hiểu. 
Tu-bô-đểề đọc được ý nghĩ của họ, và nói: Chẳng có gì để hiểu, 
chăng có gì đề hiểu cả. Vì không cái gì đặc biệt để chỉ ra, không cái 
gì đặc biệt để giải thích. 

Do đó các /h¿ên nghĩ: Nguyện ngài Tu-bỗ-đề Thánh thiện mở 
rộng điều này! Nguyện ngài Tu-bồ-đề Thánh thiện mở rộng điều 
nảy! Những gì ngài Tu-bô- đề Thánh Thiện khám phá, chứng minh, 
và dạy ở đây còn hong viễn hơn hoăng viễn, vi tế hơn vi tế, thâm 
sâu hơn thâm sâu. 7-bồ-đề đọc được ý nghĩ của họ, và nói: Không 
ai có thể đạt được bất cứ quả nào của đời sống phạm hạnh hay giữ 
nó, — từ quả Dự lưu đến giác ngộ viên mãn — [39] trừ phi người ây 
kiên nhẫn chấp nhận tính bất khả đắc của pháp ẫy. 

Rồi các fhiên đó nghĩ: Nên nguyện điều gì cho những người 
giống như người xứng đáng lắng nghe giáo pháp từ ngài Tu-bồ-đề 
Thánh thiện? 7-bô-đề đọc được y nghĩ của họ, và nói: Những ai 
học giáo pháp từ tôi nên nguyện giống như huyễn hóa của ảo thuật, 
vì họ sẽ không nghe lời nói của tôi cũng không chứng nghiệm các 
sự kiện họ diễn đạt. 

Chư thiên: Chúng sinh như huyễn ảnh, họ không phải chỉ là 
huyễn ảnh chứ? 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 132 


Tu-bồ-đê. Giỗng như huyền như mộng là những chúng sinh đó. 
Vì không phải là hai thứ khác nhau là ảo ảnh huyền thuật và chúng 
sinh, là mộng và chúng sinh. Tất cả những sự kiện khách quan cũng 
giống như ảo ảnh huyễn thuật, như mộng. Các hạng thánh khác 
nhau, từ bậc Dự lưu đến cảnh giới Phật, cũng giống như ảo ảnh 
huyễn thuật, như mộng. [40] 

Chư thiên: Một vị Phật giác ngộ viên mãn, ngài nói, cũng giống 
như ảo ảnh huyền thuật, như mộng ư? Cảnh giới Phật, ngài nói, 
cũng giống như ảo ảnh huyền thuật, như mộng ư? 

Tu-bồ-đê. Ngay cả Niết-bàn, tôi nói, giỗng như ảo ảnh huyễn 
thuật, như mộng. Những thứ khác còn hơn thế nữa! 

Cư thiên: Ngay cả Niết- bàn, ngài Tu- bồ-đề Thánh thiện, ngài 
nÓI, giống như ảo ảnh, như giác mộng ư? 

T„-bô-đề: Dù cho ngẫu nhiên có thể có bất cứ vật gì phân minh 
hơn, tôi cũng nói nó giống như ảo ảnh, như mộng. Vì không phải 
hai vật khác nhau là ảo ảnh và Niết-bàn, là mộng vả Niết-bàn. 

Vì thế Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn-giả Phú-lâu-na, con của ngài 
Di-lặc, Tôn giả Ma-ha Câu-h¡i-la?”, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên”9, 
Tôn giả Ma-ha Ca-diếp-ba?” và các Đại Đệ tử khác, cùng với nhiều 
ngàn 8-4, nói: Ngài Tu-bồ-đẻ, ai sẽ là người lãnh hội được bát- 
nhã ba-la-mật như được giải thích ở đây? 

Vì thế Tôn giả 4-nan-đa nói với các Trưởng lão đó: Các Bồ-tát 
không thể đọa lạc sẽ lãnh hội nó, hay những người đã đạt chánh 
kiến, hay các vị A-la-hán đã khô hết rỉ lậu. 

Tu-bồ-để: Không ai lãnh hội bát-nhã ba-la-mật này như được 
giải thích ở đây [tức là, được giải thích theo cách như thế mà thực 
ra không có giải thích gì cả|. [41] Vì đã không chỉ ra, soi sáng, hay 
thông tri một pháp nào. Vì thế sẽ không có ai có thể lãnh hội nó. 


4. HOA CỦA THÍCH-ĐÈ 


35 Phạn: Mahakosthila. 


36 Phạn: Mahakatyayanda. 
3 Phạn: Mahakashyapgd. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 133 


Do đó ý nghĩ này đến với 7hích-đề: Bây giờ hãy để tôi, để lễ 
bái bài pháp được ngài Tu- bồ-đề Thánh thiện dạy này, biến ra một 
số hoa, và rải chúng lên ngài Tu-bồ-đề Thánh thiện. Rồi Thích-đề 
triệu gọi hoa và rải chúng lên Tôn giả Tu-bồ-đề. Tôn giả Tu-bồ-đề 
nghĩ cho mình bằng cách đáp: Những hoa này [bây giờ] xuất hiện 
giữa chư thiên của trời Ba mươi ba mà trước kia ta đã không chú ý 
đến. Những hoa này, Thích-đề rải, là những huyền hóa. Chúng 
không phải là sinh ra từ cây, bụi cây hay dây leo. Những hoa này 
Thích-đề rải là tâm tạo. 7#/ch-để đáp: Những hoa ấy không có sinh 
ra gì cả. Vì thực ra không có hoa, hoặc chúng xuất ra từ tâm, hay 
từ cây, bụi cây Ty dây leo. Lúc ấy 7w-bổ-đề nói: Như ngài nói, 
ngài Kiều-thi-ca3Ÿ, 'những hoa này đã không sinh ra gì cả, [42] 
không phải từ tâm, cũng không từ bụi cây hay dây leo” — bởi vì cái 
chăng bao giờ sinh ra thì không phải là hoa. 


5. TU LUYỆN TRONG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Rồi ý nghĩ đến với Thiên để 7ø/ch-để: Trí tuệ thâm sâu, chắc 
chăn, là ngài Tu-bồ-đề Thánh thiện, ở đấy ngài ấy giải thích sự hiện 
hữu chỉ bằng. danh từ [của tất cả các pháp riêng rẽ], không đưa nó 
vào mâu thuẫn [với mô phạm chân lý], nhưng mở rộng và giảng 
giải một cách đơn giản. Rồi ngài ấy nói với Tôn giả Tu-bồ-đề: Đúng 
như vậy. Vị Bồ-tát nên tự tu luyện như thế trong đó [trong nội kiến 
này] như ngài Tu-bồ-đề Thánh thiện chỉ ra. 

Tu-bồ-đề: Ngài ấy nên như vậy. Khi tự tu luyện như thế, ngài ấy 
không tu luyện mình trong quả của bậc Dự lưu, cũng không trong 
quả của đời sống phạm hạnh, cho đến cảnh giới Phật. Khi tu luyện 
mình ở các địa ây, tu luyện mình trong cảnh giới Phật, hay ở cảnh 
giới nhất thiết trí; và vì thế ở trong Phật pháp vô lượng và vô số. Vì 
thế một người tu luyện mình không vì sự tăng của sắc, thọ, v.v... 
cũng không vì sự giảm của chúng: [43] không thích hợp với sắc, 

v..., cũng không buông chúng đi. Một người tu luyện mình không 
chấp giữ bất cứ pháp nảo khác, ngay cả nhất thiết trí, không làm 


38 Phạn: Kqusika. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 134 


xuất sinh một, hay làm một biến mất. Khi tu luyện như thế, một 
Bồ-tát tu luyện trong nhất thiết trí, và ngài ấy sẽ đi đến nhất thiết 
trí. 

Thích-đê: Một Bồ-tát sẽ đi đến nhất thiết trí, dù cho ngài ây 
không tu luyện mình chấp giữ bất cứ pháp nào, — ngay cả nhất thiết 
trí, — cũng không sản sinh một hay làm một biến mất? 

Tu-bồ-để. Ngài ấy sẽ đi đến. [44] 

Thích-để lúc ấy nói với Xá-lợi-phất: Một Bồ-tát nên tìm bát-nhã 
ba-la-mật ở đâu? 

Xá-lợï-phất: Trong lời giải thích của Tôn giả Tu-bồ-đề. 

Thích-đề: Nhờ thần lực của ai, và uy lực của ai, mà ngài Tu-bồ- 
đề Thánh thiện dạy bát-nhã ba-la-mật? 

Xá-lợi-phất: Nhờ thần lực của Như Lai, và uy lực của Như Lai. 

Tu-bô-đề: Quả thực ấy là thần lực của Như Lai, thưa ngài Thích- 
đề, nhờ đó tôi dạy bát-nhã ba-la-mật. Và khi ngài hỏi, “Một Bồ-tát 
nên tìm bát-nhã ba-la-mật ở đâu?”, câu trả lời là: Ngài ấy không 
nên tìm nó trong sắc, cũng không "n trong bất cứ uân nào khác; 
cũng không tìm trong cái gì khác hơn sắc, hay bất cứ uân nào khác. 
Bởi vì bát-nhã ba-la-mật không phải là một trong các uân, cũng 
không khác hơn các uấn. [45] 


6. TÍNH VÔ CÙNG CỦA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Thích-đề: Bát-nhã ba-la-mật này, thưa ngài Tu-bồ-đẻ, là một ba- 
la-mật vĩ đại, vô hạn, vô lượng, vô cùng. 

Tu-bô-để. Đúng vậy. Vì sao? Bát-nhã ba-la-mật vĩ đại, vô hạn, 
vô lượng, và vô cùng bởi vì sắc, thọ, v.v..., cũng vậy. Vì thế người 
ta không ở lại trong sự tin quyết rằng đây là một “ba-la-mật vĩ đại, ` 
một “ba-la-mật vô hạn,ˆ một “ba-la-mật vô lượng, và “ba-la-mật vô 
cùng.” Đó là tại sao bát-nhã ba-la-mật là một ba-la-mật vĩ đại, vô 
hạn, vô lượng, và vô cùng. [46 | Bát-nhã ba-la-mật là một ba-la-mật 
vô cùng bởi vì các vật cũng như chúng sinh [cá thể] đều vô cùng. 
Bát-nhã ba-la-mật là một ba-la-mật vô cùng bởi vì người ta không 
thê được nó ở đầu, giữa, hay cuối của bất cứ một sự thật khách quan 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 135 


nào [vì là một pháp, nó không có tự tánh]. Hơn nữa, bát-nhã ba-la- 
mật là một ba-la-mật vô cùng bởi vì tất cả những sự thật khách quan 
đều vô tận, vô biên, và đầu, giữa, và cuối của chúng không nhận 
biết được. Vì không thê biết được đầu, giữa và cuối của sắc, v.v.. 
Theo cách â ẫy bát-nhã ba-la-mật la một ba-la-mật vô cùng lý do là 
vì sự vật vô cùng. Hơn nữa, một chúng sinh thì vô tận và vô biên 
bởi vì đầu, giữa hay cuối của nó bất khả đắc. Vì thế, bát-nhã ba-la- 
mật là một ba-la-mật vô cùng là vì chúng sinh vô cùng. 

Thich-đê: Làm sao mà, ngài Tu-bồ-đề Thánh thiện, bát-nhã ba- 
la-mật là một ba-la-mật vô cùng vì lý do chúng sinh vô cùng? 

Tu-bô-để: Không phải thể, bởi vì số chúng sinh quá lớn và 
phong phú. 

Thích-đề: Vậy thì làm sao, thưa ngài Tu-bồ-đề Thánh thiện, bát- 
nhã ba-la-mật /2 một ba-la-mật vô cùng vì lý do chúng sinh vô cùng? 
I47] 

Tu-bô-đề: Chữ “chúng sinh" chỉ thực thể gì? 

Thich-đê. Chữ “chúng sinh không chỉ pháp hay vô pháp. Nó là 
một từ được thêm vào [cái gì thực sự ở đó] như là một cái gì ngẫu 
nhiên, vô căn cứ, không là cái gì trong tự thể, không tìm thấy nơi 
sự thực khách quan. 

Tu-bô-đề: Do đó [tức là, do nói chữ “chúng sinh”] bất cứ chúng 
sinh nào cũng hiện ra [như là sự thực tối hậu]? 

Thich-đê: Quả thực không, ngài Tu-bô-đề Thánh thiện! 

Tu-bô-đề: Khi không một chúng sinh nào hiện ra, làm sao có thê 
có được sự vô cùng của họ. Nếu một Như Lai, với Øiọng nói ở mức 
vô cùng, với giọng nói sâm rên thâm sâu của ngài ấy, nên phát âm, 
trong vô số kiếp như cát sông Hằng, chữ 'chúng sinh,” “chúng sinh,” 
— vì thế ngài ấy sẽ sản sinh, hay ngừng lại, bất cứ chúng sinh nảo, 
trong quá khứ, vị lai hay hiện tại ư? 

Thích-đề: Quả thực không, thưa ngài Tu-bô-đề Thánh thiện! Bởi 
vì chúng sinh xưa nay thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh. 

Tu-bồ-đề: Theo cách này bát-nhã ba-la-mật cũng là một ba-la- 
mật vô cùng bởi lý do chúng sinh vô cùng. Theo cách này, nên biết 
bát-nhã ba-la-mật vô cùng do chúng sinh vô cùng. [48] 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 136 


7. THỌ KÝ 


Vì thế chư /#Zên chung quanh Thích-đề, Phạm-thiên và Ba-xả- 
ba-đề, và các nhóm nam và nữ chung quanh các Tiên nhân”? hét 
lên ba lần khải hoàn: Chào Pháp! Chào Pháp! Chào Pháp giới của 
Pháp! Và họ thêm: Đẹp thay là Trưởng lão Tu-bôồ-đề bây giờ đã chỉ 
ra, chứng minh, phô bày và làm sáng tỏ cách Như Lai đến thị hiện 
như thế nào. Là chủng của Như Lai vì thế chúng ta sẽ quan tâm vị 
Bồ-tát sở hữu bát-nhã ba-la-mật viên mãn này và trú trong đó. 

Lúc ấy Thể Tôn nói: Đúng thế, Ôi chư thiên! Tôi cũng đã làm 
như vậy, khi tôi gặp đức Như Lai Nhiên Đăng”! ở kinh đô Dipavati, 
thành vương xá, sở hữu đầy đủ bát-nhã ba-la-mật này, vì thế đức 
Như Lai Nhiên Đăng, đã tiên đoán răng một ngày kia tôi sẽ giác 
ngộ viên mãn, và nói với tôi: “Ông, người Bả-la-môn trẻ, trong một 
thời vị lai, sau số kiếp không thể tính được, sẽ trở thành một Như 
Lai, tên là Thích-ca-mâu-ni, — được phú bẩm tri kiến và đức hạnh, 
Thiện Thệ, một thế gian giải, không ai vựơt qua được, người thuần 
thục của những người chưa thuần thục, thầy của Trời và người, một 
vị Phật, một Thế Tôn!” 

Chư thiên đáp: Kỳ diệu, Ôi Thế Tôn, quá ư kỳ diệu, Ôi Thiện 
Thệ, nhất thiết trí được bát-nhã ba-la-mật này nuôi dưỡng và nâng 
cao nhiều biết bao nơi các Bồ-tát, các đại sĩ! 


3 Phạn: Prajapoti: Sanh chủ. 
40 Phạn: Rishis. 
*! Phạn: Dipankgrd. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 137 


Chương III 


SỰ TÔN KÍNH PHÁP KHÍ CỦA CÁC BA-LA-MẬT, 
CHUAA GIỮ CÁC PHÁM TÍNH THIỆN VÔ LƯỢNG 


I. NHỮNG LỢI THÊ THÉ GIAN CỦA 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Đức Thế Tôn thấy chư thiên đã tụ hội và an tọa, các tỳ-kheo, tỳ- 
kheo-ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ tụ hội vả an tọa, và ngài nói với chư 
thiên như vầy: Ma vương và nhóm của y sẽ không thể làm hại 
những người thọ nhận bát-nhã ba-la-mật, mang nó trong tâm, 
thuyết giảng, nghiên cứu và truyền bá nó. Người và ma cũng sẽ 
không làm hại họ được. Họ cũng sẽ không chết không đúng lúc. 
Các thiên ấy lên đường vì giác ngộ viên mãn, nhưng chưa năm được 
bát-nhã ba-la-mật này, sẽ tiếp cận người đã [50] làm được như thế, 
lắng nghe người ấy, và sẽ hiều, v.v..., bát-nhã ba-la-mật này. Một 
người sùng mộ bát-nhã ba-la-mật Nà "che chắn sẽ không bao giờ 
cứng đơ vì sợ hãi, — dù người ấy ở trong rừng, dưới gốc cây, hay 
trong một túp lều, hay một chỗ trống, hay một con đường, hay một 
đại lộ, một rừng cây, hay trên biến cả. 

Bốn Đại Thiên Vương: Kỳ diệu, Ôi Thế Tôn, là những người 
hiểu, v.v..., bát-nhã ba-la-mật này nên rẻn luyện cho chúng sinh 
trong ba thừa, song không nhận thức bất cứ chúng sinh nào. Chúng 
tôi, Ôi Thế Tôn, sẽ bảo vệ những người như thế. [51] 

Thích-đề, Phạm-thiên, và các Thiên khác cũng hứa bảo vệ người 
theo bát-nhã ba-la-mật. 

Thich-để. Kỳ diệu, Ôi Thế Tôn, là hiểu, v.v..., bát-nhã ba-la- 
mật này, người ta sẽ được rất nhiều lợi thế ngay cả ở đây và bây 
giờ. Khi thọ nhận bát-nhã ba-la-mật, người ta có thọ nhận tất cả sáu 
ba-la-mật không? 

Thế Tôn: Có. Hơn nữa, khi nhận lấy, v.v..., bát-nhã ba-la-mật, 
người ta được các lợi thế ở đây và bây giờ. Hãy chú ý lắng nghe, 
tôi sẽ dạy ông đó là những lợi thế nào. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 138 


Hãy cứ như vậy, thưa Thế Tôn, ch thiên đáp. 

Thế Tôn: Những cãi vã, thỏa thuận và mâu thuẫn của những 
người phản đối pháp của tôi sẽ biến mất một cách đơn giản; những 
ý định của những người chống đối sẽ không được thực hiện. [52] 
Bởi vì nó là sự thật đối với những người theo bát-nhã ba-la-mật, 
những tranh luận đó sẽ biến mất một cách đơn giản, và sẽ không 
trụ lại. Đây là một lợi thế ngay cả ở đây và bây giờ. Có một loại cỏ, 
tên là Ma-để", chữa tất cả độc. Giả sử một con rắn độc, bị đói, thấy 
một con vật, và đuôi theo, theo mùi thơm, để ăn nó; nhưng nếu con 
vật đó đi đến một vùng đất có loại cỏ ấy và đứng đó, lúc ấy mùi của 
cỏ đó khiến cho con rắn quay trở lại. Bởi vì tính chất chữa trị của 
cỏ ẫy mạnh đến độ chế ngự được độc của con rắn. Cũng vậy, những 
cãi vã, thỏa thuận, và mâu thuẫn đối với những người theo bát-nhã 
ba-la-mật sẽ được hiển bày, tĩnh chỉ, và giải tỏa, [53] qua ngọn lửa 
ác liệt của bát-nhã ba-la-mật, qua uy lực của nó, qua sức mạnh của 
nó, qua sự thâm nhiễm uy lực của nó. Chúng sẽ biễn mất, và không 
phát triển hay trụ lại. Vì sao? Bởi vì bát-nhã ba-la-mật làm giảm 
bớt tất cả ác, — khỏi lòng tham chấp Niết- bàn, không làm nó gia 
tăng. Chư thiên, tất cả chư Phật, và tất cả chư Bồ-tát, sẽ bảo vệ 
những người theo bát-nhã ba-la-mật. Đây sẽ là một lợi thế ngay cả 
ở đây và bây giờ. Hơn nữa, lời nói của người theo bát-nhã ba-la- 
mật sẽ trở nên có thê chấp nhận được, mềm dịu, độ lượng, và thích 
đáng. Giận đữ và tự phụ sẽ không chế ngự được người ấy. Bởi vì 
bat-nhã ba-la-mật thuần thục và chuyển hóa người ấy. Giận dữ và 
tự phụ người ấy không tăng. Thù địch cũng như cái ác sẽ không 
bám giữ người ấy, cũng không có ngay cả có khuynh hướng hướng 
về chúng. [54] Người ấy sẽ tâm niệm và thân thiện. Người ấy tư 
duy: “Nếu ta nuôi dưỡng ác ý trong ta, các căn của ta sẽ thành mảnh 
mún, nét mặt của ta sẽ bị hỏng, và trong bất cứ trường hợp nào, nó 
cũng hoàn toàn phi lý mà ta, người đã lên dường vì giác ngộ viên 
mãn, và muốn tự tu luyện vì nó, sẽ hứng chịu hậu quả của giận dữ.” 
Theo cách này người ấy sẽ nhanh chóng lẫy lại được chánh niệm. 
Đây sẽ là một lợi thế khác ngay cả ở đây và bây giờ. 


*2 Phạn: Maghi. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 139 


Thích-đề: Kỳ điệu làm sao bát-nhã ba-la-mật này được dựng lập 
để kiểm tra và huấn luyện các Bỏ-tát. 

Thể Tôn: Hơn nữa, này Kiều- thi-ca, nếu một người theo bát-nhã 
ba-la-mật ra chiến trường, đến tiền tuyến, người ây không thê mất 
mạng mình nơi đó. Không thể có chuyện người ây sẽ mất mạng vì 
sự tân công của người nào khác. [5Š] Nếu có người đánh người ấy 
— bằng. kiếm, hay gây, hay cục đất, hay bất cứ vật gì khác — thì thân 
người ấy không thê bị đánh trúng. Bởi vì đại tri thức là cái này, bát- 
nhã ba-la-mật; một tri thức không có đo lường, một tri thức hoàn 
toàn không có sự đo lường, một tri thức không gì vượt qua được, 
một tri thức làm bình đắng những cái không bình đẳng là cái này, 
bát-nhã ba-la-mật. Bởi vì khi người ta tu luyện mình trong tri thức 
này, thì người ta không có ý quây rây sự yên ôn của mình hay của 
người khác. VỊ Bồ-tát, vị đại sĩ được tu luyện trong tri thức này, sẽ 
đạt đến giác ngộ viên mãn, sẽ đạt được tuệ tr1 của nhất thiết trí. Một 
khi được giác ngộ viên mãn vị ấy sẽ đọc được ý nghĩ của tất cả 
chúng sinh. Bởi vì với các Bồ-tát, các đại sĩ được tu luyện trong tri 
thức này, không øì là không đạt được, không biết, không chứng ngộ. 
Đó là tại sao người ta nói tuệ giác của nhất thiết trí. Đây là một lợi 
thế khác ngay cả ở đây và bây giờ. [56] 

Thêm nữa, bát-nhã ba-la-mật này được viết xuống thành sách 
và đã được thờ ở đâu, nó đã được học hiểu, v.v..., ở đâu, ở đó người 
và ma không thể làm hại, ngoại trừ là hình phạt cho những hành vi 
quá khứ. Đây là một lợi thế khác ngay cả ở đây và bây giờ. 

Cũng như, này Kiều-thi-ca, những người và ma đó đi đến đạo 
tràng, hay đến vùng lân cận nó, hay bên trong nó, hay đến gốc cây 
giác ngộ, không thê bị người và ma làm đau, hay làm bị thương, 
hay bị chiếm đoạt, ngay cả với sự trợ giúp những chúng sinh ác thú, 
ngoại trừ là sự trừng phạt những hành vi trước kia. Bởi vì trong đó, 
các Như Lai quá khứ, vị lai và hiện tại đạt được giác ngộ, các ngài 
nâng đỡ tất cả chúng sinh và tiết lộ với họ sự không sợ, không thù 
nghịch, không kinh hãi. Cũng vậy, này Kiều-thi-ca, nơi nào người 
ta thọ nhận, v.v..., bát-nhã ba-la-mật này nơi ấy chúng sinh không 
thể bị người và ma làm khổ. [57] Bởi vì bát-nhã ba-la-mật này biến 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 140 


địa điểm nó ở thành cái rương đựng thánh tích chân thật cho chúng 
sinh, — đáng được thờ phụng và chiêm ngưỡng, — thành nơi nương 
náu cho những chúng sinh đến đó, một nơi qui y, một chỗ nghỉ ngơi 
và vơi bớt cuối cùng. Đây là một lợi thế khác ngay cả ở đây và bây 
ĐIỜ. 


2. SỰ SÙNG BÁI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 
SO VỚI SỰ SÙNG BÁI CHƯ PHẬT 


Thích-đềể: Giả sử có hai người. Một trong hai người đó, một 
người con trai hay một người con gái của gia đình thiện lương, đã 
viết xuống bát-nhã ba-la-mật này thành một quyền sách; rồi người 
ây đặt nó lên, tôn vinh, sùng kính, thờ phụng, và trang nghiêm nó 
bằng hoa trời, nhang, mùi thơm, tràng hoa, thuốc cao, bột thơm, 
tràng phan, lọng, phướn, chuông, cờ, với những hàng đèn chung 
quanh, và với nhiều loại thờ cúng. Người kia đặt trong Tháp miếu 
xá-lợi của đức Như Lai đã nhập Bát Niết-bàn; người ấy sẽ giữ và 
bảo tồn chúng; người ấy sẽ tôn vinh, thờ cúng và trang nghiệm 
chúng bằng Ì hoa trời, nhang, v.v..., như trước. Trong hai người ây, 
người nảo, Ôi Thế Tôn, có công đức lớn hơn? 

Thế Tôn: Tôi sẽ hỏi ông về điểm này, và ông có thể trả lời cách 
tốt nhất theo khả năng của ngài. Như Lai, khi đạt và biết được giác 
ngộ viên mãn hay nhất thiết trí, trong đó Như Lai đã tu luyện con 
người nhất thiết trí mà Như Lai đem lại bằng những thực hành nào? 
[58] 

Thích-đề: Đó là vì đức Thế Tôn đã tu luyện mình chính trong 
bát-nhã ba-la-mật này mà Như Lai đã có được và biết giác ngộ viên 
mãn hay nhất thiết trí. 

Thế Tôn: Vì thế Như Lai không lấy tên mình theo sự kiện Như 
Lai có được con người nhục thân mà từ sự kiện Như Lai có được 
nhất thiết trí. Và nhất thiết trí này của Như Lai đến từ bát-nhã ba- 
la-mật. Mặt khác, con người nhục thân của Như Lai là kết quả của 
sự thiện xảo trong phương tiện bát-nhã ba-la-mật. Và điều đó trở 
thành nên tảng vững chắc cho [sự đắc thành] tri kiến nhất thiết trí 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 141 


[của những người khác]. Do nên tảng này ủng hộ mà xảy ra sự tiết 
lộ tri kiến nhất thiết trí, sự tiết lộ Phật thân, Pháp thân, Tăng-già 
thân. Sự có được con người nhục thân như thế là nguyên nhân tri 
kiến nhất thiết trí. Khi nên tảng vững chắc của tri kiến đó mà nó có, 
vì tất cả chúng sinh, trở thành cái rương chứa thánh tích đích thực, 
đáng được lễ bái, tôn vinh, kính trọng và chiêm ngưỡng. Sau khi 
tôi đến Bát Niết-bàn, xá-lợi của tôi cũng sẽ được thờ phụng. Vì lý 
do này mà người ấy sao chép và sùng bái bát-nhã ba-la-mật tạo ra 
công đức lớn hơn. Vì trong khi làm như thế, người ấy sùng bái tri 
kiến nhất thiết trí. [59] Người con trai hay người con gái của gia 
đình thiện lương sao chép bát-nhã ba-la-mật, và thờ phụng nó, sẽ 
sinh công đức nhiều hơn. Vì do sùng bái bát-nhã ba-la-mật, người 
ấy sùng bái tri kiến nhất thiết trí. 

Thích-đề: Có thể nào những người của Diêm-phù-đề đó, không 
sao chép bát-nhã ba-la-mật này, không thọ nhận, không học hiểu 
nó, không thờ phụng nó, không biết Thế Tôn dạy rằng sùng bái bát- 
nhã ba-la-mật là có lợi ích lớn! Làm sao họ không ý thức Thế Tôn 
đã dạy rằng sùng bái bát-nhã ba-la-mật đem lại những lợi thế, báo 
đáp lớn! Nhưng họ không biết điều này, họ không ý thức điều này! 
Họ không có niềm tin nơi nó! 

Thế Tôn: Này Kiều-thi-ca, ý ông thế nào, bao nhiêu người trong 
CÕI Diêm-phù-đề được phú bầm niềm tin hoàn toàn nơi Phật, Pháp, 
và Tăng-g1à? [60] 

Thích-đề: Chỉ một ít. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Kiều-thi-ca. Chỉ một ít người trong cõi 
Diêm-phù-đề bẩm sinh với niềm tin nơi Phật, Pháp, và Tăng-già. 
Còn ít hơn những người ít ỏIi đó là những người đạt được quả Dự 
lưu, rồi sau đó, quả Nhất lai, hay quả Bất hoàn. Còn ít hơn nữa là 
người đạt quả A-la-hán. Ít hơn nữa là những người chứng được sự 
giác ngộ của Duyên giác. Ít hơn nữa là những người phát tâm đến 
giác ngộ đầy đủ. Ít hơn nữa là những người phát tâm đến giác ngộ 
đầy đủ, làm mạnh tâm đó. Ít hơn nữa là những người phát tâm đến 
giác ngộ đầy đủ, làm mạnh tâm đó, cộng thêm trú với hết sức tinh 
tân. Ít hơn nữa là những người theo đuổi thiền định về bát-nhã ba- 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 142 


la-mật. Ít hơn nữa là những người theo đuôi trong bát-nhã ba-la- 
mật. Ít hơn nữa là những người, khi theo đuôi và gắng sức trong 
bát-nhã ba-la-mật, trú ở địa của Bồ-tát bất thối chuyên. Ít hơn nữa, 
khi theo đuôi và gắng sức trong bát-nhã ba-la-mật, sẽ biết giác ngộ 
viên mãn. Ít hơn nữa, khi theo đuổi và găng sức trong bát- nhã ba- 
la-mật, thực biết giác ngộ viên mãn. Bây BIỜ, những Bồ-tát ấy trụ 
ở địa của Bồ-tát bất thối chuyên, và biết giác ngộ viên mãn, họ 
giảng giải bát-nhã ba-la-mật cho những người con trai và con gái 
của gia đình thiện lương [6 I ] nhiệt tâm muốn tu luyện mình và gắng 
sức trong bát-nhã ba-la-mật. Và đến phiên họ thọ nhận bát-nhã ba- 
la-mật, học và sùng bái nó. Mặt khác, có vô SỐ chúng sinh phát tâm 
vì giác ngộ, làm mạnh tâm niệm giác ngộ đó, theo đuổi hướng về 
giác ngộ, — và có lẽ chỉ một hay hai người trong bọn họ có thể trú 
ở địa của Bồ-tát bắt thối chuyên! Vì giác ngộ viên mãn thì khó đạt 
đến nếu kém tỉnh tấn, giãi đãi, một chúng sinh thấp kém, có ý nghĩ, 
ý kiến, y định và trí tuệ thấp kém. Rồi thì, Tiểu có người muốn biết 
nhanh giác ngộ viên mãn, người ấy nên sẵn sàng và liên tục nghe 
và học bát-nhã ba-la-mật nảy. Vì người ấy sẽ hiểu răng trong quá 
khứ, khi là một Bồ-tát, đức Như Lai đã tu luyện trong bát-nhã ba- 
la-mật; người ấy cũng nên tu luyện trong đó mà người ấy [bát-nhã 
ba-la-mật] là Đạo sư của mình. Trong bất cứ trường hợp nào, dù 
Như Lai còn tại thế hay đã nhập Niết-bàn, các Bồ-tát nên trở lại với 
bát-nhã ba-la-mật này. [62] Thế thì, này Kiều-thi-ca, nếu có người, 
để thờ phụng Như Lai đã nhập Niễt-bàn, xây nhiêu câu-lợf° Tháp 
miếu bằng bảy báu, thờ xá-lợi của Như Lai trong đó, và suốt đời 
tôn vinh xá-lợi băng hoa, v.v..., rồi người ấy, nhờ sức mạnh đó, sẽ 
có được rất nhiều công đức không? 

Thich-đề: Người ấy sẽ được, Ôi Thế Tôn. 

Thế Tôn: Nhiều hơn thế sẽ là công đức của một người thực sự 
tin vào bát-nhã ba-la-mật này; tin tưởng phó thác nơi nó, tịch tĩnh 
trong niềm tin, tâm bỗ-đề của người ấy phát khởi, với ý muốn nhiệt 
thành, nghe nó, học nó, mang nó trong tâm, tụng đọc và nghiên cứu 
nó, truyền bá, chứng minh, giải thích, xiến dương và niệm nó, soI 


*3 Phạn: kotis. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 143 


sáng nó chỉ tiết cho người khác, khai mở nghĩa của nó, thẩm tra nó 
bằng tâm mình; dùng trí tuệ của mình đến độ đầy đủ nhất, xem xét 
nó thấu triệt; sao chép nó, bảo tôn và cất giữ bản sao chép ấy — như 
thế thiện pháp có thê trường tồn, như thế sự, dẫn đạo của chư Phật 
không thê bị hủy diệt, như thế thiện pháp tiếp tục được ủng hộ, vì 
sự dẫn đạo của các ngài ấy sẽ không cạn kiệt, — cuối cùng, tôn vinh 
và thờ phụng bát-nhã ba-la-mật này. [63] Nhiều hơn nữa sẽ là công 
đức của người sùng mộ bát-nhã ba-la-mật so sánh không chỉ với 
công đức của một người xây nhiều câu-lợi Tháp miều làm bằng bảy 
báu, thờ xá-lợi của Như Lai. Nó sẽ nhiều hơn công đức của một 
người làm đầy toàn thể cõi Diêm-phù-đề bằng những Tháp miếu 
như thế. [64] Nó sẽ nhiều hơn công đức do tất cả chúng sinh tạo ra 
trong một thiên thế giới bốn châu nếu mỗi một chúng sinh được 
xây một Tháp miễu như thế. [65] Cũng như, nếu tất cả chúng sinh 
trong một tiểu thiên thế giới, [66] hay một trung thiên thế giới, [67] 
hay một đại thiên thế giới cũng làm như thế. [68] Hay đặt ra một 
trường hợp tưởng tượng, tất cả chúng sinh trong một đại thiên thế 
giới đông thời trở thành người, và môi người xây một Tháp miếu 
như thế; và nếu mỗi người xây tất cả các Tháp miếu đó, và tôn vinh 
chúng trong một kiếp hay phần còn lại của một kiếp; [69] thì người 
sùng mộ bát-nhã ba-la-mật ây vẫn có công đức nhiều hơn công đức 
kết quả từ hậu quả của những hành vi công đức của tất cả những 
chúng sinh dựng và thờ phụng vô số Tháp miếu đó. 

Thích-đề: Đúng vậy, Ôi Thế Tôn. Vì người tôn vinh bát-nhã ba- 
la-mật, theo nghĩa tuyệt đối, người ấy tôn vinh chư Phật quá khứ, 
vị lai và hiện tại trong tất cả các thiên thế giới, chỉ có tri kiến của 
một vị Phật có thể nhận biết được. Công đức của người ấy sẽ nhiều 
hơn ngay cả công đức của tất chúng sinh _trong các đại thiên thế 
giới vô sô như cát sông, Hằng, [70] nếu môi một chúng sinh trong 
sô đó xây một Tháp miều, và nếu mỗi một chúng sinh trong sô đó 
xây tất cả các Tháp miếu đó, và tôn vinh chúng trong một kiếp hay 
trong phần còn lại của một kiếp. 


3. BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT, MỘT ĐẠI THÂN CHÚ 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 144 


Thế Tôn: Đúng vậy, Kiều-thi-ca. Công đức của người sùng mộ 
bát-nhã ba-la-mật nhiều hơn công đức đó; nó vô lượng và không 
thê tính toán, [71] không thê nghĩ bàn, không thể so sánh, không 
thê giới hạn. Bởi vì nhất thiết trí của chư Như Lai đến từ bát-nhã 
ba-la-mật; sự thờ xá-lợi của Như Lai đến từ nhất thiết trí. Vì thế sự 
tích lũy công đức của người sùng mộ bát-nhã ba-la-mật không 
mang tỉ lệ tương xứng nào với sự tích lũy công đức sinh ra từ sự 
xây Tháp miếu, làm bằng bảy báu, chứa và thờ phụng xá-lợi của 
Như Lai. [72] 

Vì thế bốn vạn thiên đó trong hội chúng nói với Thiên đề Thích- 
đề: Thưa Ngài, hãy thọ nhận bát-nhã ba-la-mật! Bát-nhã ba-la-mật 
Ấy, thưa Ngài, nên được thọ nhận, trì tụng, nghiên cứu và giải thích! 

Thế Tôn: Này Kiều-thi-ca, hãy thọ nhận bát-nhã ba-la-mật, trì 
tụng, nghiên cứu và giải thích nó! Vì nếu các A-tu-la hình thành ý 
tưởng có đánh nhau với chư Thiên của Trời Ba mươi ba, và nếu 
ông, Kiểu-thi-ca, ghi nhớ trong tâm và niệm bát-nhã ba-la-mật này, 
thì các A-tu-la sẽ lại bỏ ý tưởng đó. [73] 

Thich-để. Một tri thức vĩ đại là bát-nhã ba-la-mật nảy, một tri 
thức không có sự đo lường, một tri thức hoàn toàn không có đo 
lường, một tri thức không gì vượt qua được, một tri thức vô song, 
một tri thức làm bình đăng những cái bất bình đẳng. 

Thế Tôn: Đúng thê, Kiều-thi-ca. Nhờ tri thức này, tức bát-nhã 
ba-la-mật, chư Phật quá khứ biết giác ngộ viên mãn. Nhờ tri thức 
này chư Phật vị lai sẽ biết nó [giác ngộ viên mãn]. Nhờ tri thức này 
chư Phật hiện tại thực biết nó [giác ngộ viên mãn]. Nhờ tri thức này 
tôi biết nó [giác ngộ viên mãn]. [74] Chỉ nhờ tri thức này mười 
thiện đạo hoạt động trở thành thị hiện trên thế gian, bốn thiền hợp 
tác với các giác chi, bốn tâm vô lượng hợp tác với các giác chị, bốn 
chứng đắc vô tướng được các giác chi duy trì, sáu thần thông hợp 
tác với các giác chi, ba mươi bảy pháp kiến lập các giác chị, văn 
tắt, tám vạn bốn ngàn pháp môn, tri kiến của Phật, tri kiến của bậc 
Tự-hữu, tri kiến bất khả tư nghị. Nhưng khi trong thế gian không 
có các Như Lai, thì các Bồ-tát, — được phú bắm sự thiện xảo trong 
các phương tiện như là kết quả nghe sự tuôn chảy của bát-nhã ba- 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 145 


la-mật trong quá khứ (khi có các Phật), đầy lòng thương xót chúng 
sinh, đến thế gian này vì thương xót, — nuôi dưỡng trong thế gian 
mười thiện đạo, bốn thiền vì không hợp tác với các giác chỉ, v.v..., 
đến: năm thần thông không hợp tác với các giác chi. [75] Cũng như 
nhờ cái đĩa mặt trăng, tất cả cây, cỏ, sao và các chòm sao được 
chiếu sáng theo uy lực và sức mạnh của chúng, như thế sau khi Như 
Lai nhập diệt và Chánh Pháp của Ngài biến mất, trong sự vắng mặt 
các Như Lai, dù đúng đắn, chính trực, xuất sắc, hay đời sông phạm 
hạnh được thai nghén và thị hiện trong thế gian, tất cả cái đó đến 
từ vị Bồ-tát ấy, đã được ngài ây đem đến, truyền bá từ sự thiện xảo 
trong phương tiện của ngài ây. Nhưng nên biết sự thiện xảo trong 
phương tiện của các Bồ-tát đến từ bát-nhã ba-la-mật. Hơn nữa, 
những người sùng mộ bát-nhã ba-la-mật, vì thế, nên mong nhiều 
lợi thế ở đây và bây giờ. 

Thich-để: Đó là những lợi thế nào? 

Thế Tôn: Những người sùng mộ sẽ không chết một cách không 
đúng lúc, không vì độc, hay kiếm, hay lửa, hay nước, hay gậy, hay 
bạo động. Khi họ nhớ đến và niệm bát-nhã ba-la-mật này, [76] 
những tai họa đe dọa họ từ vua hay hoảng tử, từ các quan cô vẫn và 
các quan thượng thư của vua, sẽ không xảy ra. Nếu các vua, v.v..., 
cô ý làm hại những người hay nhớ đến và niệm bát-nhã ba-la-mật 
họ sẽ không thành công; bởi vì bát-nhã ba-la-mật phù hộ họ. Mặc 
dù các vua, v.v..., có thê tiếp cận họ với ý định làm hại, thay vì thế 
họ sẽ quyết định chào mừng các vua quan ấy, cải hóa họ, lễ phép 
và thân thiện với họ. Vì bát-nhã ba-la-mật này bày tỏ thái độ từ bị 
đối với tất cả chúng sinh. Vì thế, dù cho người sùng mộ bát-nhã ba- 
la-mật có thê ở giữa nơi hoang vắng bị nhiều răn độc tràn vào phá 
hoại, người cũng như ma không thể làm hại họ được, ngoại trừ là 
một hình phạt cho những hành vi quá khứ. 

Liền đó, một trăm du sĩ của những môn phái khác đến gần đức 
Thế Tôn với ý thù hận. Thiên để 7#ch-để, nhận biết những du sĩ 
đó từ xa, và nghĩ: Chắc chắn những du sĩ của các phái khác đó đang 
đến gần Thế Tôn với ý nghĩ thù hận. Rồi hãy để ta nhớ lại bát-nhã 
ba-la-mật này nhiều như ta đã học được từ Thế Tôn, [77] đưa nó 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 146 


vào tâm, tụng niệm và loan truyền nó, như thế những du sĩ đó không 
thể đến gần đức Thế Tôn, và sự thuyết giảng bát-nhã ba-la-mật này 
không thể bị gián đoạn. 

Vì thế Thiên đế Thích-đề, hồi tưởng bát-nhã ba-la-mật này nhiều 
như mình đã học được từ đức Thế Tôn, đưa nó đến tâm, niệm và 
triển khai nó. Những du sĩ của các phái khác do đó đã cung kính 
vái chào Thế Tôn từ đăng xa, và bỏ đi, theo con đường của họ. 

Vì thế khiến cho Tôn giả Xá-!øï-phát [suy nghĩ]Ị: Vì lý do gì 
những du sĩ dị giáo đó cung kính vái chào đức Thế Tôn từ đăng xa 
và ra đi theo đường của họ? 

Thế Tôn: Khi Thiên đề Thích-đề, nhận thức ý nghĩ của những 
du sĩ thù nghịch của các phái khác đó, ông ta hôi tưởng bát-nhã ba- 
la-mật này, đưa nó đến tâm, niệm và loan truyền nó, với mục đích 
khiến cho những du sĩ của các phái khác muôn tranh cãi, biện luận 
và làm trở ngại quay trở lại, đề phòng họ đến gần nơi bát-nhã ba- 
la-mật này đang được giảng dạy. Và tôi đã cho phép Thiên đề 
Thích-đề. Bởi vì tôi thấy không có một pháp thanh tịnh nào nơi các 
du sĩ đó. [78] Tất cả họ muốn đến gần với ý niệm thù nghịch, với 
những suy nghĩ thù địch. 

Vì thế, Ác Ma nghĩ: Bốn chúng của Như Lai tụ hội, ngồi mặt 
đối mặt với Như Lai. Mặt đối mặt [với Như Laiï] chư thiên này của 
cõi dục và cõi sắc chắc chắn sẽ được thọ ký tại hội chúng là những 
Bồ-tát sẽ giác ngộ viên mãn. Bây giờ hãy để ta đến gân làm mù họ. 
Do đó Ma vương triệu gọi bốn đoàn quân, và di chuyển hướng về 
chỗ Thế Tôn. 

Vì thế Thiên đế 7#/ch-để, nghĩ: Chắc chắn đây là Ác Ma, triệu 
gọi bốn đoàn quân, di chuyên hướng về chỗ Thế Tôn. Nhưng cách 
dàn trận của đoàn quân này không phải là cách dàn trận của đoàn 
quân của Vua Tần-bả-sa-la**, không phải của đoàn quân của Vua 
Ba-tư-nặc?, không phải của đoàn quân của tộc Thích-ca?° hay của 
tộc Licchavi. Từ lâu Ác Ma, đã theo đuôi Thế Tôn, tìm cơ hội để 


*4 Phạn: Bimbisard. 


*® Phạn: Prasendijit. 
%6 Phạn: Sakygs. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 147 


đột nhập, tìm cơ hội đề đi vào, ý định làm chúng sinh đau đớn. Bây 
giờ tôi sẽ hồi tưởng bát-nhã ba-la-mật này, đem đến tâm, niệm và 
loan truyền nó. Vì thế Thích-đề hồi tưởng, đem đến tâm, niệm và 
loan truyền nó. [79] Tức thời Ác Ma, lại quay lưng bỏ đi. 

Do đó chư thiên của Trời Ba mươi ba triệu gọi hoa trời Mạn-đa- 
la”, bay qua không trung, và rải lên đức Thế Tôn. Và họ kêu lên 
trong khải hoàn: “Chắc chăn bát-nhã ba-la-mật này đã đến với 
người của Diêm-phù-đề từ lâu!” Nắm lấy thêm hoa Mạn-đà-la, họ 
rải và rắc lên Thê Tôn, và nói: “Ma vương và nhóm của y sẽ không 
có cơ hội để nhập vào các chúng sinh thuyết giảng và phát triển bát- 
nhã ba-la-mật, hay theo đuổi nó. Những chúng sinh nghe và học 
bát-nhã ba-la-mật sẽ được phú bắm không phải với những thiện căn 
nhỏ. Những người đến nghe bát-nhã ba-la-mật này đã thực hành 
phận sự của họ nơi các bậc Chiến Thắng trong quá khứ. Nhiều hơn 
thế biết bao là những người sẽ học và niệm, sẽ được tu luyện trong 
Như, tiễn đến nó, nỗ lực vì nó; họ sẽ là những người tôn vinh các 
Như Lai. [S0] Vì nó ở trong bát-nhã ba-la-mật này mà người ta nên 
tìm nhất thiết trí. Giống như tất cả những viên ngọc đều do đại 
dương sinh sản, và nên tìm chúng qua đại dương, cũng vậy nên tìm 
viên ngọc nhất thiết trí vĩ đại của các Như Lai qua biên lớn bát-nhã 
ba-la-mật.” 

Thế Tôn: Đúng vậy, Kiều-thi-ca. Viên ngọc vĩ đại nhất thiết trí 
của chư Như Lai đến từ biển lớn bát-nhã ba-la-mật. 


4. BÁT-NHÃBA-LA-MẬT, 
VÀ CÁC BA-LA-MẬT KHÁC 


A-nan-ấa: Thê Tôn không tán thán bố thí ba-la-mật hay bất cứ 
ba-la-mật nào của năm ba-la-mật đầu; ngài không nói tên của chúng. 
Ngài chỉ tán thán bát-nhã ba-la-mật, nói một mình tên của nó. 

Thế Tôn: Đúng vậy, A-nan-đa. Vì bát-nhã ba-la-mật kiểm soát 
năm ba-la-mật ấy. Ý ông thế nào, A-nan-đa, có thể gọi bố thí không 
hồi hướng đến nhất thiết trí là bố thí ba-la-mật chăng? 


*7 Phạn: Mandavdra. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 148 


A-nan-ẩa: Dạ không, Thế Tôn. 

Thế Tôn: Với các ba-la-mật kia cũng vậy. [81] Ý ông thế nào, A- 
nan-đa, có phải bát-nhã mà nó chuyền các thiện căn băng cách hồi 
hướng chúng đến nhất thiết trí là không thê nghĩ bàn chăng? 

A-nan-ấa: Dạ, không thê nghĩ bàn, hoàn toàn không thê nghĩ 
bàn. 

Thế Tôn: Vì thế Bát-nhã ba-la-mật có tên từ sự thù thắng vô 
thượng?Š của nó. Qua nó, các thiện căn, hồi hướng đến nhất thiết 
trí, có tên “các ba-la-mật." Do vì nó hồi hướng các thiện căn đến 
nhất thiết trí mà bát-nhã ba-la-mật kiểm soát, hướng dẫn, chỉ đạo 
năm ba-la-mật. Như vậy, năm ba-la-mật ấy chứa trong bát-nhã ba- 
la-mật, và hạn từ “bát-nhã ba-la-mậtˆ chỉ là một từ đồng nghĩa chỉ 
sự hoàn thành của sáu ba-la-mật. Vậy thì, khi công bố bát-nhã ba- 
la-mật, tất cả sáu ba-la-mật được công bố. Giống như những viên 
ngọc, rải rác đây đó trên trái đất rộng lớn, phát triển khi tất cả các 
duyên thuận lợi; trái đất rộng lớn ủng hộ chúng, và chúng phát triển 
nhờ sự ủng hộ của trái đất rộng lớn; dù vậy, hiện thân trong bát-nhã 
ba-la-mật, năm ba-la-mật ấy yên nghỉ trong nhất thiết trí, chúng 
phát triển bởi vì được bát-nhã ba-la-mật ủng hộ; và vì được bát-nhã 
ba-la-mật duy trì chúng có tên “ba-la-mật.ˆ [82] Như vậy là bát-nhã 
ba-la-mật kiểm soát, hướng dẫn, chỉ đạo năm ba-la-mật ẫy. 


5. NHỮNG LỢI THÊ NỮA TỪ BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Thích-đề: Cho đến bây giờ Như Lai chưa công bồ tất cả những 
phẩm tính của bát-nhã ba-la-mật, những phẩm tính người ta có 
được bằng cách học, nghiên cứu, và niệm bát-nhã ba-la-mật, tôi đã 
học được từ Thế Tôn, và loan truyền [mà giờ đây các ngoại đạo và 
Ma vương đã phải quay đi]! 

Thể Tôn: Đúng vậy, Kiều-thi-ca. Hơn nữa, không chỉ người học, 
nghiên cứu và niệm bát-nhã ba-la-mật, sẽ có những phẩm tính đó, 
mà còn người thờ phụng bản sao chép nó, tôi dạy, người ấy cũng 
sẽ có những lợi thê đó ở đây và bây giờ. [83] 


%8 Phạn: paramgtvät. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 149 


Thich-đề. Tôi cũng sẽ bảo vệ người thờ phụng bản sao chép bát- 
nhã ba-la-mật, và còn nhiều hơn thế nữa là người học, nghiên cứu 
và niệm nó. 

Thế Tôn: Nói khéo đây, Kiều-thi-ca. Hơn nữa, khi có người 
niệm bát-nhã ba-la-mật này, nhiều trăm Thiên sẽ đến gần, nhiều 
ngàn, nhiều trăm ngàn Thiên cũng lắng nghe pháp. Và khi nghe 
pháp, các Thiên đó sẽ muốn tạo ra sự săn sàng nói nơi người thuyết 
pháp đó. Ngay cả khi người ấy không muốn nói, các Thiên đó vần 
mong rằng, do sự kính trọng của họ đối với pháp, sự sẵn sảng sẽ 
phát sinh nơi người Ấy, và người ấy sẽ cảm thấy được thúc giục dạy. 
[84] Đây lại là một phẩm tính khác mà người nào đó có được ngay 
ở đây và bây giờ khi học, nghiên cứu, và niệm bát-nhã ba-la-mật. 
Hơn nữa, tâm của những người dạy bát-nhã ba-la-mật này vẫn sẽ 
không sợ trước bốn chúng. Họ sẽ không sợ bị những người thù 
nghịch nạn vấn, vì bát-nhã ba-la-mật bảo vệ họ. Chìm ngập trong 
bát-nhã ba-la-mật người ta không thấy sự thù nghịch, không thấy 
những kẻ hành động với lòng thù nghịch, cũng không thấy những 
kẻ muốn thù nghịch. Như vậy, được bát-nhã ba-la-mật duy trì, 
người ta sẽ không bị chỉ trích và sợ hãi tác động. Người nào đó 
cũng có được những phẩm tính này chỉ ở đây và bây giờ khi nghe, 
nghiên cứu và niệm bát-nhã ba-la-mật. Thêm nữa, người ấy sẽ thân 
mật với cha mẹ mình, với bạn bè, thân nhân và bà con, với Sa-môn 
(Sramanas) và Bà-la-môn. Người ấy sẽ có tải và có khả năng biện 
luận, hợp với pháp, bất cứ phản biện nào có thê phát sinh, và có thể 
giao tiếp với những phản vẫn. Những phẩm tính này cũng có người 
có được ngay ở đây và bây giờ khi học, nghiên cứu, và niệm bát- 
nhã ba-la-mật. [85] Hơn nữa, Kiều-thi-ca, trong các Thiên của Bốn 
Đại Thiên Vương các Thiên đã lên đường vì giác ngộ viên mãn sẽ 
quyết tâm đến chỗ mà người ta đã đặt bản sao chép bát-nhã ba-la- 
mật, và thờ phụng nó. Họ sẽ đến, nhìn lên bản sao chép bát-nhã ba- 
la-mật này, kính chào nó, lễ bái nó, học, nghiên cứu và niệm nó. 
Rồi họ lại ra đi. Và điều đó áp dụng cho tất cả chư Thiên, đến các 
Thiên cao nhất. [88] Và người con trai hay người con gái của một 
gia đình thiện lương nên ước nguyện rằng chư Thiên, Rồng, Dạ- 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 150 


xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ga-ru-đa, Khẩn-na-la, Mô-ha-ra-ga, 
người và ma, ở mười phương trong vô số thiên thế giới, với sự trợ 
giúp của sách này, nên thấy bát-nhã ba-la-mật, bái chảo nó, kính lễ 
nó, học, nghiên cứu, và niệm nó; rồi họ nên trở về các thế giới của 
họ; và họ có thể bố thí món pháp thí này. Tuy nhiên, Kiều-thi-ca, 
ông không nên nghĩ rằng chỉ trong thế giới bốn châu này các Thiên 
của cõi dục và của cõi sắc, đã lên đường vì giác ngộ viên mãn, sẽ 
quyết định trở lại chỗ đó. Không phải vậy, Kiều-thi-ca, ông nên 
xem! Không, tất cả chư Thiên trong đại thiên thế giới, đã lên đường 
vì giác ngộ viên mãn, sẽ quyết định đến chỗ đó. Họ sẽ đến, nhìn lên 
bản sao chép bát-nhã ba-la-mật này kính chào nó, kính bái nó, học, 
nghiên cứu và niệm nó. Hơn nữa, cái nhà, căn phòng, hay chỗ của 
người thờ phụng bát-nhã ba-la-mật sẽ được canh giữ tốt. Không ai 
làm hại người Ấy, ngoại trừ là một hình phạt cho những hành vi quá 
khứ. Đây là một phẩm tính khác mà một người có được ngay ở đây 
và bây giờ. [S9] Vì chính các Thiên có năng lực, và các chúng sinh 
siêu nhiên khác, sẽ quyết định đến chỗ đó. 

Thích-đề: Làm sao biết được chư Thiên và chúng sinh siêu nhiên 
khác đến chỗ đó nghe, v.v..., bát-nhã ba-la-mật? 

Thế Tôn: Khi một người tưởng ở một nơi nào đó một thứ ánh 
sáng cao vời hay ngửi mùi của một tiên nhân chưa từng ngửi trước 
kia, rồi người ta nên biết chắc rằng một Thiên, hay một chúng sinh 
siêu nhiên khác, đã đến, đã đến gần. Hơn nữa, những thói quen sạch 
sẽ và thanh tịnh sẽ hấp dẫn các Thiên đó, v.v..., và sẽ làm họ vô 
cùng thích thú, quá vui, đầy nhiệt tình và hoan hỉ. Nhưng các thần 
có năng lực nhỏ hơn, đã chiếm trước chỗ đó, sẽ quyết định bỏ đi. 
Vì họ không thể chịu được vẻ huy hoảng, sự trang nghiêm và cao 
quí của các Thiên đầy năng lực đó, v.v... Và khi chính các Thiên 
đầy năng lực ấy, v.v..., sẽ quyết định đến với | người ẫy hoài, người 
sùng mộ bát-nhã ba- le mật đó sẽ có được rất nhiều niềm tin tịch 
tĩnh. Đây là một phẩm tính khác mà người con trai hay người con 
gái của một gia đình thiện lương sẽ có được ngay ở đây và bây g1ờ. 
Hơn nữa, không nên hình thành bắt cứ thói quen không sạch sẽ hay 
bắt tịnh nào trong phạm vi chỗ trú đó của người chỉ đường đến Pháp; 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 151 


vả lại sự kính trọng sâu xa của người ta đối với nó vẫn không đây 
đủ. Hơn nữa, người sùng mộ bát-nhã ba-la-mật sẽ không bị mệt mỏi 
nơi thân hay tâm. Thoải mái người ấy nằm xuống, thoải mái người 
ây bước đi. Trong giấc ngủ người ấy không thấy ác mộng. Khi thấy 
bắt cứ điều gì trong mộng, [91] người ấy chỉ thấy các Như Lai, hay 
Tháp miếu, hay Bồ-tát, hay các Đệ tử của Như Lai. Khi nghe âm 
thanh, người ấy sẽ nghe âm thanh của các ba-la-mật và của những 
giác chi. Người ấy sẽ chỉ thấy các cây giác ngộ; và ở bên dưới 
những cây ấy là các Như Lai, trong khi các Ngải thức tỉnh với giác 
ngộ viên mãn. Và người ấy cung sẽ thấy những người Giác ngộ 
viên mãn chuyển bánh xe pháp như thế nảo. Và người ấy sẽ thấy 
nhiều Bồ-tát, tụng bát-nhã ba-la-mật này, hân hoan vì sự hợp xướng 
của nó, tuyên bố nên đạt nhất thiết trí như thế nào, nên tịnh hóa 
Phật địa như thế nào. Người ấy được cho thấy sự thiện xảo trong 
các phương tiện. Người ây nghe âm thanh tuyệt vời của giác ngộ 
viên mãn của chư Phật, chư Thế Tôn: “Ở phương nảy, ở phần này 
của thế giới, trong thiên thế giới này, dưới cái tên này, một Như Lai 
chứng minh pháp, có nhiều ngàn Bồ-tát và Thanh văn, nói đúng 
hơn là được nhiều trăm ngàn na-do-tha câu-lợi Bồ-tát và Thanh văn, 
vây quanh và tháp tùng.' Khi có những giác mộng như thế, người 
ây sẽ ngủ thong dong, sẽ thức dậy thong dong. Ngay cả khi bị ném 
thức ăn, thân của người ấy vẫn cảm thấy thoải mái và quá ư nhẹ 
nhàng. Không một khuynh hướng ý nghĩ nào phát sinh nơi người 
ấy vì quá nhiệt tình với thức ăn. Người ấy sẽ chỉ có sự thích thú nhẹ 
nhàng với thức ăn. [92] Một người sùng mộ bát-nhã ba-la-mật 
không có ham muốn mãnh liệt nào đối với thức ăn, và chỉ có sự 
thích thú nhẹ nhàng đối với nó, ngay cả một tỳ-kheo, tu tập Du-già, 

và đã ra khỏi định, — bởi vì những ý nghĩ của người ấy trào tràn với 
những thích thú khác. Vì ở mức độ đó, người ây đã hiễn mình sùng 
mộ sự phát triển bát-nhã ba-la- mật, đến mức độ đó các thiên sẽ 
cung cấp thức ăn của trời cho người ấy. Những phẩm tính này cũng 
đạt được ngay cả ở đây và bây giờ. Nhưng lại nữa, Kiều-thi-ca, nếu 
có người sao chép bát-nhã ba-la-mật thành tập, và thờ phụng nó, 
nhưng không học, nghiên cứu và niệm nó; và nếu có người khác 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 152 


thực tin bát-nhã ba-la-mật, tin tưởng phó thác cho nó, và quyết ý vì 
nó, niềm tin tịch tĩnh, ý nghĩ hướng đến giác ngộ, tâm ý nhiệt thành, 
nghe nó, học nó, mang nó trong tâm, tụng đọc và nghiên cứu nó, 
soi sáng nó một cách chi tiết cho người khác, khai mở nghĩa của nó, 
dùng tâm thẩm tra nó, và dùng tối đa trí tuệ của mình quán sát nó 
toàn triệt; biên chép nó, bảo tồn và đem cất bản biên chép ấy, như 
thế thiện pháp có thê trường tồn, như thế sự dẫn đạo của chư Như 
Lai không thê bị đoạn diệt, như thế thiện pháp không thê biến mắt, 
như thế các Bồ-tát, các đại sĩ, có thể được tiếp tục trợ g1Iúp, vì sự 
dẫn đạo của họ sẽ không thất bại, — và cuối cùng, tôn vinh và thờ 
phụng bát-nhã ba-la-mật này; rồi càng sinh chậm công đức cảng 
nhiều. [93] Những người muốn có được những phẩm tính phân biệt 
này ở đây và bây giờ nên bắt chước người ây, và họ nên thực tin 
vào bát-nhã ba-la-mật, v.v..., đến: bởi vì sự dẫn đạo của các ngải 
ấy sẽ không thất bại. Người ấy sẽ quyết tâm chia xẻ nó với những 
người muốn nó. Như thế con mắt vĩ đại Dẫn đạo của chư Phật sẽ 
không thất bại, hoặc đối với người ấy hoặc đối với những người 
khác trong sự truy cầu đức hạnh. Thêm nữa, bát-nhã ba-la-mật nên 
được tôn vinh và sùng bái trong tất cả mọi thời. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 153 


Chương IV 
CÔNG BÓ CÁC PHẨM TÍNH 


1. GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐỒI CỦA XÁ-LỢI NHƯ LAI 
VÀ CỦA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Thế Tôn: Này Kiều-thi-ca, một mặt nếu ông được cho cõi Diêm- 
phù-đẻ này đầy ắp xá-lợi của chư Như Lai; và nếu mặt khác, ông 
có thê chia xẻ một tập sao chép bát-nhã ba-la-mật nảy; và nếu ông 
phải chọn giữa hai cái ấy, ông chọn cái nào? 

Thích-đề: Chỉ bát-nhã bala-mật này. Bởi vì tôi yêu mến sự Dẫn 
đạo của chư Như Lai. Như Thế Tôn có nói: “Các Pháp thân là chư 
Phật, chư Thế Tôn. Nhưng, này các tỳ-kheo, các ông không nên 
nghĩ rằng thân cá nhân này là thân của tôi. Này các tỳ-kheo, các 
ông nên thấy tôi từ sự thành tựu của Pháp thân.” Nhưng nên thấy 
thân Như Lai như là do thực tế (biên tế của thực tại) mang đến, tức 
là, do bát-nhã ba-la-mật. Không phải là, Ôi Thế Tôn, tôi thiếu kính 
trọng xá-lợi của Như Lai. Trái lại, tôi thực sự kính trọng nó. Vì đến 
từ bát-nhã ba-la-mật này mà xá-lợi của Như Lai được thờ phụng, 
và do đó, khi một người thờ phụng bát-nhã ba-la-mật này thì sự thờ 
phụng xá-lợi của Như Lai cũng được thờ phụng. Vì xá-lợi của Như 
Lai đến từ bát-nhã ba-la-mật. Cũng như chiếc ngai vàng của tôi ở 
Diệu pháp", cung điện của chư Thiên. Khi tôi ngồi lên đó, [95] chư 
Thiên đến chờ tôi. Nhưng khi tôi không ngồi, chư Thiên, vì kính 
trọng tôi, họ kính trọng chỗ ngồi của tôi, đi nhiễu quanh nó, và lại 
bỏ đi. Vì họ hồi tưởng răng, ngồi trên chỗ ngồi ấy, Thiên đề Thích- 
đề, chứng minh Pháp với chư Thiên của Trời Ba mươi ba. Cũng 
vậy, bát-nhã ba-la-mật là nhân duyên nôi bật thực sự nuôi dưỡng 
nhất thiết trí của Như Lai. Xá-lợi của Như Lai, mặt khác, là những 
món ký gửi đích thực của nhất thiết trí, nhưng đó không phải những 
điều kiện hay lý do đích thực, cho sự sản sinh tri kiến đó. Vì nguyên 


*3 Phạn: Sudharmä. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 154 


nhân tri kiến của nhất thiết trí bát-nhã ba-la-mật cũng được thờ 
phụng qua xá-lợi của Như Lai. Vì lý do này, của hai món đã đề cập 
trước, tôi chỉ chọn bát-nhã ba-la-mật của Như Lai. Nhưng không 
phải vì tôi thiếu kính trọng xá-lợi của Như Lai. [Chọn như thế] tôi 
thực có sự kính trọng nó, vì xá-lợi đó được thờ phụng bởi vì được 
bát-nhã ba-la-mật thấm nhập. Và nếu tôi phải chọn giữa tập sao 
chép bát-nhã ba-la-mật ở một bên và cả một đại thiên thế giới đày 
ặp xá-lợi của Như Lai ở bên kia, [96] tôi vẫn chỉ chọn bát-nhã ba- 
la-mật này, vì cùng lý do. Vì xá-lợi của Như Lai là những món ký 
gửi chân thật của tri kiến nhất thiết trí, nhưng chính tri kiến ấy đến 
từ bát-nhã ba-la-mật. Rồi vì thế, trong hai món đó tôi chỉ chọn bát- 
nhã ba-la-mật này. Nhưng đó không phải là tôi thiếu kính trọng xá- 
lợi của Như Lai. [Chọn như thế] tôi thực sự có sự kính trọng đối 
với xá-lợi. Tuy nhiên, xá-lợi được thờ phụng bởi vì nó đến từ bát- 
nhã ba-la-mật này, và được bát-nhã ba-la-mật này thắm nhập. 


2. TỈ DỤ NGỌC NHƯ Ý 


Giống như viên ngọc vô giá có đặc tính ngăn ngừa người và ma 
không vào được nơi đặt nó. Nếu có người bị ma ám, người ta chỉ 
phải giơ viên ngọc này ra, và ma sẽ bỏ đi. Nếu có người bị gió đè 
và dùng viên ngọc này khi thân bị xẹp, người đó sẽ giữ gió ấy lại, 
ngăn ngừa nó không trở nên tệ hơn, khiến nó giảm nhẹ. Sẽ có hiệu 
quả tương tự khi áp dụng cho thân bỏng vì nước mật, nghẽn vì đờm, 
hay đau vì hậu quả của chứng bệnh phát sinh do sự rối loạn các chất 
dịch. [Ø7] Nó sẽ chiếu sáng bóng tối của đêm đen tối nhất. Trong 
nóng, nó sẽ làm mát địa điểm đặt nó. Trong lạnh nó sẽ làm ấm. Sự 
có mặt của nó xua đi rắn độc và những độc vật khác ra khỏi những 
vùng chúng phá hoại. Nếu có người đàn ông hay đàn bà bị răn độc 
căn, người ta chỉ cần cho họ nhìn thấy ngọc ây; và sự thấy nó sẽ 
chống lại độc ấy, và làm nó bỏ đi. Những phẩm tính của ngọc này 
là như thế. Nếu có người có nhọt trong mắt, hay sự thấy của mắt bị 
mờ, hay một chứng bịnh nơi mắt, hay mắt có vảy, người ta chỉ cần 
đặt ngọc ây lên mắt, và chỉ sự có mặt của nó thôi sẽ loại trừ và làm 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 155 


dịu được những đau đớn đó. Những phẩm tính của nó là như thế. 
Đặt vào nước, nó nhuộm tất cả nước màu của nó. Bọc nó trong vải 
trắng và ném vào nước, nó làm nước thành trăng. Cũng vậy, khi 
bọc hay buộc nó trong vải màu xanh đen, hay vàng, hay đỏ, hay đỏ 
đậm, hay trong vải có bất cứ màu gì khác, nó sẽ nhuộm nước ấy 
thành màu của vải ném vào. Nó cũng sẽ làm trong bất cứ chất đục 
gì có thê có trong nước. Bắm sinh với những phẩm tính như thế là 
viên ngọc đó. [98] 

4-nan-đa: Những viên ngọc này, ngài Kiều-thi-ca, thuộc về thế 
giới của các thần hay thuộc vê người ở Diêm-phù- đề? 

Thich-để. Những ngọc ấy được tìm thấy ở nơi các thần. Mặt 
khác, những viên ngọc tìm thấy nơi những người ở Diêm- phù- đề 
thì khá thô, nhỏ hơn và không được phú cho những phẩm chất như 
thế. Chúng vô cùng kém hơn những viên ngọc trời. Nhưng những 
[ngọc] đó ở nơi các thần thì tốt và đầy đủ tất cả các phẩm tính khả 
hữu. Nếu bây giờ viên ngọc đó được đặt vào giỏ, hay đặt trên giỏ, 
thì cái giỏ ây sẽ vần đáng ham muốn sau khi người ta lẫy viên ngọc 
ra. Cái giỏ, nhờ các phẩm tính của viên ngọc, sẽ trở một thành vật 
mong ước tối thượng. Cũng như thế, Ôi Thế Tôn, là những phẩm 
tính tri kiến của nhất thiết trí đến từ bát-nhã ba-la-mật. Ấy cũng như 
câu chuyện về xá-lợi của Như Lai, người đi đến Bát Niết-bàn, được 
thờ phụng. Vì nó là món ký gửi của tri kiến nhất thiết trí. Và như 
sự chứng minh pháp của chư Phật và chư Thế Tôn trong tất cả các 
thiên thê giới nên được sùng bái bởi vì nó đến từ bát-nhã ba-la-mật, 
sự chứng minh pháp của pháp sư cũng vậy. Như quan hầu cận của 
nhà vua không sợ gì quyên lực của vua [99] và được đám người rất 
đông sùng bái, cũng vậy người thuyết giảng pháp, bởi vì, nhờ thần 
lực của Pháp thân, người ấy không sợ và được đám người rất đông 
sùng bái. Nhưng xá-lợi của Như Lai được sùng bái vì cùng lý do 
mà người ta sùng bái sự chứng minh pháp và người thuyết giảng 
pháp. 


3. GIÁ TRỊ VÔ THƯỢNG CỦA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 156 


Rồi vì thế, Ôi Thế Tôn, nếu có hai phần; và nếu không chỉ đại 
thiên thế giới này, mà nếu còn tất cả các thiên thế giới, vô số như 
cát sông Hằng, đầy xá-lợi của Như Lai, được đặt xuống như là phần 
thứ nhất; và tập sách sao chép bát-nhã ba-la-mật như là phần thứ 
hai. Nếu tôi được mời chọn một trong hai và lấy nó, tôi sẽ chỉ lây 
bát-nhã ba-la-mật này. Ấy không phải, Ôi Thế Tôn, là tôi thiếu kính 
trọng đối với xá-lợi của Như Lai. Sự kính trọng của tôi đối với xá- 
lợi là thực. Nhưng bát-nhã ba-la-mật thắm nhập nhất thiết trí, và 
xá-lợi của Như Lai được thờ phụng bởi vì nó đến từ nhất thiết trí. 
Như vậy, sùng bái bát-nhã ba-la-mật thực ra là sùng bái chư Phật 
và chư Thế Tôn, quá khứ, vị lai, và hiện tại. Hơn nữa, Ôi Thế Tôn, 
người nào muốn thây, hợp với pháp, chư Phật và chư Thế Tôn chỉ 
hiện hữu bây giờ trong vô lượng và vô số các thiên thế giới, nên 
n đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, tạo nỗ lực trong nó, phát triển 

ó. [100] 

Thế Tôn: Đúng thễ, Kiều-thi-ca. Tất cả chư Như Lai đúng là nợ 
bát-nhã ba-la-mật này sự giác ngộ của họ, — dù họ sông trong quá 
khứ, vị lai hay hiện tại. Tôi bây giờ, này Kiều-thi-ca, cũng là một 
Như Lai, đúng là tôi nợ bát-nhã ba-la-mật này sự giác ngộ của tôi. 

Thích-đề: Ba-la-mật vĩ đại là bát-nhã ba-la-mật. Vì nó cho phép 
Như Lai biết và thấy đúng những ý nghĩ và hành động của tất cả 
chúng sinh. 

Thế Tôn: Đúng thế, Kiều-thi-ca. Ấy là bởi vì một Bồ-tát theo 
đuôi một thời gian lâu trong bát-nhã ba-la-mật này mà ông ấy biết 
và thấy đúng ý nghĩ và hành động của tất cả chúng sinh. 

Thích-đề: Một Bồ-tát chỉ theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật và 
không [theo đuổi] trong các bát-nhã kia ư? 

Thế Tôn: Ông ấy theo đuôi trong tất cả sáu ba-la-mật. Nhưng là 
bát-nhã ba-la-mật [101] kiểm soát Bồ-tát ấy khi ông ấy bồ thí hay 
trì giới, hay tự hoàn thiện mình trong nhẫn nhục, hay nỗ lực tinh 
tấn, hay nhập định, hay minh sát các pháp. Sự phân biệt hay khác 
nhau giữa sáu ba-la-mật này là bất khả đắc, — tất cả chúng được sự 
thiện xảo trong phương tiện duy trì, hồi hướng đến bát-nhã ba-la- 
mật, hồi hướng đến nhất thiết trí. Chỉ vì người ta không nghĩ ra có 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 157 


sự phân biệt hay khác nhau nào giữa những cái bóng ném xuống 
của những cây khác nhau ở Diêm-phù-đề, — dù màu của chúng có 
thể khác nhau, hình dáng, lá, hoa và quả của chúng, chiều cao và 
chu vi của chúng — nhưng tất cả chúng chỉ được gọi là “những cái 
bóng'; dù vậy sự phân biệt hay khác nhau giữa sáu ba-la-mật là bất 
khả đắc, — tất cả chúng được sự thiện xảo trong các phương tiện 
duy trì, hồi hướng đến bát-nhã ba-la-mật, hồi hướng đến nhất thiết 
trí. 

Thich-đê. Được phú bắm những phẩm tính vĩ đại là bát-nhã ba- 
la-mật này, những phẩm tính vô lượng, những phẩm tính vô biên! 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 158 


Chương V 
TÍNH CÁCH MẠNG CỦA CÔNG ĐỨC 
I1. BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT, NGUÔN CÔNG ĐỨC VĨ ĐẠI 


Thích-đề: Chúng ta hãy xem lại hai người. Một người tin thực sự 
bát-nhã ba-la-mật, tin tưởng phó thác nơi nó, v.v..., đến: vì sự dẫn 
đạo của người ấy sẽ không thất bại [như ở trợ. 62]. Và khi nghe sự 
giải thích này, người ây quyết định răng mình sẽ không bao giờ bỏ 
bát-nhã ba-la-mật này, — chắc chắn lợi ích rất nhiều, lợi thế rất lớn, 
kết quả rất lớn, phần thưởng rất lớn, được phú bắm những phẩm 
tính rất vĩ đại! — người ấy sẽ canh giữ nó, bởi vì nó quá khó đạt. Và 
chính người ấy sẽ tôn vinh, sùng bái và ngưỡng mộ nó. Người kia 
trước hết tôn trọng nó, rồi bố thí một bản sao cho một người con 
trai hay con gái khác của một gia đình thiện lương, ham muốn nó, 
và nhiệt tình hỏi xin nó. [103] Trong hai người này người nào có 
công đức lớn hơn, người có ý định cho nó hay người không có ý 
định cho nó? 

Thế Tôn: Tôi sẽ hỏi ông về điểm này, và ông có thê trả lời cách 
tốt nhất theo khả năng ông. Nếu người một mình tôn vinh xá-lợi 
của Như Lai sau khi nhập Bát Niết-bàn, chăm sóc và bảo tồn nó; 
và nếu người kia không chỉ tự mình tôn vinh xá-lợi của Như Lai, 
chăm sóc và tôn trọng nó, nhưng thêm vào đó tiết lộ nó với những 
người khác, cho đi, và chia xẻ, hy vọng răng sự thờ phụng xá-lợi sẽ 
trở nên lan rộng, vì thương xót chúng sinh; rồi trong hai người, 
người nào sẽ được nhiều công đức hơn: Người trong khi tự mình 
thờ phụng xá lợi, tiết lộ, cho và chia xẻ với những người khác hay 
người một mình đơn độc thờ nó? 

Để thích: Người chia xẻ với những người khác. [104] 

Thế Tôn: Đúng vậy, Kiều-thi-ca. Người bố thí bát-nhã ba-la-mật 
này cho những người khác, giúp đỡ những người khác, có ý định 
bồ thí, , người ây nhờ sức mạnh đó sẽ có công đức lớn hơn. Thêm 
nữa nếu người ấy đi đến chỗ có những người trở thành những khí 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 159 


cụ thích hợp cho bát-nhã ba-la-mật này, và chia xẻ với họ, thì người 
ấy còn có nhiều công đức hơn. Hơn nữa, này Kiêu-thi-ca, công đức 
của người khiến tất cả chúng sinh trong châu Diêm-phù-đề theo 
mười đường nghiệp thiện và an định họ trong đó sẽ nhiều không? 

Thích-đề: Sẽ nhiều. 

Thế Tôn: Nhiều hơn sẽ là công đức của người làm bản sao chép 
bát-nhã ba-la-mật này, tin nơi nó và có niềm tin nơi nó, niềm tin 
tịch tĩnh và kiên định; sẽ phát tâm vì giác ngộ và với ý định nồng 
nhiệt sẽ cúng dường bát-nhã ba-la-mật này cho một Bồ-tát khác đã 
phát tâm bồ-đề; trước hết sẽ hoàn thiện chính mình băng cách viết 
và đọc tụng không mệt mỏi; rồi sau khi lao động nhiều nhiệt tình, 
người ấy sẽ thuyết phục vị Bồ-tát kia, giải thích bát-nhã ba-la-mật 
này cho Bồ-tát ấy, khiến cho đến với nó, làm đây nhiệt tâm vì nó, 
[105] làm cho ông ấy hoan hỉ nơi nó, băng lời nói của mình đưa 
ông ấy đến với nó, giáo dục ông ấy trong nó, làm sáng những lợi 
ích của nó cho ông ây, làm sạch ý nghĩ của ông ẫy, phá tan những 
nghi ngờ của ông ấy; và nói với ông ấy như sau: “Hãy đến đây, hỡi 
người con trai của gia đình thiện lương, hãy tu luyện mình trong 
chính Đạo của Bồ-tát này, vì kết quả của sự tu luyện này, sự theo 
đuôi này, sự đấu tranh này chắc chắn anh sẽ nhanh chóng tỉnh thức 
với giác ngộ viên mãn. Sau đó anh sẽ giáo dục vô số chúng sinh 
trong sự tịch diệt hoàn toàn của thực thể tái sinh, nói cách khác, 
trong sự tiết lộ biên tế của thực tại.” Bởi vì ông ẫy có ý định bồ thí, 
vì thế công đức của ông ấy nhiều hơn. Và điều này đúng dù cho 
nếu so sánh nó với công đức của một người trụ trong sự tuân theo 
mười đường nghiệp thiện tất cả chúng sinh trong các thiên thế giới 
bất kỳ cỡ nào, [106] ngay cả trong, tất cả các thiên thế giới có nhiều 
như cát sông Hằng. [107] Hay nếu so sánh nó với công đức của 
người an định cho những người khác trong bốn thiền, bốn Vô lượng, 
bốn chứng đắc vô tướng, năm thần thông, trong bắt cứ số thiên thế 
giới nào. [112] Trong mỗi trường hợp, một người không những chỉ 
viết bát-nhã ba-la-mật này và tụng nó một mình, mả còn viết nó 
cho những người khác và bố thí cho họ, sẽ dễ dàng có công đức 
nhiều hơn. Hơn nữa, này Kiều-thi-ca, một người cũng sẽ được công 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 160 


đức nhiêu hơn nêu người ây thâm mật với nghĩa ây khi tụng bát- 
nhã ba-la-mật này; và viêt nó cho những người khác, bô thí nó, xiên 
dương và làm nó sáng rõ, cả nghĩa và chữ. 


2. BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT TƯƠNG TỰ (GIÁ HIỆU) 


Thich-để. Rồi người ta có thể giải thích bát-nhã ba-la-mật này 
không? 

Thế Tôn: Có thê, nên giải thích cho người không hiểu nó. Vì 
trong vị lai bát-nhã ba-la-mật giả hiệu sẽ xuất hiện. Khi nghe nó, 
người không hiểu [báf-nhã ba-la-mật thực là gỉ] nên ý thức [rằng 
lắng nghe bát-nhã ba-la-mật giả hiệu] sẽ bị hỏng, nêu người ây 
muôn được giác ngộ viên mãn. 

Thích-đề: Trong vị lai người ấy nên làm thế nào để nhận ra nếu 
và khi nào người ta xiễn dương bát-nhã ba-la-mật giả hiệu? [113] 

Thế Tôn: Trong vị lai sẽ có một vài tỳ-kheo thân không phát 
triển, hành vi đạo đức, ý nghĩ và trí tuệ không phát triển, ngu và 
đần như cừu, không có trí tuệ. Khi họ tuyên bố răng họ sẽ xiển 
dương bát-nhã ba-la-mật, thực tế họ sẽ xiễn dương cái giả hiệu của 
nó. Họ sẽ xiên dương bát-nhã ba-la-mật giả hiệu bằng cách dạy 
rằng sự vô thường của SẮC, V.V..., phải được giải thích là sự đoạn 
diệt của sắc, v.v... Gắng sức vì nội kiến đó, theo họ, đó sẽ là sự 
theo đuổi trong bát- nhã ba-la-mật. Nhưng trái lại, không nên xem 
sự vô thường của sắc, v.v..., như là sự đoạn diệt của sắc, v.v... Vì 
xem sự vật theo cách đó có nghĩa là theo đuôi trong bát-nhã ba-la- 
mật giả hiệu. Vì lý do đó, Kiều-thi-ca, nên xiến dương nghĩa của 
bát-nhã ba-la-mật. Bằng cách xiến dương nó, người ta sẽ được công 
đức nhiều hơn. 


3. BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT VĨ ĐẠI HƠN BẤT CỨ 
MÓN QUÀ TINH THÂN NÀO KHÁC 


Và công đức đó sẽ nhiêu hơn nêu người ta thiệt định chúng sinh 
trong bât cứ con sô nào của các thiên thê giới trong quả của người 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 161 


Nhập lưu. [116] Và điều đó cũng duy trì tốt quả của người Nhất lai, 
của người Bất hoàn, và của A-la-hán. Vì bát-nhã ba-la-mật đem đến 
quả của người Nhất lai, của người Bất hoàn và của A-la-hán. [125] 
Và Bồ-tát ấy sẽ gia tăng sức chịu đựng của mình bằng cách phản 
chiếu rằng bằng tự tu luyện trong bát-nhã ba-la-mật, ông ấy dần 
dần trở thành người có được các pháp tạo nên một vị Phật, và sẽ 
đến gần giác ngộ viên mãn. Vì ông ây biết rằng băng cách tự luyện 
mình trong sự tu luyện này, theo đuôi trong đó, chiến đấu trong đó, 
ông ấy sẽ đem lại tất cả các quả của đời sống phạm hạnh, từ quả 
Nhập lưu đến cảnh giới Phật. Công đức của người chia xẻ bát-nhã 
ba-la-mật cũng sẽ lớn hơn công đức của người thiết định trong cảnh 
giới Duyên giác bất cứ số chúng sinh nào trong bắt cứ thiên thế giới 
nảo. [128] Hơn nữa, Kiều-thi-ca, nếu có người đưa tâm của chúng 
sinh nhiều như có trong cõi Diêm-phù-đề lên đến giác ngộ viên 
mãn; và nếu có người khác không những chỉ đưa tâm của họ lên 
đến giác ngộ viên mãn, nhưng thêm vảo, cũng cho họ một tập sao 
chép bát-nhã ba-la-mật này; hay nếu người ây trình một tập sao 
chép bát-nhã ba-la-mật này với một Bồ-tát bất thối chuyền, với hy 
vọng ngài ấy sẽ cho mình tu luyện trong đó, [129] nỗ lực vì nó, phát 
triển nó, và kết quả là sự phát triển, gia tăng, và phong phú của bát- 
nhã ba-la-mật, thực hiện Phật pháp; rôi so với người trước, người 
ấy sẽ được công đức lớn hơn, vì chắc chắn một khi tỉnh thức với 
giác ngộ viên mãn, người ấy sẽ chấm dứt những đau khổ của chúng 
sinh. Và công đức của người ấy sẽ lớn hơn, dù cho người kia đưa 
tâm của bất cứ số chúng sinh nảo trong bắt cứ thiên thế giới nào lên 
đến giác ngộ viên mãn. [130] Hay chúng ta hãy so sánh lại hai 
người: Người thứ nhất trình một tập sao chép bát-nhã ba-la-mật này 
với bất cứ số chúng sinh nào trong bất cứ thiên thế giới nào trở 
thành bất thối chuyển đối với giác ngộ viên mãn, nhất định lên 
đường vì nó; thêm vào, người thứ nhì sẽ xiển dương nó với họ, theo 
nghĩa và theo chữ. Người ấy sẽ không nhờ sức mạnh đó mà được 
nhiều công đức ư? [131] 

Thich-đê. Công đức của người ấy quả thực nhiều. Không dễ 
dàng gì tính được khối công đức đó, hay đếm nó, hay tìm được bất 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 162 


cứ vật gì tương tự, giống nó, hay có thê so sánh với nó. 

Thế Tôn: Còn nhiều hơn nữa là công đức của một người giáo 
huấn và khuyên nhủ trong bát-nhã ba-la-mật những Bồ-tát bắt thối 
chuyên đó muốn đạt giác ngộ viên mãn nhanh hơn. [133] Và hơn 
nữa, còn một Bồ-tát khác sẽ xuất hiện, nói rằng mình sẽ đạt được 
giác ngộ viên mãn nhanh hơn họ. Nếu có người giáo huấn và 
khuyên nhủ Bồ-tát đó trong bát-nhã ba-la-mật hiểu nhanh hơn, 
người ấy có công đức còn nhiều hơn nữa. 

Thích-đề: Đên độ mà một Bồ-tát đến gần giác ngộ viên mãn hơn, 
đến độ ngài ấy nên được giáo huấn và khuyên nhủ trong bát-nhã 
ba-la-mật, vì điều đó đưa ngài ấy càng ngày càng đến gần Chân 
Như hơn. Khi đến gần Chân Như hơn, ngài ấy ban nhiều quả và lợi 
thế cho những người đã phục vụ mình, tức là, những người mà nhờ 
họ ngài ấy thọ hưởng y áo, bình bát đựng của bố thí, chỗ ở, và 
những phương thuốc trị bệnh. Công đức của ngài ấy bây giờ còn 
nhiều hơn, vậy thì sự thật ngài ấy đến gần giác ngộ viên mãn hơn. 
[134 

Tu-bồ-đề: Nói hay, ngài Kiều-thi-ca. Ngài làm cho những người 
thuộc Bồ-tát thừa vững mạnh hơn, trợ giúp họ, đứng bên họ. Dù 
vậy ngài cũng nên hành động. Một thánh đệ tử muốn cống hiến trợ 
giúp tất cả chúng sinh, người ấy làm cho các Bồ-tát vững mạnh hơn 
trong thái độ đối với giác ngộ viên mãn, trợ giúp họ, đứng bên họ. 
Ấy là điều nên làm. Vì giác ngộ viên mãn của các Bồ-tát phát sinh 
từ bát-nhã ba-la-mật. Bởi vì, nếu các Bồ-tát không phát tâm bồ-đè, 
họ sẽ không tu luyện mình trong giác ngộ viên mãn hay trong sáu 
ba-la-mật, và như vậy họ sẽ không thức tỉnh với giác ngộ viên mãn. 
Nhưng bởi vì các Bồ-tát tự tu luyện trong sự tu luyện của Bồ-tát, 
trong sáu ba-la-mật, do đó họ phát tâm bồ-đẻ, vì thế họ thức tỉnh 
VỚI glác ngộ viên mãn. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 163 


Chương VI 
HÔI HUỚNG VÀ HOAN HỈ 


I. CỘNG ĐỨC VÔTHƯỢNG _ 
CỦA HÔI HƯỚNG VÀ HOAN HỈ 


D¡-lặc: Một mặt chúng ta có, về phần của Bồ-tát, việc làm công 
đức thấy được khi Bồ-tát ấy hoan hỉ vì công đức của người khác, 
và khi ngài ấy hồi hướng công đức ấy đến giác ngộ tột cùng của tất 
cả chúng sinh; mặt khác, về phần chúng sinh, có việc làm công đức 
thấy được khi bó thí, trì giới, khi phát triển thiền định. Trong những 
việc này, việc làm công đức của một Bồ-tát thấy được khi hoan hỉ 
và hồi hướng được tuyên bố là việc tốt nhất, việc thù thắng Và cao 
cả nhất, việc chí cao và vô thượng, không øì trên nó, không gì bằng, 
làm bình đắng những cái không bình đăng. 


2. TÂM MỨC CỦA HOAN HỈ 


Tu-bô-đề: Một Bồ-tát, một đại sĩ, xem thế giới với mười phương 
của nó, trong mọi phương, mở rộng khắp nơi. Ngài ấy xem các 
thiên thế giới, hoàn toàn không thể đo lường, hoàn toàn ở bên kia 
tính toán, hoàn toàn vô lượng, hoàn toàn không thể nghĩ bàn, vô 
cùng và vô biên. 

_Ngài â ẫy xem trong thời quá khứ, trong mỗi một phương, trong 
mỗi một thiên thế giới, các Như Lai, hoàn toàn không thê đo lường, 
hoàn toàn ở bên kia tính toán, hoàn toàn vô lượng, hoàn toàn không 
thê nghĩ bản, vô cùng và vô biên, đã đạt được Niết-bàn cứu cánh 
trong cõi Niết-bàn ấy không lưu lại gì phía sau, — [136] dấu vết bị 
cắt đứt, dòng chảy bị cắt đứt, chướng ngại bị hủy diệt, những dẫn 
đạo qua [thế giới] hữu, nước mắt đã khô, với tất cả chướng ngại bị 
nghiên nát, gánh nặng được đặt xuống, hạnh phúc riêng của họ đã 
đạt được, nơi họ các xiềng xích [kiết sử] của hữu bị diệt, tâm tư 
được chánh kiến khéo giải thoát, và họ đã đạt được ba-la-mật cao 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 164 


nhất trong sự kiểm soát toàn thê tâm họ. 

Ngài ấy xem họ, từ chỗ họ bắt đầu phát tâm bồ-đề, đến lúc họ 
đạt được giác ngộ viên mãn, cho đến cuối cùng nhập Niết-bàn vô 
dư, không để lại gì phía sau, và toàn thê quãng thời gian ấy đến khi 
thiện Pháp biến mất [như mỗi vị trong các Như Lai nảy thuyết 
giảng]. 

Ngài ấy xem xét khối lượng giới luật, khối lượng thiền định, 
khối lượng bát-nhã, khối lượng giải thoát, khối lượng tri kiến giải 
thoát của các Phật và các Thế Tôn đó. 

Thêm vảo, ngài ấy xem kho tàng công đức hợp tác với sáu ba- 
la-mật, với sự đạt được các phẩm tính của một vị Phật, và với các 
ba-la-mật vô úy và các lực; và những cái đó hợp tác với sự hoàn 
thiện của các thần thông, của thông hiểu, của thệ nguyện; và kho 
tàng công đức hợp tác với sự thành tựu tri kiến của nhất thiết trí, 
VỚI sự Ìo lắng vì chúng sinh, đại từ và đại bị, vô lượng và vô SỐ 
những phẩm tính Phật. 

Và ngài ây cũng xem giác ngộ viên mãn và hạnh phúc của nó, 
sự hoàn thiện quyên tối thượng trên tất cả các pháp, và sự thành tựu 
diệu lực tối thượng vô lượng và không thể chinh phục được mà nó 
chinh phục tất cả, và lực tri kiễn của Như Lai về cái gì là thực có, 
cái nào không có che đậy, vướng mắc hay chướng ngại, không bình 
đăng, làm bình đẳng những cái không bình đăng, không thể so sánh, 
vô lượng, và lực tri kiến của Phật nỗi bật giữa các lực ấy, tri kiến 
của một vị Phật, sự hoàn thiện mười lực, sự chứng đắc thong dong 
vô thượng kết quả từ bốn vô úy, [137] và sự đắc Pháp qua chứng 
ngộ thực tướng tối hậu của tất cả các pháp. 

Ngài ấy cũng xem sự chuyên bánh xe Pháp, cầm đuốc Pháp, 
đánh trồng Pháp, làm đầy vỏ sò Pháp, vung kiếm Pháp, tuôn mưa 
Pháp, và làm tươi mát tất cả chúng sinh, bằng quà pháp, bằng sự 
trình quà Pháp với họ. Ngài â ấy còn xem kho tàng công đức của tất 
cả những người được giáo dục và huấn luyện bởi sự chứng minh 
Pháp đó, — dù họ quan tâm pháp của chư Phật, hay pháp của Duyên 
giác, hay của Thanh văn, — tin vào chúng, cô định với chúng, và sẽ 
kết thúc trong giác ngộ viên mãn. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 165 


Ngài â ây cũng xem kho tàng công đức, kết hợp với sáu ba-la-mật, 
của tất cả các Bồ-tát đó những vị mà các Phật và các Thế Tôn đó 
đã thọ ký giác ngộ viên mãn. Ngài ấy xem kho tàng công đức của 
tất cả những người thuộc thừa Duyên giác, và họ được thọ ký sự 
giác ngộ của Duyên giác. Ngài ấy xem việc làm công đức thấy được 
khi bố thí, trì giới và phát triển thiền định, của bốn chúng của các 
Phật và các Thế Tôn đó, tức là, của các tỳ-kheo và tỳ-kheo mi, các 
nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Ngài xem các căn lành được trông trong suốt 
thời gian đó bởi các Thần”?, Rồng, Dạ-xoa, Cản-thát-bà, A-tu-la, 
Ga-ru-đa, Khẩn-na-la, và Ma-hầu-la-già, bởi người và ma, và cũng 
bởi súc sinh, vào thời ấy các Phật và Bồ-tát đó đã chứng minh Pháp, 
và khi các ngài nhập Niết-bàn, và khi các ngài đã vào Bát Niết-bàn 
[138]— cảm ơn Phật, Thế Tôn, cảm ơn Pháp, cảm ơn Tăng-già, và 
cảm ơn những người có sự tu dưỡng tâm chân chánh. [Trong thiền 
định Bồ-tát ấy] tích tập thiện căn của tất cả những vị đó, tất cả lượng 
công đức đó không ngoại lệ hay dư thừa, cuộn nó lại thành một 
cuộn, cân nó, và hoan hỉ vì nó với sự hoan hỉ tuyệt vời và cao cả 
nhất, sự hoan hỉ cao nhất và cùng tột, không gì trên nó, không gì 
bằng, bình đăng những cái không bình đẳng. Khi hoan hỉ như thế, 
ngài ấy thốt ra nhận định: “Tôi chuyên việc làm công đức thấy được 
khi hoan hỉ thành giác ngộ viên mãn. Nguyện nó nuôi dưỡng sự 
giác ngộ viên mãn [của chính tôi và của tất cả chúng sinh]! 


3. VẤN ĐÈ SIÊU HÌNH 


Bây giờ, vì quan tâm những nên tảng nảy qua đó người thuộc 
thừa Bồ-tát hoan hỉ, quan tâm những trợ duyên và những quan điểm, 
qua đó người ấy dấy lên ý nghĩ, - những nên tảng, những trợ duyên 
khách quan và những quan điểm đó được hiểu theo cách như thế, 
chúng có được xử lý như là những dấu hiệu không? 

Di-lặc: Không, không được. [139] 

Tu-bồ-đề: Nếu người ấy xử lý cái nền tảng không hiện hữu đó 


50 Phạn: Devas, Nagas, Yakshas, Gandharvas, Asuras, Garudas, Kinnaras, và Mahoragas, 
theo thứ tự 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 166 


như là một dấu hiệu, và trợ duyên khách quan đó không hiện hữu, 
thì người ấy sẽ không có nhận thức điên đảo, ý nghĩ điên đảo, những 
cái thấy điên đảo ư? Vì cũng ở nơi người tham lam, khi người ấy 
phân biệt một thực thê [nền tảng] không hiện hữu và tư duy về nó 
— nghĩ rằng có thường trong vô thường, dễ chịu trong đau khổ, ngã 
trong cái gì vô ngã, thương yêu trong cái gì ty hiểm — ở đó dấy lên 
nhận thức điên đảo, ý nghĩ điên đảo, cái thấy điên đảo. Và vì nền 
tảng [thực thế], trợ duyên khách quan, quan điểm [đều không hiện 
hữu], giác ngộ cũng vậy, tâm [bồ-đề] cũng vậy, và tất cả các pháp 
cũng vậy, tất cả các yêu tố cũng vậy. Nhưng rôi trên nền tảng nào, 
do trợ duyên khách quan nào, hay quan điểm nào mà người ấy 
chuyển tâm gì thành giác ngộ viên mãn, hay việc làm công đức gì 
thấy được khi hoan hỉ mà người ấy chuyền thành giác ngộ cùng tột, 
chánh đăng và viên mãn gì? 

Di-lặc: Không nên dạy hay xiên dương điều nảy trước một Bồ- 
tát mới lên đường trong thừa. Vì Bồ- tát ấy sẽ mất niềm tin nhỏ bé 
mà nó là của ông ây, sự thương mến, tịch tĩnh, _và kính trọng nhỏ 
bé đó mà chúng là của ông ây. Nên dạy và xiến dương điều này 
trước một Bồ-tát bất thối chuyền. Thay vì, một Bồ-tát được thiện 
tri thức nâng đỡ do đó sẽ không sợ, không trở nên thản nhiên, không 
bị ném bỏ, không phiền muộn, sẽ không chuyên tâm mình đi hướng 
khác, cũng không lo lắng, không run rây, sợ sệt, kinh hãi. [140] Và 
như thế Bồ-tát â ây nên chuyền việc làm công đức thấy được khi hoan 
hỉ vào nhất thiết trí. 

Tu-bồ-để. Ý nghĩ mà do đó người ta hoan hỉ và chuyên, hay hồi 
hướng [thiện căn nối kết với hoan hỉ] đó, - ý nghĩ [hoan hi] đó [vào 
lúc chuyên] thì tịch diệt, ngừng lại, ra đi, đảo ngược. Vì thế, ý nghĩ 
mà do nó người ta chuyển hướng đến giác ngộ viên mãn là gì? Hay 
ý nghĩ mà nó chuyên việc làm công đức thấy được khi hoan hỉ thành 
giác ngộ viên mãn là gì? Hay nêu hai ý nghĩ â ấy không bao ĐIỜ gặp 
nhau, làm sao người ta có thể chuyền hay hồi hướng ý nghĩ bằng ý ý 
nghĩ? Cũng không thê chuyền [hay lật nhào, chuyển hóa] ý nghĩ ấy 
theo chừng mức người ta quan tâm đến tự tánh của nó. 

Thích-đề: Những Bồ-tát mới lên đường trên xe đại thừa nên ý 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 167 


thức về sự lo sợ khi nghe giải thích này. Rồi làm sao một Bồ-tát 
nên chuyên việc làm công đức thấy được khi hoan hỉ ấy vào giác 
ngộ viên mãn? Và làm sao người ta bám vào việc làm công đức 
thấy được khi hoan hỉ thành công khi bám vào ý nghĩ nối kết với 
hoan hỉ ấy, và làm sao người ta chuyền ý nghĩ nối kết với hoan hỉ 
ấy thành công khi chuyển nó? 

Vì thế Tôn giả Tu-bồ-đề hướng tâm mình đến Bỏ-tát Di-lặc, định 
tâm nơi ngài ấy, và nói như vầy [141]: Ở đây Bồ-tát ấy xem công 
đức kết nỗi với các Phật và các Thế Tôn quá khứ, theo cách chúng 
ta đã miêu tả trước [tức các câu 135-38]. Ngài ấy tích lũy thiện căn 
của tất cả những cái đó, tất cả phẩm tính của các thiện căn đó không 
có ngoại lệ và dư thừa, cuộn nó thành một cuộn, cân nó, và hoan hỉ 
vì nó. Rồi ngài ấy chuyền việc làm công đức thấy được khi hoan hỉ 
qua giác ngộ viên mãn. [142] Làm sao khi chuyền, Bồ-tát ấy có thể 
không có nhận thức điên đảo, ý nghĩ điên đảo, cái thấy điên đảo? 


4. LÀM SAO TRÁNH ĐƯỢC THẦY ĐIÊN ĐẢO 


Di-lặc: Vị Bồ-tát ấy không phải trở thành người nhận thức ý 
nghĩ, vì kết quả của ý nghĩ do đó mà ngài ấy chuyên. Như thế việc 
làm công đức thấy được khi hoan hỉ trở thành cái gì đó được chuyên 
thành giác ngộ viên mãn. Nếu không nhận thức ý nghĩ đó, [nhận 
diện nó] như là “đây là ý nghĩ đó,' thì một Bồ-tát không có nhận 
thức, ý nghĩ, hay thấy điên đảo. Nhưng nếu vị ấy nhận thức ý nghĩ 
mà do nó ngài chuyền, [nhận diện nó] như là “đây là ý nghĩ đó,' thì 
vị ây trở thành người nhận thức ý nghĩ. Kết quả, vị Ấy có nhận thức, 
ý nghĩ, và thấy điên đảo. Nhưng một Bồ-tát chuyên đúng, không 
sal, khi vị ấy nhận thức và đem đến tâm ý nghĩ chuyên [143] theo 
cách như thế mà vị ấy xem nó là “chỉ tịch diệt, tịch diệt,” là “ngừng 
lại, ra đi, đảo ngược”; và khi vị ấy phản chiếu thấy rằng cái gì tịch 
diệt cái ấy không thể chuyền được; và [tịch diệt, v.v...] này chính 
là bản tánh của các pháp, cũng là của ý nghĩ mà do đó người ta 
chuyên, cũng là của các pháp qua đó người ta chuyên, cũng như 
của các pháp mà người ta chuyên đến chúng. Như thế Bồ-tát ấy nên 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 168 


chuyên. Vị ấy nên [các câu 145-49] xem các Phật vị lai, các Phật 
hiện tại, các Phật quá khứ, vị lai và hiện tại theo cùng cách vị ấy 
xem các Phật quá khứ. Trong những hoàn cảnh nào vị ấy không có 
nhận thức, ý nghĩ, hay cái thấy điên đảo? Nếu trong khi chuyên, vị 
ấy nghĩ đến các pháp là diệt, dừng lại, ra đi, đảo ngược, và pháp 
được chuyền thành là không thể diệt, thì nó [thiện căn] trở thành 
cái được chuyền thành giác ngộ viên mãn. VÌ vị ấy không an định 
trong quá trình hồi hướng. Hơn nữa nếu vị ấy xem không pháp nào 
có thể chuyền thành pháp, thì nó cũng trở thành cái được chuyên 
thành giác ngộ viên mãn. Như thế vị Bồ-tát chuyên ấ ấy không có 
nhận thức, ý nghĩ hay cái thấy điên đảo. Vì vị ây không ở lại trong 
quá trình hồi hướng đó. Hơn nữa, nếu vị ấy tri kiến rằng ý nghĩ 
không thể nhận thức ý nghĩ, pháp không thể tri kiến pháp, thì nó 
cũng trở thành cái được chuyên thành giác ngộ viên mãn. Đây là sự 
thuần thục vô thượng của Bồ-tát ấy. Nhưng mặt khác, nếu một Bỏ- 
tát nhận thức sự tích lũy công đức đó, thì vị ấy không thể chuyển 
nó thành giác ngộ viên mãn. Bởi vì vị ẫy Ở lại trong quá trình hồi 
hướng đó. Thêm nữa nếu vị ấy phản chiếu rằng sự tích lũy công 
đức này cũng ly cách và tĩnh lặng, răng việc làm công đức ây cũng 
thấy được khi hoan hỉ [150], thì vị ây chuyên thành giác ngộ viên 
mãn. Thêm vào, nếu vị ấy vẫn không nhận thức rằng tất cả những 
sự cố hữu vi thì tĩnh lặng và ly cách, thì đó là bát-nhã ba-la-mật của 
Bò- tát ấy. Nhưng VỊ ây không chuyền thành giác ngộ viên mãn nếu 
VỊ ây nhận thức răng cái này ở đây là thiện căn của các Phật, các 
Thế Tôn đã đi đến Bát Niết- bàn; răng thiện căn đó chỉ như [huyễn] 
như quá trình hồi hướng; và rằng [ý nghĩ] mà do đó nó được chuyên 
cũng thuộc cùng loại, có cùng tướng, thuộc cùng hạng, có cùng tự 
tánh. Vì các Phật và các Thế Tôn không cho phép sự hồi hướng xảy 
ra qua tướng. Vị ấy không nhớ cũng không chuyển [thiện căn đó] 
đến giác ngộ viên mãn nêu vị ấy đem lại một tướng bằng cách phản 
chiếu những øì là quá khứ thì tịch diệt, ngừng lại, đảo ngược; những 
gì là vị lai thì chưa đến; và cái thuộc hiện tại không an định thì khả 
đắc, và cái gì bất khả đắc thì không có tướng, hay tâm cỡ. Mặt khác, 
vị ấy cũng chuyên đến giác ngộ viên mãn nếu vị ấy không đem lại 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 169 


một tướng hay ghi nhớ kết quả của sự hoản toàn không chú ý, nêu 
VỊ ấy không chú ý là kết quả của sự thiếu chú tâm, hay thiếu hiểu 
biết. Nhưng thiện căn đó trở thành cái được chuyền thành giác ngộ 
viên mãn do duyên mà vị ây ghi nhớ tướng đó, nhưng vị ấy không 
xem nó là tướng. Như thế Bồ-tát ấy nên tu luyện mình trong đó. 
Nên biết điều này là sự thiện xảo trong các phương tiện của vị ấy. 
Qua sự thiện xảo trong các phương tiện đó, khi vị ây chuyên thiện 
căn, thì vị ấy ở gần nhất thiết trí. Bồ-tát ấy muốn tu luyện mình 
trong phương tiện thiện xảo của mình, tuy nhiên, nên luôn luôn 
nghe bát-nhã ba-la-mật này, nghiên cứu nó, và học hỏi nó. [1Š1] Vì 
không có sự trợ giúp của bát-nhã ba-la-mật người không được dạy 
không thể vào được công việc hồi hướng bằng phương tiện bát-nhã 
ba-la-mật. Nhưng không nên khẳng định với kết quả rằng nhờ bát- 
nhã ba-la-mật có thê chuyền hóa việc làm công đức ấy thành giác 
ngộ viên mãn. Vì đoạn diệt là những đời sống cá nhân đó, doạn diệt 
là những nghiệp hành, tĩnh lặng, ly cách, không có căn bản. Hơn 
nữa, người đó đã mang lại tướng, tạo ra phân biệt, người ấy nhận 
thức cái gì có thực trong cái gì không có thực tựa như nó có thực, 
và người ây chuyển. hóa cái căn bản thành cái không có căn bản. 
Các Phật và các Thế Tôn không cho phép thiện căn của người ấy 
trở thành cái được chuyền hóa thành giác ngộ viên mãn theo cách 
này. Vì chúng đối với người ấy trở thành cái đại căn bản. Ngay cả 
Bát Niết-bàn của các Phật, các Thế Tôn người ấy cũng xem như là 
tướng và phân biệt, người ây đạt Niết-bàn theo một quan điểm, và 
nó không phải sự hồi hướng được người ta nhận thức là một căn 
bản mà các Như Lai gọi là nguồn đại hạnh phúc. Vì quá trình hồi 
hướng này không phải không có độc, không phải không có gai. Nó 
giống như thức ăn có vẻ tuyệt hảo, nhưng thực sự nó có độc. Màu, 
mùi, vị và xúc của nó dường như đáng ham muốn, tuy nhiên, nó có 
độc nên tránh và những người cần trọng không ăn. Những người 
khờ dại và những người ngu đần có thê nghĩ rằng nên ăn nó. Màu, 
mùi, vị, và xúc của thức ăn đó hứa hẹn hạnh phúc, nhưng sự chuyên 
hóa của nó trong người ăn nó sẽ dẫn đến kết cuộc đau đớn. Kết quả, 
người ấy chết, hay đau chết người. Cũng vậy một vài [người nhận 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 170 


thức cái căn bản] nắm bắt một cách tệ hại nghĩa của những gì được 
khéo dạy, phân biệt nó một cách tệ hại, làm chủ nó một cách tệ hại, 
và hiểu lầm nó, không hiểu nghĩa như thực, họ sẽ giáo huấn [152] 
và khuyên nhủ những người khác xem khối công đức của các Phật 
và các Thế Tôn quá khứ, vị lai và hiện tại theo cách đã miêu tả 
trước [các câu 135-3§], để hoan hỉ nó, và chuyên việc làm công đức 
thấy được khi hoan hi thành giác ngộ viên mãn. Như thế sự chuyển 
đó, khi được phương tiện tướng thực hiện, chuyên thành độc tính. 
Nó giống như thức ăn có độc đã đề cập trước đây. Không thể có sự 
chuyên nào cho người nhận thức cái căn bản. Vì cái căn bản có độc 
[có tầm mức]. Vì thế người thuộc thừa Bồ-tát không nên tu luyện 
mình như thế. Vậy thì người ấy nên tu luyện mình như thế nào? 
Người ấy nên bám vào thiện căn của các Phật và Thế Tôn của quá 
khứ, vị lai và hiện tại như thế nào? Và làm sao bám được một cách 
thành công vào cái mà nó trở thành một cái gì đó? Người ấy nên 
chuyên như thế nào? Và làm sao nó trở thành cái được chuyên 
thành giác ngộ vô thượng thành công? Ở đây người con trai hay 
người con gái của một gia đình thiện lương thuộc thừa Bồ-tát, và 
không muốn phỉ báng Như Lai, như thế nên hoan hỉ vì tất cả thiện 
căn đó, như thế nên chuyên nó: “Con hoan hỉ trong thiện căn đó 
xem như là các Như Lai với Phật tri kiến và Phật nhãn của các ngải 
biết và thấy nó, — loại của nó là như thế, hạng của nó là như thế, 
phẩm tính của nó là như thế, tự tánh của nó là như thế, tướng của 
nó là như thế, và cách hiện hữu của nó là như thế. Và con chuyên 
nó theo cách như thế như các Như Lai có thể cho phép thiện căn đó 
được chuyên thành giác ngộ viên mãn.” Khi hoan hỉ như thế, 
chuyên như thế, một Bồ-tát trở thành không có lỗi. Sự chánh đáng 
của chư Phật, chư Thế Tôn, được hoan hỉ. Thiện căn ẫy trở thành 
cái được chuyên thành giác ngộ viên mãn. Và ngài ấy không phi 
báng các Như Lai đó. Như vậy, sự chuyển của ngài ây trở thành sự 
chuyên không có độc, một sự chuyên vĩ đại, một sự chuyền thành 
pháp giới; nó trở thành hoàn hảo, hoàn toàn hoàn hảo, qua nhiệt 
tâm và quyết tâm của người chuyên. Hơn nữa, người thuộc thừa 
Bồ-tát nên chuyền với sự thông hiểu rằng tất cả giới, định, huệ, giải 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 171 


thoát, tri kiến giải thoát, không gồm trong dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới, và chúng không phải là quá khứ, vị lai hay hiện tại. Vì mọi sự 
vật ở trong ba thời hay [154] trong ba giới thì không bao gồm [frong 
thực tướng tối hậu]. Vậy thì sự chuyên cũng không bao gồm, và 
pháp [nghĩa là, cảnh giới Phật] mà quá trình chuyển hóa được 
chuyên thành cũng vậy, — nêu ngài ẫy chỉ tin chắc điều đó. Khi một 
Bồ-tát chuyên theo cách như thế, ngài ấy không bao giờ có thê mắt 
chuyển nữa, và nó trở thành không bao gồm, không có độc, một sự 
chuyên vĩ đại, một sự chuyền của pháp giới, hoản hảo, hoản toản 
hoàn hảo. Nhưng mặt khác, khi ngài ây ở lại nơi sự chuyên, và xem 
nó như là một tướng, thì vị ây chuyên sai. Tuy nhiên, một Bồ-tát 
chuyên với ý tưởng răng qua sự chuyền này nó thành pháp giới, vì 
các Phật, các Thế Tôn biết và cho phép, thiện căn đó trở thành cái 
được chuyền thành giác ngộ viên mãn, đã chuyền thành công. Đây 
là phương pháp chuyền đúng. Và theo cách này nó trở thành cái 
được chuyển thành giác ngộ vô thượng, đã chuyền thành công. 

Thế Tôn: Khéo nói, Tu-bồ-đề°!, khéo nói. Ông thực hiện chức 
năng của Đạo sư khi ông chứng minh Pháp với các Bồ-tát. Vì sự 
chuyên này, Sự chuyên của pháp giới, đó là sự chuyển của một Bồ- 
tát. Ông ấy nghĩ: Vì các Phật và Thế Tôn biết và thấy thiện căn 
trong pháp giới này, — loại của nó là như thế, hạng của nó là như 
thế, phẩm tính của nó là như thế, tự tánh của nó là như thế, tướng 
của nó là như thế, cách hiện hữu của nó là như thế, — vì thế tôi hoan 
hỉ nó. Và vì các ngài ấy cho phép, nên tôi chuyển nó.” [155] 


5. QUÁN XÉT CÔNG ĐỨC 


Khối công đức của một Bồ-tát, sinh ra từ sự chuyên pháp giới 
của ngài ây, được tuyên bồ là thượng đẳng so với sự tích lũy công 
đức vê phần một người tạo nên và an định trong mười đường nghiệp 
thiện tất cả chúng sinh trong đại thiên thế giới vô số như cát sông 
Hằng. Và nó cũng thượng đăng nếu tất cả chúng sinh đó được bốn 


51 Theo văn mạch của đoạn đối thoại thì phải là Di-lặc mà không phải Tu-bồ-đề. Ở đây chúng 
tôi dịch theo bản tiếng Anh là Tu-bồ-đề. ND. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 172 


thiền, hay bốn Tâm Vô lượng, hay bốn chứng đắc vô tướng, hay 
[156] năm thần thông: hoặc cũng bằng như vậy nếu họ trở thành 
những bậc Nhập lưu, v.v.. , đến: những bậc Duyên giác. Đây 
không phải là tất cả. [157] Nếu tất cả chúng sinh trong tất cả các 
thiên thế giới đã lên đường vì giác ngộ vô thượng; và này Tu- bồ- 
đề, nếu tất cả những chúng sinh đó cung cấp, trong vô số kiếp như 
cát sông Hằng, cho tất cả chúng sinh trong những đại thiên thế giới 
khác nhau, vô số như cát sông Hằng, tất cả [những gìÌ họ có thể 
cần; nhưng họ sẽ cúng dường trong khi nhận thức cái căn bản. Và 
khi tiến hành theo cách này, nếu chúng ta tưởng tượng tất cả những 
chúng sinh đó là một chúng sinh duy nhất, và nêu môi một Bồ-tát, 
trong vô số kiếp như cát sông Hằng, cung cấp cho tất cả các Bồ-tát 
đó tật cả [những gì] họ có thể cân, và đối xử họ với lòng kính trọng; 
nếu như thế mỗi một vị trong tất cả các Bồ-tát đó, nếu tất cả họ 
cùng nhau cúng dường vật đó, bây giờ các Bồ-tát đó nhờ sức mạnh 
ấy có được công đức nhiều không? 

Tu-bồ-đề. Quả thật rất nhiều, Ôi Thế Tôn. Khối công đức đó sẽ 
thách thức sự tính toán. Nếu nó là một vật thê vật chất, nó không 
thê tìm được một chỗ ngay cả trong các đại thiên thế giới vô số như 
cát sông Hằng. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Và sự tích lũy công đức này, do 
bó thí về phần của những Bồ-tát nhận thức cái căn bản, là vô cùng 
nhỏ so với công đức do một người thuộc thừa Bồ-tát tạo ra, do bát- 
nhã ba-la-mật và phương tiện thiện xảo năm giữ, và chuyển thiện 
căn đó thành giác ngộ viên mãn băng phương tiện chuyền này của 
pháp giới. [158] Vì mặc dù các Bồ-tát nhận thức cái căn bản đã bố 
thí nhiều phẩm vật tốt, họ cũng tính chúng thành một cái "rất ít. 

Vì thế hai vạn Thiên của Bốn Đại Thiên Vương, chắp tay lễ bái 
Thế Tôn, và nói: “Sự chuyên hóa thành nhất thiết trí của các thiện 
căn này do những người được bát-nhã ba-la-mật và phương tiện 
thiện xảo hộ trì, là một sự chuyển hóa vĩ đại của các Bỏ-tát ấy. Bởi 
vì nó vượt qua sự tích lũy công đức, phát xuất từ bố thí, của những 
Bồ-tát đó đặt chân trên một cái gì dù nó có thể vĩ đại đến đâu.” 

Vì thế một trăm ngàn thiên của trời Ba mươi ba lại mưa xuống 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 173 


trên Thế Tôn hoa trời, nhang thơm, nước hoa, vòng hoa, dầu thơm, 
phấn thơm, ngọc và y phục. Họ sùng bái Thế Tôn với lọng trời, 
phướn, chuông, cờ, và những hàng đèn vây quanh tất cả, với nhiều 
loại sùng bái. Họ chơi các nhạc cụ của trời [để tôn vinh Thế Tôn] 
và họ nói: [159] “Cuộc chuyên hóa pháp giới nảy là một cuộc 
chuyên hóa vĩ đại của các Bồ-tát. Bởi vì nó vượt qua khối công đức 
tích lũy kết quả từ phẩm vật của các Bỏ-tát đặt cái căn bản nơi cái 
gì đó, bởi vì sự chuyên hóa vĩ đại đó được bát-nhã ba-la-mật và 
phương tiện thiện xảo hộ trì.” 

Tất cả các hạng Thiên khác xuất hiện nơi cảnh, sùng bái Thế 
Tôn, và cất giọng nói. Họ nói: “Kỳ diệu, Ôi Thế Tôn, đến độ sự 
chuyên hóa thiện căn do các Bồ-tát được bát-nhã ba-la-mật và 
phương tiện thiên xảo hộ trì vượt qua khối công đức của các Bồ-tát 
đặt cái căn bản nơi một cái gì đó, mặc dù nó tích lũy trong thời g1an 
lâu như thế, và được nhiều sự tận lực như thế đem lại.” 

Vì thế, Thế Tôn nói với chư thiên, từ các thiên thuộc cõi Tịnh 
cư trở xuống: “Chúng ta hãy để lại trường hợp tích lũy công đức 
của tất cả chúng sinh trong vô số thiên thế giới đã nhất định lên 
đường vì giác ngộ viên mãn, và đã bó thí phẩm vật vì muốn đạt 
giác ngộ viên mãn. [160] Cùng cách â ẫy chúng ta hãy xem trường 
hợp tất cả chúng sinh trong vô số thiên thế giới, lập nguyện đạt giác 
ngộ viên mãn, và phát tâm bồ-đề, sẽ bố thí phẩm vật trên mức độ 
rộng lớn như đã miêu tả trước [tức trg. 157]. Mặt khác, chúng ta 
xem một Bồ-tát, người được bát-nhã ba-la-mật và phương tiện thiện 
xảo bảo trì, bám g1ữ các thiện căn của các Phật, Bồ-tát, Duyên giác, 
và Thanh văn, và của tất cả những chúng sinh khác cũng như những 
thiện căn đã được gieo trồng, sẽ được gieo trồng, và đang được gieo 
trồng, và hoan hỉ vì tất cả theo cách đã miêu tả trên. Rồi sự tích lũy 
công đức về phần của các Bồ-tát trước kia bố thí phẩm vật trong 
khi nhận thức cái căn bản — chỉ vì họ nhận thức cái căn bản - sẽ là 
vô cùng ít. [16T] 

Tu-bồ-để: Thế Tôn miêu tả sự hoan hỉ vì thiện căn của tất cả 
chúng sinh như là sự hoan hỉ thù thắng nhất. Sự hoan hỉ này là sự 
hoan hỉ thù thắng nhất vì lý do gì? 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 174 


Thế Tôn: Nêu một người thuộc thừa Bồ-tát không nắm bắt các 
pháp quá khứ, vị lai và hiện tại, người ấy không quan tâm đến 
chúng, không nhằm vào chúng, không cấu tạo chúng, không phân 
biệt chúng, không thấy cũng không xem chúng [162] nếu người ấy 
quán xét chúng với sự tin quyết rằng tất cả các pháp được câu dệt 
bởi cấu trúc tư tưởng, bất sinh, không tới, không đến, không đi, và 
không một pháp nào từng được sinh hay bị diệt trong quá khứ, vị 
lai hay hiện tại; nếu một người quán các pháp đó theo cách như thế, 
thì sự hoan hỉ của người ây phù hợp với chân tánh của các pháp đó, 
và sự chuyên hóa [công đức] của một người thành giác ngộ viên 
mãn cũng như vậy. Đây là lý do thứ nhất tại sao sự hoan hỉ của Bỗ- 
tát là sự hoan hỉ thù thắng nhất. Việc làm công đức thấy được khi 
bồ thí về phần của vị Bồ-tát nhận thức cái căn bản, có cái căn bản 
trong thấy, thì vô cùng nhỏ so với sự chuyên hóa thiện căn do vị 
Bồ-tát đó làm. Hơn nữa, Tu-bô-đề, người thuộc thừa Bồ-tát muốn 
hoan hi trong thiện căn của tất cả các Phật và Thế Tôn, nên hoan hỉ 
theo cách như vậy: Vì giải thoát [không phát sinh, vì những chướng 
ngại do cấu nhiễm và do những cái có khả năng nhận thức diệt], vật 
bồ thí cũng vậy, giới luật cũng vậy, v.v...; sự hoan hỉ cũng vậy, 
việc làm công đức thấy được khi hoan hỉ cũng vậy; [163] vì giải 
thoát, chuyên hóa cũng vậy, các Phật và Thế Tôn, Duyên giác, và 
Thanh văn đã nhập Bát Niết-bàn cũng vậy; vì giải thoát, các pháp 
quá khứ, hay đã diệt; cũng như các pháp vị lai, hay chưa sinh; và 
các pháp hiện tại, hay đang tiến hành bây giờ; vì giải thoát tất cả 
chư Phật và Thế Tôn quá khứ, vị lai và hiện tại cũng vậy. Như thế, 
tôi hoan hỉ với sự hoan hỉ thù thăng nhất trong chân tánh của các 
pháp, không buộc, không mở, không vướng mắc. Từ đó tôi chuyên 
việc làm công đức thấy được khi hoan hỉ thành giác ngộ viên mãn; 
nhưng thực sự không có sự chuyển xảy ra, bởi vì không có gì 
chuyên, không có gì diệt. Đây là lý do thứ nhì tại sao sự hoan hí 
của Bồ-tát ấy là sự hoan hỉ thù thắng nhất. [164] 

Nhưng trở lại vẫn đề công đức. Bây giờ chúng ta hãy xét trường 
hợp tất cả chúng sinh trong vô số các thiên thế giới đã nhất định lên 
đường vì giác ngộ viên mãn, và để tiến đến giác ngộ viên mãn, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 175 


trong vô số kiếp họ sẽ đảm nhận bồn phận giữ giới, tức là sự hành 
xử tốt của thân, ngữ và ý, — trừ khi nhận thức cái căn bản. Tuy nhiên, 
sự tích lũy công đức của họ thì vô cùng nhỏ so với sự tích ly công 
đức của một Bồ-tát phát xuất từ hoan hỉ, — chỉ vì họ nhận thức cái 
căn bản. [165] Và cũng giống như vậy nếu tất cả chúng sinh đó 
trong vô SỐ kiếp thực hành nhẫn nhục, dù họ mãi bị bạo hành, đánh 
đập và chửi măng rất nhiều; [166] hay nếu họ thực hảnh tỉnh tấn, 
và không ở trong hoàn cảnh giãi đãi hay hôn trầm, quăng ném hay 
chính phục; [168] hay cuối cùng, nếu họ nhập định. Bao lâu họ còn 
thực hiện những thực hành đó trong khi nhận thức cái căn bản, công 
đức của họ sẽ vô cùng nhỏ bé so với công đức của một Bồ-tát hoan 
hỉ vì các thiện căn của tất cả chúng sinh với sự hoan hỉ thù thắng 
nhất, chuyên hóa thiện căn này thành giác ngộ vô thượng. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 176 


Chương VII 
ĐỊA NGỤC 


I. TÁNCA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Xá-lợi-phất: Bát-nhã Ba-la-mật, Ôi Thế Tôn, là sự thành tựu tri 
kiến nhất thiết trí. 

Thế Tôn: Xá-lợi-phất, Đúng như ông nói. 

Xá-lợïi-phất. Bát-nhã ba-la-mật ban cho ánh sáng, Ôi Thế Tôn. 
Con lễ bái bát-nhã ba-la-mật! Bát-nhã ba-la-mật đáng tôn kính. 
Bát-nhã ba-la-mật không uề trược, toàn thế gian không thể làm ô 
uế bát-nhã ba-la-mật. Bát-nhã ba-la-mật là nguồn ánh sáng. Bát- 
nhã ba-la-mật lấy đi bóng tối của mọi người trong ba giới, và dẫn 
ra khỏi bóng tối mù lòa do ô nhiễm và tà kiến gây nên. Chúng ta có 
thể tìm được chỗ trú trong bát-nhã ba-la-mật. Thù thắng nhất là 
những việc làm của bát-nhã ba-la-mật. Bát-nhã ba-la-mật khiến 
chúng ta tìm sự an toàn của các giác chi. Bát-nhã ba-la-mật rọi ánh 
sáng cho người mù, đem ánh sáng đến như thế tất cả sợ hãi và phiền 
não có thể bị bỏ rơi. Bát-nhã ba-la-mật có năm mắt, và chỉ đường 
cho tất cả chúng sinh. Bát-nhã ba-la-mật tự có nhãn căn. Bát-nhã 
ba-la-mật giải tán sự ảm đạm và tối tăm của mê hoặc. [171] Bát- 
nhã ba-la-mật không làm gì tất cả các pháp. Bát-nhã ba-la-mật 
hướng dẫn những người đi lạc vào đường tà trở lại đường chánh. 
Bát-nhã ba-la-mật đồng nhất với nhất thiết trí. Bát-nhã ba-la-mật 
không bao giờ sản sinh bất cứ pháp nào, bởi vì bát-nhã ba-la-mật 
bỏ những cặn bã liên hệ với cả hai loại che phủ, những cái do ô 
nhiễm sinh ra và những cái do những cái có khả năng nhận thức 
sinh ra. Bát-nhã ba-la-mật không đoạn bất cứ pháp nào. Tự chăng 
đoạn và chẳng sinh là bát-nhã ba-la-mật. Bát-nhã ba-la-mật là mẹ 
của chư Bồ-tát, vì tánh không của sở tướng. Là thí chủ trân bảo của 
tất cả Phật pháp, bát-nhã ba-la-mật sinh ra mười lực (của Phật). 
Bát-nhã ba-la-mật không bị nghiên nát. Bát-nhã ba-la-mật bảo vệ 
những người không có sự bảo vệ, với sự trợ g1úp của bốn vô Úy. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 177 


Bát-nhã ba-la-mật là thuốc giải độc sinh tử. Bát-nhã ba-la-mật có 
tri kiến rõ ràng về tự tánh của tất cả các pháp, vì bát-nhã ba-la-mật 
không lạc đường. Bát-nhã ba-la-mật của chư Phật, chư Thế Tôn, 
đặt bánh xe Pháp vào chuyền động. 


2. ƯU THE CỦA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 
TRÊN CÁC BA-LA-MẬT KHÁC 


Một Bồ-tát nên trụ trong bát-nhã ba-la-mật như thế nào, chăm 
sóc và tôn kính bát-nhã ba-la-mật như thế nào? 

Thế Tôn: Nên đối xử bát-nhã ba-la-mật như chính vị Đạo sư 
trong mọi cách. 

Lúc ấy 7hích-đê hỏi Xá-lợi-phất: Do đâu và vì lý do gì ngài Xá- 
lợi-phất thánh thiện nêu lên câu hỏi này? [172] 

Xá-lợi-phất: Nó khởi lên bởi vì tôi nghe nói rằng “một Bồ-tát 
được bát-nhã ba-la-mật và phương tiện thiện xảo hộ trì, chuyên hóa 
việc làm công đức thây được khi hoan hi, thành nhất thiết trí, vượt 
qua khỏi toàn bộ việc làm công đức khi bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tấn, và thiền định của tất cả các Bồ-tát theo cái căn bản.” Ấy 
chỉ là bát-nhã ba-la-mật hướng dẫn năm ba-la-mật đi lên con đường 
đến nhất thiết trí. Cũng như, thưa ngài Kiều-thi-ca, những người 
sinh ra bị mù, một trăm, hay một ngàn, hay một trăm ngàn trong 
bọn họ, không có người dẫn đường, họ không thể đi theo con đường 
và đến một ngôi làng, thị trấn hay thành phố; cũng vậy, bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tỉnh thân và thiền định tự chúng không thể gọi là 
“ba-la-mật” được vì không có bát-nhã ba-la-mật chúng như là sinh 
ra đã bị mù, không có người dẫn đường không thể đi lên con đường 
đến nhất thiết trí, càng ít có thê đến được nhất thiết trí. Tuy nhiên, 
khi bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định được bát-nhã 
ba-la-mật duy trì, thì chúng dược gọi là “ba-la-mật,” vì lúc ẫy [173] 
năm ba-la-mật có được một nhãn căn cho phép chúng đi lên con 
đường đến nhất thiết trí và đến nhất thiết trí. 


3. BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT KHÔNG TÌM ĐƯỢC GÌ CÁ 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 178 


Xá-lợi-phất nói với đức Thế Tôn: Một Bồ-tát nên thành tựu bát- 
nhã ba-la-mật như thế nào? 

Thế Tôn: Ông ẫy nên xem sự không thành tựu của sắc, v.v... Sự 
không thành tựu của năm uẩn, đó gọi là “sự thành tựu của bát-nhã 
ba-la-mật.` Như thế, bởi vì không có gì bị tác động, sự thành tựu 
của năm uẫn được gọi là sự thành tựu của bát-nhã ba-la-mật. 

Xá-lợi-phất: Khi bát-nhã ba-la-mật được sự thành tựu như thế 
thành tựu, nó tìm được pháp gì? 

Thế Tôn: Khi được thành tựu theo cách như thế, bát-nhã ba-la- 
mật không tìm được một pháp nào, và kết quả thật sự bát-nhã ba- 
la-mật đến chỗ trở thành “bát-nhã ba-la-mật” có kiều mẫu. 

Thích-đề: Thê thì, Ôi Thế Tôn, bát-nhã ba-la-mật này không tìm 
được ngay cả nhất thiết trí? 

Thế Tôn: Không tìm được vì nếu nó là cái căn bản, hay một quá 
trình của tâm, hay một hành động ý nguyện. [174] 

Thích-đề: Rồi làm sao nó tìm được? 

Thế Tôn: Đến mức nó không tìm được, đến mức đó nó tìm được. 

Thích-đề: Kỳ diệu, Ôi Thế Tôn, là thấy mức độ mà bát-nhã ba- 
la-mật này không tìm được cũng không diệt bất cứ pháp nào. Vì 
mục đích không sinh và không diệt của tất cả các pháp dựng lập 
bát-nhã ba-la-mật, tuy nhiên không thực sự hiện diện. 

T„-bô-để: Nếu một Bồ-tát cũng nhận thức điều này, thì ngài ấy 
sẽ tránh xa bát-nhã ba-la-mật này, xem nó như là không xứng đáng 
và không ý nghĩa, và không hành động với nó. 

Thế Tôn: Điều này hoàn toàn đúng. Vì nơi nào bát-nhã ba-la- 
mật được chiếu sáng, nơi đó sắc không trở nên được chiếu sáng, 
các uấn kia cũng không, các quả của đời sống phạm hạnh cũng 
không, cho đến cảnh giới Phật. 

Ti-bồ-đê. Bát-nhã ba-la-mật này là một ba-la-mật vĩ đại, ôi Thế 
Tôn! [175] 


4. TẠI SAO BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT VĨ ĐẠI 


Thế Tôn: Ý ông thễ nào, Tu-bồ-đề, bát-nhã ba-la-mật này là một 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 179 


ba-la-mật vĩ đại theo cách gì? 

Tu-bô-đề: Nó không làm cho sắc, v.v..., lớn hơn hay nhỏ hơn, 
nó không kết hợp hay phân tán sắc, v. Xóa Nó cũng không làm các 
lực của một Như Lai mạnh hơn hay yếu hơn, cũng không kết hợp 
hay phân tán các lực ấy. Nó không làm cho ngay cả nhất thiết trí đó 
lớn hơn hay nhỏ hơn, cũng không kết hợp hay phân tán nhát thiết 
trí. Vì nhất thiết trí không bị kết hợp và phân tán. Nếu vị Bồ-tát 
nhận thức ngay cả điều này, thì ngài ấy không theo đuôi trong bát- 
nhã ba-la-mật, còn nhiều hơn thế biết bao nếu ngài ấy hình thành ý 
niệm: Được phú bẩm tri kiến nhất thiết trí, như vậy tôi sẽ chứng 
minh pháp cho chúng sinh, như vậy tôi sẽ dẫn dắt những chúng sinh 
ây đến Niết-bàn cứu cánh.” Vì sự nhận biết này của chúng sinh như 
là sự thật căn bản, khi ngài ây nói, “Tôi sẽ dẫn dắt những chúng 
sinh đó đến Niết-bàn cứu cánh,” không thê là kết quả của bát- nhã 
ba-la-mật. Đây quả thật sẽ là một căn bản lớn của sự nhận biết về 
phần ngài ấy. VÌ sự vắng mặt của tự tánh nơi chúng sinh nên biết 
như là thuộc về chính yếu tánh của bát-nhã ba-la-mật. Nên biết rằng 
bát-nhã ba-la-mật không có tự tánh bởi vì chúng sinh không có tự 
tánh; rằng bát-nhã ba-la-mật ly cách bởi vì chúng sinh ly cách; rằng 
bát-nhã ba-la-mật là không thê nghĩ bàn bởi vì chúng sinh là [không 
thể nghĩ bàn]; [176] rằng bát-nhã ba-la-mật có bản tánh bất hoại 
bởi vì chúng sinh có [bản tánh bất hoại]; rằng bát-nhã ba-la-mật 
thực tế không trải qua quá trình dẫn đến giác ngộ bởi vì chúng sinh 
không [trải qua]; rằng bát-nhã ba-la-mật được xem là như thực, 
không trải qua quá trình đưa đến giác ngộ bởi vì chúng sinh là như 
thực, không trải qua quá trình đó; rằng cách mà theo đó Như Lai đi 
đến sở hữu đầy đủ các lực của ngài nên hiểu theo cách chúng sinh 
đi đến sở hữu đầy đủ lực của họ. Do đây mà bát-nhã ba-la-mật là 
một ba-la-mật vĩ đại. 


5. NGUYÊN NHÂN TIN BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Xá-lợi-phất: Các Bồ-tát tái sinh ở đây, và sẽ tin quyết bát-nhã 
ba-la-mật thâm sâu này ở đây, không phân vân, nghi ngờ hay sững 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 180 


sốt, nơi các ngài ấy tịch và các ngài ấy thực hành trong bao lâu, các 
ngài ấy sẽ theo giáo pháp của bát-nhã ba-la-mật này, hiểu nghĩa của 
nó, và giáo huấn người khác trong nó cả hai, bằng phương pháp 
bày tỏ nghĩa và băng phương pháp bày tỏ giáo pháp không? 

Tì hễ Tôn: Nên biết rằng một Bồ-tát như thế tái sinh ở đây sau khi 
ông ấy chết ở các thiên thế giới khác nơi ông ấy tôn vinh và tham 
vấn các Phật, các Thế Tôn. Bất cứ Bồ-tát nào, sau khi tịch ở các 
thiên thế giới khác nơi ông ấy tôn vinh và tham vấn các Phật, các 
Thế Tôn, tái sinh ở đây, khi ông ấy nghe dạy bát-nhã ba-la-mật 
thâm sâu nảy, đồng nhất bát-nhã ba-la-mật này với Đạo sư, [177] 
và tin chắc rằng ông ấy mặt đối mặt với Đạo sư, Tăng ông ấy thấy 
Đạo sư. Khi người ta dạy bát-nhã ba-la-mật, ông ấy chú ý ý lắng nghe, 
tỏ lòng kính trọng nó trước khi nghe nó, và không cắt ngắn câu 
chuyện. Nên biết một Bồ-tát như thế là một người thực hành đã lâu, 
đã tôn vinh nhiều vị Phật. 

Tu-bồ-để. Có thê nào nghe bát-nhã ba-la-mật ấy, phân biệt và 
quán xét nó, nói những câu khẳng định và phản chiêu nó gì không? 
Người ta có thê giải thích, hay học, bởi vì những biểu tượng, biêu 
hiệu hay dấu hiệu nào đó, đây là bát-nhã ba-la-mật, hay ở đây, đây 
là bát-nhã ba-la-mật, hay ở đó, đó là bát-nhã ba-la-mật không? 

Thế Tôn: Quả thực không thê, Tu-bồ-đẻ. Bát-nhã ba-la-mật này 
không thê xiên dương, "hay nghe, hay phân biệt, hay quán xét, hay 
tuyên bố, hay phản chiếu được bằng phương tiện các uẫn, hay bằng 
phương tiện các giới, hay băng phương tiện các nhập. Đây là hậu 
quả của sự thật là tất cả các pháp đều ly cách, tuyệt đối ly cách. 
Cũng không thể hiểu bát- nhã ba-la-mật bằng các uấn, các giới, hay 
các nhập. Vì chính các uẫn, các giới và các nhập đều rỗng không, 
ly cách và tĩnh lặng. Chính như thế mà bát-nhã ba-la-mật và các 
uẩn, các giới, và các nhập không phải hai, cũng không phân chia. 
Kết quả vì là không, sự ly cách và tĩnh lặng của chúng, chúng bất 
khả đắc. Thiếu cái căn bản nhận biết trong tất cả các pháp, đó gọi 
là “bát-nhã ba-la-mật.' Ở đâu không có nhận thức, tên gọi, quan 
niệm hay sự phát biểu có tính cách qui ước, ở đó người ta nói “bát- 
nhã ba-la-mật." [178] 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 181 


Tu-bồ-để. Có nên biết vị Bồ-tát đó nỗ lực vì bát-nhã ba-la-mật 
thâm sâu này là người thực hành bao lâu rồi không? 

Thế Tôn: Ö đây người ta phải phân biệt, vì sự phú bắm không 
đồng của các Bồ-tát khác nhau. 


6. NHÂN VÀ QUÁ CỦA KHÔNG TIN 


Hoàn toàn có thê có một vài Bồ-tát, mặc dù họ đã thấy nhiều 
trăm, nhiều ngàn, nhiều trăm ngàn Phật, và đã sống đời phạm hạnh 
trong sự hiện diện của các ngài ấy, tuy nhiên họ không thể có niềm 
tin nơi bát-nhã ba-la-mật. Lý do là trong quá khứ họ cũng không có 
sự kính trọng bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này khi nó được dạy trước 
sự hiện diện của các Phật và các Thế Tôn đó. Bởi vì họ không kính 
trọng nó, họ không ham muốn học nhiều hơn về nó, không tôn vinh 
nó, không thiện chí hỏi câu hỏi, và thiếu niềm tin. Thiếu niềm tin, 
do, đó họ bước ra khỏi hội chúng. Äy là bởi vì trong quá khứ họ đã 
sản xuất, tích lũy, chồng chất, và kết tập nghiệp đưa đến sự suy đôi 
của pháp mà ở hiện tại họ cũng bước ra khi người ta dạy bát-nhã 
ba-la-mật thâm sâu này. Vì thiểu kính trọng, không tín ngưỡng và 
niềm tin vững chắc nơi bát-nhã ba-la-mật, họ không có sự hòa hợp 
nơi thân hay nơi tâm họ. Không có sự hòa hợp họ không biết, thấy, 
nhận ra hay nhận biết bát-nhã ba-la-mật này. Trước hết họ không 
tin, rồi họ không nghe, rồi họ không thừa nhận nó, và như thế họ 
sản xuất, tích lũy, chồng chất, và thu thập nghiệp dẫn đến sự suy 
đôi của pháp. [L79] Đến phiên điều này sẽ sinh ra nghiệp dẫn đến 
sự suy yêu trong trí tuệ. Đến phiên điều đó khiến họ sẽ khước từ, 
chối bỏ và mắng chửi bát-nhã ba-la-mật này khi được dạy, và khi 
từ chối nó, họ sẽ bỏ đi. Nhưng do từ chối bát-nhã ba-la-mật này họ 
từ chối nhất thiết trí của chư Phật và chư Thế Tôn, quá khứ, vị lai 
và hiện tại. Không bằng lòng với việc làm hỏng sự tương tục của 
riêng họ, tựa như tất cả đang cháy, họ sẽ ngăn cản, can gián, cũng 
đuôi người khác đi, — những người có trí thông minh, trí tuệ, công 
đức và thiện căn nhỏ, chỉ được phú bẩm chút ít niềm tin, lòng yêu 
thương, sự tịch tĩnh, và sự muốn làm, những người mới bắt đầu, 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 182 


chủ yếu không xứng đáng, — cố gắng lấy đi ngay cả chút niềm tin, 
lòng thương yêu, sự tịch tĩnh và sự ham muôn làm nhỏ bé đó. Họ 
sẽ nói rằng không nên tu luyện trong đó, họ sẽ tuyên bố rằng ấy 
không phải là lời của Phật. Trước tiên họ làm hỏng và trở nên xa lạ 
Với sự tương tục của riêng họ, rồi đến sự tương tục của những người 
khác. Do đó họ sẽ phi báng bát-nhã ba-la-mật. Phi báng bát-nhã ba- 
la-mật có nghĩa là phỉ báng nhất thiết trí, và thêm nữa là chư Phật 
quá khứ, vị lai và hiện tại. Họ sẽ bị đưa ra khỏi sự hiện diện của các 
Phật và Thế Tôn, bị bãi miễn khỏi Pháp, bị trục xuất khỏi Tăng-già. 
Ở tất cả mọi lối, họ sẽ bị đóng cửa vào Tam Bảo. Những hoạt động 
của họ cắt đi lợi ích và hạnh phúc của chúng sinh, và họ sẽ thu thập 
chúng do nghiệp đưa đến các đại địa ngục. [180] Bởi vì họ tạo ra 
các nghiệp hành này, họ sẽ tái sinh nơi các đại địa ngục, trong nhiều 
trăm năm, v.v... đến nhiều trăm ngàn na-do-tha câu-lợi kiếp. Họ sẽ 
chuyên từ đại địa ngục này sang đại địa ngục khác. Sau một thời 
gian rất lâu thế giới của họ sẽ bị lửa thiêu sạch. Rồi họ sẽ bị ném 
vào các đại địa ngục ở các thiên thế giới khác, ở đó họ lại chuyên 
từ đại địa ngục này đến đại địa ngục khác. Khi thế giới đó cũng bị 
lửa thiêu, họ sẽ lại bị ném vào các đại địa ngục ở một thiên thế giới 
khác, ở đây họ sẽ lại chuyên từ đại địa ngục nảy sang đại địa ngục 
khác. Khi thế giới đó cũng bị lửa thiêu, nghiệp này của họ sẽ không 
cùng tận, sẽ vẫn còn một tàn dư hậu quả nào đó và chết ở đó, họ sẽ 
lại bị ném vào thiên thế giới này. Ở đây họ sẽ lại tái sinh trong các 
đại địa ngục, và chịu những đau khổ lớn trong đó, cho đến lúc thế 
giới này một lần nữa bị lửa thiêu. [ISI] Vì thế như chúng ta thấy, 
họ sẽ trải qua một nghiệp vướng mặc với nhiều cảm giác đau đớn. 
Vì sao? Bởi vì giáo lý của họ rất tệ. 

Xá-lợi-phất: Ngay cả hậu quả của năm tội nghịch cũng không 
có sự cân xứng nào với sự hành xử sai của ý và ngữ sao? 

Thế Tôn: Không có. Tất cả những người chống đối bát-nhã ba- 
la-mật và khuyên người khác bỏ nó là những người mà tôi không 
đồng ý ông thấy họ, còn ít hơn biết bao nếu ông trở nên thân mật 
với họ hay [bố thí cho họ] sự giàu sang, danh dự hay địa vị? Sự 
thực, nên xem họ là những người làm ô danh của pháp, như vật vô 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 183 


giá trị, như người hẻn hạ, như rắn độc. [182] Họ là những người 
mang bất hạnh, họ sẽ làm bại hoại những người lắng nghe họ. Nên 
xem những người làm ô danh bát-nhã ba-la-mật là những người 
làm ô danh Pháp. 

Xá-lợi-phất. Thế Tôn chưa nói với chúng con thời gian một 
người như thế phải ở trong các đại địa ngục là bao lâu. 

Thế Tôn: Hãy để yên điều đó đi, Xá-lợi-phất. Nếu nói điều ấy ra 
những người nghe sẽ phải ý thức e rằng máu nóng trào ra miệng họ, 
e rằng họ phải chết hoặc bị đau đớn rất nhiều, e rằng áp lực thô bạo 
đè họ xuống, e rằng mũi nhọn sầu não đi vào tim họ, e rằng họ sẽ 
sụp ngã nặng, e rằng họ sẽ teo lại và héo úa, e rằng người ấy có tội 
vì những sự phật lòng này nghe nói về thời gian chịu đựng bao lâu 
trong khi thân họ [phải ở lại trong các địa ngục]. — Vì vậy Thế Tôn 
từ chối trả lời câu hỏi của Tôn giả Xá-lợi-phất. Vì lần thứ nhì, vì 
lần thứ ba Tôn giả Xá-lợi-phất đã nói như vầy với Thế Tôn: Xin 
hãy nói cho con, Ôi Thế Tôn, sự câu lưu người ẫy ở địa ngục là bao 
lâu, đề làm chỉ dẫn cho các thế hệ vị lai. 

Thế Tôn: Bởi vì người ấy gây nên, tích lũy, chồng chất, và thu 
thập nghiệp này của ý và ngữ, người ấy phải ở lại các đại địa ngục 
một thời gian lâu. Các thế hệ vị lai sẽ được ban cho sự chỉ dẫn rất 
nhiều, do hậu quả của nghiệp hành bắt thiện của sự hành xử sai này 
của ngữ và ý, nên người ây sẽ chịu đau đớn trong thời gian rất dài. 
Chỉ nói lên sự đau đớn vô lượng và trọng đại của người ây cũng sẽ 
là cái nguồn đủ làm xao xuyến những người con trai và con gái của 
gia đình thiện lương. [183] Nó sẽ chuyển họ ra khỏi những hoạt 
động xui khiến làm bại hoại pháp, họ sẽ tạo nên sự hình thành của 
công đức, và họ sẽ không bác bỏ thiện pháp, còn cứu ngay cả sinh 
mạng của họ nữa, vì họ không muốn gặp những đau đớn như thế. 

Tu-bô-để: Một người như thế sẽ trở nên khéo hạn chế trong 
những hành vi của thân, ngữ hay ý. Vì một khối rất lớn phi công 
đức do những lời dạy sai như thế sinh ra. Hành vi nào, Ôi Thế Tôn, 
là hành vi tạo ra khối phi công đức rất lớn ấy? 

Thế Tôn: Những lời dạy sai tạo ra. Chính ở đây sẽ có những 
người bị mê hoặc, những người bỏ thế gian vì Pháp-Luật khéo dạy, 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 184 


sẽ quyết định làm ô danh, bác bỏ, chống đối bát-nhã ba-la-mật này. 
Nhưng chống đối bát-nhã ba-la-mật là chống đối sự giác ngộ của 
chư Phật và chư Thế Tôn. Điều đó có nghĩa là người ta chống đối 
nhất thiết trí của chư Phật và chư Thế Tôn trong quá khứ, vị lai và 
hiện tại. Chống đối nhất thiết trí có nghĩa là chống đối thiện pháp. 
Chống đối thiện pháp có nghĩa là chống đối tăng-già các Đệ tử của 
Như Lai. Và khi người ta chống đối tăng già các Đệ tử của Như Lai, 
thì người ta bị đóng cửa mọi nẻo vào Tam Bảo. Rồi người ta quản 
lý để có được nghiệp hành bắt thiện lớn hơn không thê đo lường và 
không thê tính toán được. 

Tu-bô-để: Vì lý do gì [184] những người đó tin rằng họ nên 
chống đối bát-nhã ba-la-mật này? 

Thể Tôn: Người như thế là bị Ma vương theo đuổi. Nghiệp của 
người ấy khiến cho trí tuệ suy yếu, và vì thế người ấy không có 
lòng tin hay niềm tin tịch tĩnh nơi các pháp thâm sâu. Được phú 
bầm hai ác pháp đó, người Ấy sẽ chống đối bát-nhã ba-la-mật này. 
Hơn nữa, Tu- bồ-đề, người ấy sẽ là người ở trong tay các ác tri thức; 
hay người ấy có thê là người không tu tập; hay là người đã định trú 
nơi các uân; hay là người tâng bốc mình và phản đối người khác, 
tìm kiếm lỗi lầm. Cũng được phú bẩm bốn thuộc tính này sẽ là 
người tin rằng nên chống đối bát-nhã ba-la-mật này khi người ta 
dạy nó. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 185 


Chương VINH 
THANH TỊNH 


I1. BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 
THÂM SÂU VÀ THANH TỊNH 


Tu-bồ-để: Khó mà có được niềm tin nơi bát-nhã ba-la-mật nếu 
người ta không tu tập, thiếu thiện căn và ở trong tay của ác tri thức. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Khó mà có được niềm tin nơi 
bát-nhã ba-la-mật nếu người ta không tu tập, chỉ có các thiện căn 
nhỏ bé, trì độn, không quan tâm, ít học, có loại trí tuệ thấp kém, ỷ 
lại vào ác tri thức, không còn nhiệt tâm để hỏi, không thiện chí hỏi 
câu hỏi vả không tu tập trong các thiện pháp. 

Tu-bô-đề: Vậy thì bát-nhã ba-la-mật này thâm sâu như thế nào 
vì rất khó có được niềm tin nơi nó? 

Thế Tôn: Sắc không có buộc hay mở, bởi vì sắc không có tự tánh. 
Khởi điểm quá khứ của quá trình vật chất [= sắc] không có buộc 
hay mở, bởi vì khởi điểm quá khứ của quá trình vật chất không có 
tự tánh. Kết thúc của quá trình vật chất, trong vị lai, không có buộc 
hay mở, bởi vì sự kết thúc vị lai của quá trình vật chất không có tự 
tánh. Quá trình vật chất hiện tại không có tự tánh, bởi vì sự kiện 
hiện hữu hiện tại không phải là phần tự tánh của sắc hiện tại. [186] 
Với các uẫn còn lại cũng vậy. 

Tu-bô-đề. Khó, quá khó đề có được niềm tin nơi bát-nhã ba-la- 
mật, nếu người ta không tu tập, không trồng thiện căn, ở trong tay 
của ác tri thức, chịu sự điều khiển của Ma vương, lười biếng, ít tỉnh 
tấn, bị cướp đi chánh niệm và ngu si. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Bởi vì tính thanh tịnh của sắc 
đồng nhất với tính thanh tịnh của quả, và tính thanh tịnh của quả 
đồng nhất với tính thanh tịnh của sắc. Như vậy tính thanh tịnh của 
sắc và tính thanh tịnh của quả không phải hai, không bị phân chia, 
không bị làm vỡ ra từng phần, không bị cắt ra từng phần. Như thế 
tính thanh tịnh của sắc đến từ tính thanh tịnh của quả, và tính thanh 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 186 


tịnh của quả đến từ tính thanh tịnh của sắc. [187] Và sự đồng nhất 
tương tự hiện hữu giữa tính thanh tịnh của sắc và tính thanh tịnh 
của nhất thiết trí. Điều đó cũng áp dụng cho các uân khác. 
Xá-lợï-phất. Thâm sâu, Ôi Thế Tôn, là bát-nhã ba-la-mật! 
Thế Tôn: Vì tính thanh tịnh. 
Xá-lợïi-phất. Một nguồn quang minh là bát-nhã ba-la-mật. 
Thế Tôn: Vì tính thanh tịnh. 
Xá-lợï-phất: Một ánh sáng là bát-nhã ba-la-mật. 
Thể Tôn: Vì tính thanh tịnh. 
Xá-lợi-phất: Không tùy thuộc tái sinh là bát-nhã ba-la-mật. 
Thế Tôn: Vì tính thanh tịnh. 
Xá-lợïi-phất: Không ô nhiễm là bát-nhã ba-la-mật. 
Thế Tôn: Vì tính thanh tịnh. 
Xá-lợi-phất: Không có sự chứng đắc hay tái hợp trong bát-nhã 
ba-la-mật. 
Thế Tôn: Vì tính thanh tịnh. 
Xá-lợïi-phất: Bát-nhã ba-la-mật không tự sinh trở lại. 
Thể Tôn: Vì tính thanh tịnh. [18§] 
Xá-lợi-phất: Tuyệt đối không có sự tái sinh của bát-nhã ba-la- 
mật trong dục giới, hay trong sắc giới, hay trong vô sắc giới. 
Thể Tôn: Vì tính thanh tịnh. 
Xá-lợi-phất: Bát-nhã ba-la-mật không biết cũng không nhận 
thức. 
Thế Tôn: Vì tính thanh tịnh. 
Xá-lợi-phất: Thế thì bát-nhã ba-la-mật không biết cũng không 
nhận thức cái gì? 
Thế Tôn: Sắc, và các uẫn khác. Vì sao? Vì tính thanh tịnh. 
Xá-lợi-phất: Bát-nhã ba-la-mật không trợ giúp cũng không cản 
trở nhất thiết trí. 
Thế Tôn: Vì tính thanh tịnh. 
Xá-lợi-phất: Bát-nhã ba-la-mật không được cũng không bỏ bất 
cứ pháp nảo. 
Thể Tôn: Vì tính thanh tịnh. 
Tu-bô-đê: Sắc thanh tịnh, v.v..., là vì tự kỷ thanh tịnh. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 187 


Thể Tôn: Bởi vì nó rốt ráo thanh tịnh. [189] 

Tu-bô-đê: Quả thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh, là vì tự kỷ 
thanh tịnh. 

Thể Tôn: Bởi vì tính rốt ráo thanh tịnh của nó. 

Tu-bô-đề: Không có sự chứng đắc hay tái hợp là vì tự kỷ thanh 
tịnh. 

Thế Tôn: Bởi vì tính rốt ráo thanh tịnh của nó. 

Tu-bô-đề: Sắc vô biên, v.v..., là vì tự kỷ vô biên. 

Thế Tôn: Bởi vì tính rốt ráo thanh tịnh của nó. 

Tu-bô-để: Một Bồ-tát hiểu nó như thế, ngài ấy có bát-nhã ba-la- 
mật. 

Thế Tôn: Bởi vì tính tính rốt ráo thanh tịnh của nó. 

Tu-bô-đề: Hơn nữa, bát-nhã ba-la-mật này không đứng ở bờ này 
cũng không đứng ỏ bờ kia, cũng không đứng ngang qua cả hai. 

Thể Tôn: Bởi vì tính tính rốt ráo thanh tịnh của nó. [190] 

Tu-bô-để: Một Bồ-tát xem ngay cả [nội kiến] đó như là một đối 
tượng của nhận thức, vì thế ông ấy sẽ từ bỏ bát-nhã ba-la-mật này 
ra đi, và xa lìa nó. 


2. CHÁP TRƯỚC 


Thế Tôn: Nói hay, Tu-bồ-đề. Vì danh và tướng cũng là nguồn 
gốc của chấp trước. 

Tu-bô-đề: Kỳ diệu, Ôi Thế Tôn, là thấy mức độ bát-nhã ba-la- 
mật này được khéo dạy, khéo giải thích, khéo làm tròn. Thế Tôn 
còn công bồ nguồn gôc của những chấp trước này. 

Xá-lợi-phất: Ngài Tu-bồ-đề, những chấp trước này là những 
chấp trước nào? 

Tu-bồ-đề: Là chấp trước nếu người ta nhận thức rằng các uẫn là 
rông không, pháp quá khứ là pháp quá khứ, pháp vị lai là pháp vị 
lai, và pháp hiện tại là pháp hiện tại. Là chấp trước nêu người ta lập 
thành quan niệm rằng có người thuộc thừa Bồ- tát tạo được khối 
công đức rất lớn qua sự phát sinh đầu tiên ý nghĩ về giác ngộ. 

Thích-đề: Bằng cách nào, ngài Tu-bô-đề thánh thiện, ý nghĩ về 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 188 


giác ngộ trở thành nguồn gốc của chấp trước? 

Tu- -bỏ- đề: Người ta trở nên chấp trước khi người ta nhận thức ý 
nghĩ về giác ngộ này là đây là ý nghĩ đầu tiên về giác ngộ,” và nêu 
người ta cải hóa nó thành giác ngộ viên mãn trong khi ý thức rằng 
người ta làm như vậy. Vì hoàn toàn không thể chuyển bản tánh 
chính yếu của ý nghĩ. Vì thế người ta nên giữ sự hòa hợp với chân 
tướng khi bảo người khác thấy cái tối thượng, và phấn khích họ đạt 
giác ngộ vô thượng. [191] Bằng cách ấy người ta không lãng phí tự 
kỷ, và cách người ta phấn khích người khác đạt cái tối thượng có 
sự thừa nhận của các Phật. Và người ta thành công trong sự buông 
bỏ tất cả những điểm chấp trước. 

Thế Tôn: Nói hay đây, Tu-bồ-đề, ông làm cho các Bồ-tát ý thức 
những điểm chấp trước. Bây giờ tôi sẽ công bố những chấp trước 
khác, vi tế hơn. Hãy lắng nghe kỹ, chú ý kỹ. Tôi sẽ dạy các ông. 

“Nói hay, Ôi Thế Tôn,” và Tôn giả 7u-bồ-đề lăng nghe trong im 
lặng. 

Thế Tôn: Ö đây, Tu-bồ-đề, người con trai hay người con gái của 
một gia đình thiện lương, theo dõi Như Lai qua một tướng. Nhưng, 
rất nhiều tướng, rất nhiều chấp trước. Vì chấp trước từ tướng đến. 
Như thế người ấy ý thức rằng mình hoan hỉ trong tất cả các pháp 
không rỉ lậu của chư Phật và chư Thế Tôn quá khứ, vị lai và hiện 
tại, và sau khi hoan hỉ, người ấy chuyên thiện căn mà nó kết hợp 
với hành động hoan hỉ của người ấy thành giác ngộ viên mãn. Tuy 
nhiên, thực ra chân tánh của các pháp không phải quá khứ, không 
phải vị lai, cũng không phải hiện tại; nó hoản toàn nằm bên ngoài 
ba thời; và vì lý do đó không thê cải hóa nó được, không thể xem 
nó là một tướng, hay một trợ duyên khách quan, và không thể thấy, 
hay nghe, hay cảm, hay biết nó. [192] 


3. KHÔNG CHẤP TRƯỚC 
Ti-bồ-để. Thâm sâu là yếu tánh của các pháp. 


Thế Tôn: Bởi vì nó ly cách. 
Tu-bô-đ£: Thâm sâu là yêu tánh của bát-nhã ba-la-mật. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 189 


Thế Tôn: Bởi vì yêu tánh của nó thanh tịnh và ly cách, vì thế 
bát-nhã ba-la-mật có yếu tánh thâm sâu. 

Tu-bồ-đề. Ly cách là yếu tánh của bát-nhã ba-la-mật. Con kính 
bái bát-nhã ba-la-mật. 

Thế Tôn: Tất cả các pháp cũng ly cách trong yếu tánh của chúng. 
Và sự ly cách yêu tánh của tất cả các pháp đồng nhất với bát-nhã 
ba-la-mật. Vì Như Lai biết đầy đủ tất cả các pháp bắt tạo. 

Tu-bồ-đềể. Vì thế tất cả các pháp có đặc tính không được Như 
Lai biết đầy đủ ư? 

Thế Tôn: Ây chỉ là qua yêu tánh của chúng mà các pháp ấy 
không phải là một cái gì đó. Bởi vì tất cả các pháp có một tướng 
duy nhất, đó là không tướng. Vì lý do này mà tất cả các pháp có 
đặc tính không được Như Lai biết một cách đầy đủ. Vì không có 
hai tánh của pháp, nhưng chỉ một tánh duy nhất là tánh của tất cả 
các pháp. Và tánh của tất cả các pháp là không tánh, và không tánh 
là tánh của tất cả các pháp. Như thế tất cả các điểm chấp trước được 
bỏ đi. [193] 

Ti-bồ-để. Thâm sâu, Ôi Thế Tôn, là bát-nhã ba-la-mật này. 

Thế Tôn: Thâm sâu như hư không thâm sâu. 

Tu-bồ-đề. Khó hiệu, Ôi Thế Tôn, là bát-nhã ba-la-mật này. 

Thế Tôn: Bởi vì không một cái gì được người giác ngộ hiểu đầy 
đủ. 

Tu-bô-đề: Không thể nghĩ bàn, Ôi Thế Tôn, là bát-nhã ba-la-mật 
này. 

Thế Tôn: Bởi vì bát-nhã ba-la-mật không phải là một cái gì mà 
ý nghĩ phải biết, hay ý nghĩ có lỗi vào. 

Tu-bồ-đê: Bát-nhã ba-la-mật không phải là cái được tạo ra, Ôi 
Thế Tôn. 

Thế Tôn: Bởi vì không một tác nhân nào có thể nhận biết được. 

Tu-bô-đề: Vậy thì trong những hoàn cảnh này, một Bồ-tát nên 
theo đuổi như thế nào trong bát-nhã ba-la-mật? 

Thế Tôn: Một Bồ- tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, nếu 
trong khi theo đuổi, ông ây không theo đuổi trong các uẫn; hay nếu 
ông ấy không theo đuôi trong tin quyết rằng các uân là vô thường, 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 190 


hay chúng rỗng không, hay chúng không khiếm khuyết cũng không 
hoàn hảo [194]. Và nêu ông ây không theo đuôi trong tin quyết răng 
sắc không phải là sự khiếm khuyết hay sự hoàn hảo của sắc, với 
các uân khác cũng thế, thì ông ấy theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật. 
Tu-bồ-để: Kỳ diệu, Ôi Thế Tôn, là những lý do chấp trước và 
không chấp trước của các Bồ-tát được giải thích khéo làm sao. 
Thế Tôn: Người ta theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật nếu người 
ta không theo đuổi trong ý kiến răng sắc có chấp trước, hay không 
có chấp trước. Và như sắc, các uân khác, nhãn căn, v.v..., cũng vậy, 
đến thọ sinh ra từ sự tiếp xúc của mắt; các pháp (the physical 
elements), sáu ba-la-mật, ba mươi bảy giác chi, các lực, các vô úy, 
các trí phân tích, mười tám pháp bất cộng, và các quả của đời sông 
phạm hạnh, từ quả Nhập lưu đến nhất thiết trí. [195] Khi theo đuổi 
như vậy, một Bồ-tát không sinh ra chấp trước vảo bắt cứ cái gì, từ 
sắc đến nhất thiết trí. Vì nhất thiết trí thì không chấp trước, nó 
không có buộc cũng có không mở, và không có gì hiện lên trên nó. 
Nó là như thế, này Tu-bồ-đề, Bồ-tát đó nên theo đuôi trong bát-nhã 
ba-la-mật qua vươn lên hoàn toàn trên tất cả mọi chấp trước. [196] 


4. NHƯ HƯ KHÔNG HAY TIỀNG VANG 


Tu-bô-đề: Kỳ diệu, Ôi Thế Tôn, là pháp này thâm sâu biết bao, 
con muốn nói bát-nhã ba-la-mật. Chứng minh không làm nó giảm 
hay tăng. Không chứng minh cũng không làm nó giảm hay tăng. 

Thế Tôn: Nói hay, Tu-bồ-đề. Là một Như Lai nên trong suốt đời 
nói lời ca ngợi hư không, do đó không làm tăng dung lượng của hư 
không; và hư không cũng không giảm trong khi ngài ấy không nói 
lời ca ngợi nó. Hay như với một người huyền. Ca ngợi không thắm 
nhập y cũng không thắng phục y. Khi không có ca ngợi, y không bị 
tác động hay thất vọng. Cũng vậy, chân tánh của các pháp cũng chỉ 
đến chừng đó, dù nó được chứng minh hay không. 

Tu-bô-đề: Người làm việc khó là vị Bồ-tát, trong khi theo đuôi 
trong bát-nhã ba-la-mật, không chán nản cũng không phân khởi; 
kiên trì nỗ lực vì nó và không quay lưng bỏ đi. Sự phát triển bát- 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 191 


nhã ba-la-mật giống như sự phát triên hư không. Nên kính lễ các vị 
Bồ-tát được trang bị chiếc áo giáp này. Vì họ muốn được trang bị 
bằng hư không, vì chúng sinh, họ mặc chiếc áo giáp ấy. Được trang 
bị chiếc áo giáp vĩ đại là một Bồ-tát, một vị anh hùng là một Bồ- 
tát, khi người ấy muốn được trang bị một chiếc áo giáp, và đạt được 
giác ngộ viên mãn, vì chúng sinh giống như hư không, giống như 
pháp giới. Ngài ấy là người muốn giải thoát hư không, là người 
muôn loại bỏ hư không, là người đã đạt được chiếc áo giáp đại tinh 
tấn ba-la-mật. I9 | Bồ-tát ấy được trang bị chiếc áo giáp ấy vì 
chúng sinh giống như hư không, giống như Pháp giới. 

Vì thế một vị f-kheo nào đó vái chào đức Thế Tôn: Con kính lễ, 
Ôi Thế Tôn, bát-nhã ba-la-mật! Vì nó không sinh cũng không diệt 
bất cứ pháp nảo. 

Thich-đê: Nếu có người, thưa ngài Tu-bồ-đề thánh thiện, nỗ lực 
vì bát-nhã ba-la-mật này, người ấy nỗ lực vì cái gì? 

Tu-bô-đề: Người ấy nỗ lực vì hư không. Người ấy nỗ lực chỉ vì 
cái trống không nếu người ấy quyết định tu luyện trong bát-nhã ba- 
la-mật hay thực hành nó. 

Thich-đê: Xin hãy, Ôi Thế Tôn, ra lệnh cho tôi che chở, bênh 
vực và bảo vệ người con trai hay người con gái đó của gia đình 
thiện lương mang trong tâm bát-nhã ba-la-mật này! 

Tu-bô-để: Thưa ngài Thích-đề, ngài có thê thấy được cái pháp 
mà ngài có ý muốn che chở, bênh vực và bảo vệ không? 

Thích-đề: Không thê như vậy, thưa ngài Tu-bô-đề thánh thiện. 

Tu-bô-đề: Như vậy khi một Bồ-tát trụ trong bát-nhã ba-la-mật 
như nó được xiễn dương, thì đó sẽ là sự che chở, bênh vực và bảo 
vệ của ngài ấy. Mặt khác, khi ngài ấy không có trong bát-nhã ba- 
la-mật, [128] thì những người và ma đó tìm lối vào sẽ có được lối 
vào ngài ây. Tuy nhiên, người ta muốn sắp Xếp, sự che chở, bênh 
vực và bảo vệ cho hư không nếu người ta muốn sắp xếp sự che chở, 
bênh vực và bảo vệ cho một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la- 
mật. Ý ngài thế nào, ngài Kiều-thi-ca, ngài có thể sắp xếp sự che 
chở, bênh vực và bảo vệ cho một tiếng vang? 

Thích-đề: Không thê như vậy, thưa ngài Tu-bô-đề thánh thiện. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 192 


Tu-bô-đề: Cũng vậy một Bồ-tát, theo đuôi và trú trong bát-nhã 
ba-la-mật, hiểu tất cả các pháp giống như tiếng vang. Ngài ấy 
không nghĩ về chúng, không phê bình, nhận diện, hay nhận thức về 
chúng, và ngài ấy biết răng những pháp đó không hiện hữu, thực 
tướng của chúng không xuất hiện, không thê tìm được, không thể 
có được. Nếu ngài ấy trú như thế, ngài ây theo đuổi trong bát-nhã 
ba-ba-la-mật. 


5. KẾT LUẬN 


Vì thế, do thần lực của Phật, bốn Đại Thiên Vương trong Đại 
thiên thế giới, và tất cả các Thích-đề, các Thiên đế, và tất cả các 
thần Đại Phạm-thiên, và Sahapati, Đại Phạm-thiên — tất cả đến chỗ 
Thế Tôn. Họ lễ bái dưới chân Thế Tôn đầu chạm đất, bước đi ba 
vòng quanh Thế Tôn, và đứng sang một bên. Nhờ thần lực của Phật 
và thần thông của ngài, tâm họ có ân tượng do thấy cảnh ngàn Phật. 
[199] 

Trong những lời này, các tỳ-kheo kêu gọi Tu-bồ-đề, v.v..., xin 
xiễn đương chính bát-nhã ba-la-mật này, chính chương này của bát- 
nhã ba-la-mật. Với sự tham chiếu, các Thiên đề Thích-đề hỏi những 
câu hỏi và những câu phản vấn. Chỉ bát-nhã ba-la-mật này đã được 
dạy ở chính chỗ này. Bồ-tát Di-lặc, bậc đại sĩ, sau khi đạt giác ngộ 
viên mãn, cũng sẽ dạy chính bát-nhã ba-la-mật này, ngay tại chỗ 
này. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 193 


Chương IX 
TẤN THÁN 
I1. BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT HOÀN TOÀN THANH TỊNH 


Tu-bồ-đề: Gọi nó là “bát-nhã ba-la-mật,` Ôi Thế Tôn, chỉ là cho 
nó một cái tên. Và cái gì tương ứng với cái tên đó thì bất khả đắc. 
Ngay cả bát-nhã ba-la-mật này cũng không thể tìm thấy hay đạt 
được. Cho đến đây nó cũng chỉ là một chữ. Không có sự nhị nguyên 
nào của các pháp giữa hai cái đó có thể tìm thấy hay đạt được. Vậy 
thì vì lý do gì Bồ-tát Di-lặc, bậc đại sĩ, sau khi đạt được giác ngộ 
viên mãn, cũng sẽ dạy chính bát-nhã ba-la-mật này ngay tại chỗ 
này, cũng bằng những lời này? 

Thế Tôn: Lý do là Di-lặc sẽ giác ngộ viên mãn vì sự thật là các 
uẩn chăng phải thường cũng chẳng phải vô thường, chúng chắng 
buộc cũng chăng mở, chúng tuyệt đối thanh tịnh. 

Tu-bô-để:. Quả thực bát-nhã ba-la-mật hoàn toàn thanh tịnh. 
[201] 

Thế Tôn: Bát-nhã ba-la-mật hoàn toàn thanh tịnh bởi vì các uẫn 
thanh tịnh, và bởi vì sự bất sinh của chúng hoàn toàn thanh tịnh, sự 
bất đoạn của chúng, sự không ô nhiễm và không thanh tịnh của 
chúng [hoàn toàn thanh tịnh]. Nó thanh tịnh bởi vì hư không thanh 
tịnh và bởi vì các uẫn không cấu uế, và các lực ô nhiễm không thê 
nắm giữ chúng được. Bát-nhã ba-la-mật hoàn toàn thanh tịnh bởi 
vì, giông như hư không và tiếng vang, không thê nói được, không 
thê giao thiệp được, và không cống hiến một căn bản nào để nhận 
biết. Nó hoàn toàn thanh tịnh bởi vì nó không bị bất cứ pháp nào, 
cấu uế hay không cấu uế, che phủ. 


2. NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Tu-bồ-đề: Ấy quả thực là sự được nhiều đối với những người 
con trai và con gái này của gia đình thiện lương đên nghe bát-nhã 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 194 


ba-la-mật này. Còn nhiều hơn thế nếu họ nhận lấy, mang nó trong 
tâm, lặp đi lặp lại, nghiên cứu, truyền bá, giảng dạy, giải thích, và 
làm chủ nó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân họ, sẽ không có bệnh, và 
tâm họ sẽ không mê mờ. Họ sẽ không chết dữ. Nhiều ngàn thiên 
(thần) sẽ đi theo gần: họ ở phía sau. [202] Vào các ngày mông tám, 
mười bốn và rằm, bất cứ ở đâu, người con trai hay người con gái 
của gia đình thiện lương dạy bát-nhã ba-la-mật này, ở đó người ây 
được công đức rất nhiều. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Nhiều ngàn thiên (thần), Tu-bồ- 
đề, sẽ đi theo gần ở phía sau người con trai hay con gái đó của gia 
đình thiện lương, và nhiều ngàn thiên (thần) sẽ đến chỗ [người] dạy 
bát-nhã ba-la-mật. Ham muốn nghe pháp, tất cả họ sẽ bảo vệ người 
thuyết giảng pháp dạy bát-nhã ba-la-mật này. Vì bát-nhã ba-la-mật 
là vật quí nhất trong thế giới với chư thiên, người và a-tu-la. Đó 
cũng là lý do tại sao một người như thế tạo ra rất nhiều công đức. 
Mặt khác, sẽ có nhiều chướng ngại cho việc viết, nhận lẫy, mang 
trong tâm, lặp đi lặp lại, nghiên cứu, truyền bá, giải thích và niệm 
bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này. Vì những vật quí nhất khởi lên 
nhiều thù nghịch. Chúng càng tuyệt vời, sự thù nghịch cảng đữ đội. 
Nhưng đây là cái quí nhất trên toàn thế giới, bát-nhã ba-la-mật này, 
đã được dựng lên và gánh vác lợi ích và hạnh phúc thế gian, bằng 
cách cho thấy rằng tất cả các pháp không sinh cũng không diệt, 
không uế cũng không tịnh. [203] Nhưng bát-nhã ba-la-mật không 
bám vào bất cứ pháp nảo, không làm ô nhiễm bất cứ pháp nào, cũng 
không hộ trì bất cứ pháp nào. Vì tất cả các pháp này không hiện 
hữu cũng không khả đắc. Bởi vì được nhận biết, bát-nhã ba-la-mật 
không có câu uê. “Không cấu uế, ˆ thì cũng đồng với bát-nhã ba-la- 
mật. Và bởi vì các uân không cầu uê mà bát-nhã ba-la- mật không 
cầu uẽ. Một Bồ-tát theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật nếu ngài ấy 
không nhận thức ngay cả điều đó. Hơn nữa, bát-nhã ba-la-mật này 
không vào hay tự đặt mình vào bất cứ pháp nào, nó không tiết lộ 
hay định rõ bất cứ pháp nào, nó không đem lại hay mang theo bất 
cứ pháp nảo. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 195 


3. CUỘC CHUYÊN BÁNH XE PHÁP THỨ NHÌ 


Vì thế, rất nhiều ngàn thiên (thần) trong cõi trung thiên đã gọi 
lớn với nhiều tiếng la hoan hỉ, vẫy y phục, và nói: Bây giờ chúng 
tôi quả thật thấy cuộc chuyền bánh xe pháp thứ nhì xảy ra ở Diêm- 
phu-đẻ! 

Thế Tôn: Tu-bồ-đề, đây không phải là cuộc chuyền bánh xe pháp 
thứ nhì. Không pháp nào có thê chuyên tới hay lui. Đây chỉ là bát- 
nhã ba-la-mật của một Bồ-tát. [204] 

Tu-bô- đề: Vĩ đại là bát-nhã ba-la-mật này của một Bồ-tát, không 
chấp trước tất cả các pháp, muốn biết giác ngộ viên mãn, song chưa 
giác ngộ bất cứ pháp nào, hay sẽ chuyên bánh xe pháp nhưng sẽ 
không để lộ ra bất cứ pháp nào. Vì không pháp nào để đạt ở đây, 
không pháp nào để chỉ ra, không pháp nào tiếp tục đến pháp nào. 
Cũng không pháp nào quay lại bất cứ pháp nào khác. Bởi vì ngay 
từ đầu tất cả các pháp là bất sinh, vì yêu tánh của chúng là ly cách. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Vì không chăng tới cũng chẳng 
lui, và điều đó cũng tốt cho Vô tướng và Vô nguyện. Chứng minh 
điều đó là chứng minh tất cả các pháp. Nhưng không ai chứng minh 
nó, không aI nghe nó, không ai nhận nó, và không ai chứng ngộ nó 
trong quá khứ, hiện tại hay vị lai. Cũng không do sự chứng minh 
pháp này khiến cho bắt cứ người nào đến Niết-bàn. Cũng không do 
sự chứng minh pháp này khiến cho bất cứ người nào xứng đáng với 
phẩm vật [tạo ra]. [205] 


4. CÁCH THỨC VÀ PHẨM TÍNH 
CỦA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Tu-bồ-đê: Đây là ba-la-mật của cái gì không có [hiện hữu], bởi 
vì hư không không phải là một cái gì là [hiện hữu]. Đây là bát-nhã 
ba-la-mật bình đăng với những cái không bình đăng, bởi vì tất cả 
các pháp giống nhau trong đó [vì bất sinh] chúng bất khả tri. Đây 
là bát-nhã ba-la-mật ly cách, của cứu cánh không. Ba-la-mật này 
không thể bị nghiên nát, bởi vì tất cả các pháp đều không được nhận 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 196 


biết. Đây là ba-la-mật không dấu vết, bởi vì cả thân và tâm đều 
vắng mặt. Đây là ba-la-mật không có tự tánh, bởi vì nó không đến 
cũng không đi. Ba-la-mật này không thê diễn tả được, bởi vì tất cả 
các pháp không phân biệt. Ba-la-mật này không có tên, bởi vì các 
uấn không nhận biết được. Ba-la-mật này không đi mất, bởi vì 
không một pháp nào từng đi mất. Người ta không thê dự phần ba- 
la-mật này, bởi vì không một pháp nào thể nắm giữ được. Bát-nhã 
ba-la-mật này vô tận, vì nối kết với pháp vô tận. Ba-la-mật này 
không có khởi nguyên, bởi vì không một pháp nào thực sự xảy ra. 
Đây là ba-la-mật không làm gì cả, bởi vì không tác nhân có thê 
nhận biết được. Ba-la-mật này không phát sinh [tri kiến] bất cứ vật 
gì, bởi vì tất cả các pháp đều không có ngã. Ba-la-mật này không 
truyền lại, bởi vì không có khởi nguyên của chết và tái sinh. Ba-la- 
mật này không rèn luyện, bởi vì các thời kỳ quá khứ, vị lai và hiện 
tại không nhận biết được. Đây là ba-la-mật của mộng, hưởng, ảnh 
phản chiếu, bóng nước trong sa mạc, hư huyễn, bởi vì nó cho biết 
tin về bất sinh. Ba-la-mật này không có ô nhiễm, bởi vì tham, ghét 
và mê hoặc không có tự tánh. Ba-la-mật này không biết thanh tịnh, 
bởi vì không một pháp khí khả hữu nảo có thể nhận biết được. Ba- 
la-mật này không tì vết, bởi vì hư không không tì vết. [206] Ba-la- 
mật nảy không có ngăn ngại, bởi vì nó hoàn toàn vươn lên trên tất 
cả mọi thái độ của tâm đối với các pháp. Ba-la-mật này không có 
một thái độ nảo của tâm, bởi vì nó bất động. Ba-la-mật này không 
thê lay chuyền, do sự kiên định của pháp giới. Ba-la-mật này từ bỏ 
tham, bởi vì trong pháp không có sự sai lầm trong các pháp. Ba-la- 
mật này không hiện lên, bởi vì trong pháp không có phân biệt. Ba- 
la-mật này tịch tĩnh, bởi vì trong tất cả các pháp không một tướng 
nảo được nhận biết. Ba-la-mật này không có lỗi, vì là ba-la-mật của 
tất cả các đức hạnh. Ba-la-mật này không ô nhiễm, bởi vì tưởng 
tượng là cái không hiện hữu. Không tìm được một chúng sinh nào 
trong ba-la-mật này, bởi vì giới hạn của thực tại. Ba-la-mật này 
không có giới hạn, bởi vì sự thị hiện của tất cả các pháp không khởi 
lên. Ba-la-mật này không theo sau tính nhị nguyên đối đãi, bởi vì 
nó không an định nơi tất cả các pháp. Ba-la-mật này không phân 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 197 


biệt, bởi vì tất cả các pháp không phân biệt. Ba-la-mật này không 
lu mờ, bởi vì nó không có bất cứ mong muốn nào đối với mức độ 
của Thanh văn và Duyên giác. Ba-la-mật này không phân biệt, bởi 
vì tính đồng nhất căn bản của tất cả phân biệt. Ba-la-mật này vô 
cùng, bởi vì tánh của pháp không giới hạn. Ba-la-mật nay không 
chấp trước, bởi vì tính không chấp trước của nó đối với tất cả các 
pháp. Vô thường là ba-la-mật này, bởi vì tất cả các pháp không giới 
hạn. Xấu ác là bát-nhã ba-la-mật này, bởi vì tánh của pháp đồng 
với hư không. Rỗng không là ba-la-mật này, bởi vì tất cả các pháp 
đều không nhận biết được. Vô ngã là ba-la-mật này, bởi vì không 
có sự an định trong tất cả các pháp. Vô tướng là ba-la-mật này, bởi 
vì không có sự sinh lại trong pháp. [207] Đây là ba-la-mật của toàn 
bộ tánh không, bởi vì vô tận và vô biên. Đây là ba-la-mật của các 
giác chi, như thế là những trụ cột chánh niệm, v.v..., bởi vì chúng 
là không thê nhận biết được. Đây là ba-la-mật của Không, của Vô 
tướng, của Vô nguyện, bởi vì ba cửa giải thoát là bất khả tri. Đây 
là ba-la-mật của tám giải thoát, bởi vì chúng là bất khả tri. Đây là 
ba-la-mật của chín trạm dừng kế tiếp, bởi vì thiền thứ nhất, v.v... 
là bất khả tri. Đây là ba-la-mật của bốn Thánh đế, bởi vì bệnh, v.v..., 
là bất khả tri. Đây là ba-la-mật của mười ba-la-mật, bởi vì bố thí, 
v.v..., là bất khả tri. Đây là ba-la-mật cả mười lực, bởi vì nó không 
thê bị nghiền nát. Đây là ba-la-mật của bốn vô úy, bởi vì tuyệt đối 
nó không thể bị làm cho sợ. Đây là ba-la-mật của các trí phân tích, 
bởi vì nó không bị chướng ngại khi không chấp trước nhất thiết trí. 
Đây là ba-la-mật của tất cả các pháp bất cộng, bởi vì chúng siêu 
việt tất cả sự đếm. Đây là ba-la-mật Chân như của Như Lai, bởi vì 
không có sự sai trong tất cả các pháp. Đây là ba-la-mật của Tự hữu, 
bởi vì tất cả các pháp không có tự tánh. Bát-nhã ba-la-mật này là 
ba-la-mật tri kiến của nhất thiết trí, bởi vì nó biết tất cả mọi cách 
thức tự tánh của tất cả các pháp. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 198 


Chương X 


CÔNG BÔ CÁC PHẨM TÍNH 
MANG TRONG TÂM 


1. NHỮNG HÀNH VI QUÁ KHỨ, VÀ THÁI ĐỘ 
HIỆN TẠI ĐÓI VỚI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Vì thế Đề-¿hích, Thiên-đề, nghĩ: Những người đến nghe bát-nhã 
ba-la-mật này phải là những người đã thực hiện bốn phận của họ 
dưới nhiều bậc Chiến Thắng, đã trồng thiện căn dưới nhiều vị Phật, 
đã được thiện tri thức hộ trì. Còn nhiều hơn thế là những người thọ 
nhận bát-nhã ba-la-mật này mang nó trong tâm, tham cứu, truyền 
bá và giải thích nó, và hơn nữa là những người tu luyện trong Như, 
tiến đến Như, nỗ lực vì Như. Họ được phú bẩm nhiều hơn là những 
thiện căn ít giá trị. Họ sẽ là những người đã tôn vinh nhiều vị Phật, 
đã tham vấn hết lần này đến lần khác. Ấy đúng là bát-nhã ba-la- 
mật này mà họ đã nghe trong quá khứ trước sự hiện diện của các 
Như Lai trước kia. Họ đã trồng thiện căn dưới nhiều vị Phật, [209] 
những người con trai và con gái ấy của gia đình thiện lương, ngay 
khi được dạy, giải thích và lặp đi lặp lại, họ sẽ không trở nên sợ hay 
vô cảm, sẽ không trở nên thất vọng hay buồn rầu, sẽ không hướng 
tâm đi chỗ khác hay chịu đau đớn, sẽ không run, sợ, hay kinh hãi. 

Xá-lợi-phất đọc được những ý nghĩ của Thích-đề, và nói: Giống 
như một Bồ-tát bất thối chuyền nên xem người ấy, khi được dạy và 
giải thích cho chính bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này, có niềm tin 
nơi nó, vả tin cậy, tin vững chắc, tâm người ây đầy niềm tin tịch 
tĩnh, phát tâm trực tiếp hướng về giác ngộ, chấp nhận, v.v..., bát- 
nhã ba-la-mật này, tu luyện trong Như, tiến đến Như, nỗ lực vì Như. 
Vì bát-nhã ba-la-mật này thâm sâu, Ôi Thế Tôn, và do đó có người 
với thiện căn nhỏ bé, không chịu tham vấn, không học được gì khi 
mặt đối mặt với các Phật và các Thế Tôn trong quá khứ, và không 
tu luyện trong quá khứ, ở đây không thê tin bát-nhã ba-la-mật thâm 
sâu này. Và về những người không tin nó cũng không hiểu nó, và 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 199 


những người quyết định từ chối nó, [210] trong quá khứ họ cũng 
đã từ chối bát-nhã ba-la-mật này khi được dạy cho, do đó không 
xứng đáng với thiện căn của họ. Đối với những người không có tu 
luyện trong quá khứ không thể tin bát-nhã ba-la-mật này. Bây giờ 
khi họ từ chối nó, họ cũng đã từ chối nó trong quá khứ. Và đó là lý 
do tại sao, khi được dạy cho bát-nhã ba-la-mật này, họ không có 
niềm tin, hay kiên nhẫn, hay thích thú, hay muốn làm, hay khí lực, 
hay thận trọng, hay quyết tâm. Và trong quá khứ họ cũng không 
tham hỏi các Phật, các Thế Tôn, hay đệ tử của các ngài. 

Đé-thích: Thâm sâu, Ôi ngài Xá-lợi-phất thánh thiện, là bát-nhã 
ba-la-mật. Ấy chăng có gì phải kinh ngạc, khi người ta dạy nó, một 
Bồ-tát không tin nó, nếu ngài ây không tu tập trong quá khứ. 

Rồi Để-thích nói với Thế Tôn: Tôi kính lễ, Ôi Thế Tôn, bát-nhã 
ba-la-mật! Người ta kính lễ tri kiến của nhất thiết trí khi người ta 
kính lễ bát-nhà ba-la-mật. 

Thế Tôn: Đúng vậy. Vì nhất thiết trí của chư Phật, chư Thế Tôn, 
đến từ đó, [211] và ngược lại, bát-nhã ba-la-mật là cái sinh ra từ tri 
kiến của nhất thiết trí. Đó là lý do tại sao chúng ta nên theo đuôi, 
trụ lại, tiến tới, và nỗ lực trong bát-nhã ba-la-mật này. 

Thích-đềể: Làm sao một Bồ-tát, người theo đuổi trong bát-nhã 
ba-la-mật, trở thành người trụ trong bát-nhã ba-la-mật? Làm sao 
ngài ấy nỗ lực trong bát-nhã ba-la-mật? 

Thể Tôn: Nói hay, nói hay, này Kiều-thi-ca. Nói hay, lại nói hay, 
Kiều-thi-ca, vì ông đã quyết định hỏi Như Lai về vẫn đề này. Trong 
chuyện đó ông đã được thần lực của Phật hứng khởi. Ở đây, này 
Kiều-thi-ca, một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la- mật không 
trụ trong sắc, .v.. .› không trụ trong quan niệm “đây là SẮC, V.V.. 
và đó có nghĩa là ông ây nỗ lực vì sắc, v.V.. . Ông â ây không áp đừmE 
cho mình quan niệm “đây là sắc, v.v...” Cho đến đây ô ông ây không 
áp dụng cho mình quan niệm đây: là sắc, v.v.. , ông ây không trụ 
trong quan niệm “đây là sắc, v.v...” [212] Như thế ông ây trở thành 
người trụ trong bát-nhã ba-la- mật, như thế ông ấy nỗ lực. 

Xá-lợi-phất: Thâm sâu, Ôi Thế Tôn, là bát-nhã ba-la-mật. Khó 
nắm bắt là bắt-nhã ba-la-mật. Vô hạn là bát-nhã ba-la-mật. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 200 


Thể Tôn: Đúng vậy, Xá-lợi- phất. Ông ấ ấy không trụ trong quan 
niệm “sắc, v.v... thì thâm sâu. Cho đến đây ông ây không nô lực, 
ông ấy không trụ trong quan niệm n ông ây nô lực vì sắc, v. v.. 
Ông ây không nỗ lực vì quan niệm “săc, v.v... thâm sâu." Cho đến 
đây ông ấy không nỗ lực vì quan niệm này ông ấy không trụ trong 
quan niệm “sắc, v.v..., thâm sâu.” 


2. NHỮNG PHÁM HẠNH XỨNG ĐÁNG CỦA 
BÔ-TÁT CÓ ĐƯỢC BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Xá-lợi-phất: Trước một Bồ-tát bất thối chuyên, một Bồ-tát được 
thọ ký giác ngộ, nên dạy bát-nhã ba-la-mật thâm sâu. Vì ngài ấy sẽ 
không do dự, không nghi ngờ, không mê mờ, không tranh biện nó. 
[213] 

Thích-để: Dạy bát-nhã ba-la-mật này trước một Bồ-tát chưa 
được thọ ký thì có lỗi gì? 

Xá-lợi-phất: Ngài Kiểu-thi-ca, nếu chưa được thọ ký, một Bồ- 
tát được bát-nhã ba-la-mật này, vì thị kiến, sùng bái và nghe, vả 
nếu ngài ấy vẫn không sợ khi nghe nó, thì có thể chắc chắn rằng 
ngài ấy từ xa đến, lên đường đã lâu trên xe, và thiện căn của ngài 
ấy đã khéo được thuần thục. Từ giờ trở đi cho đến khi ngài ấy thọ 
nhận sự thọ ký giác ngộ viên mãn sẽ không còn lâu nữa. Có thể 
chắc chăn rằng sự thọ ký đó sẽ gần, và sẽ đến với ngài ấy trước khi 
ngài ấy đi qua một, hai hay ba Như Lai. Và dĩ nhiên, ngài ấy sẽ làm 
hải lòng các Như Lai mà ngài ấy đi qua, sẽ làm hải lòng họ vĩnh 
viễn, và ngài ấy sẽ thấy thị kiến của các Như Lai đó sẽ kết quả thọ 
ký, và sẽ đưa ngài ây đến sự thọ ký giác ngộ viên mãn. Từ xa đến, 
Ôi Thế Tôn, lên đường đã lâu trên xe đại thừa, với thiện căn khéo 
được thuân thục là vị Bồ-tát được bát-nhã ba-la-mật này vì thị kiến, 
tán thán, sùng bái và nghe. Còn nhiều hơn thế nếu ngài ấy không 
chỉ nghe, mà còn chấp nhận nó, [214] mang nó trong tâm, thuyết 
giảng, nghiên cứu, truyền bá, giải thích và tụng niệm nó. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Xá-lợi-phất, như ông nói. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 201 


SN NĂM TỈ DỤ MINH HỌA SỰ GẦN VỚI 
GIÁC NGỘ VIÊN MÃN 


Xá-lợi-phất: Một tỉ dụ hay thí dụ lóe vào tâm con, Ôi Thế Tôn. 
Như vậy chúng ta có thể chắc chắn răng một người thuộc thừa Bồ- 
tát, khi người ây mộng thấy mình ngồi ở bồ-đề đạo tràng, thực tẾ là 
gần giác ngộ viên mãn; như vậy chúng ta có thể chắc chắn rằng 
người làm tròn các duyên vừa được nói qua đã từ xa đến, lên đường 
đã lâu trên xe Bồ-tát, và gần sự thọ ký giác ngộ. Chúng ta có thê 
chắc chắn rằng các Phật, các Thế Tôn, sẽ thọ ký [215] Bồ-tát này 
đạt giác ngộ viên mãn. Vì một Bồ-tát lên đường đã lâu trên xe, và 
thiện căn đã thuần thục, nếu ngài ấy được bát-nhã ba-la-mật thâm 
sâu này, dù cho ngài ây không được gì khác hơn nghe nó. Còn nhiều 
hơn thế nữa nếu ngài ấy cũng mang nó trong tâm, v.v..., đến: niệm 
nó. Vì ý nghĩ của những chúng sinh không có nhiều nghiệp tích lũy 
dẫn dắt đến sự làm bại hoại pháp sẽ trở nên gớm ghét bát-nhã ba- 
la-mật thâm sâu này, sẽ lánh xa nó. Do có nhiều nghiệp đó những 
chúng sinh không tích tập thiện căn sẽ không thấy thỏa mãn hay tin 
biên tế của thực tại này. Nhưng những chúng sinh thấy thỏa mãn 
và tin nó là những người có tích tập các thiện căn, đã khéo tích tập 
chúng. 

Một người ra khỏi khu rừng hoang không lỗ, lớn một trăm đặm, 
lên đến một ngàn dặm, có thể thấy những dấu hiệu nào đó chỉ một 
thị trần, hay một nơi không có chỗ trú ngụ, — như là những đàn bò, 
hay trại chăn nuôi, hay những đường biên giới, hay những khu vườn, 
hay những lùm cây. [216] Từ những dấu hiệu đó người ấy sẽ suy 
luận độ gân của một nơi có người ở. Người â ây cảm thấy hạnh phúc 
hơn, và bọn cướp không làm người ấy lo lắng nữa. Cũng vậy, đối 
với một Bồ-tát mà bát-nhã ba-la-mật này hiện lên nên biết rằng ngải 
ây hoản toàn gần với giác ngộ vô thượng, không bao lâu nữa ngài 
ây sẽ nhận sự thọ ký. Ngài ây cũng sẽ không còn sợ hàng Thanh 
văn và Duyên giác. Vì dấu hiệu nảy đã xuất hiện trước ngài ấy, 
nghĩa là, ngài ấy thọ nhận bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này, vì thị 
kiến, tán thán, sùng bái, và nghe. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 202 


Thế Tôn: Đúng vậy, Xá-lợi-phất. Mong ông cũng làm sáng tỏ 
đoạn này. Vì những øì ông nói, và những øì ông sẽ nói, là nhờ thần 
lực của Phật. 

Xá-lợi-phất. Một người muôn thấy biên lớn, có thê du hành đến 
đó. Bao lâu trên đường du hành người ấy còn thấy cây, hay dâu 
hiệu của cây, núi, hay dấu hiệu của núi, người ấy biết rằng biển lớn 
hãy còn xa. Nhưng khi không còn thấy cây hay núi nữa, thì người 
ây biết rằng biến lớn vĩ đại rất gần ở đây. Vì biển lớn vĩ đại này dần 
dần lài dốc xuống, và bên trong nó không có cây hay núi. [2L7] Và 
mặc dù người ây chưa thê thấy biên lớn vĩ đại ngay trước mắt mình, 
nhưng có thể hoàn toàn chắc chắn rằng biển lớn hoản toàn gần, cách 
đây không xa lắm. Tương tự là trường hợp của vị Bồ-tát đã nghe 
bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này. Ngài ấy biết rằng, mặc dù chưa 
mặt đối mặt với chư Như Lai, chưa được thọ ký giác ngộ viên mãn, 
tuy nhiên ngài ấy hoàn toàn gần sự thọ ký đó. Vì ngài ấy đã thọ 
nhận bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này, vì thị kiến, tán thán, sùng bái 
và nghe. 

Vào mùa xuân, Ôi Thế Tôn, khi lá của năm vừa qua héo tản, 
người ta có thể thấy chỗồi non trên nhiều cây. Rồi người của Diêm- 
phủ-đề sẽ vui mừng, bởi vì khi thấy những dấu hiệu này trong rừng 
cây, họ biết rằng hoa và trái cũng sẽ sớm hiện ra. Vì họ thấy những 
dấu hiệu này trên các cây. Cũng vậy, Ôi Thế Tôn, người ta có thê 
chắc chăn răng một Bồ-tát khi thọ nhận bát-nhã ba-la-mật thâm sâu 
này, khi nó hiện lên vì ngài ấy, mà ngài ấy thuần thục các thiện căn 
của mình đã lâu. Ấy chỉ vì những thiện căn này hiện hữu, có được 
trong quá khứ, mà Bỏ-tát ấy được ban cho bát-nhã ba-la-mật thâm 
sâu này. Lúc ấy chư thiên thấy các Phật quá khứ đều hoan hi, hân 
hoan và vô cùng hứng thú, bởi vì họ cảm thấy chắc chăn rằng không 
lâu Bồ-tát này sẽ nhận được thọ ký giác ngộ viên mãn, vì với các 
Bồ-tát quá khứ đây là những dấu hiệu sự thọ ký giác ngộ viên mãn 
của họ đang đến. [21S] 

Một người đàn bà, có thai với tử cung nặng nŠ, vặn vẹo, và hoàn 
toàn mệt mỏi, bà ấy không đi quanh nhiều, ăn ít, thấy ít yên Ổn, nói 
Ít, ít sức mạnh nhưng nhiều đau đớn, thường kêu la lớn và ky ở 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 203 


chung theo thói quen. Bà ấy nhận thấy rằng mình trải qua tất cả 
những cảm giác không thích thú này nơi thân là kết quả của sự 
phóng túng trong sự chú ý không khôn ngoan trong quá khứ, thực 
hiện nó, phát triển nó, tạo ra nhiều thứ vì nó. Khi thấy những triệu 
chứng này nơi thân bả ấy, người ta có thể chắc chắn rằng không lâu 
bà ấy sẽ sinh một đứa con. Cũng vậy, đối với một Bồ-tát khi bát- 
nhã ba-la-mật hiện lên vì thị kiến, tán thán, sùng bái, và nghe, và 
nếu khi nghe nó, ý nghĩ của ngài ấy hoan hỉ nơi nó, và ngài ây 
không trở nên ham muôn nó, thì người ta có thê chắc chắn răng 
không lâu ngài ấy sẽ nhận sự thọ ký giác ngộ viên mãn. 


4. VÌ SAO CÁC BỎ-TÁT ĐƯỢC CHƯ PHẬT ƯU ÁI 


T„-bồ-để. Thực kỳ diệu là được thấy mức độ mà chư Như Lai 
khéo hộ trì các Bô-tát, khéo bảo bọc và ưu ái họ. [219] 

Thể Tôn: Ây là vì các Bồ-tát đó đã làm vì sự vui sướng và hạnh 
phúc của số nhiêu, vì bi mẫn thế gian. Vì bi thương trời, người, vì 
lợi ích, sự vui sướng và hạnh phúc của đại chúng nên họ muốn đạt 
giác ngộ viên mãn, và từ đó chứng minh pháp vô thượng. 


5. THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐÓI VỚI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Tu-bô-đề: Về phần của một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba- 
la-mật, sự phát triển của bát-nhã ba-la-mật trở nên gia tăng hoàn 
thiện như thế nào? 

Thế Tôn: Một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật khi ông 
ấy không xét lại sự tăng hay giảm của sắc, v.v..., khi ông ấy không 
xét lại pháp hay vô pháp. Như vậy sự phát triển của bát-nhã ba-la- 
mật trở nên gia tăng hoàn thiện. 

Tu-bô-đề: Lời giải thích này chắc chắn không thể nghĩ bản. 

Thế Tô ôn: Bởi vì sắc không thể nghĩ bàn, các uấn kia cũng vậy. 
Khi ông ây không tưởng răng sắc, v.v..., không thể nghĩ bàn, thì 
ông ấy theo đuôi trong bát-nhã ba-la- mHjệY [220] 

Xá-lợi-phất: AI nhiệt tâm tin vào bát-nhã ba-la-mật thâm sâu 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 204 


này? 

Thế Tôn: Vị Bồ-tát thực hành trong bát-nhã ba-la-mật. 

Xá-lợi-phất: Một Bồ-tát trở nên thực hành như thế nào, và nghĩa 
của “thực hành" là gì? 

Thế Tôn: Ở đây vị Bồ-tát không kiến tạo các lực, cũng không 
kiến tạo các vô úy hay các pháp bất cộng, hay ngay cả cảnh giới 
nhất thiết trí. Bởi vì các lực là không thê nghĩ bàn, các vô úy cũng 
vậy, các pháp bất cộng cũng vậy, cảnh giới nhất thiết trí cũng vậy, 
và tất cả pháp cũng vậy. Khi thực hành như thế, một Bồ-tát không 
theo đuôi ở bất cứ nơi nào, thì ông ấy theo đuôi trong bát-nhã ba- 
la-mật. Vì lý do đó, ông ấy được gọi là “thực hành,° và đó là nghĩa 
của chữ “thực hành." 


6. NHỮNG CHƯỚNG NGAẠI ĐÔI VỚI 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Tu-bồ-đề: Thâm sâu, Ôi Thế Tôn, là bát-nhã ba-la-mật. Nó là 
một khối bảo vật. Nó là một khối thanh tịnh, thanh tịnh như hư 
không. Sẽ không ngạc nhiên nếu nhiều chướng ngại xuất hiện đối 
với người thọ nhận, v.v..., bát-nhã ba-la-mật này. [22I] 

Thế Tôn: Sẽ có nhiều chướng ngại cho sự nghiên cứu bát-nhã 
ba-la-mật này. Vì Ác Ma, sẽ có những nỗ lực to lớn gây khó khăn. 
Vì thế, nên nhanh lên mà sao chép nó. Nếu một người có một tháng, 
hay hai tháng, hay ba tháng để sao chép nó thì chỉ nên thực hiện 
việc sao chép. Nếu có một năm hay hơn, thì chỉ nên thực hiện việc 
sao chép bát-nhã ba-la-mật này [vì sau đó, hay trong thời gian đó 
có thể bị tất cả mọi thứ xen vào làm trở ngại]. Bởi vì sự thật là khi 
kính trọng những vật rất quí báu sẽ không có nhiều khó khăn xuất 
hiện. 

Tu-bô-đề: Ö đây, Ôi Thế Tôn, khi đang nghiên cứu bát-nhã ba- 
la-mật thì Ác Ma, sẽ tỏ ra cuồng nhiệt nhiều cách, tận lực gây khó 
khăn. 

Thế Tôn: Dù thê [222] y không có sức tạo ra những chướng ngại 
thực sự cho một Bồ-tát đặt sự chú ý không phân chia của mình vào 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 205 
phận sự của ông ấy. 
7. VỊ BÔ-TÁT ĐƯỢC CHƯ PHẬT HỘ TRÌ 


Xá-lợi-phất: Nếu, Ôi Thế Tôn, Ác Ma, quyết tâm gây chướng 
ngại cho việc nghiên cứu bát-nhã ba-la-mật này, làm sao ngay bây 
Đ1Ờ người fa có thê thực sự nghiên cứu nó, và nhờ thần lực của ai 
họ có thể làm như vậy? 

Thế Tôn: Ấy là nhờ thần lực của chư Phật và chư Thế Tôn, của 
chư Như Lai, mà họ nghiên cứu nó, và họ tạo tiến bộ tu luyện trong 
Như. Vì nó ở trong tánh của sự vật mà chư Phật, chư Thế Tôn tự 
trụ, giữ gìn và hộ trì chính các ngài trong vô lượng và vô số các 
thiên thế giới, sẽ ghi nhớ và hộ trì mọi người dạy [223] và nghiên 
cứu bát-nhã ba-la-mật này. Chư Phật sẽ ghi nhớ người ấy trong tâm 
và trợ giúp người ấy. Và hoàn toàn không thê gây chướng ngại cho 
người được chư Phật ghi nhớ và hộ trì. 

Xá-lợi-phất: Ấy là nhờ thần lực của Phật, lực hộ trì và ân huệ 
của ngài mà các Bồ-tát nghiên cứu bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này, 
tu luyện tiến bộ trong Như. [224] 

Thế Tôn: Đúng vậy, Xá-lợi-phất. Họ được Như Lai biết đến, họ 
được Như Lai hộ trì và thấy, và Như Lai thấy họ bằng mắt Phật. Và 
những Bồ-tát đó nghiên cứu bat-nhã ba-la-mật này và tu luyện tiền 
bộ trong Như, Họ ở gân Như của giác ngộ vô thượng, và họ thăng 
bằng trong quyết định của họ đối với sự đạt giác ngộ viên mãn. Nếu 
họ chỉ nghiên cứu bát-nhã ba-la-mật này, không tu luyện tiễn bộ 
trong Như, [225] họ sẽ không đứng thăng bằng trong Như trong 
giác ngộ vô thượng; tuy nhiên họ cũng được Như Lai biết đến, được 
Như Lai hộ trì và thấy, và Như Lai thấy họ bằng mắt Phật. Sự 
nghiên cứu liên tục bát-nhã ba-la-mật đó, và sự kích động tinh thần 
vì nó, sẽ có nhiều lợi ích cho họ, một lợi thế lớn, quả và báo. Vì 
nhắm vào thực tại tối hậu, bát-nhã ba-la-mật đã được dựng lập đề 
tất cả chúng sinh thâm nhập pháp thực sự là gì. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 206 


8. TIÊN ĐOÁN SỰ TRUYÉN BÁ 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Hơn nữa, các Kinh này kết hợp với sáu ba-la-mật, sau khi Như 
Lai ra đi, sẽ xuất hiện ở phương Nam. Từ phương Nam các Kinh 
sẽ truyền bá đến phương p ng: và từ đó đến phương Bắc - từ thời 
gian khi Pháp Luật Tạng”? giống như đề- hồ tươi mát mới được làm 
thành ngay vảo thời kỳ thiện pháp biến mất. Lúc đó những người 
nghiên cứu và giữ gìn bát-nhã ba-la-mật này sẽ được Như Lai ghi 
nhớ; Như Lai sẽ biết, hộ trì và thấy họ, thấy họ bằng mắt Phật. 

Xá-lợi-phất: Ngay cả trong lần cuối cùng, trong thời kỳ cuối 
cùng, bát-nhã ba-la-mật rất thâm sâu này cũng sẽ được truyền bá 
rộng rãi ở phương bắc, ở phần phương bắc của thế giới ư? 

Thế Tôn: Những người ở phương Bắc sẽ nỗ lực trong bát-nhã 
thâm sâu này sau khi họ nghe nó, [226] họ sẽ làm nó được truyền 
bá rộng rãi. Vì lên đường đã lâu trên xe đại thừa nên biết các Bồ- 
tát sẽ nghiên cứu bát-nhã ba-la-mật này. 


9. MIÊU TẢ CÁC BÔ-TÁT SẼ THAM HỌC 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Xá-lợi-phất: Những Bồ-tát ở phương Bắc sẽ tham học bát-nhã 
ba-la-mật thâm sâu này, họ sẽ nhiều hay ít? 

Thế Tôn: Sẽ có nhiều, một số rất nhiều Bồ-tát ở phương Bắc. 
Nhưng sẽ chỉ có một vài người trong bọn họ sẽ tham học bát-nhã 
ba-la-mật thâm sâu này, và khi được dạy cho, họ sẽ không bị nó 
làm cho phá giới. Vì lên đường đã lâu trên xe đại thừa nên họ được 
biết đến. [227] Trong quá khứ họ đã theo đuổi, tham vấn và lễ bái 
các Như Lai. Họ sẽ trở thành hoàn toàn giữ giới luật, và họ sẽ nâng 
cao phúc lợi của nhiều người, nghĩa là, bắt đầu từ ngay đây sự giác 
ngộ của tôi. Chỉ vì họ mà tôi đã nói những bài pháp kết hợp với 
cảnh giới nhất thiết trí. Nơi họ, ngay cả sau khi đã đi qua lần sinh 
hiện tại, chính những ý kiến này kết hợp với cảnh giới nhất thiết trí 


52 Phạn: Dharmg-Vinayda. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 207 


và với bát-nhã ba-la-mật, sẽ vẫn bám chặt vì thói quen. Họ sẽ dạy 
chính bài pháp này và hoan hỉ, nghĩa là, quan tâm đến giác ngộ vô 
thượng. Họ sẽ khéo thiết lập trong bát-nhã ba-la-mật này và tập 
trung vào nó. Ngay cả Ma vương cũng không thê làm họ sai hướng, 
những người khác thì còn ít hơn nữa, dù những người ấy dùng năng 
lực ý chí hay thần chú. Bởi vì thú hướng hướng về giác ngộ viên 
mãn của họ vững chắc không thể phản kháng được. Do nghe bát- 
nhã ba-la-mật này, những người con trai và con gái của gia đình 
thiện lương sẽ có được một độ nhiệt tâm, phần khởi phi thường và 
niềm tin tịch tĩnh. Vì nhiều người, họ sẽ trồng thiện căn, nghĩa là, 
nơi giác ngộ vô thượng. Bởi vì sự hiện diện của tôi, mặt đối mặt 
với tôi, họ đã thốt ra lời nguyện: “Chúng con, theo đuôi trong tu tập 
của một Bô-tát, sẽ đưa lên đường đến giác ngộ viên mãn nhiều trăm 
chúng sinh, vâng, nhiều [228] na-do-tha câu-lợi chúng sinh. Chúng 
con sẽ hộ trì sự giác ngộ hoàn hảo cho họ, thúc giục, khuyến khích 
và kích thích họ đạt được nó, giúp nó tới, g1úp họ đứng vững trong 
nó, giúp họ trở nên không thối chuyền.” Và khi tôi quán sát tâm họ 
bằng tâm tôi, tôi hoan hỉ vì những người con trai và con gái của gia 
đình thiện lương thuộc thừa Bồ-tát và đã lập lời nguyện này. Vì thế 
họ sẽ trở nên tin rất chắc rằng họ sẽ tìm sự tái sinh ở các Phật địa 
khác, và cũng sẽ đến mặt đối mặt với các Như Lai ở đó, chứng minh 
pháp, và từ các ngài ấy họ sẽ nghe tường tận chính bát- nhã ba-la- 
mật thâm sâu này. Ở các Phật địa đó họ cũng sẽ đưa vô SỐ chúng 
sinh lên đường đến giác ngộ vô thượng, và sẽ giúp họ cầu tìm giác 
ngộ viên mãn. [229] 

Xá-lợi-phất: Kỳ diệu là nghĩ rằng nơi các pháp quá khứ, vị lai 
và hiện tại không có gì Như Lai không thấy, không nghe, không 
cảm thấy, và không biết. Không có một pháp nào mà ngài không 
tri kiến, không có sự hành xử của bất cứ chúng sinh nào mà ngài 
không biết. Ngài còn tri kiến ngay cả cách hành xử vị lai của các 
Bồ-tát nhiệt tâm vì giác ngộ, đầy ý muốn nhiệt tình, tận lực tinh tấn. 
Nhưng trong những người con trai và con gái của gia đình thiện 
lương trong vị lai sẽ tham học bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này, đã 
tận lực nhân danh sáu ba-la-mật này và phúc lợi của tất cả chúng 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 208 


sinh, tìm kiếm và gắng sức đạt bát-nhã ba-la-mật thâm sâu nảy, vài 
người sẽ không đạt được nó trong khi những người kia sẽ đạt được 
nó mả không gắng sức. Đó, Ôi Thế Tôn, là vì lý do gì? 

Thể Tôn: Đúng thế, Xá-lợi-phất. Không có gì trong các pháp quá 
khứ, vị lai hay hiện tại mà Như Lai không thấy, nghe và cảm thấy, 
hay không biết. Đúng hơn nữa là lúc ấy trong thời kỳ đó, vài vị Bồ- 
tát săn lùng và [230] tìm kiếm bát-nhã ba-la-mật này sẽ không được 
nó. Những Bồ-tát khác sẽ được nó mà không săn lùng hay tìm kiếm 
nó. Họ sẽ là những Bồ-tát trong quá khứ đã kiên trì săn lùng và tìm 
kiếm bát-nhã ba-la-mật này. Do sự thúc giục của thiện căn này 
trước kia mà họ sẽ được bát-nhã ba-la-mật này, bất chấp sự kiện 
bây giờ họ không săn lùng và tìm kiếm. Và các Kinh cũng khác với 
Kinh này, chỉ đón chào bát-nhã ba-la-mật này vì phù hợp, sẽ đến 
với họ. Vì đây là định luật, này Xá-lợi-phất, là nếu một Bồ-tát kiên 
trì săn lùng và tìm kiếm bát-nhã ba-la-mật này, ông ấy sẽ được nó 
sau một hay hai ba lần sinh, và những Kinh khác cũng kết hợp với 
bát-nhã ba-la-mật lúc ấy sẽ tự đến với ông ẫy. 

Xá-lợi-phất: Chỉ những Kinh này kết hợp với sáu ba-la-mật đến 
với vị ây, và không có những kinh khác? 

Thế Tôn: Cũng sẽ có những Kinh rất thâm sâu khác sẽ đến với 
với người con trai hay con gái này của gia đình thiện lương vì sự 
phù hợp riêng của chúng. Vì đây là một định luật, này Xá-lợi-phất, 
là nếu các Bồ-tát đưa những người khác lên đường đến giác ngộ 
viên mãn, giúp họ trong cuộc cầu tìm giác ngộ viên mãn, [23 I ] giúp 
họ trở thành không thể phản kháng, và nếu chính họ cũng tu luyện 
trong đó, thì sau khi đi qua khỏi lần sinh hiện tại này, vì chuyện của 
họ, những Kinh rất thâm sâu này sẽ đến với họ, những Kinh kết 
hợp với sự không nhận biết cái căn bản, kết hợp với không, kết hợp 
với sáu ba-la-mật. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 209 


Chương XI 
NHỮNG VIỆC LÀM CỦA MA VƯƠNG 
I1. NHỮNG VIỆC LÀM SAI KHÁC CỦA MA VƯƠNG 


T„u-bô-để: Thê Tôn đã công bố các đức hạnh của những người 
con trai và con gái của gia đình thiện lương. Còn có chướng ngại 
nào sẽ xuất hiện với họ không? 

Thế Tôn: Nhiều việc làm của Ma vương sẽ gây chướng ngại cho 
họ. 

Ti-bồ-để: Chúng thuộc loại gì? 

Thế Tôn: Các Bồ-tát dạy bát-nhã ba-la-mật sẽ hiểu nó chỉ sau 
một thời gian lâu. Hay sau khi đã hiểu, lại liền bị quấy rầy. Hay họ 
sẽ viết ngấp, cười và chế giễu. Hay họ sẽ tham cứu nó với những ý 
nghĩ bị quây rầy. Hay họ sẽ viết với tâm họ đề ở chỗ khác. Hay họ 
sẽ không có được chánh niệm. Hay họ sẽ viết trong khi cười, ngạo 
nhau, hay trong khi chế giễu nhau, hay với đôi mắt phân tán. [233] 
Hoặc những gì họ viết sẽ bất hòa với nhau. “Chúng tôi không thê 
bám chân vững chắc trong nó, chúng tôi không có được hoan hỉ vì 
nó,” với những lời này họ sẽ từ chỗ ngồi đứng dậy, và bỏ đi. Tâm 
họ không có niềm tin tịch tĩnh, họ sẽ nghĩ “chúng tôi không có 
duyên tiền định với bát-nhã ba-la-mật này,' họ sẽ từ chỗ ngồi đứng 
dậy, và bỏ đi. Hay bởi vì quyên sách này không nói tên chỗ họ sinh, 
không nhắc đến tên riêng hay bộ tộc của họ, của mẹ và cha họ, của 
gia đình họ, họ có thể quyết định không lắng nghe bát-nhã ba-la- 
mật, và bỏ đi. Và mỗi lần bỏ đi, hết lần này đến lần khác, họ sẽ phải 
nhận lây sinh tử trong nhiều kiếp như họ đã sinh ra ý nghĩ, và trong 
những kiếp ấy họ sẽ tạo những nỗ lực mới. Vì lý do gì? Bởi vì 
những Bồ-tát từ chối lắng nghe bát-nhã ba-la-mật này không thể 
tiến đến các đạo pháp dù là thế gian hay siêu thế gian. 


2. BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT VÀ 
CÁC KINH THANH VĂN 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 210 


Thêm vào, những người thuộc thừa Bồ-tát có thê từ bỏ bát-nhã 
ba-la-mật này mà nó nuôi dưỡng tri kiến của nhất thiết trí, và quyết 
định tìm các Kinh không nuôi dưỡng nó. Hơn nữa, những người 
không tu luyện mình trong bát-nhã ba-la-mật này không muốn tu 
luyện trong các đạo pháp thế gian hay siêu thế gian, cũng không đi 
đến các pháp ấy. [234] Vì không tu luyện trong bát-nhã ba-la-mật, 
họ không thê đi đến các đạo pháp thế gian hay siêu thế gian. Những 
người có trí thông minh giới hạn loại bỏ bát-nhã ba-la-mật, là gốc 
rễ của sự nhận biết các đạo pháp thế gian và siêu thế gian, như thực, 
và thay vì quyết định tìm sự ủng hộ nơi những gì chỉ là cành nhánh. 
Như một con chó từ chối miếng đồ ăn được chủ cho, và thích 
ngoạm lấy một miệng đầy nước từ người đây tớ hơn; cũng vậy, 
trong vị lai, một vài người thuộc thừa Bồ-tát sẽ từ chối bát-nhã ba- 
la-mật này, mà nó là gốc rễ của tri kiến nhất thiết trí, và quyết định 
tìm cái cốt lõi, sự g1a tăng, cảnh giới Phật, trong thừa Thanh văn và 
Duyên giác, mà nó thực sự tương ứng với cành, lá, và tàng cây. Nên 
hiểu đây cũng là do Ma vương làm. Vì những người có trí thông 
minh nhỏ bé sẽ không tri kiến được rằng bát-nhã ba-la-mật một 
mình nuôi dưỡng tri kiến của nhất thiết trí. Họ sẽ loại bỏ và từ chối 
bát-nhã ba-la-mật, và quyết định tham cứu những Kinh khác vì cao 
hơn nó, những Kinh chào đón hàng Thanh văn hay Duyên giác. 
Nên so sánh chúng với cành, lá, và tàng cây. Vì một Bồ-tát không 
nên tu luyện theo cùng cách mà những người thuộc thừa Thanh văn 
hay Duyên giác tu luyện. Rồi các Thanh văn và Duyên giác tu luyện 
cách nào? Họ lập tâm răng “chúng ta sẽ thuần thục một tự kỷ duy 
nhất, chúng ta sẽ bình an một tự ký duy nhất, chúng ta sẽ dẫn đến 
Niết-bàn một tự kỷ duy nhất.” Như thế họ quyết tâm luyện tập 
những pháp tu nhằm sinh ra những thiện căn để làm họ thuần thục, 
làm họ bình an, đưa họ đến Niết-bàn. Một Bồ-tát chắc chắn không 
nên tu luyện mình theo cách ấy. Trái lại, ông ấy nên tu luyện mình 
như vây: [235] “Tự kỷ của tôi, tôi sẽ đặt nó nơi Chân như, và như 
thế tất cả thế gian có thể được nhờ, tôi sẽ đặt tất cả chúng sinh vào 
Chân như, và tôi sẽ đưa đến Niết-bàn toàn thể thế giới vô lượng 
chúng sinh.” Với chủ tâm đó, một Bồ-tát nên quyết tâm thực hành 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 211 


tất cả những pháp tu sinh Ta tất cả các thiện căn. Nhưng ông ấy 
không nên khoa trương về chúng. Hãy tưởng tượng một người, 
không thê nhìn thấy con voi, cô găng quyết định màu sắc và hình 
dạng của nó. Trong tối, người ấy sờ xem bàn chân con voi, và quyết 
định màu sắc và hình dạng con voi bằng cách suy luận từ bàn chân 
nó. Làm một việc như thế có thông minh không? 

Tu-bồ-đề. Dạ không, Thế Tôn! 

Thế Tôn: Cũng đúng như vậy với những người thuộc thừa Bồ- 
tát không hiểu bát-nhã ba-la-mật này và không tham hỏi về nó, 
nhưng trong khi ấy lại ham muốn giác ngộ viên mãn, từ chối nó, và 
thích tìm các Kinh đón chào hàng Thanh văn hay Duyên giác hơn. 
Và đây cũng là điều do Ma vương làm. Giống như người ham muốn 
châu ngọc không tìm chúng nơi đại đương, mà tìm nơi lỗ nước bùn 
trong dấu chân bò, và như thế kết quả làm đại dương ngang bằng 
với nước trong dấu chân bò. Người ấy có thông minh lắm không? 

Tu-bồ-đề. Dạ không, Thế Tôn! 

Thế Tôn: Điều tương tự cũng áp dụng cho những người thuộc 
thừa Bồ-tát, mặc dù họ đã có bát-nhã ba-la-mật này, tuy nhiên nêu 
họ tự dứt mình ra khỏi nó, [236] không nhảy vào hay thăm dò nó. 
Và những người thích các Kinh chào đón hàng Thanh văn hay 
Duyên giác hơn, qua biện hộ cho sự trú bất động không quan tâm, 
mà nó không giới thiệu thừa Bồ-tát, nhưng chỉ làm thuần, làm vơi 
bớt, Niết-bàn của một tự kỷ đơn độc. Quyết định có được cuộc sống 
ấn cư, đạt các quả của đời sông phạm hạnh, từ quả Dự Lưu đến 
cảnh giới Duyên giác, nhập Niết-bàn sau khi người ta đã, trong 
chính đời này, giải thoát tâm, không còn bám vào nữa, khỏi những 
rỉ lậu, - có nghĩa là “kết hợp với hàng Thanh văn hay Duyên giác.” 
Các Bồ-tát không nên khởi tâm như thế. Vì khi họ đã lên đường 
trên xe đại thừa các Bồ-tát mặc chiếc áo giáp vĩ đại. Tâm họ không 
nên dấy lên đối với bất cứ sự không quan tâm nào. Vì họ là chân 
nhân, những vị lãnh đạo thế giới, những người nâng cao hạnh phúc 
thế gian. Vì thế họ nên liên tục và luôn luôn được huấn luyện trong 
sáu ba-la-mật. Nhưng những người đó thuộc thừa Bồ-tát, và những 
người, không biết và hiểu các Kinh kết hợp với sáu ba-la-mật, từ 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 212 


chối bát-nhã ba-la-mật này, và thích các Kinh chào đón hàng Thanh 
văn hay Duyên giác hơn, — thiện căn của họ chưa thuần thục, trí 
thông minh của họ có giới hạn và nghèo nản, quyết tâm của họ yếu. 
Họ giống như người thợ hồ, hay người thợ hồ mới tập sự, họ muốn 
xây một cung điện có tầm cỡ của cung điện Vaijayanta, và họ sẽ đo 
kích thức của nó theo cách đo chiếc xe mặt trời hay mặt trăng. [237] 
Một thủ tục tương tự được theo bởi những người từ chối bát-nhã 
ba-la-mật và cố tìm nhất thiết trí qua các Kinh kết hợp với hàng 
Thanh văn và Duyên giác, những Kinh giới thiệu sự làm thuần, làm 
vơi bớt, và Niết-bàn không có gì hơn là chỉ một tự ký. Nếu họ tìm 
những Kinh như thế và tu luyện với ý định này, các Bồ-tát này có 
phải rất thông minh không? 

Tu-bồ-đề. Dạ không, Thế Tôn. 

Thế Tôn: Điều này cũng do Ma vương làm. Giả sử một người 
trước thấy Thiên đề, và quyết định theo các tướng của những gì 
người ây thây màu da, hình dáng, vẻ đẹp và sự trang nghiêm của 
vua ấy. Rồi người ây cũng làm điều tương tự với vị tư lệnh của một 
thành trì. Nếu người ấy không thê phân biệt, nếu người ấy phải nói 
về vị tư lệnh của thành trì, “cũng giống y như Thiên để về màu da, 
hình dáng, vẻ đẹp và sự trang nghiêm,” [238] Mặt khác, nêu người 
ấy xem Thiên để ngang bằng với vị tư lệnh thành trì, thì đây có phải 
là một việc làm thông minh không? 

Tu-bồ-đề. Dạ không, Thế Tôn! 

Thế Tôn: Điều như vậy cũng áp dụng với những người thuộc 
thừa Bồ-tát và trong vị lai họ sẽ từ chối bát-nhã ba-la-mật này, và 
tìm kiếm nhất thiết trí qua các kinh kết hợp với hàng Thanh văn 
hay Duyên giác. Đây cũng là việc do Ma vương làm cho họ. Trái 
lại, chắc chắn tôi không nói rằng Bồ-tát nên tìm kiếm nhất thiết trí 
qua các Kinh kết hợp với hàng Thanh văn hay Duyên giác. Bồ-tát 
chắc chắn không thể đi đến giác ngộ vô thượng trừ phi họ được 
huấn luyện những gì Như Lai đã tuyên bố trong bát-nhã ba-la-mật 
như là phương tiện thiện xảo của Bồ-tát. Về tri kiến đầy đủ của một 
Bồ-tát thì người ta không biết gì trong các Kinh khác. Vì thế lúc ấy, 
này Tu-bồ-đề, Như Lai thấy lợi thế này trong bát-nhã ba-la-mật, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 213 


bằng nhiều phương pháp chỉ nó cho các Bồ-tát, thúc giục và giới 
thiệu nó, làm họ đầy nhiệt tâm vÌ nó, khiến họ hoan hỉ vì nó, trao 
phó cho nó, trong hy vọng rằng như thế vị Bằ-tát ấy có thê trở thành 
bất thôi chuyên. đối với giác ngộ viên mãn. Này Tu-bồ-đề, những 
Bồ-tát ẫy tỏ ra rất thông minh, khi đã đạt và gặp được chiếc xe lớn, 
không thối chuyên, sẽ lại bỏ nó, bỏ đi, và thích một chiếc xe kém 
hơn? 

Tu-bồ-để: Dạ không, Thế Tôn! [239] 

Thế Tôn: Nếu một người đang đói lả từ chối thức ăn ngon 
thượng hạng, và thích ăn thức ăn ôi dở hạng kém, có phải y rất 
thông minh không? 

Tu-bồ-đề. Dạ không, Thế Tôn! 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề, trong vị lai một vài Bồ-tát sẽ từ 
chối bát-nhã ba-la-mật này, sẽ thích các Kinh kết hợp với hàng 
Thanh văn hay Duyên giác, và sẽ tìm kiếm nhất thiết trí qua các 
Kinh chào đón hàng Thanh văn hay Duyên giác. Có phải những 
Bồ-tát ấy rất thông minh không? 

Tu-bồ-đề. Dạ không, Thế Tôn! 

Thế Tôn: Đây cũng là điều do Ma vương làm cho họ. Một người 
có được một viên ngọc vô giá và xem nó ngang bằng với một viên 
ngọc có giá trị và phẩm chất thấp hơn, có phải người ấy là một 
người thông minh không? 

Tu-bồ-để: Dạ không, Thế Tôn! [240] 

Thế Tôn: Cũng vậy, trong vị lai sẽ có vải người thuộc thừa Bồ- 
tát, mặc dù họ đã được viên ngọc bát-nhã ba-la-mật thâm sâu và 
sáng ngời này, tuy nhiên họ sẽ nghĩ rằng nên xem nó ngang băng 
với thừa Thanh văn và Duyên giác, và sẽ quyết định tìm kiếm nhất 
thiết trí và phương tiện thiện xảo ở hàng Thanh văn hay Duyên giác. 
Có phải họ rất thông minh không? 

Tu-bồ-đề. Dạ không, Thế Tôn! 

Thế Tôn: Đây cũng là điều do Ma vương làm cho họ. 


3. NHỮNG VIỆC LÀM SAI KHÁC CỦA MA VƯƠNG 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 214 


Hơn nữa, Tu-bồ-đề, khi bát- nhã ba-la-mật này được dạy, chứng 
minh, học, tụng, niệm, hay chỉ viết xuống, nhiều tia chớp nội kiến 
sẽ đến làm ngơ ngác nhiều người, và chúng sẽ làm tâm bối rối. Đây 
cũng là điều do Ma vương làm cho các Bồ-tát này. 

Tu-bồ-đề. Có thê nào viết bát-nhã ba-la-mật xuống không? 

Thế Tôn: Không, Tu-bồ-đề. Cũng là hành vi của Ma vương nếu 
sau khi đã viết bát-nhã ba-la-mật xuống, người ta nghĩ rằng đã viết 
bát-nhã ba-la-mật xuống hay chưa viết bát-nhã ba-la-mật, hay nếu 
người ta chấp vào bát-nhã ba-la-mật hoặc ở văn tự, hoặc một cái gì 
đó không ở văn tự. — Hơn nữa, Tu-bồ-đề, trong khi họ viết bát-nhã 
ba-la-mật xuống, tâm họ để ý tất cả mọi thứ: nơi chốn, làng mạc, 
thị trấn, thành phó, các vùng thôn quê, quốc gia, đề đô, vườn lạc 
thú, thầy giáo, [241] chuyện kể, bọn cướp, chỗ tắm, đường phó, 
kiệu cảng, những dịp hạnh phúc, những dịp sợ hãi, đàn bà, đàn ông, 
những người trung tính, những tình thế không thích hợp, mẹ cha, 
anh em chị em, bạn bè, thân nhân, bà con bên mẹ, vợ chính, con 
trai và con gái, nhà cửa, đồ ăn thức uống, quần áo, giường nằm, chỗ 
ngồi, cách sông, phận sự, cơ hội tham lam, ghét và mê hoặc, đúng 
lúc, lúc may mắn, về ca hát, âm nhạc, khiêu vũ, thơ, kịch, luận văn, 
kinh doanh, chuyện khôi hài, những màn trình diễn âm nhạc, những 
phiền muộn, phiền não, và bản thân họ. Những hành vi nảy và 
những hành động chú ý khác Ác Ma, sẽ sắp xếp khi bát-nhã ba-la- 
mật được dạy, nghiên cứu, hay chỉ viết xuống và như thế y sẽ gây 
chướng ngại và làm bối rối suy nghĩ cho các Bồ-tát. Một bồ-tát nên 
nhận ra đây là việc làm của Ma vương và tránh nó. [242] Thêm vào, 
những ý nghĩ của ông ấy cũng có thê là về vua chúa, hoảng tử, voi, 
ngựa, xe và các đội quân. Đó cũng là điều do Ma vương làm cho 
ông ấy. Thêm vào, những ý nghĩ của ông ấy có thể là về lửa, cám 
dỗ, tiền, bắp và chỗ có nhiều người tụ họp. Đây cũng là điều do Ma 
vương làm cho ông ấy. Hơn nữa, những khó khăn sẽ lại phát sinh 
về được, vinh dự, y áo, bát chứa đồ bố thí, chỗ ở, thuốc men dùng 
chữa bệnh, hay thay vào là những ý nghĩ hứng thú về được, vinh 
dự và danh tiếng có thể dày vò vị Bồ-tát dạy, giải thích, hay chỉ viết 
bát-nhã ba-la-mật này. Đây cũng là điều do Ma vương làm cho họ. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 215 


Họ nên nhận ra và tránh những hành vi này của Ma vương. Hơn 
nữa, Ác Ma, sẽ đến chỗ các Bồ-tát dạy, v.v..., bát-nhã ba-la-mật 
này, và sẽ mang theo các Kinh rất thâm sâu kết hợp với hàng Thanh 
văn và Duyên giác. Y sẽ khuyên họ nên “tu luyện theo đây, viết, 
xiên dương, và niệm cái này, vì nhất thiết trí sẽ được tạo ra từ nó.” 
[243] Nhưng một Bồ-tát thiện xảo trong phương tiện không nên 
mong mỏi những Kinh đó. Vì mặc dù chúng dạy Không, Vô Tướng, 
và Vô Nguyện, tuy nhiên chúng không thông báo sự thiện xảo trong 
phương tiện của các Bồ-tát. Một Bồ-tát chưa có trí phân biệt cao 
hơn của tri kiến về phương tiện thiện xảo từ chối bát-nhã ba-la-mật 
thâm sâu này, và thay bằng tìm kiếm phương tiện thiện xảo trong 
các Kinh kết hợp với hàng Thanh văn và Duyên giác. Nên biết đây 
cũng là việc làm của Ma vương cho một Bồ-tát. 


4. NGUỎN GÓC BÁT HÒA GIỮA THẬY VÀ TRÒ 


Rồi lại có những hành vi của Ma vương phá hỏng cơ hội hợp tác 
giữa thầy và trò. Trước hết, có thể là trò nhiệt tình, và ham học báắt- 
nhã ba-la-mật, nhưng thầy biếng nhác và không muốn chứng minh 
pháp. Hay, thầy có thê không mệt mỏi và muốn công hiến bát-nhã 
ba-la-mật, trong khi trò mệt mỏi hay quá bận rộn. Thứ nhì, có thể 
là trò nhiệt tình, và ham học bát-nhã ba-la-mật, ghi nhớ nó trong 
tâm, thuyết giảng, nghiên cứu, truyền bá, hay chỉ viết nó, có thể trò 
lanh lợi, thông minh, và có trí nhớ tốt; nhưng thầy có thể đi vào một 
lãnh vực khác, hay ông ta có thê không quen với những điểm chính, 
không quen với các chỉ tiết, không có tri kiến cao hơn. [244] Hay, 
thầy có thể không mệt mỏi, sở hữu tri kiến cao hơn, muốn cho và 
thuyết giảng bát-nhã ba-la-mật này; nhưng trò bắt đầu đi đến một 
lãnh vực khác, hoặc không quen với những điểm chính, không quen 
với các chỉ tiết, không có tri kiến cao hơn. Hơn nữa, thầy có thê là 
người bám vào sức nặng của những vật thể gợi ham muốn, để có 
được, vinh dự, và y áo, trong khi trò là người có ít ước muốn, dễ 
băng lòng, và hoàn toàn không bám lấy. Hay có thể ông ta là người 
không muốn cho đi bất cứ vật gì có giá trị. Đây cũng là nguyên 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 216 


nhân gây ra sự không hòa hợp, khi nó là vấn đề tu luyện trong bát- 
nhã ba-la-mật hay sao chép nó. Mặt khác, trò có thể đầy tín ngưỡng, 
ham nghe bát-nhã ba-la-mật này và hiểu nghĩa của nó, phóng 
khoáng và rộng lượng: nhưng thầy không tín ngưỡng, quá dễ thỏa 
mãn, và không muốn dạy. Hay, trò có thê đầy tín ngưỡng, ham nghe 
và hiểu nghĩa; nhưng có thê thầy, bởi vì một vài chướng ngại cản 
trở lỗi vào pháp của ông ta, không có những Kinh này thuộc quyền 
sử dụng của ông ta, và không thể thăm dò chúng: trò hiển nhiên 
không tiếp xúc với vị thầy không có được chúng. [245] Hay nữa, 
thầy có thể muốn dạy, khi trò không nhiệt tình nghe. Hơn nữa, có 
thê là trò không muốn nghe bởi vì anh ta trĩu nặng lười nhác, tu 
nặng mệt nhọc thân thể, nhưng thầy muốn dạy; trái lại, dù trò muốn 
nghe, thầy có thể không muốn dạy bởi vì ông ta trĩu nặng lười nhác 
hay mệt mỏi thân thể. Sự không hòa hợp này cũng sẽ khiến cho 
việc viết, thuyết giảng, và nghiên cứu khó khăn. 


5. SỰ LẠC HƯỚNG CỦA MỤC TIÊU 


Hơn nữa, khi viết, hay dạy bát-nhã ba-la-mật, hay tu luyện trong 
nó, CÓ người sẽ đến và khinh chê sự sống ở địa ngục, ở thế ĐIỚI SÚC 
sinh, ở Ngạ qui và A-tu-la, nói “rất xâu là tất cả những hình thức 
sống, này, rất xấu là tất cả các vật hữu vi; hãy chấm dứt cái xấu nảy, 
và để chúng tái sinh cho số phận của chúng.” Đây cũng là việc làm 
của Ma vương. [246] Lại nữa, có người có thê đến và ca ngợi đời 
sống chư thiên: “Rất hạnh phúc là chư thiên, rất hạnh phúc là đời 
sống ở các cõi trời. Vì thế người ta nên chăm sóc nhục cảm trong 
dục giới, nhập vào các định đã được biết rõ trong sắc giới, và nhập 
vào những chứng đắc đã được biết rõ trong vô sắc giới.” Tuy nhiên, 
toàn bộ điều này được bát-nhã xem chỉ là tái sinh trong đau khổ. 
Bởi vì đức Thế Tôn đã nói: “Tôi không tán thán bất cứ loại tái sinh 
nơi hữu nảo, bởi vì nó không kéo dài lâu hơn một cái búng ngón 
tay. Vì mọi sự vật hữu vi đều vô thường. Bất cứ sự vật nào có thế 
gây khổ đều là xấu. Tất cả [những gì] ở trong ba giới đều là rông 
rỗng. Tất cả các pháp đều không có ngã. Khi người trí tuệ hiểu rằng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 217 


toàn bộ đây như vậy là không vĩnh viễn, vô thường, xấu, phải chịu 
hủy hoại, rôi chí ở đây họ nên đạt các quả của đời sông phạm hạnh, 
từ quả Nhập lưu đến A-la-hán. Hãy để họ ý thức hơn nữa về sự ĐặpP 
gỡ với những chứng đắc đó, mà thực ra là những thất bại, và nhiều 
đau khổ.” Tuy nhiên, đối với một vài Bồ-tát đây sẽ là cái nguồn lo 
âu [bởi vì họ sẽ cảm thấy chán nản vì sự cầu tìm giác ngộ viên mãn 
bởi sự ham muốn tái sinh ở cõi trời]. Đây cũng là Ma vương làm 
cho họ. 


6. THÊM BÁT HÒA GIỮA THẢY VÀ TRÒ 


Hơn nữa, thầy có thể là một tỳ-kheo thích cô tịch trong khi trò 
thích đời sống cộng đồng hơn. Ông ta sẽ bảo họ rằng ông ta sẽ cho 
những người nào đến chỗ ông ta bát-nhã ba-la-mật này, mà không 
cho người nào không đến. Với ham muốn và nhiệt tình vì pháp mà 
họ đánh giá, họ đến chỗ thầy, và ông ta vẫn không cho họ cơ hội 
nào đề học bất cứ điều gì. Ông ta là người hăng hái vì những mảnh 
mún không có giá trị của những vật gợi ham muốn, mà họ không 
muốn cho ông ta bất cứ vật gì ông ta đánh giá. [247] Đi đến chỗ 
nào ông ta cũng thiếu thức ăn, phiền phức vây quanh, và sinh mạng 
của ông ta ở trong nguy hiểm. Và học trò của ông ta sẽ nghe những 
người khác nói rằng chỗ đó thiếu thực phẩm, đầy phiền não và nguy 
hiểm đến tánh mạng. Và ông thầy đó sẽ nói với những người con 
trai và con gái ấy của gia đình thiện lương: “Đây là chỗ thiếu thức 
ăn. Dĩ nhiên, này các nam tử của gia đình thiện lương, các người 
có thể đến đây nếu các người muốn. Nhưng tôi sợ rằng các người 
sẽ hối tiếc vì đã đến.” Đây là một mưu kế tỉnh vi mà ông ta dùng 
để từ chối họ. Trong chán ghét, họ sẽ giải thích những lời ấy như 
là dấu hiệu từ chối, không phải là dấu hiệu muốn cho. Tin chắc rằng 
ông ta không muốn cho, họ sẽ không đến chỗ ông ta. Hơn nữa, thầy 
có thể đã lên đường đến một nơi nguy hiểm vì có độc, dã thú săn 
mồi, ma qui. Và ông ta sẽ đi từ chỗ đó đến nơi hoang vắng có thú 
săn mồi, rắn và CưỚp, có dấu hiệu hạn hán và nạn đói. Với những 
học trò tương lai, ông ấy nói: “Các anh ý thức, tôi giả sử, rằng ở địa 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 218 


điểm này chúng ta đã ra đi vì có nhiều nguy hiểm, độc, dã thú săn 
mỗi, ma ăn thịt sống, rắn và cướp tụ thành đám đông, không có 
thực phẩm cũng không có nước. Như vậy các anh sẽ trải qua rất 
nhiều đau khổ.” Như thế ông ta từ chối họ bằng một mưu kế tỉnh 
vi. Chán ghét, họ sẽ không đến với ông ta, và quay lại bỏ đi. [248] 
Cuối cùng, thầy có thể là một trong những tỳ-kheo bám vảo sức 
nặng trong mối liên hệ của họ với các gia đình thân hữu nuôi dưỡng 
họ. Toàn bộ thời gian đi thăm họ, ông ta luôn rất bận rộn theo cách 
đó, và từ chối những học trò tương lai đó vì lý do “trước hết, có 
người tôi phải đi thăm.” Đây cũng sẽ là nguồn gốc bắt hòa khi viết 
và nghiên cứu bát-nhã ba-la-mật này. Đây cũng là việc làm của Ma 
vương. Bằng những cách như thế, Ma vương sẽ tự cựa quậy để 
ngăn người ta học, tham cứu, dạy, và viết bát-nhã ba-la-mật này. 
Vì thế, Tu-bồ-đề, tất cả những yếu tố ngăn sự hợp tác giữa thầy và 
trò nên nhận biết là hành vi của Ma vương, và nên cô găng tránh 
chúng. 


7. MA VƯƠNG KHUYÊN TỪ BÒ 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Ti-bồ-đề. Thế thì, Ôi Thế Tôn, lý do Ma vương tạo nhiều nỗ lực 
lớn và tự xoay trở, bằng mưu kế này hay mưu kế khác, để ngăn trở 
người ta học và tham cứu bát-nhã ba-la-mật này là gì? [249] 

Thế Tôn: Bát-nhã ba-la-mật là cái nguồn của nhất thiết trí của 
chư Phật, chư Thế Tôn. Và đến phiên nó là cái nguồn đạo của chư 
Như Lai, dẫn độ vô lượng và vô số chúng sinh đến chỗ bỏ đi các ô 
nhiễm. Nhưng với những người đã bỏ ô nhiễm, Ma vương không 
thê có được lối vào, khiến V buồn rầu và xuống tinh thần, và mũi 
nhọn sầu muộn làm y tức giận. Vì thế, khi có người viết và tham 
cứu bát-nhã ba-la-mật này, y biến nỗi khổ tâm to lớn của mình 
thành đại nỗ lực và tự cựa quậy, bằng mưu kế này hay mưu kế khác, 
ngăn cản sự học bát-nhã ba-la-mậy này. Hơn nữa, Ác Ma, sẽ đến 
trong lớp ngụy trang Sa-môn, và gây phân tranh. Đề khuyên những 
người con trai của gia đình thiện lương gần đây đã lên đường trên 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 219 


chiếc xe đại thừa từ bỏ, y sẽ nói: “Các Ngài lắng nghe đó chẳng 
phải là bát-nhã ba-la-mật. Như nó đã được truyền xuống trong các 
Kinh của tôi, như nó bao gồm trong các Kinh của tôi, đó là bát-nhã 
ba-la-mật.” Như thế y sẽ gieo nghi ngờ trong tâm của các Bồ-tát 
gần đây mới lên đường trên chiếc xe ấy, những người mà trí thông 
minh nhỏ bé, biếng nhác và giới hạn, những người mù và những 
người mà sự giác ngộ vị lai chưa được thọ ký. Bị nghi ngờ nắm giữ, 
họ sẽ không học, tham cứu hay viết bát-nhã ba-la-mật này. [250] 
Đây cũng là Ma vương làm cho họ. Hơn nữa, Ma vương có thể đến 
trong lớp cải trang một vị Phật, với những tỳ-kheo do huyễn thuật 
biến ra quanh y, và chủ trương rằng một Bồ-tát theo đuôi trong các 
pháp thâm sâu là người nhận ra biên tế của thực tại, người trở thành 
một Thanh văn, không phải một Bỏ-tát, như Bồ-tát này. Đầy cũng 
là một trong những việc làm của Ma vương. Này Tu-bồ-đề, khi có 
người viết và tham cứu bát-nhã ba-la-mật này, Ác Ma tạo ra những 
hành vi này mà tôi đã nói đến và cũng như nhiều hành vi khác nữa. 
Tất cả những cái đó Bồ-tát nên nhận ra, và tránh đi, không đảo 
luyện chúng. Bồ-tát ấy nên đáp lại chúng băng tinh tắn, chánh niệm 
và tự hữu. 


8. SỰ ĐÔI LẬP GIỮA MA VƯƠNG VÀ PHẬT 


Tu-bô-đề: Đúng vậy, Ôi Thế Tôn. Bất cứ cái gì rất quí báu đều 
kêu gọi chiến sự. Bởi vì nó rất thượng đăng, khó đạt được, và có 
giá trị lớn. Vì thế người ta nên mong rằng, như một định luật, nhiều 
chướng ngại sẽ xuất hiện vì bát-nhã ba-la-mật nảy. Khi quá sợ 
những chướng ngại này, có người trở nên lười biếng, nên biết rằng 
những người quyết định không học, tham cứu và viết bát- nhã ba- 
la-mật này là những người bị Ma vương vây hãm, nhưng gần đây 
đã lên đường trên chiếc xe ấy, trí thông minh của họ nhỏ bé, trì độn, 
có giới hạn và điên đảo, [251] và tâm họ từ chối vận hành trong các 
pháp rất cao diệu này. 

Thể Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Và trong khi đúng là những hành 
vi này của Ma vương sắp xuất hiện, rất nhiều tác nhân đến lượt sẽ 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 220 


xuất hiện chống lại những sai lầm của Ma vương. Những người 
quyết định học, tham cứu và viết bát-nhã ba-la-mật này được thần 
lực của Phật, lực hộ trì và ân huệ của ngài ảnh hưởng. [252] Vì 
trong khi Ác Ma, sẽ tạo những nỗ lực to lớn để gây chướng ngại, 
thì Như Lai đến lượt sẽ gửi đến sự trợ giúp. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 221 


Chương XII 
CHỈ RA THẺ GIỚI 
I1. BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT, MẸ CỦA CHƯ PHẬT 


Thế Tôn: Như người mẹ có nhiều đứa con, — năm, hay mười, 
hay hai mươi, hay ba mươi, hay năm mươi, hay một trăm, hay một 
ngàn. Nếu bà ấy cảm thấy bệnh, tất cả các con tự tận sức ngăn mẹ 
khỏi chết, giữ bà sống lâu như có thể, giữ cho thân bà không đau 
và không khó chịu. Bởi vì họ ý thức rằng đối với bà họ nợ bà sự 
hiện hữu của họ, rằng bà đã mang họ đến thế giới này trong sự đau 
đớn to lớn của bà, rằng bả đã dạy họ theo cách của thế gian. Vì thế 
họ chăm sóc tốt bà, cho bà mọi thứ có thể làm bà hạnh phúc, bảo 
vệ tốt cho bà, làm nhiều cho bà, và họ hy vọng rằng bà sẽ không bị 
đau - đến từ sự tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý, hay đến 
từ hơi thở, mật đắng, đờm, hay sự mất trật tự của những chuyện 
khôi hài, hay từ côn trùng, muỗi chích, hay những con vật bò, từ 
người hay ma, từ bất cứ vật gì rơi lên người bà, hay xé tách bà ra, 
hay từ sự va chạm tai hại. [254] Băng cách này những người con 
đó tôn vinh mẹ họ bằng cách cho bà tất cả những gì có thể làm bà 
hạnh phúc, làm nhiều cho bà, ấp ủ và bảo vệ bà, bởi vì họ ý thức 
rằng bà là người mẹ, người sinh ra họ, rằng bà đã mang họ vào thế 
giới này trong sự đau đớn to lớn, rằng bà giáo huấn họ theo cách 
của thế gian. Cũng bằng cách này, các Như Lai đem bát-nhã ba-la- 
mật này đến tâm, và qua thần lực, lực hộ trì và ân huệ của các ngài 
mà những người viết, học, nghiên cứu, truyền bá và niệm nó. Và 
các Như Lai ngay bây giờ cũng trú ở các thiên thế giới, — vì sự vui 
sướng và hạnh phúc của nhiều người, vì thương xót họ, vì sự vui 
sướng và hạnh phúc của một số người rất đông, vì thương xót chư 
thiên, người, và tất cả chúng sinh — các ngài cũng đem bát-nhã ba- 
la-mật này đến tâm, và các ngài cũng tỏ ra nhiệt tâm, như thế bát- 
nhã ba-la-mật này có thể dài lâu, như thế nó không thê bị hủy diệt, 
như thế Ma vương và nhóm của y không thể ngăn được người ta 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 222 


dạy, viết và thực hành bát-nhã ba-la-mật này. Các Như Lai rất thích 
bát-nhã ba-ba-la-mật này, các ngài ấp ủ và bảo vệ nó rất nhiều. Vì 
bát-nhã ba-la-mạt là người mẹ, người sinh ra các ngài, bát-nhã ba- 
la-mật dạy các ngài nhiều cách về thế gian. Các Như Lai đến từ bát- 
nhã ba-la-mật. Vì bát-nhã ba-la-mật đã sinh và đã chỉ ra tri kiến 
nhất thiết trí, bát-nhã ba-la-mật đã chỉ ra cho các ngài thế giới thực 
sự là gì. [255] Nhất thiết trí của chư Như Lai đến từ bát-nhã ba-la- 
mật. Tất cả các Như Lai, quá khứ, vị lai, và hiện tại đạt được giác 
ngộ viên mãn nhờ chính bát-nhã ba-la-mạt này. Theo nghĩa này, 
bát-nhã ba-la-mật sinh các Như Lai và dạy các ngài trong thế giới 
này. 


2. NHƯ LAI BIẾT THÊ GIỚI BẰNG CÁCH NÀO 


Tu-bồ-đề: Bát-nhã ba-la-mật dạy các Như Lai như thế nảo trong 
thế giới này, và cái mà chư Như Lai gọi là “thế giới” là gì? [256] 

Thế Tôn: Năm uẫn được Như Lai tuyên bố là “thế giới ??. Năm 
gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, và thức. 

Tu-bồ-đề. Năm uẫn được bát-nhã ba-la-mật chỉ ra như thế nào, 
hay cái được nó chỉ ra là gì? 

Thế Tôn: Bát-nhã ba-la-mật của chư Như Lai chỉ ra năm uấn 
như là thế giới, bởi vì chúng không vỡ vụn hay tan điỄ?. Vì năm uấẫn 
có tánh không làm tự tánh, và vì không tự tánh, tánh không không 
thê vỡ vụn hay tan đi. Theo nghĩa này bát-nhã ba-la-mật dạy chư 
Như Lai trong thế giới này. Và vì không không vỡ vụn cũng không 
tan đi, như thế Vô tướng, Vô nguyện, Vô quả, Vô sinh, Vô hữu, và 
Pháp giới cũng vậy. 


3. NHƯLAI BIÉTTÂMCỦA . 
CHÚNG SINH BẰNG CÁCH NÀO ® 


53 Phạn: loka. 

” Phạn: lujyante, prdlujyante. 

55 Nghị luận tiếp theo sau đây hoàn toàn không thể hiểu được. Vì thế, tôi đã tự ý thêm vào 
đây lời bình từ luận thích của Haribhadra. E. C. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 223 


Hơn nữa, Tu- bồ-đề, nhờ bát-nhã ba-la-mật này Như Lai tuệ tri 
vô lượng vô số chúng sinh như thực. Và qua sự vắng mặt của tự 
tánh nơi chúng sinh. [257] Như Lai cũng tuệ tri ý nghĩ và hành động 
của vô lượng vô số chúng sinh, vì chúng sinh không có sự hiện hữu 
thực sự [như những cá thể tách rời]. Hơn nữa Như Lai, nhờ bát-nhã 
ba-la-mật, tuệ tri chúng thực sự là những ý nghĩ /áp hợp của vô SỐ 
chúng sinh là 'những ý nghĩ tập hợp.” Và làm sao Như Lai biết 
được? Như Lai tuệ kiến sự tập hợp đó tương đương với sự tịch diệt 
[của những ý nghĩ cá thể, nói theo cách thực nghiệm, đã ngừng hiện 
hữu, đang nhập vào tuyệt đối]. Và sự tịch diệt đó [nếu chúng ta xét 
chân thực tại của nó], chỉ là phi tịch diệt. Hơn nữa, Như Lai tuệ trì 
những ý nghĩ phản tán của chúng sinh như thực. Vì Như Lai tuệ trĩ 
rằng ý nghĩ bị phân tán [bởi sự vật của thế giới bên ngoài bởi vì 
không chú ý] Pháp giới. Mặt khác, ngài biết rằng những ý nghĩ đó, 
như chúng thực sự có trong thực tướng tối hậu, thì không có tướng, 
không tịch diệt [từ giây phút này đến giây phút khác], rằng sự tương 
tục của chúng không bị làm gián đoạn, và thực sự chúng không bị 
phân tán [bởi vì thực tế, chúng không thể bị hướng dẫn đến những 
vật bên ngoài]. [258] Như Lai biết tâm vô cùng và vô tận của chúng 
sinh. Vì Như Lai đại bi muốn một cái tâm mà với nó ngài tuỆ tri 
như thực rằng “nên hiểu tâm phi tịch diệt vô lượng của chúng sinh 
giống như hư không phi tịch diệt vô lượng.” Và cái tâm ấy của Phật 
thì không bao giờ diệt, nó không bao giờ sinh, nó không có thời 
gian giữa sinh và diêt, nó không ủng hộ, nó vô cùng, vì không thê 
đo lường nó được, và nó vô tận, như chính Pháp giới. Như Lai biết 
tâm ô hiểm của chúng sinh chúng vì cái gì. Vì ngài biết rằng tâm 
người thường thực sự không bị ô nhiễm bởi các lực ô nhiễm của 
những cái thấy điên đảo, mà chúng chỉ là những ý kiến sai lầm, 
thực sự không tìm được chỗ nào nơi họ. [259] Như Lai biết những 
ý nghĩ không bị ô nhiễm chúng thực sự là vì cái gì. Vì ngài biết răng 
tâm ấy trong yếu tánh thì quang minh trong sáng. Như Lai biết 
những ý nghĩ giải đãi chúng thực sự là vì cái gì. Vì ngài biết rằng 
những ý nghĩ đó thực sự không thê đi vớ vẫn ở bất cứ nơi an nghỉ 
nảo. Như Lai biết những ý nghĩ hoạt động khẩn trương chúng thực 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 224 


sự là vì cái gì. Vì ngài biết răng những ý nghĩ được tận dụng để 
được bình tĩnh, và chúng có thê không còn được tận dụng khi không 
gì còn lại có thể năm bắt được. Như Lai biết [260] những ý nghĩ r7 
lậu chúng thực sự là vì cái gì. Vì ngài biết răng những ý nghĩ đó 
không có tự tánh, chúng chỉ là biểu hiện giả của gì không phải 
chúng. Như Lai biết những ý nghĩ không rỉ lậu thực sự vì cái gì. Vì 
ngài biết rằng những ý nghĩ đó dẫn đến sự không hiện hữu [của rỉ 
lậu| và [khi sự tương tục hoàn toàn thanh tịnh], không có gì có thê 
khiến chúng hướng đến. Như Lai biết những ý nghĩ /ham iam thực 
sự là vì cái gì. Vì ngài biết rằng tâm tham lam không phải là tâm 
như thực, và tâm như thực không phải là tâm tham lam. [261] Như 
Lai biết tâm không tham lam thực sự là vì cái gì. Vì ngài biết rằng 
cái tâm mà từ nó tham lam ra đi thì không phải là cái tâm tham lam, 
và chân tướng của cái tâm từ bỏ tham lam thì không phải là tâm 
tham lam, bởi vì nó xa lìa tham lam. Và vì Như Lai tuệ tri các tâm 
tham và không tham, vì thễ ngài biết, theo cùng cách, các tâm ghé¿ 
và không ghét, và mê hoặc và không mề hoặc. [263 | Như Lai cũng 
biết những ý nghĩ hiếm ít của chúng sinh thực sự là vì cái gì. Vì 
ngài biết răng những ý nghĩ đó không kết hợp với thế giới hiện 
tướng, chúng không bao gồm trong thế giới hiện tướng. Như Lai 
biết những ý nghĩ rộng và phong phú thực sự là vì cái gì. Vì ngài 
biết rằng những ý nghĩ đó không thực sự tăng hay giảm, những ý 
nghĩ đó không ra đi, bởi vì chúng không thê làm thế [vì chúng cốt 
yếu đồng nhất với Pháp giới, và không có chỗ nảo bên ngoài để đi]. 

Như Lai biết những ý nghĩ cha qua chúng thực sự là vì cái gì. Vì 
ngài biết răng những ý nghĩ đó chưa đến, chúng không đi, và thực 
tướng của chúng cũng không bao gồm trong hiện tại. [264] Như 
Lai biết những ý nghĩ đã qua chúng thực sự là vì cái gì. Vì ngài biết 
rằng những ý nghĩ đó tất cả đều giống nhau trong Chân như tối hậu, 

thêm vào, trong tự tánh chúng hoàn toàn giông nhau [nghĩa là, chỉ 
là hư huyễn]. Như Lai biết những ý ý nghĩ trở nên không bị giới hạn 
chúng thực sự là vì cái gì. Vì ngài biết răng những ý nghĩ đó trở 
nên không bị giới hạn bởi vì chúng đã ngừng nương tựa vào bất cứ 
cái gì. Như Lai biết những ý nghĩ có những thuộc tính có thể nhận 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 225 


thức được chúng thực sự là vì cái gì. Vì ngài biết rằng tất cả những 
ý nghĩ đó trông giống nhau vì trong tự tánh toàn bộ chúng là những 
ý nghĩ. [265] Như Lai biết những ý nghĩ không có những thuộc tính 
có thể nhận thức được chúng thực sự là vì cái gì. Vì ngài biết rằng 
ý nghĩ, vì tự nó không có tướng, và ly cách với đối tượng của chúng, 
thì không thê nhận thức được, và không đến trong tầm của ba, hay 
tất cả năm loại thị kiến. Như Lai biết những ý nghĩ phản ứng chúng 
thực sự là vì cái gì. Vì ngài biết rằng những ý nghĩ đó biểu hiện cái 
gì không thực sự có ở đó, rằng. chúng rông không, không có trợ 
duyên khách quan. Như Lai biết những ý nghĩ không phản ứng 
chúng thực ra là vì cái gì. Vì ngài biết rằng những ý nghĩ đó là 
không phải hai, [266] và rốt ráo không có thực, chúng chỉ có vẻ 
như đến một thực tướng nào đó. Như Lai biết những ý nghĩ hạ đẳng 
chúng thực sự là vì cái gì. Vì ngài biết răng trong chân như thực 
tướng của những ý nghĩ hạ đăng không có tưởng tượng tự phụ. Như 
Lai biết những ý nghĩ /ối /ượng chúng thực sự là vì cái gì. Vì ngài 
biết rằng những ý nghĩ đó không bị cản trở, bởi vì ngay cả cái ý 
nghĩ nhỏ nhất cũng không được nhận biết. Như Lai biết những ý 
nghĩ không tập trung chúng thực ra là vì cái gì. [267] Vì ngài biết 
răng những ý nghĩ đó giông nhau trong việc chúng chấp ø1ữ những 
dị biệt [được qui hướng về sự biểu thị sai về một thế giới của những 
sự vật tách rời mà chúng bị phân tán, và] chúng không thành một 
tổng hợp; theo nghĩa đó chúng không fập trung. Như Lai Lai biết 
những ý nghĩ /áp írung chúng thực ra là vì cái gì. Vì ngài biết rằng 
những ý nghĩ đó giông nhau trong pháp giới tự đồng nhất, và bằng 
cách không làm tất cả những phân tán, chúng thành tổng hợp, và 
theo nghĩa này chúng là những ý nghĩ tập trung, giỗng như hư 
không. Như Lai biết những ý nghĩ không giải thoát chúng thực ra 
là vì cái gì. Vì ngài biết răng những ý nghĩ đó, trong tự tánh, bây 
giờ đã giải thoát, vì chúng không có tự tánh hiện hữu. [268] Như 
Lai biết những ý nghĩ giđi hoáí chúng thực ra là vì cái gì. Vì Như 
Lai không nhận biết bất cứ một ý nghĩ nào là quá khứ, là vị lai, hay 
là hiện tại, bởi vì ý nghĩ không thực sự ở đó. Như Lai biết những ý 
nghĩ không thể nhận thức được chúng thực ra là vì cái gì. Vì ngài 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 226 


biết rằng ý nghĩ đó, bởi vì nó không thực sự ở đó, người ta không 
thê nhận thức được nó; bởi vì nó không có thực tướng, nên không 
thê phân biệt được; bởi vì nó thiếu thực tướng hoàn toàn, nên không 
thể nắm bắt được, — bằng mắt tuệ, bằng mắt trời, còn ít hơn biết bao 
là bằng mắt thịt, vì nó không đến trong phạm vi của mắt nào trong 
những mắt đó. Hơn nữa, Như Lai tuệ tri, chúng thực ra là vì cái gì, 
những k#uynh hướng của vô số chúng sinh nói những câu khẳng 
định hay phú định sự vát. Vì ngài biết [269] rằng tất cả những ý 
kiến này phát sinh tùy thuộc vào sắc, và các uân khác. Làm sao ngải 
phân biệt được sự tùy thuộc vào các uân của những câu nói khẳng 
định và phủ định đó? Nếu chúng ta lẫy những câu như - “Như Lai 
tiếp tục hiện hữu sau khi chết,' “Như Lai không tiếp tục hiện hữu 
sau khi chết,` “Như Lai tiếp tục và không tiếp tục hiện hữu sau khi 
chết, “Như Lai không tiếp tục cũng chắng không tiếp tục hiện hữu 
sau khi chết” - thì những câu nói đó chỉ ám chỉ các uẫn [và chúng 
không có căn bản nào trong thực tướng của Như Laï]. Điều đó cũng 
đúng với những câu nói tương tự, nghĩa là, khi người ta nói: 
“Thường hằng là ngã và thế giới, — chỉ cái đó là chân lý, mọi thứ 
khác đều là mê hoặc." Và như vậy nếu có người chủ trương rằng 
ngã và thế ĐIỚI đều không thường chẳng, vừa thường hằng vừa 
không thường hăng, không thường hằng cũng chẳng không thường 
hằng. [270] Hay tương tự, nếu có người chủ trương rằng ngã và thế 
giới hữu cùng, hay không phải hữu cùng, hay vừa hữu cùng vừa vô 
cùng, hay chăng phải hữu cùng cũng chăng phải không hữu cùng. 
Hay cuôi cùng, nêu có người nói “cái mà nó là linh hôn, cái đó là 
thê xác,` hay “một cái là linh hồn, một cái là thể xác,” tất cả những 
câu nói này chỉ ám chỉ các uấn. Nhờ bát-nhã ba-la-mật mà Như Lai 
biết những câu nói khăng định và phủ định đó thực ra chúng vì cái 
gì. [271] Như Lai tri kiến rằng các uẫn đồng nhất với Chân như. Đó 
là tại sao Ngài biết, nhờ bát-nhã ba-la-mật, những câu nói khăng 
định và phủ định thực sự là vì cái gì. Như vậy Như Lai khiến cho 
Chân như được biết qua Chân như của Như Lai, qua Chân như của 
các uân, qua Chân như của nhũng câu nói khắng định và phủ định. 
Và chính Chân như đó của các uẫn, đó cũng là Chân như của thế 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 227 


giới. Vì Như Lai đã nói rằng “năm uấn được kể như là “thế giới.”” 
Vì thế lúc ấy, Tu-bồ-đẻ, cái mà nó là Chân như của các uân, đó là 
Chân như của thế giới, đó là Chân như của tất cả các pháp; cái mà 
nó là Chân như của thế giới, đó là Chân như của tất cả các pháp; 
cái mà nó là Chân như của tất cả các pháp, đó là Chân như của Chân 
như của quả Nhập lưu, và như thế, cho đến: đó là Chân như của 
cảnh giới Duyên giác, đó là Chân như của Như Lai. Vì thế tất cả 
Chân như này, — Chân như của Như Lai, của năm uẫn, của tất cả 
các pháp, của tất cả các thánh Thanh văn và Duyên giác — chỉ là 
một Chân như duy nhất, không có dấu vết sai khác nào của khăng 
định và phủ định, là một, không khác, vô tận, không bị ảnh hưởng, 
không hai, không nguyên nhân vì bất nhị. [272] Đó là Chân như mà 
Như Lai biết đầy đủ, nhờ bát-nhã ba-la-mật. Bát-nhã ba-la-mật dạy 
Như Lai trong thế giới này như vậy. Như Lai chỉ bày thế giới cho 
thế gian mê đắm này thực ra nó là vì cái gì là như vậy. Và như thế 
thị kiến về thế giới này xảy ra. Bát-nhã ba-la-mật là mẹ của chư 
Như Lai, người đã sinh ra các Ngài là như vậy. Như Lai, sau khi 
giác ngộ Chân như, tri kiến Chân như của thế giới, Tính Bất hư của 
nó, Chân như bất biến của nó là như vậy. Và vì thế, chỉ vì Ngài đã 
giác ngộ Chân như”“ nên Như Lai được gọi là Như Lai”. 

Tu-bồ-để: Thâm sâu, Ôi Thế Tôn, là Chân như. Giác ngộ của 
chư Phật, chư Thế Tôn, sinh ra và hiển lộ qua nó. Ai khác có thể 
tin chắc nơi nó, trừ một Bằ-tát bất thối chuyên, hay một A-la-hán 
tâm ý đã hoàn thành, hay một người đã đạt được chánh kiến. Do đó 
những trạm dừng [stations| cực kỳ thâm sâu này được Như Lai 
miêu tả sau khi ngài đã chứng ngộ chúng. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Vì Chân như này mà Như Lai 
biết đầy đủ, là vô tận, và Như Lai miêu tả nó là vô tận sau khi đã 
biết nó đầy đủ. 


4. CÁC TƯỚNG THÂM SÂU,VÀ . 
CHÚNG BỊ RÀNG BUỘC NHƯ THẺ NÀO 


6 Phạn: tathgtã. 
5 Phạn: Tathagotd. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 228 


Vì thể, do Thiên đế Thích-đẻ, dẫn đầu, các thiên cõi dục và cõi 
sắc, và hai vạn thiên của cõi Phạm-thiên đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 

dưới chân ngài, đứng sang một bên, và nói: Các pháp thâm sâu đã 
được hiển bày, Ôi Thế Tôn, là những tướng cô định nơi chúng 
chăng? [273] 

Thế Tôn: Các tướng cô định nơi sự thật là chúng rỗng không, vô 
tướng, vô nguyện, không kết hợp với nhau, không sinh, không đoạn, 
không nhiễm, không tịnh, chúng không hiện hữu, Niết-bàn, pháp 
gIỚI, và Chân như. Vì những tướng ây không có gì ủng hộ. Chúng 
giông như hư không. Những tướng ây không do Như Lai cô định, 
không thể tính chúng vào các uân, chúng không tùy thuộc vào các 
uân, chúng không do thần, rồng hay người có định, và chúng không 
thê bị thế giới với các thần, người và a-tu-la làm cho rơi rớt. Vì thế 
giới này với các thần, người và a-tu-la cũng chỉ có tướng nảy. 
Không một bàn tay nào cô định những tướng đó. Nói răng hư không 
này được một cái gì đó có định nó có đúng không? 

Chư thiên: Dạ không, Ôi Thế Tôn, bởi vì nó vô vi. 

Thế Tôn: Đúng vậy, ôi chư thiên. Không tùy thuộc vào chư Như 
Lai có sinh hay không, [274] các tướng ấy đứng ra như vậy. Hợp 
với những gì đứng ra như thế Như Lai miêu tả thực tướng của chúng, 
sau khi Như Lai biết nó đầy đủ. Vì thế, Như Lai được gọi là “Như 
Lai.” 

Tu-bô-để: Thâm sâu, Ôi Thế Tôn, là những tướng này mà Như 
Lai đã biết đầy đủ. Nhưng bát-nhã ba-la-mật này là tri kiễn không 
chấp trước của chư Như Lai. Vì cánh đồng tri kiến không chấp 
trước là bát-nhã ba-la-mật tầm mức của chư Như Lai. 


5. THẺ GIỚI HIẾN BÀY NHƯ LÀ RÖNG KHÔNG 


Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Như vậy đó là bát-nhã ba-la-mật 
dạy chư Như Lai trong thế giới này. Mức độ mà chư Như Lai trú 
trong sự tùy thuộc thâm mật ở pháp này, bát-nhã ba-la-mật, đến 
mức độ đó là những pháp này, đứng kiên trì mãi, được Như Lai biết 
đầy đủ, qua sự không trụ một chỗ nào. Vì thế các ngài trú trong sự 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 229 


tùy thuộc gần gũi và thâm mật nơi Pháp ấy. Các ngài đối xử Pháp 
với sự kính trọng, tôn nghiêm, sùng bái và trang trọng, vì các ngài 
biết rằng yếu tánh này của các pháp chính là bát-nhã ba-la-mật. Vì 
nhất thiết trí của chư Như Lai sinh ra từ bát-nhã ba-la-mật này, và 
vì thế chư Như Lai biết ơn và cảm ơn bát-nhã ba-la-mật. Công bình 
có thể gọi các Như Lai là “biết ơn và cảm ơn'”Š. Trong biết ơn và 
cảm ơn, Như Lai [275] ưu ái và ấp ủ chiếc xe trên đó ngài đã đến 
và con đường mà ngài đã đạt được giác ngộ viên mãn. Người ta nên 
biết đó là sự biết ơn và cảm ơn của Như Lai. Thêm vào, Như Lai 
đã biết tất cả các pháp một cách đầy đủ là bất tạo”?, là không phải 
bắt tạo, là không phải do kết hợp với nhau. Người ta cũng nên biết 
đây là sự biết ơn và cảm ơn của Như Lai. Vì cảm ơn bát-nhã ba-la- 
mật mà tuệ tri của Như Lai như thế đã tiến hành nơi tất cả các pháp. 
Đó là một nét khác của sự thật mà bát-nhã ba-la-mật chỉ dạy chư 
Như Lai trong thế giới này. 

Tu-bồ-đề: Nhưng làm sao bát-nhã ba-la-mật có thể chỉ dạy các 
Như Lai trong thế giới này nếu tất cả các pháp là không thê biết 
được và không thể nhận thức được? 

Thế Tôn: Tốt, này Tu-bồ-đề, là ông quyết định hỏi Như Lai về 
vấn đề này. Tất cả các pháp quả thật là không thể biết được và 
không thể cảm nhận được. Bởi vì chúng rỗng không, và không tựa 
vào bắt cứ vật gì. Như thế là tất cả các pháp, nhờ bát-nhã ba-la-mật, 
mà các Như Lai biết được một cách đầy đủ. Vì một lý do khác, bát- 
nhã ba-la-mật cũng có thể được xem là người dạy các Như Lai trong 
thế giới này, nghĩa là, bởi vì không thấy có một uẫn nào. [276] 

Tu-bồ-để. Làm sao có thể có được sự không thấy sắc, v.v...? 

Thế Tôn: Ở đâu ý thức phát sinh một hành động mà không có 
một uẫn nảo trợ duyên khách quan, ở đó xảy ra sự không thấy sắc, 

.. Nhưng chỉ không thấy các uấn này là thấy thế giới. Đó là 
cách Như Lai thấy thế giới. Như thế đó là bát-nhã ba-la-mật hành 
động như là người chỉ dạy các Như Lai trong thế gian này. Và làm 
sao bát-nhã ba-la-mật hiển bày thế giới nó vì cái gì? Bát-nhã ba-la- 


”8 Phạn: kritqjña kritavedin. 
9 Phạn: akritd. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 230 


mật hiển bày thế giới là rỗng không, không thê nghĩ bàn, tĩnh lặng. 
Vì tự tịnh, bát-nhã ba-la-mật hiên bày thê giới, làm cho thê giới 
được biết đên, nó chỉ ra thê giới. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 231 


Chương XIHI 
KHÔNG THẺ NGHĨ BẢN 
I1. NĂM ĐỨC TÍNH CỦA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Tu-bô-đề. Thâm sâu, Ôi Thế Tôn, là bát-nhã ba-la-mật. Chắc là 
một tác nhân vĩ đại đã dựng lập bát-nhã ba-la-mật như một tác nhân 
không thê nghĩ bàn, không thê so sánh, không thể đo lường, không 
thê tính toán, như một tác nhân bình đẳng những cái không bình 
đăng. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Và vì sao nó là tác nhân không 
thê nghĩ bàn? Bởi vì không thê nghĩ bàn là cảnh giới Như Lai, cảnh 
giới Phật, Tụ-hữu, và cảnh giới nhất thiết trí. Và về những điều này 
người ta không thê phản chiếu bằng một ý nghĩ, bởi vì chúng không 
thể nào là đối tượng của ý nghĩ, hay của ý chí, hay của bất cứ một 
pháp nào kiến tạo ý nghĩ. Và vì sao nó là tác nhân không thê so 
sánh? Bởi vì người ta không thể phản chiếu cảnh giới Như Lai, 
v.v..., cũng không thê so sánh nó. Và vì sao nó không thể đo lường? 
[278] Bởi vì cảnh giới Như Lai, v.v... thì không thê đo lường. Và 
vì sao nó không thể tính toán? Bởi vì cảnh giới Như Lai, v.v..., thì 
không thê tính toán. Và vì sao nó là tác nhân bình đăng những cái 
không bình đẳng? Bởi vì không cái gì có thể bằng với Như Lai, với 
Bậc Giác Ngộ viên mãn, với Tụ-hữu, với Nhất-thiết-trí, cái gì có 
thê cao hơn Như Lai thì còn ít hơn biết bao? 

Tu-bô-đề: Năm đức tính này chỉ á áp dụng với cảnh giới Như Lai, 
v.v..., hay cũng áp dụng cho các uân và cho tất cả các pháp? 

T hể Tón: Chúng cũng áp dụng cho mây cái kia. Các uân, và tật 
cả các pháp cũng không thê nghĩ bàn. Vì với yếu tánh thực của sắc, 

.. không có ý nghĩ, cũng không ý chí, cũng không có bất cứ 
bàn nào kiến tạo ý nghĩ, cũng không có bất cứ sự so sánh nào. Vì 
lý do đó các uấn và tất cả các pháp [279] cũng không thê nghĩ bàn 
và không thể so sánh. Chúng cũng không thê đo BS: bởi vì người 
ta không thê tư duy về sự đo lường sắc, v.v..., vì cách đo lường đó 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 232 


không hiện hữu, vì thế tất cả các pháp vô cùng. Chúng cũng không 
thể tính toán được, bởi vì chúng vượt lên trên tất cả các khả năng 
tính toán. Chúng cũng bình đăng với những cái không bình đăng, 
bởi vì tất cả các pháp giống như hư không. Này Tu-bồ-đề, ý ông 
thế nào, ở đó có sự giống nhau nảo hiện hữu liên quan với hư không, 
hay đo đếm, hay so sánh, hay ý nghĩ, hay một pháp kiến tạo ý nghĩ 
không? 

Tu-bồ-để: Dạ không, Thê Tôn. [280] 

Thế Tôn: Cũng vậy, tất cả các pháp đều không thê nghĩ bàn, 
không thê so sánh, không thể đo lường, bình đẳng với những cái 
không bình đăng. Vì chúng là pháp Như Lai. Nhưng các pháp Như 
Lai đó thì không thê nghĩ bàn bởi vì tất cả ý nghĩ đã đoạn, và không 
thể so sánh bởi vì chúng đã hoàn toàn vượt lên trên toàn bộ sự so 
sánh. Bằng các chữ “không thể nghĩ bàn và “không thể so sánh" là 
để chỉ tất cả các đối tượng thuộc ý thức. Và với 'không thể đo 
lường”, 'không thể tính toán” và “bình đăng với những cái không 
bình đăng, cũng vậy. Bởi vì tất cả sự đo lường, tính toán, giông 
nhau đã đoạn là các pháp Như Lai không thể đo lường, không thê 
tính toán, bình đẳng với những cái không bình đắng. Chúng không 
thê đo lường, không thể tính toán, bình đăng với những cái không 
bình đẳng bởi vì tính không thể đo lường và tính không thể tính 
toán của chúng thì giống như hư không. Các pháp nảy không thê 
so sánh cùng nghĩa với hư không không thê so sánh. Các pháp này 
chắc chắn không thể đặt cạnh nhau, đó là lý do chúng không thê so 
sánh. Các pháp này không thể nghĩ bản, không thể so sánh, không 
thê đo lường, không thể tính toán, bình đẳng với những cái không 
bình đắng đồng nghĩa với hư không có những thuộc tính này. 


2. SỰ TÁI SINH TINH THÂN. 
KÉT QUÁ TỪ TRI KIÊN NÀY 


Khi nghe dạy giáo pháp về tính không thể nghĩ bàn này, v.v..., 
tâm của năm trăm tỳ-kheo được giải thoát, không còn bám vào các 
lậu nữa, và tâm của hai ngàn tỳ-kheo ni cũng vậy. Sáu ngàn nam 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 233 


cư sĩ và ba ngàn nữ cư sĩ được con mắt pháp thanh tịnh, điềm tĩnh, 
không cấu uế. Hai vạn Bồ-tát đạt hạnh nhẫn nhục chấp nhận các 
pháp vô sinh. Và Thế Tôn đã thọ ký rằng họ sẽ đạt giác ngộ trong 
chính Hiền kiếp”° này. Và về các nam cư sĩ và nữ cư sĩ, với con mắt 
pháp thanh tịnh, họ cũng đã được Thế Tôn thọ ký, và họ cũng sẽ 
được giải thoát, không còn chấp các rỉ lậu nữa. [2§1] 


3. KHÔNG GÌ Đ CHÁP GIỮ 


Tu-bồ-để: Thâm sâu, Ôi Thế Tôn, là bát-nhã ba-la-mật. Chắc 
chắn vì một đại tác nhân mà nó được dựng lập. 

Thể Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Vì nhất thiết trí đã được trao phó 
cho nó, và vì thế nó có được hàng Thanh văn và hàng Duyên giác. 
Một vị vua có xức dầu thánh, một Sát- đế-ly"!, cảm thấy đũng mạnh 
và an ninh trong vương quốc của mình, trao ph toàn bộ công việc 
triều chánh, thành phố và vương quốc của mình cho quan thượng 
thư, và chính nhà vua chỉ có một ít quan tâm, và gánh nặng của 
mình nhẹ đi. Cũng vậy, bất cứ pháp nào của các Phật, các Duyên 
giác, hay các Thanh văn có thê có, tất cả đều được trao phó cho bát- 
nhã ba-la-mật. Ây là bát-nhã ba-la-mật nơi chúng làm việc ấy. Theo 
cách này thì bát-nhã ba-la-mật đã được dựng lập vì một đại tác nhân, 
nghĩa là, như thế người ta không nên bám vào sắc, V.V..., cũng 
không trụ nơi nó. Và về các uân, cũng như các quả của đời sông 
phạm hạnh, từ quả Dự lưu đến cảnh giới nhất thiết trí, cũng vậy. 

Tu-bô-đề: Bát-nhã ba-la-mật đã được dựng lập bằng cách nào mà 
người ta không bám vào cảnh giới nhất thiết trí, cũng không trụ nơi 
nó? [282] 

Thế Tôn: Ông có xem quả vị A-la-hán như là một pháp có thực 
mà ông có thể chấp giữ hay trụ không? 

Tu-bô-đê: Dạ không, Thế Tôn! 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Tôi cũng không xem cảnh giới 
Như Lai là có thực, và vì thế tôi không chấp giữ nó, không trụ nơi 


60 Phạn: Bhadrakdlpd. 
61 Phạn: Kshatriyd. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 234 


nó. Vì lý do đó nhất thiết trí cũng là cảnh giới trong đó người ta 
không chấp giữ vật gì cũng không trụ nơi vật gì. 

Tu-bô-đê: Các Bồ-tát chỉ mới lên đường trên xe, và thiện căn của 
họ còn nhỏ, phải ý thức rằng họ không run rấy khi nghe giải thích 
này. Mặt khác, các Bồ-tát khi nghe bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này, 
sẽ tin chắc nó nếu họ thích hợp với cảnh giới Phật, đã thực hiện các 
phận sự của họ dưới các bậc Chiến Thăng của quá khứ, và đã trồng 
thiện căn trong một thời gian dài. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. 


4. PHẢN ỨNG CỦA CHƯ THIÊN 


Nhân đó, chư thiên ở cõi dục và cõi sắc nói với Thế Tôn: Thâm 
sâu, Ôi Thế Tôn, là bát-nhã ba-la-mật này, khó thấy, khó hiểu. [283] 
Những chúng sinh tin quyết vào bát-nhã ba-la-mật rất thâm sâu này 
phải thực hiện các bồn phận của họ dưới các bậc Chiến Thắng của 
quá khứ, phải trồng thiện căn trong một thời gian lâu. Ôi Thế Tôn, 
nếu tất cả chúng sinh trong đại thiên thế giới này phải theo đuổi địa 
vị của người theo Đạo trong một kiếp hay phần còn lại của một 
kiếp; và mặt khác, nếu có người chỉ trong một ngày thôi, nên tìm 
lạc thú trong hạnh nhẫn nhục chấp nhận bát-nhã ba-la-mật thâm sâu 
nảy, và nên tìm nó, tư duy nó, cân nhắc nó, thấm tra nó và thiền 
định nó, thì người ấy sẽ tốt hơn tất cả những chúng sinh kia. 

Thế Tôn: Này chư thiên, nếu có người nghe bát-nhã ba-la-mật 
thâm sâu nảy, v.v..., thì người ta mong răng Niết-bàn của mình xảy 
ra nhanh hơn Niết-bàn của những người theo đuổi địa của người 
theo đạo một kiếp, hay phần còn lại của một kiếp. 

Chư thiên: Ba-la-mật vĩ đại là bát-nhã ba-la-mật! — Sau khi nghe 
những lời đó, họ đảnh lễ dưới chân Thế Tôn với đầu chạm đất, đi 
vòng quanh Thế Tôn ba lần, quyết định từ giã trước sự hiện diện 
của Thế Tôn, họ thân thiện từ giã ngài và ra đi. Trước khi đi xa, họ 
liền biến mắt, và chư thiên của cõi dục đi về cõi dục, và chư thiên 
cõi sắc đi về thế giới Phạm-thiên. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 235 


Chương XIV 
TÍ DỤ 
I. TÁI SINH VỊ LAI VÀ QUÁ KHỨ 


Tu-bô-để: Nếu một Bồ-tát, chỉ nghe thôi, liền tin vào bát-nhã 
ba-la-mật thâm sâu này, không trở nên sợ hãi, vô cảm, tê liệt hay 
mê mờ, không nghi ngờ hay do dự, nhưng hoan hỉ trong bát-nhã 
ba-la-mật, — Bồ-tát ấy chết ở đâu, tái sinh chỗ nào? 

Thế T ỒN: Nếu một Bồ-tát ứng đáp bát-nhã ba-la-mật theo cách 
như thế, nếu ông ấy hoan hi khi thấy và nghe nó, nhớ nó trong tâm 
và phát triển nó, giữ tâm có định nơi nó mà không đôi hướng chỗ 
khác, cảm thấy có sự thúc giục nhận lây nó, mang nó trong tâm, 
thuyết giảng, nghiên cứu và truyền bá nó, một khi ông ấy đã nghe 
bát-nhã ba-la-mật, nêu ông ấy theo đuôi người tụng pháp và không 
để người ấy đi, cho đến khi ông ấy biết thuộc lòng bát-nhã ba-la- 
mật hay có được tập sách có nó, giống như con bò cái không bỏ rơi 
con bê con, — thì Bồ-tát này chết nơi loài người và sẽ tái sinh nơi 
loài người. [285] 

Tu-bô-đề: Có thê một Bồ-tát, được phú bắm những phẩm tính 
này, đã chết ở các Phật địa khác, trước khi ngài ấy tái sinh nơi đây 
không? 

Thế Tôn: Hoàn toàn có thê là một Bồ-tát được phú bầm những 
phẩm tính này, trước khi tái sinh nơi đây, đã chết ở các Phật địa 
khác, nơi ông ấy đã tôn vinh và tham hỏi các Phật và các Thế Tôn. 
Hay ông ây cũng có thê đã chết ở cõi trời Đâu- suất. Có thể ông 
ãy đã tôn vinh Bồ-tát Di-lặc, và luôn luôn tham vấn về bát-nhã ba- 
la-mật này. 


2. NHỮNG HÀNH VI QUÁ KHỨ CỦA MỘT BÒ-TÁT 
THẤÁT BẠI TRONG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


62 Phạn: Tushita. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 236 


Mặt khác, nếu một Bồ-tát trong quá khứ đã nghe bát-nhã ba-la- 
mật thâm sâu này nhưng ông ấy không hỏi một câu nảo về nó, và 
nếu về sau khi ông ấy tái sinh trong loài người và nghe dạy bát-nhã 
ba-la-mật thâm sâu này, ông ây do dự, mê mờ và sợ hãi, thì có thê 
chắc chắn răng trong quá khứ ông ấy cũng đã là một rong những 
người không tự nguyện hỏi câu hỏi. Lại nữa, một Bồ-tát khác có 
thê trong quá khứ đã có thái độ đúng đối với bát-nhã ba-la-mật thâm 
sâu này, trong một, hai, ba, bốn hay năm ngày, và bây giờ chỉ trong 
một thời gian nào đó ông ấy có niềm tin nơi nó, nhưng về sau lại 
rút lại, và ông ấy không còn cảm thấy thích hỏi về nó nữa. Vì sự thật 
là nếu [286] một Bồ-tát trong quá khứ không có tất cả thời gian hỏi 
câu hỏi vê bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này, và không theo đuổi nó 
trong toàn bộ thời gian, rồi sau đó vào một lúc nào đó ông ấy cảm 
thấy có sự thúc giục theo đuôi nghe bát-nhã ba-la- mật thâm sâu này, 
nhưng không như thế vào những lúc khác; ông ấy sẽ lại mất niềm 
tin của mình, trở nên nản chí, sự thông minh trở nên không kiên 
định, giống như một cuộn bông. Có thể chắc chắn răng một Bồ- tát 
như thế chỉ vì đã lên xe muộn. Đến xe muộn, ông ấy sẽ mất niềm 
tin nơi nó, sự tin tưởng tịch tĩnh nơi nó, sự thúc giục vì nó, nói cách 
khác, ông ấy sẽ không chấp nhận bát-nhã ba-la- mật thâm sâu này 

và không theo đuổi nó nữa. Người ta phải mong rằng ông ấy sẽ tiếp 
tục với một trong hai hạng, là Thanh văn hay hạng Duyên giác. 


3. BÓN TỈ DỤ 


Khi một con tàu bị đắm giữa đại dương, người ta sẽ chết trong 
nước không đến được bờ, nếu họ không tìm được sự ủng hộ của 
một khúc cây, hay một miếng gỗ, hay một vật thể cứng chắc khác. 
Nhưng những người xoay xở có được sự ủng hộ như thế sẽ không 
chết trong nước; an toàn và không trở ngại, họ sẽ vượt qua đến bờ 
kia, và đứng, không đau và không bị thương, trên nên đất vững chắc. 
Cũng vậy, một Bồ-tát được phú bẩm chỉ một niềm tin nhỏ bé, chỉ 
một tin tưởng tịch tĩnh nhỏ bé, chỉ một tình thương nhỏ bé, chỉ một 
ham muốn làm nhỏ bé, và những người không được sự ủng hộ của 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 237 


bát-nhã ba-la-mật, sẽ rơi giữa đường ác và không đạt đến cảnh giới 
nhất thiết trí, ông ấy sẽ đứng trong hàng Thanh văn hay Duyên giác. 
Có khác là trường hợp của một Bồ-tát [287] có niềm tin nơi nó, 
nhẫn nhục chấp nhận nó, , hứng thú với nó, có tâm muốn làm, có khí 
lực, thận trọng, quả quyết, nhiệt tâm, từ bỏ, ít được kính trọng, hân 
hoan, phần khởi, niềm tin tịch tĩnh, thương mến nó, và luôn luôn 
cô gắng đạt giác ngộ viên mãn, và cũng có được sự ủng hộ của bát- 
nhã ba-la-mật. Khi đạt được bát-nhã ba-la-mật, ông ây sẽ trụ trong 
nhất thiết trí. Nếu có người dùng một cái bình không được nung kỹ 
để chứa nước, cái bình ấy sẽ không dùng được lâu, và thực tế nó sẽ 
vỡ ra từng mảnh tan tảnh. Vì trong tình trạng không được nung kỹ 
thực tế nó sẽ sớm đi đến kết thúc trên nền đất. Cũng vậy, mặc dù 
một Bồ-tát có thê có tất cả những đức tính đã kể ở trên, từ niềm tin 
đến sự khăng khăng ham muốn đạt giác ngộ, bao lâu ông ấy không 
được bát-nhã ba-la-mật và phương tiện thiện xảo hộ trì, ông ây sẽ 
đến lúc sa ngã giữa con đường xấu, nói cách khác, ông ây sẽ rơi 
vào hạng Thanh văn hay Duyên giác. Nhưng nếu một người mang 
nước, từ sông, hay hồ, hay ao, hay giếng, hay bất cứ một nơi mang 
nước nào khác, trong một bình được nung tốt, thì cái bình ấy cùng 
với nước [288] sẽ đến nhà an toàn và không bị thương tốn, chỉ vì 
điều kiện được nung kỹ của cái bình đó. Cũng vậy, một Bồ-tát 
không những chỉ có những đức tính đã kê trên mà thêm vào còn 
được bát-nhã ba-la-mật và phương tiện thiện xảo hộ trì, sẽ không 
xảy ra việc sa ngã giữa con đường xấu, và không bị đau, không bị 
thương tôn, ông ấy sẽ trụ trong nhất thiết trí. Một người ngu sẽ hạ 
thủy một con tàu ra viễn khơi mà nó không được trét keo hay sửa 
chữa, và đã buộc neo trong một thời gian lâu, chất hàng hóa quá 
sức nó, rồi leo lên và khởi hành nó. Con tàu của người ây sẽ bị sụp 
đồ trước khi nó chuyên được hàng hóa qua biển. Hàng hóa của 
người ấy sẽ ở một nơi vả con tàu sẽ biến mất một nơi khác. Theo 
cách này, người thương nhân ngu đó, không thiện xảo về phương 
tiện, sẽ mất một vận may lớn, một nguôn vui sướng lớn. Cũng vậy, 
một Bồ-tát có tất cả những đức tính kể trên, nhưng thiếu bát-nhã 
ba-la-mật và phương tiện thiện xảo, [289] không có được niềm vui 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 238 


sướng của nhất thiết trí, ông ấy sẽ suy sụp giữa đường, bị Sa ngã; 
ông ây mắt rất nhiều sự vui sướng của riêng mình, và ông ấy cũng 
mắt rất nhiều sự vui sướng của những người khác, bởi vì ông ây 
mất nhất thiết trí, giông như một vận may lớn và một nguôn vui 
sướng lớn; không kể sự suy sụp của ông ây giữa con đường xâu, sự 
rơi vào hàng Thanh văn hay Duyên giác. Mặt khác, một thương 
nhân thông minh sẽ kiến tạo một con tàu kiên có, sẽ hạ thủy nó với 
sự thận trọng đúng mức, xếp hàng hóa lên tàu với sự phần bồ đồng 
đều, và với gió thuận chiều tàu của người ấy dần dần dương buồm 
đến quốc gia mục tiêu của cuộc du hành trên biển. Tàu của người 
ấy sẽ không sụp đồ trong nước, nó sẽ đi đến nơi mà nó muốn đến, 
và thương nhân sẽ đạt được nhiều của cải thế gian bằng châu ngọc. 
Cũng thế, một Bồ-tát có niềm tin, và những đức tính khác như đã 
kể trên, và thêm vào đã được bát-nhã ba-la-mật và không thiếu sự 
thiện xảo trong các phương tiện hộ trì, chắc chăn ông ấy sẽ không 
SUY SỤP giữa con đường xấu, ông ấy sẽ không bị sa ngã, ông ây sẽ 
trụ trong giác ngộ vô thượng. Vì sự thật là [290] nếu một Bồ-tát có 
niềm tin, và những đức tính khác như đã kể trên, và thêm vào, nếu 
những pháp này của ông ấy đã được bát-nhã ba-la-mật hộ trì và 
không thiếu sự thiện xảo trong các phương tiện, thì ông ấy sẽ không 
vội vàng hướng về mức độ của Thanh văn hay Duyên giác, mà trái 
lại các pháp này sẽ hướng mặt theo hướng nhất thiết trí, chúng sẽ 
lên đường vì nó, và chúng sẽ đưa đến đạt giác ngộ viên mãn. Nếu 
một người rất già, tuôi đã cao, suy yếu, hãy nói là một trăm hai 
mươi tuổi, và nếu người ấy thân ngã bệnh, thì người ấy có thê từ 
giường đứng dậy mà không cần sự trợ giúp của người khác không? 

Tu-bồ-đề: Dạ không, Thế Tôn! 

Thế Tôn: Và ngay cả khi người ấy có thê đứng dậy trên giường 
mình, chắc chắn người ấy sẽ không có đủ sức bước đi được khoảng 
nửa đặm. Bị cả tuổi già và bệnh phí phạm, người ấy không thể bước 
đi đây đó trong bắt thời gian nào, ngay cả khi người ấy có thê đứng 
lên từ giường. Cũng thế, dù cho một Bồ-tát có tất cả những đức tính 
kể trên, nếu ông ấy không được bát-nhã ba-la-mật hộ trì và thiếu sự 
thiện xảo trong các phương tiện, thì mặc dù ông ấy có thể lên đường 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 239 


vì giác ngộ viên mãn, song ông ấy sẽ suy sụp giữa con đường xấu, 
ông ấy sẽ bị sa ngã, nói cách khác, ông ấy sẽ đứng ở mức Thanh 
văn hay Duyên giác. [291] Đây là kết quả cần thiết của sự thật là 
ông ấy đã không được bát-nhã ba-la-mật hộ trì và thiếu sự thiện xảo 
trong các phương tiện. Nhưng có thể là hai người có sức mạnh trợ 
giúp người già và bệnh ây, và cần thận nâng Tười ấy lên và hứa 
VỚI người ây răng người ây có thê đi bất cứ chỗ nào mình muốn, và 
xa đến đâu tùy ý, bởi vì họ sẽ trợ giúp người ẫy, và người ấy không 
cần sợ bị ngã trên con đường đưa đến chỗ người ấy phải đi. Cũng 
vậy, một Bồ-tát có niềm tin, v.v..., được bát-nhã ba-la-mật trợ g1Iúp, 
và được phú bẩm sự thiện xảo trong các phương tiện, ông ấy chắc 
chắn không suy sụp giữa đường xâu, ông ây sẽ không sa ngã, ông 
ấy có thể đến được trạm dừng này, nghĩa là, trạm dừng của giác 
ngộ viên mãn. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 240 


Chương XV 
CHU THIÊN 
I1. PHẬN SỰ CỦA NGƯỜI MỚI BẮÁT ĐẦU 


Tu-bồ-đề. Một Bồ-tát chỉ mới bắt đầu nên trụ trong bát-nhã ba- 
la-mật như thế nảo, tu luyện mình như thế nào? 

Thế Tôn: Một Bồ-tát như thế nên chăm sóc, thương yêu và tôn 
vinh các thiện tri thức. Các thiện tri thức của ông ấy là những người 
sẽ giáo huấn và khuyên bảo ông, ây trong bát-nhã ba-la-mật, và sẽ 
giảng giải nghĩa của nó cho ô ông ây. Họ sẽ giảng giải như sau: “Hãy 
đến đây, người con trai của gia đình thiện lương, hãy găng sức trong 
sáu ba-la-mật. Bất cứ điều gì anh có thê đạt được băng cách bố thí, 
trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, [293] hay trí tuệ, — tất cả 
chuyền thành giác ngộ viên mãn. Nhưng đừng hiểu sai giác ngộ 
viên mãn là sắc, hay bất cứ uấn nào khác. Vì nhất thiết trí không 
thể năm bắt được. Và đừng mong cấp bậc Thanh văn hay Duyên 
giác. Như vậy là một Bồ-tát mới bắt đầu, nhờ thiện tri thức, dần 
dần nhập vào bát-nhã ba-la-mật.” 


2. BÔ-TÁT TRỢ GIÚP CHÚNG SINH CÁCH NÀO 


Tu-bồ-đê. Những người làm điều khó là những Bồ-tát đã lên 
đường để đạt giác ngộ viên mãn. Nhờ thực hành sáu ba-la-mật, như 
đã miêu tả ở trên, họ không ước mong đạt giải thoát nơi Niết-bản 
riêng tư của họ. Họ quán sát thế giới chúng sinh đau khổ cao độ. 
Họ muốn đạt được giác ngộ viên mãn, và họ không run Tẩy vì sinh 
và tử. 

Thế Tôn: Đúng vậy. Những người làm việc khó là những Bồ-tát 
đã lên đường vì lợi ích và hạnh phúc của thế gian, vì thương xót thế 
gian. “Chúng tôi sẽ trở thành nơi trú ân cho thế gian, nơi nương náu, 
nơi nghỉ ngơi, nơi làm vơi nhẹ cuối cùng, những hòn đảo, những 
ánh sáng, và những người dẫn đạo thế gian. Chúng tôi sẽ đạt được 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 241 


giác ngộ viên mãn, và trở thành nơi trông cậy của thế gian,” — với 
những lời này họ tạo nên nỗ lực mạnh mẽ đề đạt sự giác ngộ viên 
mãn như thế. [294] 

1. Rồi làm sao các Bồ-tát đã thức tỉnh trước giác ngộ viên 
mãn trở thành chổ frú của thế gian? Họ bảo vệ khỏi bị tất cả những 
đau khô thuộc sinh tử, họ tranh đấu và nỗ lực loại bỏ đau khổ của 
thế gian. 

2. Làm sao họ trở thành chỗ nương náu của thễ gian? Họ giải 
thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, sầằu muộn, thương tiếc, đau đớn, 
buôn và thất vọng cho những chúng sinh phải trải qua những tình 
trạng này. 

3. Làm sao họ trở thành chổ nghỉ ngơi của thế gian? Các Như 
Lai chứng minh Pháp cho chúng sinh như thế họ có thê học không 
ôm ấp bắt cứ cái gì. 

Tu-bồ-đề: Sự không ôm Ấp đó đến như thế nào? 

Tì hễ Tôn: Sự không ôm âp sắc, v.v..., thì giống như sự không 
kết nối, như sự bất sinh và bất diệt của nó. [295] Như thế người ta 
học không ôm ấp bắt cứ cái gì là kết quả của tri kiến mà tất cả các 
pháp là không ôm ấp, không kết nói. 

4. Làm sao họ trở thành nơi làm vơi bớt cuối cùng của thê 
gian? Cảnh giới ở bên kia sắc không phải là sắc; mà là cái Ở Bên 
Kia, sắc, v.v..., và tất cả các pháp cũng vậy. 

Tu-bô-đề: Nếu sắc, V.V..., và tất cả các pháp là cái Ở Bên Kia, 
thì chắc chắn các Bồ-tát 8n biết đầy đủ tất cả các pháp. Bởi vì 
giữa chúng không có sự phân biệt. 

Thế Tôn: Đúng thê. Nơi cái Ở Bên Kia không có sự phân biệt. 
Do sự không phân biệt của chúng tất cả các pháp trở nên được biết 
đầy đủ đối với các Bồ-tát. Đây cũng là điều khó nhất cho các Bồ- 
tát thiền định về tất cả các pháp, nhưng không nhận ra [296 ] cũng 
không sợ, và họ thiền định như vầy: “Bằng cách này tất cả những 
pháp này được biết đầy đủ, và như thế, đã tỉnh thức trước giác ngộ 
viên mãn, chúng tôi sẽ chứng minh tất cả các pháp này, và hiển bày 
chúng.” 

5. Làm sao họ trở thành những hỏn đảo? “Những hòn đảo" là 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 242 


những mảnh đất bị nước giới hạn, trong các dòng sông hay những 
hồ lớn. Cũng như sắc, v.v..., bị sự bắt đầu và kết thúc giới hạn, và 
tất cả các pháp cũng vậy. Nhưng sự giới hạn của tất cả các pháp 
giống như sự Tĩnh lặng, sự Cao cả, như Niết-bàn, như cái Thực sự 
Hiện hữu, cái Không Điên đảo. 

6. Làm sao họ trở thành những ánh sáng của thê gian? Ở đây 
các Bồ-tát đạt giác ngộ viên mãn, rồi lây đi tất cả bóng tối và sự âm 
u không tri kiến của những chúng sinh trong thời gian dài đã bị bao 
bọc trong tắm màn vỏ trứng vô minh, bị bóng tối khuất phục, và 
các Bồ-tát chiếu sáng họ bằng bát-nhã. [297] 

7. Làm sao họ trở thành những người dẫn đạo của thế gian? 
Khi họ trở nên giác ngộ, các Bồ- tát chứng minh pháp để tiết lộ sự 
văng mặt của sinh và diệt trong yếu tánh của sắc, v.v..., và trong 
các pháp kiến tạo và phân biệt người thường, Thanh văn, Duyên 
giác, Bồ-tát, và Phật, và trong tất cả các pháp một cách tổng quát. 

8. Làm sao họ trở thành rơi trông cậy của thế gian? Khi họ đã 
giác ngộ, các Bồ-tát chứng minh pháp băng cách dạy rằng sắc, 

., thì ở trong hư không của thế giới, chúng không đến, chúng 
không đi, chúng giống như hư không. Hư không không đến, cũng 
không đi, không do tạo tác cũng không phải không do tạo tác, cũng 
không bị ảnh hưởng; nó không trụ, không trường tồn, cũng không 
chịu đựng: nó không sinh cũng không diệt. Tất cả các pháp cũng 
vậy, theo cách thích nghi của hư không, chúng không phân biệt. 
[298] Bởi vì không của sắc, v.v..., không đến cũng không đi. 
Không của tất cả các pháp cũng vậy. Vì tất cả các pháp ở trong 
không, và từ trạng thái này chúng không ra đi. Chúng ở trong vô 
tướng, vô nguyện, vô quả, bất sinh, vô sinh, trong sự vắng mặt của 
khẳng định, trong mộng và ngã, trong vô biên, trong tĩnh lặng, trong 
Niết-bàn, trong Bất Hồi phục; chúng không đến cũng không đi, ở 
trong bất động: chúng ở trong sắc, v.v..., [299] và trong giác ngộ 
viên mãn của A-la-hán và Duyên giác. 


3. MIÊU TẢ BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 243 


Tu-bồ-đề. Ai có thê hiểu được bát-nhã ba-la-mật này? 

Thế Tôn: Các Bồ-tát theo đuôi dưới các Như Lai trong quá khứ, 
và các thiện căn của họ đã thuần thục. 

Tu-bồ-đề: Tự tánh của họ thế nào? 

Thể Tôn: Tự tánh của họ ly cách không cần rèn luyện. 

Tu-bồ-đê. Các vị Bồ-tát này trú như thế, sau khi họ biết đầy đủ 
nơi trông cậy này, họ chứng minh nó cho chúng sinh? Theo nghĩa 
nảy có phải họ sẽ trở thành nơi trông cậy của tất cả chúng sinh? 
[300] 

Thể Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Theo nghĩa này một Bồ-tát sau 
khi biết đầy đủ nơi trông cậy này, họ sẽ trở thành nơi trông cậy của 
vô số chúng sinh. 

Tu-bô-đề: Một người làm việc khó là vị Bồ-tát tự trang bị cho 
mình chiếc áo giáp này: “Tôi sẽ độ vô lượng vô số chúng sinh đến 
Niết-bàn.” 

Thể Tôn: Tuy nhiên, chiếc áo giáp của một Bồ-tát như thế không 
nối kết với sắc, v.v... cũng không mặc vảo vì sắc, v.v... Nó không 
nối kết với mức độ của Thanh văn hay Duyên giác, hay một vị Phật, 
cũng không phải mặc vào vì họ. Vì chắc chắn không nối kết với tất 
cả các pháp là chiếc áo giáp đó của một Bồ-tát được trang bị bằng 
chiếc áo giáp vĩ đại. 

Tu-bồ-đề: Ba quan điểm không nên ham muốn đối với một Bồ- 
tát được trang bị bằng chiếc áo giáp vĩ đại ấy và theo đuôi như thế 
trong bát-nhã thâm sâu. Gi là ba? Mức độ của một Thanh Văn, hay 
của một Duyên giác, hay của một vị Phật. [301] 

Thế Tôn: Vì lý do gì ông nói thế? Dĩ nhiên, không thể, không 
thể nào là một Bồ-tát như thế nên thuộc về thừa Thanh văn hay 
Duyên giác. Nhưng vì ông ẫy mặc chiếc áo giáp vì tất cả chúng 
sinh, chắc chắn ông ấy ham muốn mức độ của một vị Phật. 

Tu-bồ-để: Thâm sâu, Ôi Thế Tôn, là bát-nhã ba-la-mật. Không 
một cái gì hay một người nảo có thê phát triển nó, cũng không có 
một cái gì hay một người nào đề phát triển. Vì trong bát-nhã ba-la- 
mật không một cái gì được đưa đến ba-la-mật. Sự phát triển của 
bát-nhã ba-la-mật giống như sự phát triển của hư không, hay của 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 244 


tất cả các pháp, hay của không chấp trước, của vô cùng, của cái gì 
không có [hiện hữu], của không bám lấy. 

Thế Tôn: Đúng vậy. [302] Bởi vì những gì ông nói một Bồ-tát 
tự điều mình với bát-nhã thâm sâu và hoàn thiện, được xem là bất 
thối chuyển đối với giác ngộ viên mãn. Vì lúc ấy một Bồ-tát không 
trụ trong bát-nhã hoàn thiện và thâm sâu, cũng không ở trong những 
tuyên bố hay khuyên nhủ người khác; ông ấy không đi do người 
nào khác mà ông ấy đặt sự tin tưởng của mình. Khi được dạy cho 
bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này, ông ấy không trở nên sợ, hay vô 
cảm, cũng không quay lưng lại nó; ông ây không run rây, lo sợ hay 
kinh hãi; ông ây không do dự, hay nghi ngờ, hay mê mờ, nhưng 
ông ấy nhảy ngay vào trong đó, trở nên quyết ý với nó, và hoan hỉ 
trong cái thấy và nghe của nó. Nên biết rằng trong một đời trước 
ông ây đã thăm dò bát-nhã ba-la-mật. Bởi vì bây giờ, khi được dạy 
bát-nhã thâm sâu và hoàn thiện này, ông ấy không run rây, không 
sợ, cũng không kinh hãi. 

Tu-bô-đề: Bằng phương cách gì một Bồ-tát khi được dạy cho 
bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này không run rầy mà trực giác bát-nhã 
ba-la-mật? 

Thế Tôn: Bồ-tát này trực giác bát-nhã ba-la-mật qua một loạt 
[các ý nghĩ] thú hướng đến nhất thiết trí. 

Tu-bồ-đề: Làm sao người ta trực giác một loạt các nệm như thế? 

Thể Tôn: Qua một loạt các niệm thú hướng về hư không, khuynh 
hướng về hư không, nghiêng dốc về hư không. Sự trực nhận này có 
được qua một loạt các niệm thú hướng đến nhất thiết trí. Vì sao? 
Bởi vì nhất thiết trí thì vô lượng và vô hạn, tức là không phải sắc 
hay bất cứ uân nào khác. Đó không phải là đắc hay tái hợp nhất hay 
đến đó; không phải là đạo hay là quả của nó; không phải tri kiến 
hay ý thức; không phải khởi đầu hay hoại diệt, hay không sinh hay 
diệt, hay dừng lại, hay phát triển hay đoạn. Nó chắng phải do cái gì 
làm ra, nó không từ nơi nào đến, nó không đi đến bất cứ nơi nảo, 
nó không trụ ở bất cứ chỗ nảo hay điểm nào. Trái lại, nó đến để 
được gọi là “vô lượng, vô hạn.” Từ hư không vô lượng là nhất thiết 
trí vô lượng. Nhưng cái gì là vô lượng thì tự nó không để cho bất 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 245 


cứ cái gì, dù là sắc hay bất cứ uân nào, hay bất cứ ba-la-mật nào 
trong sáu ba-la-mật biết nó đầy đủ. 

Vì thế 7»/ch-đề đến gần [304] nói: Thâm sâu, Ôi Thế Tôn, là 
bát-nhã ba-la-mật. Khó thăm dò, khó thấy, khó hiểu. Tâm của một 
Như Lai xem sự thâm sâu của pháp, và ngồi trên đạo tràng giác ngộ, 
vừa đạt được giác ngộ viên mãn, có thú hướng vô vi không cần sự 
quan tâm, và không chứng minh pháp. 

Thế Tôn: Đúng vậy. Thâm sâu chắc chăn là pháp này mà tôi biết 
đầy đủ. Không gì đã được, hay sẽ được, hay đang được biết một 
cách đầy đủ, và đó là sự thâm sâu của pháp này. Pháp này mà tôi 
biết đầy đủ thì thâm sâu nhờ hư không thâm sâu, tự kỷ thâm sâu, 
tất cả các pháp không đến và không đi thâm sâu. [305] 

Thích-đề: Thực kỳ diệu, Ôi Thế Tôn, thực lạ lùng, Ôi Thiện Thệ! 
Vì trái với những con đường của toàn thê thế gian là sẽ không nắm 
bắt bất cứ cái gì. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 246 


Chương XVI 
NHƯ 
I1. NHƯ CỦA LAI NHƯ 


Tu-bồ-đề: Khi không quan sát tất cả các pháp, chắc chắn, là dạy 
pháp này. Không bị chướng ngại ở bất cứ chỗ nào là pháp này. Nhờ 
nó đồng với hư không, pháp này chắc chăn có tướng vô ngại, VÌ 
không có dấu vết gì của nó được nhận biết. Nó không có đối tác, vì 
nó không có cái thứ nhì. Nó không có đối thủ, vì nó đã đi qua bên 
kia tất cả đối đãi. Nó không có dấu vết, vì nó không được tạo ra để 
thành hữu. Nó bất sinh, vì nó không có cơ hội tái sinh. Nó không 
đường, vì không đường để biết. 

Thích-đề và chư thiên: Sinh ra theo hình tượng của Thế Tôn là 
người Đệ tử này, Trưởng lão Tu-bồ-đề thánh thiện. Vì chứng minh 
bất cứ pháp nào, ngài ây luôn luôn bắt đầu từ không. [307] 

Tu-bồ-để. Bởi vì không sinh là Trưởng lão Tu-bồ-đề, sinh ra 
theo hình tượng Như Lai. Ông ấy sinh ra theo hình tượng Như của 
Như Lai. Vì [Như] đó không đến cũng không đi, cũng vậy Như của 
Tu-bồ-đề không đến cũng không đi. Xưa nay Trưởng lão Tu-Bồ-đề 
sinh ra theo hình tượng Như của Như Lai. Bởi vì Như của Như Lai 
và Như của tất cả các pháp là đồng, và cả hai là Như của Trưởng 
lão Tu-bồ-đề. Sinh ra theo hình tượng Như là Trưởng lão Tu-bô- 
đề; từ đó sinh ra theo hình tượng Như Lai. Nhưng Như đó cũng là 
không Như, và ông ấy sinh ra theo hình tượng Như Lai. Theo nghĩa 
đó thì Trưởng lão Tu- bồ-đề sinh ra theo hình tượng của Như Lai, 
và đó là kết quả của trật tự đã được thiết lập Như của Như Lai. Như 
của Tu-bồ-đề thì bất biến và bất dịch, không phân biệt và không 
khác nhau, y như Như của Như Lai. Như thế Trưởng lão Tu-bô-đè, 
không Biến dịch, không thay đồi, không phân biệt, không khác nhau 
qua Như đó, sinh ra theo hình tượng của Như Lai. Và y như Như 
của Như Lai, không biến dịch và không khác nhau, thì không bị 
chướng ngại ở bất cứ chỗ nào, Như của tất cả các pháp cũng vậy, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 247 


cũng không biến dịch và không khác nhau. Vì Như của Như Lai và 
Như của tất cả các pháp, cả hai là một Như duy nhất, không hai, 
không phân chia. Tuy nhiên, Như không hai thì không ở đâu, không 
từ đâu, không thuộc về đâu. Bởi vì nó là Như không thuộc về đâu 
không hai. Vì thế, qua cái Như không do tạo tác mà Trưởng lão Tu- 
bồ-đề sinh ra theo hình tượng của Như Lai. Tuy nhiên, cái Như 
không đo tạo tác thì không lúc nào không là Như [308] và vì thế nó 
không hai. Theo nghĩa này thì Trưởng lão Tu-bồ-đề sinh ra theo 
hình tượng của Như Lai. Y như Như của Như Lai không phân biệt 
và không khác nhau, trong tất cả thời gian và nơi tất cả các pháp, 
và Như của Tu-bồ-đề cũng vậy. Và vì lý do này, mặc dù đường như 
chúng ta có nhị nguyên khi Tu-bồ-đề được triệu gọi từ Như của 
Như Lai, tuy nhiên, không gì thực hữu bị cắt tỉa từ Như đó, vẫn 
không bị gãy vỡ, bởi vì người ta không thể nhận biết một tác nhân 
thực hữu nào có thể làm nó vỡ ra. Theo nghĩa đó, Trưởng lão Tu- 
bồ-đề sinh ra theo hình tượng của Như Lai. Vì Như của Như Lai 
không ở bên ngoài Như của tất cả các pháp, Như của Tu-bồ-đề cũng 
vậy. Nhưng cái gì không ở bên ngoài Như của tất cả các pháp, cái 
đó không phải là của bất cứ cái gì không phải Như. Vì thế, Như của 
Tu-bồ-đề đồng với Như của tất cả các pháp. Trưởng lão Tu-bồ-đề 
đã trải nghiệm Như đó bằng cách bắt chước nơi chính mình cái Như 
không biến đồi, nhưng trong thực tế không một ai trải qua quá trình 
bắt chước ở bất cứ nơi nào. Theo nghĩa này thì Trưởng lão Tu-bồ- 
để sinh ra theo hình tượng của Như Lai. Vì Như của Như Lai không 
phải quá khứ, không phải vị lai, cũng không phải hiện tại, Như của 
tất cả các pháp cũng vậy. Vì sinh ra trong hình tượng của Như, Tu- 
bồ-đề được gọi là “sinh ra theo hình tượng của Như Lai.” Bởi vì 
cũng qua Như của Như Lai [và không chỉ riêng Tu-bồ-đề] mà ông 
ta y theo Như. Chính vì qua Như của Như Lai ông ta y theo Như 
quá khứ, chính vì qua Như quá khứ ông ta y theo Như của Như Lai. 
VỊ lai và hiện tại cũng vậy. Qua Như của Như Lai ông ta y theo 
Như quá khứ, vị lai và hiện tại, và qua Như quá khứ, vị lai và hiện 
tại ông ta y theo Như của Như Lai. Theo nghĩa này, Như của Tu- 
bồ-đề, và Như quá khứ, vị lai và hiện tại, và Như của Như Lai 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 248 


không phải hai, không phân chia. Vì thế Như của tất cả các pháp 
và Như của Tu-bồ-đề không phải hai, không phân chia. [309] Cũng 
vậy, Như của Thế Tôn khi ngài còn là một Bồ-tát là Như của Thế 
Tôn khi ngài đạt giác ngộ viên mãn. Và đó là Như mà qua đó một 
Bồ-tát đến, khi ông ấy nhất định đạt giác ngộ viên mãn, được gọi 
là “Như Lai. 


2. TRÁI ĐẤT CHÁN ĐỘNG, 
VÀ SỐ NHIÊU ĐƯỢC CỨU 


Khi sự luận cứu về Như của Như Lai này xảy ra, trái đất rộng 
lớn chắn động sáu cách, và phô bảy mười tám tướng chấn động lớn, 
nó khuấy động, rung lắc, lay chuyên, vang đội và ngã đồ, như nó 
đã xảy ra khi Như Lai đạt giác ngộ viên mãn. 

Tu-bô-để. Như thê, Ôi chư thiên, Trưởng lão Tu-bổ-đề sinh ra 
theo hình tượng của Như Lai. Nhưng ông ây sinh ra không theo 
hình tượng của sắc, hay của bất cứ quả nào của đời sống phạm hạnh, 
từ quả Dự Lưu đến cảnh giới Phật. Vì những pháp đó, có thể sinh 
ra theo hình tượng của một cái gì đó, hay trong hình tượng mà ông 
ấy sinh ra, chúng không hiện hữu, chúng không đạt đến. Như thế là 
Trưởng lão Tu-bô-đẻ sinh ra trong hình tượng của Như Lai. 

Xá- lợi-phất: Ôi Thế Tôn, Như này lưu chuyên trong thâm sâu! 

Thế Tôn: Đúng vậy, Xá-lợi- phất. 

Nhưng khi luận cứu về Như này được xiên dương, tâm của ba 
trăm tỳ-kheo được giải thoát khỏi các lậu, không còn chấp trước 
nảo nữa. Năm trăm tỳ-kheo-ni được mắt pháp thanh tịnh, điềm tĩnh, 
không cấu uế. [310] Năm ngàn thiên, trong quá khứ đã có những 
chuẩn bị cần thiết, được hạnh vô sinh pháp nhẫn. Và tâm của sáu 
ngàn Bỏ-tát được vô lậu, không còn chấp trước nảo nữa. 


3. BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT VÀ 
PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO 


Xá-lợi-phất biết rằng tâm của các Bồ-tát đã thoát khỏi các 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 249 


lậu, không còn chấp trước, và hỏi Thế Tôn lý do hay nguyên nhân 
của việc đó. 

Thế Tôn: Những Bồ-tát đó đã tôn vinh năm trăm Phật, và trong 
thời gian đó họ đã cúng dường, giữ giới và hoàn thiện nhẫn nhục, 
tận lực tinh tấn, và phát sinh thiền định. Nhưng họ không được bát- 
nhã ba-la-mật hộ trì và thiếu sự thiện xảo trong các phương tiện. 
Và như vậy, mặc dù họ đã được đạo của không, đã theo đuôi trong 
Vô tướng, đã đặt tâm họ làm việc Vô nguyện, vì muốn thiện xảo 
trong phương tiện họ đã nhận ra biên tế của thực tại, và đã đến mức 
độ của Thanh văn hay Duyên giác, và chưa đến mức độ của một vị 
Phật. Giả sử có một con chim khống lỗ, lớn một trăm hay đến năm 
trăm dặm, nhưng không có cánh, hay cánh bị tật hoặc bị hư. Con 
chim đó muốn bay xuống Diêm-phù-đề từ cõi Trời Ba mươi ba. 
Nếu trong hư không trung gian, ở giữa chuyên du hành của nó [31 I] 
đến Diêm-phù- đề, nó muốn trở về với chư thiên của Trời Ba mươi 
ba, nó có thể làm được như thế không? 

Xá-lợi-phất: Dạ không, Thế Tôn. 

Thế Tôn: Và nó có thể hy vọng xuống đến Diêm-phù-đề mà 
không hư hại hay bị thương tích không? 

Xá-lợi-phất: Dạ không, Thế Tôn. Nó sẽ hư hại và bị thương tích, 
và khi nó rơi xuống Diêm-phù-đề sẽ chết hay bị đau khủng khiếp. 
Bởi vì sự thật là, trong khi thân nó không lỗ, đôi cánh không đủ sức 
mạnh, và nó rơi xuống từ trên cao. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Xá-lợi-phất. Ngay cả một Bồ-tát, sau khi 
đã đưa tâm lên đến giác ngộ viên mãn, trong vô số kiếp bó thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tắn, và nhập định, dù cho sự phát tâm đạt giác 
ngộ viên mãn của ông ấy vĩ đại bao nhiêu, — nếu không được bát- 
nhã ba-la-mật hộ trì và thiếu sự thiện xảo trong các phương tiện, 
ông ấy sẽ rơi vào hàng Thanh văn hay Duyên giác. Hơn nữa, Xá- 
lợi-phất, có thê là một Bồ-tát ghi nhớ, và giữ trong tâm mình, [312] 
về các Phật và các Thế Tôn, quá khứ, vị lai và hiện tại, giới luật, 
thiền định, trí tuệ, giải thoát, tri kiến giải thoát, — nhưng tất cả cái 
đó đều theo cách của tướng. Rồi ông ấy không biết cũng không thấy 
giới luật của các Như Lai, không biết cũng không thấy thiền định 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 250 


hay trí tuệ, hay giải thoát, hay tri kiến giải thoát của các ngài. Vô 
minh về chúng, mù lòa về chúng, ông ây nghe chữ 'không,' xem 
nó là tướng, và nguyện che giầu [khối công đức đó] trong giác ngộ 
viên mãn [mà ông ây xem là không]. Vì thế, ông ấy vẫn còn trong 
hạng Thanh văn hay Duyên giác, — bởi vì sự thật là ông ấy không 
được bát-nhà ba-la-mật hộ trì và sự thiếu thiện xảo trong các 
phương tiện. 

Xá-lợi-phất: Như con hiểu nghĩa lời dạy của Thế Tôn, mặc dù 
một Bồ-tát có thể được kết hợp với sự trang bị công đức rất nhiều, 
chừng nảo ngài ấy chưa được bát-nhã ba- la-mật hộ trì và không có 
sự thiện xảo trong các phương tiện, ngài ây thiếu thiện tri thức, và 
sự đạt giác ngộ viên mãn của ngài ấy không chắc chắn. Vì thế, một 
Bồ-tát muốn đạt giác ngộ viên mãn nên phát triển bát nhã ba-la- 
mật, và trở nên thiện xảo trong các phương tiện. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Xá-lợi-phất. [3 13] 

Thích-đề và chư thiên: Thâm sâu, Ôi Thế Tôn, là bát-nhã ba-la- 
mật! Khó đạt, quá khó đạt là giác ngộ viên mãn! 

Thế Tôn: Đúng vậy. chư thiên. Thâm sâu là bát-nhã ba-la-mật. 
Khó đạt, quá khó đạt là giác ngộ viên mãn, nếu là người trí tuệ yếu, 
tỉnh tấn và quyết tâm ở mức dưới, không thiện xảo trong các 
phương tiện, và nếu là người phục vụ ác tri thức. 


4. GIÁC NGỘ VÀ KHÔNG 


Tu-bô-đề: Làm sao Thế Tôn có thê bảo là giác ngộ viên mãn thì 
khó đạt, quá khó đạt, khi không một a1 có thể đạt giác ngộ viên mãn? 
Vì, do tánh không của tất cả các pháp, không một pháp nào hiện 
hữu có thể đạt giác ngộ. Tắt cả các pháp đều rỗng không. Pháp ấy 
cũng vì pháp nào được chứng minh, pháp ấy không hiện hữu. Và 
pháp ấy [314] cũng sẽ giác ngộ trong giác ngộ viên mãn, và pháp 
ây sẽ giác ngộ, và pháp ây sẽ tri kiến [giác ngộ], và pháp â ẫy sẽ tri 
kiến nó, — tất cả những pháp này đều rồng không. Theo cách này 
con có thú hướng nghĩ răng giác ngộ viên mãn dễ đạt, không khó 
đạt. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 251 


Thể Tôn: Bởi vì giác ngộ viên mãn khó đạt khả dĩ không thể xảy 
ra, bởi vì thực tế nó không ở đó, bởi vì không thể phân biệt nó, bởi 
vì nó không phải do câu dệt [như một hiện tướng giả]. 

Xá-lợi-phất: Cũng bởi vì rỗng không nên nó khó đạt, Ôi ngài 
Tu-bồ-đề. Vì nó không xảy ra với hư không nên nó sẽ đạt giác ngộ 
viên mãn. Như thế, nghĩa là, vì nó không có tự tánh, nên những 
pháp này sẽ được biết trong giác ngộ. Và, thưa ngài Tu-bồ-đẻ, nếu 
giác ngộ viên mãn dễ đạt, thì vô số Bồ-tát không quay đi. Nhưng 
vì vô số Bồ-tát thực sự quay đi, do đó người ta có thể phân minh 
[315] giác ngộ viên mãn là khó đạt, quá khó đạt. 

Tu-bồ-để. Nhưng, thưa ngài Xá-lợi-phất, sắc, v.v..., có quay đi 
đối với giác ngộ viên mãn không? 

Xá-lợi-phất: Không, thưa ngài Tu-bồ-đề. 

Ti-bồ-đề. Thế thì pháp mà nó quay đi đối với giác ngộ viên mãn 
có khác hơn sắc, v.v... không? 

Xá-lợi-phất: Không, thưa ngài Tu-bồ-đề. 

Tu-bồ-để. Như của sắc, v.v..., có quay đi không? 

Xá-lợi-phất: Không, thưa ngài Tu-bồ-đề. [316] 

Tu-bồ-để. Pháp mà nó quay đi đối với giác ngộ viên mãn có 
khác hơn Như của sắc, v.v... không? 

Xá-lợi-phất: Không, thưa ngài Tu-bồ-đề. 

Tu-bô-đề: Sắc, v.v..., có biết giác ngộ viên mãn không? 

Xá-lợi-phất: Không, thưa ngài Tu-bồ-đề. 

Tu-bồ-để. Pháp mà nó biết giác ngộ viên mãn có khác hơn sắc, 

., không? 

Xá-lợi-phất: Không, thưa ngài Tu-bồ-đề. 

Tu-bồ-đề. Như của sắc, v.v... có biết giác ngộ viên mãn không? 

Xá- lợi-phất: Không, thưa ngài Tu-bồ-đề. [317] 

Tu- -bô-đề: Pháp mà nó biết giác ngộ viên mãn có khác hơn Như 
của sắc, V.V..., không? 

Xá-lợi-phất: Không, thưa ngài Tu-bồ-đề. 

Tu-bô-đề: Có nên biết sắc, v.v..., trong giác ngộ viên mãn, hay 
một pháp khác hơn SC, V.V..., [318] hay Như của SẴC, V.V..., hay 
một pháp khác hơn Như của sắc, v.v..., không? 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 252 


Xá-lợi-phất: Không, thưa ngài Tu-bồ-đề. 

Tu-bồ-để: Như có quay đi đối với giác ngộ viên mãn không? 

Xá-lợi-phất: Không, thưa ngài Tu-bồ-đề. 

Tu-bồ-đê: Pháp mà nó quay đi đối với giác ngộ viên mãn có ở 
trong Như không? 

Xá-lợi-phất: Không, thưa ngài Tu-bồ-đề. [319] 

Tu-bồ-đề: Vậy thì, thưa ngài Xá-lợi-phất, pháp mà nó quay đi 
đối với giác ngộ viên mãn, khi chúng ta xem nó trụ trong tánh này 
của các pháp, mà nó chính là không, theo cách không trụ ở bất cứ 
pháp nào, là gì? Hay pháp gì, là Như đó chăng? Có lẽ nó là Như bị 
quay đi chăng? 

Xá-lợi-phất: Không, thưa ngài Tu-bồ-đề. 

Tu-bồ-đề: Vì như thế, trong chân lý tối hậu, và khi các pháp trụ, 
không một pháp nào có thê nhận biết được là có thực, pháp mà nó 
quay đi đối với giác ngộ viên mãn là pháp gì? 

Xá-lợi-phát: Khi một người theo phương pháp quán sát các pháp 
nơi thực tại tối hậu của chúng, mà ngài Tu-bồ-đề Trưởng lão dùng 
trong giải thích này, thì quả thực không có một pháp nào quay đi 
đối với giác ngộ viên mãn. Nhưng, thưa Tôn giả Tu-bồ-đề, vậy thì 
không còn lý do gì để phân biệt ai đã phát tâm bồ-đề trong ba loại 
người, như đã được Như Lai miêu tả, khác nhau theo thừa họ đã 
chọn. Theo sự giải thích của Tôn giả Tu-bồ-đề sẽ chỉ có một thừa 
duy nhất [cho những người mà tâm họ đặt vào giác ngộ], nghĩa là, 
Phật thừa, Bồ-tát thừa, đại thừa. 

Phú-lâu-na: Trước hết, Tôn giá Xá-lợi- phất phải hỏi Tôn giả 
Tu-bỗ-đề Trưởng lão, ngài ấy có chấp nhận ngay cả một loại người 
duy nhất phát tâm bồ-đề, và dùng thừa Thanh văn hay thừa Duyên 
giác, hay đại thừa. 

Xá-lợi-phất: Thưa ngài Tu-bồ-đề, ngài có chấp nhận một loại 
người duy nhất phát tâm bồ-đề, và dùng thừa Thanh văn hay thừa 
Duyên giác hay đại thừa không? [320] 

Tu-bồ-để. Thưa ngài Xá-lợi-phất, ngài có thấy trong Như của 
Chân như ngay cả một người duy nhất phát tâm bồ-đề, dù cho người 
ây dùng thừa Thanh văn hay thừa Duyên giác hay đại thừa không? 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 253 


Xá-lợi-phất: Không, thưa ngài Tu-bồ-đề. Trước hết, Như không 
được nhận biết như là ba loại, người phát tâm bồ-đề thì còn ít được 
nhận biết hơn biết bao nhiêu. 

Tu-bô-đề: Vậy thì Như có được nhận biết như là một loại không? 

Xá-lợi-phất: Không phải thế, ngài Tu-bồ-đề. 

Tu-bồ-đề: Vậy thì có lẽ ngài thấy trong Như có một pháp duy 
nhất kiến tạo một người phát tâm bồ-đề chăng? 

Xá-lợi-phất: Không phải thế, ngài Tu-bồ-đề. 

Tu-bô-đề: Vì như thê, trong chân lý tối hậu và khi các pháp trụ, 
một pháp như thế có thể đã kiến tạo một người phát tâm bỗ-đề mà 
người ta không thể nhận biết được, ngài lẫy ở đâu ra ý niệm, “người 
này thuộc thừa Thanh văn, người kia thuộc thừa Duyên giác, và 
người đó thuộc đại thừa”? Nếu một Bồ-tát nghe không có sự khác 
nhau, phân biệt hay sai khác này giữa ba loại người phát tâm bồ-đè, 
cho đến độ họ được cùng cái Như đó bao bọc, không trở nên sợ hay 
vô cảm trong tâm, không quay lại, thì nên biết rằng ngài ấy sẽ đi 
đến giác ngộ. [321] 

Thế Tôn: Nói hay, Tu-bồ-đề. Nhờ thần lực và sự hộ trì của Như 
Lai ông đã được hứng khởi khi nói điều này. 

Xá-lợi-phất: Bồ-tát ây sẽ đi, Ôi Thế Tôn, đến giác ngộ nào? 

Thế Tôn: Đên giác ngộ viên mãn vô thượng. 


5. NHỮNG ĐIÊU CÂN THIẾT. 
CHO SỰ ĐI ĐẾN GIÁC NGỘ 


Tu-bô-đê: Một Bồ-tát nên hành xử như thế nảo, nên tu luyện 
như thế nào, nếu ngài ấy muốn đi đến giác ngộ viên mãn vô thượng? 

Thế Tôn: Bồ-tát ây nên theo cùng một thái độ đối với tất cả 
chúng sinh, tâm ông ấy nên bình đắng đối với tất cả chúng sinh, 
ông ây sẽ không vận dụng người khác với tâm không bình đăng, 
mà với tâm từ mân, khéo sắp xêp, giúp đỡ, không có sự không ưa 
thích, tránh làm hại làm đau, ông ây nên vận dụng người khác tựa 
như họ là mẹ, cha, con trai hay con gái của mình. [322] Một Bồ-tát 
nên hành xử như một cứu tỉnh đối với tất cả chúng sinh, ông ấy nên 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 254 


tu luyện mình nếu muốn biết giác ngộ viên mãn vô thượng. Ông ấy 
nên tự mình trụ trong sự kiêng ky tất cả điều ác, ông ấy nên bố thí, 
trì giới, nhẫn nhục, tinh tắn, thiền định, làm chủ trí tuệ, quán sát sự 
tùy thuộc phát sinh [mười hai nhân duyên], cả hai chiều xuôi và 
ngược, và ông ấy nên cũng thúc giục những người khác làm như 
vậy, đốc thúc và khích lệ họ. Cùng cách ây, ông ây nên trụ nơi mọi 

vật từ thiền định về các chân lý đến giai đoạn khi ông ấy đạt được 
sự chắc chăn răng là một Bồ- tát ông ây sẽ được độ, và khi ông ây 
thuần thục chúng sinh. Ông ấy cũng nên thúc giục những người 
khác làm như vậy, đốc thúc và khích lệ họ. Khi ông ấy nhiệt tình 
mong muốn tất cả điều đó và tu luyện mình, thì mọi sự vật sẽ hiển 
bày với ông ấy, từ sắc đến trật tự lập thành của pháp. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 255 


Chương XVII 


NHŨỮNG ĐỨC TÍNH, BIÊU HIỆU VÀ 
DẦU HIỆU CỦA BẮT THÔI CHUYÊN 


1. NHỮNG BIÊU HIỆU SAI BIỆT 
CỦA BÁT THÔI CHUYÊN 


Tu-bô-đề: Ôi Thế Tôn, gì là những thuộc tính, biểu hiệu và dấu 
hiệu của một Bồ-tát bất thối chuyên, và làm sao chúng ta có thể biết 
được một Bồ-tát bất thối chuyên? 

Thế Tôn: Mức độ của người thường, mức độ của Thanh văn, 
mức độ của Duyên giác, tất cả được gọi là “mức độ của Chân như.” 
Với ý niệm tất cả những mức độ này, thông qua Chân như, thì 
không phải hai, không bị phân chia, không bị phân biệt, không phân 
biệt, ông ây nhập vào Chân như này, tánh này của Pháp. Sau khi 
ông ây đứng vững trong Chân như, ông ấy không tưởng tượng cũng 
không phân biệt nó. Theo nghĩa đó, ông ây thực sự nhập vào Chân 
như. Khi ông ấy đã nhập vào nó như thế, ngay cả khi ông ấy bỏ hội 
chúng, nơi ông ấy đã nghe về Chân như, ra đi, ông ấy không do dự, 
không trở nên bối rối, không nghỉ ngờ, và ông ây không bị mê mờ 
bởi ý niệm [về sắc, v.v...] răng “nó không phải như thế.” Trái lại, 
ông ây tin chắc rằng “nó đúng là như thế, đúng là Chân như," và 
như thế ông ấy phóng vào nó. Nhưng ông ấy không bập bẹ như trẻ 
con về mọi điêu đến trong đầu ông ấy. Ông ấy chỉ nói khi nó lợi ích 
[cho người khác] và không nói khi nó không lợi ích. Ông ấy không 
coi thường những gì người khác làm hay không làm. Được phú bẩm 
những thuộc tính, biểu hiệu và dấu hiệu này, một Bồ-tát nên nhớ 
trong tâm như là bất thối chuyền đối với giác ngộ viên mãn. Hơn 
nữa, một Bồ-tát bất thối chuyển không làm mai mối cho các Sa- 
môn hay Bà-la-môn của các trường phái khác, bảo họ rằng họ biết 
cái gì đáng biết, họ thấy cái gì đáng thấy. [324] Ông ấy không đảnh 
lễ những Thần xa lạ, không cúng dường hoa hương, v.v..., không 
đặt sự tin tưởng nơi các Thần ấy. Ông ấy không còn tái sinh ở những 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 256 


nơi thông khổ, cũng không bao giờ trở lại thành nữ nhân. Hơn nữa, 
này Tu-bồ-đề, một Bồ-tát bất thối chuyên đảm đương giữ mười 
thiện đạo. Ông ấy tự mình giữ, và thúc giục người khác giữ, không 
sát sinh, không lấy vật gì không được cho, không tà dâm, không 
say sưa làm mờ ám tâm, không nói dối, không nói lời ác, không nói 
lời thô bạo, không nói lầm bầm không rõ ràng, không tham lam, 
không ác ý, không tà kiến. [325] Hoàn toàn chắc chắn một Bằ-tát 
không thối chuyển giữ mười thiện đạo, và thúc giục người khác giữ 
chúng, thúc đây và khuyến khích họ làm như thế, thiết định và xác 
thực người khác nơi chúng. Ngay cả trong mộng, ông ây không bao 
giờ vi phạm mười giới đó, và ông ây không âp ủ những vi phạm 
như thể trong tâm. Ngay cả trong mộng, một Bồ-tát bất thối chuyển 
cũng giữ mười thiện đạo hiện diện trong tâm mình. Hơn nữa, khi 
một Bồ-tát bất thối chuyên làm chủ một bản kinh văn, và cúng 
dường nó cho người khác, trong tâm ông ấy có sự vui sướng và 
hạnh phúc của tất cả chúng sinh, và ông ấy cúng dường pháp phẩm 
ấy chung cho tất cả chúng sinh, không phân biệt. [326] Hơn nữa, 
khi được dạy cho các pháp thâm sâu, một Bồ-tát không do dự, 
không trở nên bối rối, không nghỉ ngỜ, không bị mê mờ. Ông ấy 
chỉ nói những gì lợi ích, ông ây nói một cách dịu dàng và chừng 
mực. Ông ấy ít lười biếng hay trầm trệ, và ông, ấy mất hết tất cả 
những thiên kiến tiềm tàng cho cái ác. Dù ông ấy đi ra ngoài hay 
trở về, tâm ông ấy không lang thang, nhưng niệm của ông ây cô 
định ở trước ông ây. Khi bước đi trên đất ô ông ấy biết mình làm gì, 
và khi nhắc bàn chân lên hay đặt nó xuống ông ấy không lơ là cũng 
không vội vàng mà vẫn thong dong. Y áo của ông ây không có chí 
rận, các thói quen của ông ây sạch sẽ, ông ấy hiếm khi đau bệnh, 
và ít phiền não. Nơi thân ông ấy tám vạn gia đình của loài sâu hiện 
diện nơi thân của các chúng sinh khác không thê : phát triển được gì 
cả, bởi vì các thiện căn của ông ấy đã nâng ông ấy lên cao bên trên 
toàn thể thế gian. Và vì các thiện căn đó của ông ấy tiếp tục gia 
tăng, theo trình tự ông ấy sẽ được sự thanh tịnh toàn hảo của thân, 
ngữ và ý. [327] 

Tiu-bồ-đề: Sự thanh tịnh hoàn toàn của ý, về phần của Bồ-tát này, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 257 


nên hiểu như thế nào? 

Thể Tôn: Khi các thiện căn đó của ông ấy tiếp tục gia tăng, theo 
trình tự ông ấy sẽ được cảnh giới của tâm mà ông, ấy ít quan tâm, 
và không có sự gian xảo, lừa gạt, tà vạy và mưu kế. Thêm vào, sự 
thanh tịnh hoàn toàn của ý của ông ây cũng bao gồm trong đó mà 
ông ấy đã siêu việt mức độ của Thanh văn và Duyên giác. Hơn nữa, 
một Bồ-tát bất thối chuyển không phải là người chấp vào tầm quan 
trọng của được, vinh dự, hay danh tiếng, hay y áo, bình bát chứa 
của bố thí, chỗ trú hay vật dụng thuốc men dùng cho đau bệnh. Ông 
ấy không phải là người đầy ganh tị và hèn mọn. Và khi được dạy 
cho các pháp thâm sâu, ông ây không mất can đảm; mà trí thông 
minh của ông ấy trở nên vững chắc, nhập sâu. Ông ấy nghe pháp 
từ những người khác với sự kính trọng. Tất cả những pháp mà ông 
ấy nghe được từ người khác ông ây kết hợp chúng với bát-nhã ba- 
la-mật, và ông ấy cũng kết hợp tất cả các nghệ thuật và các nghề 
chuyên môn của thế gian với pháp tánh, nhờ bát-nhã ba-la-mật. Ông 
ây không thấy bất cứ pháp nào mà ông ấy không buộc nó vào pháp 
tánh và ông ấy thấy mọi sự vật như là đang được kết hợp với nó. 
[328] 


2. NHỮNG VIỆC LÀM CỦA MA VƯƠNG 


Hơn nữa, Ác Ma, triệu gọi lên cảnh tám địa ngục lớn, với nhiều 
trăm, nhiều ngàn, nhiều trăm ngàn Bồ-tát trong đó, và y nói với vị 
Bồ-tát bất thối chuyên: “Những Bồ-tát đó, được Như Lai miêu tả 
như là bất thối chuyển, đã tái sinh nơi tám địa ngục lớn. Ông cũng 
vậy, vì ông đã được miêu tả như là bất thối chuyên, SẼ rơi vào các 
địa ngục lớn. Hãy thú nhận rằng ý niệm giác ngộ đó là một sai lầm! 
Hãy bỏ nó đi! Cảnh giới Phật là gì đối với ông? Theo cách đó, ông 
sẽ tránh khỏi tái sinh nơi các địa ngục. Nếu ông hành động như thể, 
ông sẽ là người đi đến thiên đường.” Dù cho lúc â ấy tâm của Bồ-tát 
ây không nao núng, không bối rối, nếu ông ây chắc chắn trong tri 
kiến của mình rằng một Bồ-tát bất thối chuyên khả dĩ không thể bị 
tái sinh nơi các địa ngục ngược lại ý muôn của mình, thì đây là một 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 258 


biểu hiện bắt thối chuyên của ông ấy. Hơn nữa, Ác Ma, có thể đến 
trong lớp ngụy trang một Sa-môn, và nói: “Hãy từ bỏ những gì ông 
đã nghe được cho đến bây giờ, hãy bỏ đi những gì đã có được cho 
đến hiện tại! Và nếu ông theo lời khuyên này, chúng tôi sẽ đến với 
ông hoài, và y nói với ông ấy: “Những gì ông nghe bây giờ, đó 
không phải là lời của Phật. Nó là thi ca, tác phẩm của những thi sĩ. 
Nhưng những øì tôi dạy ông ở đây, đó là giáo lý của Phật, đó là lời 
của Phật.”” Nếu khi nghe như vậy, một Bồ-tát nao núng vả bối rối, 
thì nên biết rằng ông ấy là người chưa được Như Lai thọ ký, ông 
ấy không cô định nơi giác ngộ viên mãn, [329] ông ấy không đứng 
vững trong cảnh giới bất thối chuyển. Nhưng nếu ngay cả khi nghe 
những lời này của Ma vương, ông ấy không nao núng mà quay về 
với pháp tánh, với Không sinh, với Không diệt, với Không tác dụng, 
thì ông ấy không phải là một trong những người đặt tin tưởng vào 
người khác. Một A-la-hán, một ty-kheo đã khô cạn rỉ lậu, không đi 
với người nào khác mà ông ây tin tưởng, nhưng ông ấy đặt bản tánh 
của pháp ngay trước mắt mình, và Ma vương không có lối vào nơi 
ông ấy. Cũng vậy, một Bồ-tát bất thối chuyên không thể bị nghiên 
nát bởi một những người thuộc thừa Thanh văn và Duyên giác, do 
bản tánh của mình ông ấy không thể rơi lại vào hàng Thanh văn 
hay Duyên giác, ông ấy có định vào nhất thiết trí, và kết thúc nơi 
giác ngộ viên mãn. Hoàn toàn chắc chăn là một Bồ-tát đứng vững 
trong cảnh giới bất thôi chuyển khả dĩ không thể bị người khác dẫn 
dắt sai đường. Hơn nữa, có người sẽ đến nói với vị Bồ-tát bất thối 
chuyền: “Cuộc hành trình trong sinh tử là sự theo đuổi trong bát- 
nhã ba-la-mật, và không phải là cuộc hành trình của người trong 
cầu tìm giác ngộ. Hãy chấm dứt tất cả sự khổ trong chính đời này! 
Rồi ông sẽ không còn trải qua tất cả sự khổ và thất vọng bị ràng 
buộc với cảnh giới sinh tử. Chắc chắn mãi mãi, trong chính đời này 
nhân cách này của ông sẽ hoản tất, tại sao ông nghĩ đến chuyện 
mang một cái khác nữa lên mình [vì những chúng sinh khác]?” Rồi 
dù cho Bồ-tát ấy không nao núng cũng không bối rối, thì chính Ma 
vương sẽ nói với ông ấy: “Cứ nhìn xem các Bồ-tát đó trong vô số 
kiếp đã trình những cần thiết của đời sống [330] với các Phật, các 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 259 


Thế Tôn, những người đã sống đời sống phạm hạnh trong sự hiện 
diện của vô số Phật, những người đã tôn vinh vô số Phật và Thế 
Tôn, đã hỏi các ngài về chính thừa này của các Bồ-tát, đã hỏi các 
ngài một Bồ-tát nên trụ như thế nào, đã nghe câu trả lời của các 
Như Lai, và đã hành động với nó! Bất chấp sự thật là họ đã trụ, theo 
đuôi và tận sức mình như họ nên làm, — đến ngày này họ chưa biết 
giác ngộ viên mãn! Họ trụ vững chắc trong những chỉ giáo của các 
ngài, họ tu luyện mình như họ nên như vậy, — nhưng họ chưa đạt 
đến nhất thiết trí! Rồi ông sẽ làm sao đạt đến giác ngộ viên mãn 
mãi mãi?” Dù cho lúc ấy ông ấy không nao núng và không bối rối, 
thì Ác Ma, sẽ triệu gọi một vài tỳ-kheo ở chỗ đó, và nói: “Những 
tỳ-kheo đó đã trở thành A-la-hán, với rỉ lậu đã khô cạn. Họ đã lên 
đường vì giác ngộ, trong khi họ đã đạt đến quả A-la-hán, và trở nên 
an định trong đó. Ông sẽ làm sao đạt đến giác ngộ viên mãn?” Hoàn 
toàn chắc chăn rằng một Bỏ-tát phải là bất thối chuyển đối VỚI giác 
ngộ viên mãn, khi người ta nói và xiến dương điều này, nếu tâm 
ông ấy không nao núng và không bối rối. Nếu tâm của một Bồ-tát 
đã nghe từ một người xa lạ những nhận xét gây thất vọng này không 
bị loại trừ khỏi bản tánh của pháp, nếu ông ấy không trở lại với nó, 
nếu ông ấy không đổi ý, nếu ông ấy thừa nhận những việc làm này 
của Ma vương vì cái gì, thì hoàn toàn không thể có chuyện ông ây 
theo đuôi đúng trong các ba-la-mật nên không đạt đến nhất thiết trí. 
Ác Ma, khả dĩ không thể có được lối vào một Bồ-tát không những 
chỉ theo đuôi mà còn tu luyện mình đúng cách nữa, không thiếu sự 
hành trì được các Như Lai, những bậc đã điều đầy đủ tâm hành kết 
hợp với các ba-la-mật, miêu tả. [33 l ] Nếu một Bồ-tát nhận ra các 
việc làm của Ma vương, nếu khi ông ấy nghe những nhận xét gây 
thất vọng từ những người xa lạ, mà ông ây không từ bỏ, không tụt 
lại phía sau, không đôi ý, nếu ông ấy nhận ra những việc làm của 
Ma vương là vì cái gì, thì đây là một biểu hiệu nữa của bất thối 
chuyên. 

Hơn nữa, một Bỏ-tát bất thối chuyển không xỏ xâu một nhận 
thức về sắc, v.v..., cũng không sản sinh một nhận thức. Vì Bồ-tát 
bắt thối chuyên xuyên qua các pháp mà chúng rỗng không không 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 260 


có các tướng riêng nhất định nhập vào sự khăng định rằng ông ấy 
sẽ đạt được sự cứu độ như là một Bô-tát không nhận biết ngay cả 
pháp â ây, và vì thế ô ông ấy không thể xỏ xâu hay sản sinh nó được. 
Vì thế người ta nói rằng “một Bồ- tát là bất thối chuyền nếu ông ẫy 
nhẫn nhục chấp nhận tri kiến về sự bắt sinh.” Đây là một biểu hiệu 
nữa của bất thôi chuyền. Hơn nữa, Ác Ma, đến trong lớp ngụy trang 
một tỳ-kheo cô làm nản chí Bồ-tát ấy bằng những lời: “Đồng với 
hư không là nhất thiết trí này. Nó là một pháp không có, nó không 
hiện hữu. Ai có thể nhận biết, ai biết nó đầy đủ? Không ai có thê 
đến nó được, không ai có thê biết nó đầy đủ, không cái gì phải biết 
đầy đủ, không có người nào hiểu, không có gì phải hiểu. Ở tất cả 
thời gian những pháp đó đồng như hư không, ông tận lực mình vô 
ích, phát hiện như là việc làm của Ma vương là giáo pháp này 
“người ta nên biết giác ngộ viên mãn,' nó không phải là lời dạy của 
Phật. Người con trai hay người con gái của gia đình thiện lương lúc 
ây tri kiến, hiểu rõ và biết rằng [332] cố gắng này để khuyên ông 
ây từ bỏ chỉ là việc làm của Ma vương. Sau khi đã phản chiếu như 
thế, ông ấy nên định tâm mình vững chắc, không lay chuyên, không 
thể kháng cự được. Đây là một biểu hiệu nữa của bắt thối chuyền. 


3. NHỮNG BIÊU HIỆU NỮA 
CỦA BẤT THÓI CHUYÊN 


Hơn nữa, một Bồ-tát bất thối chuyên là người đã từ bỏ mức độ 
của Thanh văn và Duyên giác, và tiến hành theo chiều hướng nhất 
thiết trí. Theo dự tính, “ông ây nhập vào thiền thứ nhất, thứ hai, thứ 
ba và thứ tư, và ông ấy trú trong bốn thiền đó. Ông ấ ấy trở thành 
người làm chủ hoàn toàn bốn thiền, nghĩa là, ông ấy nhập các định, 
nhưng sự tái sinh vị lai của ông ấy không phải do ảnh hưởng của 
chúng quyết định. Ông ấy đặt căn bản sự tái sinh của mình trên các 
pháp của dục giới. Nên biết đây cũng là một dấu hiệu của bất thối 
chuyển nơi một Bồ-tát bất thôi chuyền. Hơn nữa, một Bồ- tát bất 
thối chuyển không chấp vào tầm quan trọng của danh tiếng, danh 
hiệu hay sự nổi tiếng. Ông ấy không chấp vào một cái tên [đặc biệt 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 261 


mà trong bắt cứ trường hợp nào nó cũng có mặt trong tánh không]. 

Tâm ông ấy vẫn không nao núng, và chỉ thích sự vui sướng của tất 
cả chúng sinh. Dù ông ây ra đi hay trở lại, tâm ông ây không lang 
lang, và ông ây vẫn luôn luôn tâm niệm. Khi sông cuộc đời của một 
gia chủ, ông ây không có sự yêu thương nhiều đối với những sự vật 
thích thú, và ông ây không muôn chúng quá nhiều. Ông ấ ây sở hữu 
tất cả những vật thích thú với sự lo sợ và chán nản. Ở nơi hoang 
văng bị trộm cướp khuấy phá, người ta ăn trong sợ hãi và luôn luôn 
nghĩ đến [333] bỏ đi, ra khỏi chỗ hoang vắng này, và không nghỉ 
ngơi. Cũng vậy, một Bồ-tát bất thối chuyên, sở hữu bắt cứ vật thích 
thú nào ông ây có thê mang theo một cách đơn giản, không hăng 
hái, không chấp trước. Ông ấy không phải là một trong những 
người quan tâm những hình tướng yêu thích. Những người sông 
cuộc sông của những gia chủ và những người chấp trước trong năm 
loại khoái lạc không kiếm sống theo cách bất thường mà theo cách 
chính đáng. Họ cũng không chết trong tình trạng tội lỗi, họ cũng 
không làm tôn thương những người khác. Vì họ thúc giục tất cả 
chúng sinh đạt hạnh phúc tối thượng, — những người xứng đáng đó, 
những bậc vĩ đại đó, những siêu nhân, những người tuyệt vời, 
những người huy hoàng, những người cao cả, những người hùng 
mạnh, những anh hùng của loài người, những người lãnh đạo của 
loài người, những hoa súng của loài người, những hoa sen của loài 
người, những người thuần chúng, Rồng của loài người, sư tử của 
loài người, những người huấn luyện của loài người! Trong tinh thần 
này các Bỏ-tát sống cuộc đời của gia chủ, bởi vì họ đã được sức 
mạnh của bát-nhã ba-la-mật thấm nhập, — và đó là một biểu hiệu 
nữa của bất thối chuyền. Hơn nữa, Kim Cương Thủ®, đại Dạ-xoa, 
luôn luôn theo dõi phía sau vị Bồ-tát bất thối chuyên. Không thể 
tấn công được, Bồ-tát ây không thê bị người hay ma đánh bại. Tắt 
cả chúng sinh thấy khó chính phục ông ây, và tâm ông ây không bị 
[những cuộc tấn công của họ] quây rây. Các căn của ông ây đầy đủ 
tất cả, và ông ấy không thiếu bất cứ cái nào. Ông ấy sở hữu các cơ 
quan của một người đàn ông., [334] không phải những cơ quan của 


63 Phạn: Varjpdni. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 262 


một người bắt lực. Trong bất cứ cách nảo, ông ấy cũng không dự 
vào những chú thuật, lảm nhảm thì thầm, thảo mộc thảo được, ma 
thuật, phù phép chữa bệnh, v.v..., mà chúng là việc làm của đàn bà. 
Ông ấy kiếm sống theo cách trong sạch, không theo cách sai trái. 
Tính cách của ông ấy là không cãi cọ cũng không tranh luận. Cải 
thấy của ông ấy chánh trực, ông ây không tự nâng cao mình cũng 
không hạ thấp người khác. Ông ấy được phú bẩm những đức tính 
này và những đức tính tương tự khác. Ông ấy không tiên đoán cho 
những người đàn bà hay đàn ông rằng họ sẽ có con trai hay con gái. 
Những cách sai lầm như thế khiến ông ấy có thể chấp nhận sẽ không 
phải của ông ấy. Tất cả điều này là một biểu hiệu nữa của bắt thối 
chuyền. Hơn nữa, này Tu- bồ-đề, tôi sẽ chứng minh những thuộc 
tính, biểu hiệu, và dấu hiệu của một Bồ-tát bất thối chuyên. Được 
phú bầm chúng, ông ấy được biết là bất thối chuyền đối với giác 
ngộ viên mãn. Lại nữa, đó là những điều nào? Đó là những điều 
sau đây: Ông ấy không trao mình cho sự chiếm hữu hay dự tưởng 
với các uân, các nhập, các giới, vả duyên sinh. Ông ấy không dự 
tưởng loại chuyện mà người ta thích nói trong xã hội, chuyện nói 
về vua chúa và kẻ cướp, về quân đội và những cuộc đánh nhau; về 
làng mạc, [335 ] thành phó, thị trấn, các nước, vương quốc, và kinh 
đô; về chính ông ấy, về các quan thượng thư, tế tướng: về đàn bà, 
đàn ông và những người trung tính; vê những cuộc hành trình, công 
viên, tu viện, cung điện, ao hồ, ao sen, đám cây, vườn và TM, về 
qui Dạ-xoa”°, qui La-sát”, Qui đói”', qui Tỳ-xá-xà”"”, qui 
Kataputana, qui Câu-bàn-trà”°; về thức ăn, đồ uông, quân áo, đồ 
trang sức, nước hoa, vòng oi và dầu xức; vê đường ổi, ngả tư 
đường, đường phó, kiệu và người; về ca khúc, vũ điệu, chuyện kể, 
diễn viên, vũ công, và ca sĩ hát rong; về đại dương, về sông, vê đảo. 
Họ không hiến mình cho chuyện nói làm chướng ngại pháp, loại 
chuyện nói làm vui người thường, nhưng hiến mình cho chuyện nói 


6 Phạn: Yashas: Quí nhân. 
65 Phạn: Rakshasos: Bạo ác. 
66 Phạn: Pretas. 

§7 Phạn: Pishacas: Đảm tỉnh. 
68 Phạn: Kumbhanda. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 263 


về bát-nhã ba-la-mật, và họ trở thành những người không thiếu tâm 
hành kết hợp với nhất thiết trí. Nhưng họ tránh chuyện nói về đánh 
nhau và xung đột, về cãi cọ và tranh biện. Họ có thiện chí đối với 
những gì đúng, và không thiện chí đối với những gì sai. Họ ca ngợi 
sự văng mặt của bắt hòa, và không đề gây nên bất hòa. Họ muốn từ 
ái, và không muốn cái đối nghịch lại nó. Họ thuyết giảng pháp, và 
không thuyết giảng cái đối nghịch lại nó. Họ lập kế hoạch để có 
được cái thấy của các Như Lai trú ở các thiên thế giới khác, và như 
thế họ phát ý sinh niệm đưa họ đến tái sinh trong sự hiện diện của 
các ngài. Theo kế hoạch họ tái sinh gần các ngài, và họ không thiếu 
trong thị kiến của các Như Lai, [336] cũng không ở trong cơ duyên 
tôn vinh và phục vụ các ngài. Hơn nữa, khi một Bồ-tát bất thối 
chuyên nhất định chấm dứt sự hiện hữu của mình giữa chư thiên, — 
dù họ thuộc về cõi dục, hay cõi sắc, hay cõi vô sắc, — ông ây được 
tái sinh ngay trong vùng trung tâm, ở châu Diêm-phù-đề. Vì ở biên 
giới các nước, chỉ có một ít người có kiến thức tốt về nghệ thuật, 
thi ca, chân ngôn,"? mật tri, các luận tiêu chuẩn, những điềm lạ 
thường và ý nghĩa của tôn giáo, nhưng họ tái sinh rất nhiều ở vùng 
trung tâm. Nhưng những người tái sinh ở các vùng biên giới ít nhất 
cũng tái sinh ở các thị trấn lớn. Đây là một dấu hiệu nữa của bất 
thối chuyển. Hơn nữa, đối với một Bồ-tát bất thối chuyển không có 
chuyện tự hỏi là mình có phải là bất thối chuyên hay không. Chắc 
chắc là nó phát sinh nơi ông ây, ông ấy không có sự bắt định về giai 
đoạn mà ông ấy đã làm cho chính mình, và ông ấy không chìm bên 
dưới nó. Y như một người Dự lưu không có những do dự hay nghĩ 
ngờ về quả Dự lưu, nếu đó là giai đoạn đúng lý của ông ấy. Cũng 
vậy một Bồ-tát bất thối chuyển không có những do dự hay nghi ngờ 
về đang ở trên giai đoạn của Bồ-tát, khi đó là giai đoạn đúng lý của 
ông ây, ông ấy cũng không chìm bên dưới nó. Và khi ông ây nhanh 
chóng thấy thấu suốt bất cứ hành vi nào của Ma vương có thể đã 
phát sinh, và không đến vì sự lưỡng lự của ông ấy. [337] Một người 
phạm một tội ngũ nghịch, cho đến khi chết, sẽ không bao giờ mất 
ý niệm về hành động đó, người ấy không thể xóa bỏ hay loại bỏ nó, 


63 Phạn: mantras. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 264 


nhưng nó theo người ấy cho đến khi người ấy chết. Cũng vậy, tâm 
bắt thôi chuyển của một Bồ-tát bất thối chuyên đã biết trụ vững trên 
địa bất thối chuyển mà đúng lý nó là của ông ấy, ngay cả toàn thê 
thế giới với chư thiên, nhân, a-tu-la cũng không thê làm cong hay 
chia rễ ông ây với nó. Ông ấy nhận ra bất cứ hành vi nào của Ma 
vương có thê đã phát sinh vì cái gì, và không đến vì dao động. Ông 
ấy không có do dự và nghi ngờ về giai đoạn đúng lý là của ông ấy, 
ngay cả sau khi ông ấy đi qua đời hiện tại này, những ý niệm mà 
chúng là đặc tính của Thanh văn và Duyên giác sẽ không phát sinh 
nơi ông ấy. Nhưng khi đi qua đời hiện tại này ông ấy nghĩ: “Ấy 
không phải là trường hợp mà ta sẽ không đạt được giác ngộ viên 
mãn. Ta chắc chắn đạt được giác ngộ viên mãn, ta trụ vững trên địa 
mà đúng lý là của ta.” Ông ấy không còn có thê bị người khác dẫn 
dắt lạc đường nữa, và ở địa mà nó đúng lý là của ông ấy, thì ông ấy 
không thể bị nghiền nát. Vì khi ông ấy đứng vững ở địa đó, tâm 
ông ấy trở nên không gì có thể vượt qua được, tri kiến của ông ấy 
trở nên không ai có thể vượt qua được. Giả sử Ác Ma, trong lốt 
ngụy trang làm Phật đến nói với ông ấy: “Hãy chứng ngộ quả A- 
la-hán trong đời này! Tiền định của ông không phải là giác ngộ viên 
mãn. Ông không có những đức tính, biểu hiệu và dâu hiệu mà một 
Bồ-tát phải được phú bẩm để đạt được giác ngộ viên mãn. Vậy thì 
vì sao ông phải theo đuổi trong đây?” Nếu lúc ấy Bồ-tát đó trải 
nghiệm tâm có sự thay đổi, thì nên biết ông ấy chưa được các Như 
Lai của quá khứ thọ ký giác ngộ viên mãn. [338] Mặt khác, nếu ông 
ấy quán sát rằng, “đây chắc chăn là Ác Ma, đến sau khi y đã ngụy 
trang trong lốt Phật bằng ma thuật, ta bị Ma vương bám theo mãi, 
đây là một trong những cái do huyễn thuật tạo ra, không phải là 
Như Lai. Như Lai đã nói đến kết quả không nên chứng ngộ quả A- 
la-hán, và không khác hơn,” nếu ông ấy thấy và hiểu rằng ' đây chắc 
chắn là Ác Ma, đã tạo ra hai huyễn tướng của Phật, và muôn làm ta 
mất thiện cảm với giác ngộ vô thượng,” và nếu Ma vương, sau đó, 

quay đi, thì Bồ-tát này chắc chăn trong quá khứ đã được các Như 
Lai được thọ ký giác ngộ viên mãn, và ông ấy đã trụ vững ở địa bất 
thối chuyển của Bồ-tát. Ở đâu thấy được những đức tính, biểu hiệu 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 265 


và dâu hiệu này, ở đó có thể chắc chắn, không nghi ngờ gì, vì ông 
ấy có những phẩm tính này, ông ấy đã được các Như Lai trong quá 
khứ thọ ký, và đã đứng vững trên địa bất thối chuyển của Bồ-tát. 
Vì ông ấy có những đức tính, biểu hiệu và dấu hiệu của một Bồ-tát 
bắt thôi chuyển. Đây là một biểu hiệu nữa của bất thối chuyên. Hơn 
nữa, một Bồ-tát bất thối chuyên cô gắng có được thiện pháp dù cho 
ông ấy trả giá băng sinh mạng của mình và tất cả những thứ tùy 
thuộc. Vì thể, ông ấy nỗ lực vô thượng để có được thiện pháp qua 
sự yêu mến và kính trọng pháp, qua sự yêu mến và kính trọng các 
Phật và Thế Tôn quá khứ, vị lai và hiện tại. Trong niềm tin quyết 
rằng “các Pháp thân là các Phật, các Thế Tôn.” [339] Ông ấ ây đạt 
được thiện pháp qua lòng yêu mến và kính trọng của ông ấy đối với 
Pháp. Ông ấy đạt được thiện pháp không những chỉ là của các Phật 
và Thế Tôn quá khứ mà còn là của các Phật và Thế Tôn hiện tại và 
vị lai. Ông ấy trở nên tin quyết rằng ông ấy cũng gia nhập vào hàng 
những người được dự tính sẽ là các Phật và Thế Tôn vị lai, răng 
ông ây cũng đã được thọ ký giác ngộ vô thượng đó, rằng ông ấy 
cũng sẽ có được chính thiện pháp này. Ông â ây cũng mang trong 
tâm những quán xét này, trong các nô lực để có được thiện pháp ấy, 
khi ông ây khước từ ngay cả mạng sông và những vật tùy thuộc của 
mình, khi ông ấy không chán nản, hay trở nên lười biếng. Đây là 
một biêu hiệu nữa của bất thối chuyên. Hơn nữa, khi Như Lai chứng 
minh pháp, một Bồ-tát bất thối chuyên không do dự hay nghi ngờ. 

Tu-bồ-để. Ngài ấy cũng không do dự hay nghi ngờ khi một 
Thanh văn chứng minh pháp? 

Thể Tôn: Không, ông ây không. Vì một Bồ-tát đã có được hạnh 
vô sinh pháp nhẫn không do dự hay nghi ngờ khi ông ấy nghe nói 
về thực tướng vô ngại của tất cả các pháp. Được phú bẩm những 
đức hạnh này, một Bồ-tát trở thành bất thối chuyên. [340] Cũng 
nên biết đây là những đức tính, biểu hiệu và dấu hiệu của một Bồ- 
tát bất thối chuyền vì giác ngộ viên mãn. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 266 


Chương XVII 
KHÔNG 
I. NHỮNG TRẠM DỪNG THÂM SÂU 


T„u-bô-để: Thật là kỳ diệu, Ôi Thế Tôn, những đức tính vĩ đại 
làm sao, vô hạn và vô lượng làm sao mà một Bồ-tát được phú bắm! 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Vì một Bồ-tát bất thối chuyên đã 
có được tri kiến vô tận và vô biên mà các Thanh văn và Duyên giác 
không có trình báo. 

Tu-bô-đề: Trong nhiều kiếp liên tục Thế Tôn đã có thê tiếp tục 
xiên dương những đức hạnh, biểu hiệu và dâu hiệu này của một Bô- 
tát bất thối chuyên. Do đó bây giờ ngài có thể chỉ những vị thế rất 
thâm sâu của một Bồ-tát mà chúng kết hợp với bát-nhã ba-la-mật. 

Thể Tôn: Khéo nói, Tu-bồ-đề. Hiển nhiên ông đã nêu lên những 
vị thế rất thâm sâu bởi vì ông muốn được chỉ dạy. “Thâm sâu,” Tu- 
bồ-đề, của Không đồng nghĩa với thâm sâu của Vô tướng, Vô 
nguyện, Vô quả, Vô sinh, Bất sinh, Vô hữu, Vô ưu, Đoạn dứt, Niết- 
bàn, và Ra đi. [342] 

Tu-bồ-đề. Nó chỉ đồng nghĩa với các pháp này hay với tất cả các 
pháp? 

Thế Tôn: Nó đồng nghĩa với tất cả các pháp. Vì sắc, v.v..., thâm 
sâu. Sắc, v.v..., thâm sâu như thế nào? Thâm sâu như Như, thâm 
sâu như sắc, v.v... Thâm sâu như Như của sắc, v.v...Ở chỗ không 
có sắc, đó là thâm sâu của sắc, v.v... 

T„-bồ-đề. Thực là kỳ diệu, Ôi Thế Tôn, làm sao một thiết bị vi 
tế mở sắc, v.v..., ra [hay: không chướng ngại], và đồng thời chỉ 
Niết-bàn. 


2. PHỤNG SỰ BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 
NHƯ THÊ NÀO 


Thế Tôn: Khi một Bồ-tát phản chiếu, tư duy vả thiền định về 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 267 


những địa vị rất thâm sâu này mà chúng kết hợp với bát-nhã ba-la- 
mật, và có găng trụ, tu luyện và tiễn bộ như đã được qui định, miêu 
tả và giải thích trong bát-nhã ba-la-mật, [343] rồi nếu ông ấy làm 
như thế trong chỉ một ngảy, việc mà ông ấy làm trong một ngày đó 
vĩ đại làm sao! Nếu một người, xúc động bởi những quan tâm về 
tham, đã hẹn hò ngày gặp với một nữ nhân xinh đẹp, hấp dẫn, và 
nếu bây giờ nữ nhân đó bị một người khác giữ lại và không thể ra 
khỏi nhà được, thì Tu-bồ-đề, ý ông thế nào, những dự tưởng của 
người đàn ông đó được kết nối với cái gì? 

Tu-bô- đề: Dĩ nhiên, với người đàn bà. Anh ta nghĩ đến sự đến 
của nàng, về những điều họ sẽ cùng làm với nhau, và về sự mừng 
rỡ, vui vẻ và hân hoan anh ta sẽ có với cô ta. 

Thế Tôn: Anh ta sẽ có nhiều ý tưởng như thế trong vòng một 
ngày không? 

Tu-bô-đề. Quả thật có nhiều, Ôi Thế Tôn. 

Thế Tôn: Cũng nhiều như những ý tưởng như anh ta có trong 
vòng một ngày, một Bồ-tát cự tuyệt sự sinh tử, quay lưng lại với 
nó, tìm cách chấm dứt nó, trong rất nhiều kiếp. 


3. CÔNG ĐỨC 


Khi ông ấy trụ, tu luyện, tiễn bộ, thiền định, và tinh tắn như được 
qui định, miêu tả và giải thích trong bát-nhã ba-la-mật này, ông ấy 
cũng dứt bỏ những lỗi lầm khiến ông ấy quay đi đối với giác ngộ 
viên mãn. [344] Nếu bây giờ một Bồ-tát hiến mình cho sự sùng mộ 
bát-nhã ba-la-mật, và làm những việc chỉ trong một ngày thôi trong 
khi trú hoàn toàn trong các tâm hành nối kết với bát-nhã ba-la-mật; 
và nêu một Bồ-tát khác thiếu bát-nhã ba-la-mật, nhưng cúng dường 
phẩm vật trong vô SỐ kiếp; ở cấp cao hơn ông ấy là Bồ-tát, chỉ trong 
một ngày, tinh cần về bát-nhã ba-la-mật. Một Bồ-tát chỉ trong một 
ngày tinh cần về bát-nhã ba-la-mật tạo nhiều công đức hơn một Bò- 
tát khác trong vô số kiếp cúng dường phẩm vật cho tất cả các hạng 
thánh nhân, — từ Dự lưu đến Như Lai — nhưng thiếu bát-nhã ba-la- 
mật. Nếu Bồ-tát khác đó không chỉ cúng dường phẩm vật như đã 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 268 


nói, mà thêm vảo giữ giới, nhưng thiếu bát-nhã ba-la-mật, thì Bồ- 
tát này, người trú trong bát-nhã ba-la-mật, sẽ tạo công đức nhiều 
hơn nêu sau khi ông ây xuất hiện từ hành tác của tâm trên bát-nhã 
ba-la-mật, ông ấy sẽ chứng minh pháp. Và điều đó vẫn đúng [345] 
dù cho cộng thêm Bồ-tát kia được phú bâm nhẫn nhục. Dù cho cộng 
thêm ông ấy tận lực tinh tấn, găng sức về thiền định và các giác chi, 
nhưng vẫn còn thiếu bát-nhã ba-la-mật; một Bồ-tát, sau khi bố thí 
pháp, như đã nói trước kia, sẽ chuyển nó đến giác ngộ viên mãn, sẽ 
tạo nhiều công đức hơn của ông ấy. Còn nhiều hơn nữa là công đức 
của một Bồ-tát không những chỉ bố thí pháp, không chỉ chuyên nó 
đến giác ngộ viên mãn, mà còn dùng loại chuyên đã được dạy trong 
bát-nhã ba-la-mật. Nhưng nếu một Bồ-tát, sau khi đã làm xong tất 
cả điều đó, không còn nỗ lực vì nó nữa trong ấn tu thiền định, [346] 
thì công đức của ông ây sẽ ít hơn công đức của người cũng nỗ lực 
VÌ nó trong ần tu thiền định và người được bát-nhã ba-la-mật hộ trợ, 
khiến cho sự ẩn tu thiền định không thiếu bát-nhã ba-la-mật. Người 
sau tạo được công đức nhiều hơn. 


4. VÔ LƯỢNG, RỎỒNG KHÔNG 
VÀ THUYÉT THOẠI 


Tu-bô-đề: Làm sao có thê nói rằng mình tạo nhiều công đức vì 
Thế Tôn miêu tả tất cả những tích lũy là kết quả của sự phân biệt 
sai? 

Thế Tôn: Trong trường hợp đó sự tích lũy công đức về phần của 
một Bỏ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật cũng phải được miêu 
tả như là rỗng không, vô giá trị, vô nghĩa và không có thực chất. 
Đến mức độ một Bồ-tát tiếp tục quán tất cả các pháp theo cách này, 
đến mức độ ông ấy trở thành người không thiếu bát-nhã ba-la-mật. 
Và đến độ ông ây không thiếu bát-nhã ba-la-mật, đến độ ông ẫy tạo 
ra khối công đức không thê đo lường và không thể tính toán. 

Tu-bồ-đề. Có sự phân biệt hay khác biệt nào giữa không thê đo 
lường và không thể tính toán không? 

Thế Tôn: Nó “không thê đo lường” bởi vì tất cả những cách đo 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 269 


phải ngừng lại nơi nó. Nó “không thể tính toán” bởi vì nó làm cạn 
kiệt tất cả mọi nỗ lực đếm nó. 

Tu-bồ-để. Có lý do nào để cho rằng các uấn là không thể đo 
lường được không? 

Thể Tôn: Có. [347] 

Tu-bồ-để. Từ đồng nghĩa của “không thê đo lường được” là gì? 

Thế Tôn: Không, Vô tướng, Vô nguyện. 

Tu-bồ-để. Có phải nó là từ đồng nghĩa của chỉ những pháp ấy 
và không phải của những pháp khác? 

Thế Tôn: Tôi chưa miêu tả tất cả các pháp như là “rỗng không” 
ư2 

Tu-bô-đề: Như Lai đã miêu tả tất cả các pháp chỉ là rỗng không. 

Thế Tô ôn: Là rỗng không, chúng cũng là vô tận. Và cái gì là 
không, cái ấy cũng là không thể đo lường được. Vậy thì, theo thực 
tướng tối hậu, không có sự phân biệt hay khác biệt nào có thể nhận 
biết được giữa các pháp này. Khi nói chuyện chúng đã được Như 
Lai miêu tả. Người ta nói chuyện khi người ta nói về 'không thể đo 
lường được,” hay “không thể tính toán được,” hay 'không thể cùng 
tận được" hay “rỗng không,' hay “vô tướng", hay “vô nguyện", hay 
“không tác dụng," hay “vô sinh, “bất sinh,? “vô hữu,” “vô ưu,” “đoạn, 
“Niết-bàn.” Sự giải thích tường tận này đã được Như Lai miêu tả 
như là hoàn thành sự chứng minh của ngải ấy. [348] 

Tu-bổ- đề: Kỳ diệu là thấy mức độ Như Lai chứng minh chân 
tánh của tất cả các pháp, và người ta không thể nói đúng về chân 
tánh của tất cả các pháp, [theo nghĩa xác định những thuộc tính 
phân biệt tách rời các thực thể có thực]. Như con hiểu nghĩa lời dạy 
của Như Lai, ngay cả tất cả các pháp người ta không thể nói được, 
theo bất cứ nghĩa thích hợp nào? 

Thế Tôn: Đúng vậy, vì người ta không thể diễn tả đúng tánh 
không của tất cả các pháp bằng lời. 


5. KHÔNG TĂNG HAY GIẢÁM 


Tu-bồ-đề: Một vật nào đó có thê tăng hay giảm không, nếu nó ở 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 270 


bên kia tất cả lời nói phân biệt? 

Thế Tôn: Không, Tu-bồ-đề. 

Tu-bô-đề: Nhưng nếu không thể có sự tăng hay giảm của một 
thực thê mà nó ở bên kia tất cả lời nói phân biệt, thì không thể có 
sự tăng hay giảm của sáu ba-la-mật. Vậy thì làm sao một Bồ-tát có 
thể đạt được giác ngộ viên mãn qua sức mạnh của sáu ba-la-mật, 
nếu chúng không tăng, làm sao ngài ấy có thể đến gần giác ngộ viên 
mãn được, vì không có sự hoàn thành các ba-la-mật, ngài ấy không 
thể đến gần giác ngộ viên mãn? [349] 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Chắc chắn không có sự tăng hay 
giảm của một thực thê ba-la-mật. Một Bồ-tát theo đuổi trong bát- 
nhã ba-la-mật, và thiện xảo trong các phương tiện, hiển nhiên 
không nghĩ rằng “bố thí ba-la-mật này tăng, bố thí ba-la-mật này 
giảm.” Nhưng ông ây biết rằng “bố thí ba-la-mật này chỉ là lời nói.” 
Khi ông ấy bố thí một phẩm vật ông ấy chuyên nó qua giác ngộ 
viên mãn những tâm hành, những ý niệm sản sinh, các thiện căn 
liên hệ với hành động bồ thí đó. Nhưng ông ấy chuyển chúng qua 
theo cách như thế mà ông Ấy, kính trọng thực tướng thực tế của giác 
ngộ viên mãn. Và ông ấy tiễn hành theo cùng cách khi ông ấy tự 
chấp nhận các bốn phận đạo đức, khi ông ấy tự hoàn thiện mình 
trong nhẫn nhục, [350] khi ông ây tận lực tính tấn, nhập các thiền, 
theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, phát triển bát-nhã ba-la-mật. 

Tu-bồ-đề. Vậy thì giác ngộ vô thượng này là gì? [351] 

Thế Tôn: Nó là Chân như. Nhưng Chân như không tăng cũng 
không giảm. Một Bồ-tát lặp đi lặp lại và thường trú trong các tâm 
hành kết nối với Chân như đó đến gần với giác ngộ vô thượng hơn, 
và ông ấy không mất lại các tâm hành. Chắc chắn răng không thể 
có sự tăng hay giảm nào cả của một thực thê mà nó ở bên kia tất cả 
ngôn từ, và do đó không ba-la-mật nào cũng như tất cả các pháp có 
thê tăng hay giảm. Nó là như thế, khi trú nơi các tâm hành thuộc 
loại này, một Bồ-tát trở thành một người gần giác ngộ viên mãn. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 271 


Chương XIX 
NỮ THÂN SÔNG HÀNG 
I. TÙY THUỘC PHÁT SINH 


Tu-bồ-để: Nếu một Bồ-tát đạt được giác ngộ viên mãn, có phải 
đó là vì sự phát tâm bồ-đề đầu tiên hay tâm bồ-đẻ cuối cùng? Hai 
hành động đó của tâm không thê kết hợp ở một chỗ nào [và vì thế 
chúng không thê hợp tác sinh ra kết quả]. Làm sao sự tích lũy các 
thiện căn của một Bỏ-tát có thê xây ra? 

Thế Tôn: Ý Ô Ông thế nào, Tu-bồ-đẻ, cái bắc của cây đèn dầu cháy 
do cái chạm đầu tiên của ngọn lửa hay do cái chạm cuối cùng của 
ngọn lửa. 

Tu-bồ-để. Không phải vậy, Ôi Thế Tôn! Nó không cháy do cái 
chạm đầu tiên của ngọn lửa cũng không phải do sự không tùy thuộc 
của nó, và nó cũng không cháy do cái chạm cuối cùng của ngọn lửa 
cũng không do sự không tùy thuộc của nó. 

Thế Tôn: Rồi cái bắc ấy có nhất định cháy không? 

Tu-bồ-đề: Có, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Cũng vậy, chăng phải qua tâm thứ nhất hay cuối cùng 
về giác ngộ, cũng chăng phải do sự không tùy thuộc của chúng [353] 
mà một Bồ-tát đạt được giác ngộ viên mãn. Ông ấy không đạt được 
nó qua những phát sinh của tâm, cũng không khác hơn qua những 
phát sinh ấy. Song ông ấy đạt được giác ngộ viên mãn. 


2. KHÔNG PHÁT TRIÊN 


Tiu-bồ-để. Thâm sâu là sự tùy thuộc phát sinh này! 

Thế Tôn: Này Tu-bồ-đề, tâm đó [đầu tiên] đã đoạn [sau khi xuất 
hiện chốc lát] sẽ phát sinh lại [vào lúc có tâm thứ nhì] không? 

Tu-bồ-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Tâm đó đã phát sinh [trong quá khứ], có phải là do 
chính bản tánh của nó chịu số phận phải đoạn không? 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 272 


Tu-bồ-để. Dạ phải, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Nếu một vật do chính bản tánh của nó chịu số phận 
phải đoạn, nó sẽ bị diệt không? 

Tu-bồ-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. [354] 

Thế Tôn: Tâm ấy [chưa] sinh, có phải do bản tính của nó chịu 
số phận phải đoạn không? 

Tu-bồ-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn [bởi vì một vật chưa sinh 
không thể bị đoạn được]. 

Thế Tôn: Nhưng khi nó đến điểm mà bản tánh của nó chịu số 
phận phải đoạn, thì nó sẽ bị diệt không? 

Tu-bồ-để: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Nêu yêu tánh của tâm đó không dính líu với sinh hay 
đoạn, thì nó sẽ bị đoạn không? 

Tu-bồ-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Nếu một pháp, do yếu tánh của nó, đã bị đoạn trong tự 
tánh, pháp ấy sẽ bị đoạn không? 

Tu-bô-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Chân tánh của các pháp sẽ bị đoạn không? 

Tu-bô-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Bồ-tát ấy sẽ trụ vững theo cùng cách Chân như trụ 
vững không? 

Tu-bồ-đê. Dạ, ngài ấy sẽ trụ vững. [355] 

Thế Tôn: Rồi Chân như đó sẽ không ở trong nguy hiểm bị thay 
đổi xa rời tính bất động cao vời của nó chăng? 

Tu-bô-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Thâm sâu là Chân như. 

Tu-bồ-đề. Nó thâm sâu, Ôi Thế Tôn. 

Thế Tôn: Tâm có ở trong Chân như không? 

Tu-bồ-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Tâm có [đồng với] Chân như không? 

Tu-bồ-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Tâm có khác hơn Chân như không? 

Tu-bồ-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Ông có thê thấy Chân như chăng? 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 273 


Tu-bồ-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Một người theo đuôi tựa như Chân như, người ấy theo 
đuổi trong thâm sâu chăng? 

Tu- -bô-đề: Người ấy không theo đuôi ở đâu cả. Vì bất cứ ý tưởng 
nào về sự biểu hiện của người ấy, theo thói quen, không tiền hành 
nơi người ấy cũng không xảy ra với người ẫy. 

Thế Tôn: Một Bồ-tát theo đuôi ở đâu khi ông ấy theo đuổi trong 
bát-nhã ba-la-mật? [356] 

Tu-bồ-đề: Trong thực tướng cứu cánh. 

Thế Tôn: Khi theo đuôi trong thực tướng cứu cánh ông ấy có 
theo đuôi trong tướng? 

Tu-bồ-để: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Rồi đôi với ông ấy tướng có phải là một cái gì đó mà 
ông ấy không hủy bỏ bằng cách phát triển thiền định không? 

Tu-bồ-để: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Rồi đôi với vị Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la- 
mật, tướng ấy có trở thành một cái gì đó mà ông ấy không hủy bỏ 
băng cách phát triển thiền định không? 

Tu-bô-đề: Bồ-tát ấy không tạo bất cứ nỗ lực nảo, trong khi ngài 
ấy theo đuổi trong chiều hướng của một Bồ-tát trong lần sinh hiện 
tại, để đạt đến cảnh giới trong đó tất cả các tướng đều bị bỏ hết. 
Nếu ngài ấy đạt đến cảnh giới ấy trước khi tất cả Phật pháp đầy đủ 
nơi ngài ấy, ngài ấy sẽ tự động trở thành một Thanh văn. Sự thiện 
xảo trong các phương tiện của một Bồ-tát gồm trong đây, là ngài 
ãy tri kiến tướng ấy, cả dấu hiệu và nguyên nhân, song ngài ấy hoàn 
toàn đầu hàng Vô tướng [pháp giới, trong đó không tướng nảo từng 
xuất hiện]. 

Xá-lọïi-phất. Bát-nhã ba-la-mật của một Bồ-tát có tăng khi ngài 
ãy, ở trong mộng, có phát triển ba cửa giải thoát, nghĩa là, Không, 
Vô tướng và Vô nguyện không? 

Tu-bô-đề: Nếu nó tăng qua sự phát triển ban ngày, rồi nó cũng 
tăng nơi người mộng [về nó|. Vì Thế Tôn có nói răng. mộng và tỉnh 
không phân biệt, [cốt yếu là đồng]. Nếu [357] một Bồ-tát thọ nhận 
bát-nhã ba-la-mật, ngày ngày theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật, thì 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 274 


ngài ấy trong mộng cũng vẫn hoàn toàn gần gũi với bát-nhã ba-la- 
mật, rồi bởi vì thực hành lặp đi lặp lại bát-nhã ba-la-mật ngài ấy 
trong mộng cũng sẽ phát triển nó rất nhiêu. 

Xá-lợi-phất: Nếu có người trong mộng thực hiện một hành vi, 
thiện hay bắt thiện, hành vi ấy có được thêm vào cái khối hay sự 
tích tập nghiệp của người ấy không? 

Tu-bồ-đê. Cho đến bây giờ Thế Tôn đã dạy rằng tối hậu tất cả 
các pháp đều như mộng, cho đến bây giờ [nghĩa là, theo quan điểm 
thực tại tối hậu] hành vi ấy sẽ không được thêm vào cái khối hay 
sự tích tập nghiệp của người Ấy. Nhưng mặt khác, [theo quan điểm 
thực tại thực nghiệm], hành vi ây sẽ được thêm vào cải khối "hay Sự 
tích tập nghiệp của người ấy nếu, sau khi tỉnh giấc, người ây nghĩ 
giác mộng đã qua, và một cách ý thức hình thành ý. kiến Tăng người 
ây muốn giết một người nào đó. Làm sao người ấy làm điều đó? 
Trong mộng người ấy có thê sát sinh, khi thức dậy, người ấy suy 
nghĩ như vây: “tốt là y đã bị giết! Đúng là y đã bị giết! Phải là y đã 
bị giết! Là ta đã giết y." ° Những ý nghĩ như thế tương đương với ý 
kiến có ý thức là người ấy muốn giết một người nảo đó. 


3. KHÔNG TRỢ DUYÊN KHÁCH QUAN 
VÀ KHÔNG TỰ TÁNH 


Xá-lợi-phất: Vì kết quả của những tư duy có ý thức như thế, nếu 
hành vi ấy của người đó được thêm vảo sự tích tập nghiệp của người 
ấy, thì hành vi của Phật, Thế Tôn, khi ngài ấy tự nghĩ, một cách có 
ý thức hình thành ý kiến ngài ấy muốn nhập diệt, [358] cũng sẽ 
được thêm vào cái khối và sự tích tập nghiệp của Phật ư? 

Tu-bồ-để: Không, quả thực không, thưa ngài Xá-lợi-phất. Vì 
Như Lai là người đã bỏ hết tất cả suy tư và phân biệt. Hư không tự 
nó không thể phát sinh một hành vi hay ý nghĩ mà không có trợ 
duyên khách quan. Một hành vi chỉ có thê phát sinh với trợ duyên 
khách quan, không phải không có. Một ý nghĩ chỉ có thể phát sinh 
với trợ duyên khách quan, không phải không có. Những hành động 
lý trí phải liên quan với các pháp được thấy, nghe, cảm, hay biết. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 275 


Liên quan với một vải đối tượng, những hành động lý trí nhận sự ô 
nhiễm lên chính chúng, liên quan với những đối tượng khác, chúng 
nhận sự thanh tịnh. Những hành động ý chí và những hành vi, do 
đó, chỉ có thê phát sinh với có hay không có trợ duyên khách quan. 

Xá-lợi-phất. Vì Thể Tôn đã miêu tả tất cả những trợ duyên 
khách quan là ly cách [không có sự liên hệ vốn có với chủ thể], làm 
sao một hành động ý chí chỉ có thê phát sinh với có hay không có 
trợ duyên khách quan? 

Tu-bô-đề: Một hành động ý chí phát sinh với trợ duyên khách 
quan, và không phải không có trợ duyên khách quan, theo nghĩa 
người ta xử lý một trợ duyên khách quan thực tế không hiện hữu 
như là một tướng, như là một trợ duyên khách quan. Sự thực, hành 
động ý chí cũng ly cách, cũng là một tướng. Và như vậy là các 
nghiệp hành bị vô minh duyên, và như vậy tất cả các mắt xích 
duyên sinh, cho đến suy và chết bị sinh duyên. Như vậy ngay cả 
các trợ duyên khách quan cũng ly cách. Hành động ý chí ly cách 
với tướng, và nó phát sinh chỉ liên hệ với những biểu hiện thế tục 
hiện hành trong thế gian. 

Xá-lợi-phất: Nếu trong mộng một Bồ-tát cúng dường một phẩm 
vật, và hiến nó cho giác ngộ viên mãn, có thể gọi phẩm vật ấy là 
được cúng dường một cách hiệu quả không? [359] 

Tu-bồ-đê: Chúng ta đang mặt đối mặt với ngài Di-lặc, bậc Bồ- 
tát, bậc đại sĩ. Như Lai đã thọ ký sự giác ngộ vô thượng của ngài 
ấy. Ngài â ây là nhân chứng trực tiếp vấn đề này, ngài ấy sẽ trình bày 
vẫn đề này. 

Xá-lợi-phất: Thưa ngài Di-lặc, Trưởng lão Tu-bồ-đề đã nói: “Có 
ngài Di-lặc, bậc Bồ-tát, bậc đại sĩ! Ngài ấy sẽ trình bày vẫn đề này.” 
Xin hãy trình bảy vẫn đề này, Tôn giả Bất Năng Thắng”?! 

Di-lặc: Liên hệ với những gì Tôn giả Tu-bỗ-đề đã nói, cái gì 
tương ứng với những chữ “Di-lặc” và “ngài ấy sẽ trình bày vẫn đề 
này”? Sắc của tôi sẽ trả lời? Hay thọ, tưởng, hành, hay thức của tôi? 
Ngoại tướng của tôi sẽ trả lời, hay hình dạng của tôi? Hay không 
của sắc sẽ trả lời, hay không của thọ, tưởng, hành, hay thức? Hiển 


79 Phạn: Ajita. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 276 


nhiên không của sắc, v.v..., không có khả năng trả lời. [360] Tôi 
không thấy bất cứ một nhấp nào đó trả lời, hay pháp â ây trả lời, hay 
do pháp ấy mà người ta có thê trả lời, hay bất cứ pháp nào cũng 
được thọ ký giác ngộ vô thượng. 

Xá-lợi phất: Thưa ngài Di-lặc, vậy thì có lẽ ngài thực sự có 
chứng kiến các pháp theo cách ngài dạy chứ? 

Di-lặc: Tôi không có. Ngay cả tôi không biết các pháp đó, không 
nhận biết, không thấy chúng, theo cách lời tôi nói diễn đạt, và ý 
nghĩ của tôi phản chiếu lên chúng. Nhưng chắc chăn thân không 
thê tiếp xúc với chúng, ngữ không thể diễn đạt chúng, ý không thê 
quán sát chúng. Đó là tự tánh của tất cả các pháp, bởi vì chúng 
không có bắt cứ tự tánh nảo. 

Xá-lọï-phất nghĩ: Quả thật trí tuệ thâm sâu là Bỗ-tát Di-lặc, bậc 
đại sĩ này. Làm sao ngài ấy xiên dương bát-nhã ba-la-mật mà ngài 
ấy đã theo đuôi trong thời gian dài như thế! 

Thế Tôn: Vì sao ý nghĩ ấy xảy ra với ông? Này Xá-lợi- phất, ông 
có thể thấy pháp được phú bẩm mà với nó ông đã thành một A-la- 
hán không? 

Xá-lợi-phất: Dạ không, thưa Thế Tôn. [361] 

Thế Tôn: Cùng cách ấy, nó không xảy ra với một Bồ-tát theo 
đuổi trong bát-nhã ba-la-mật, rằng “pháp này đã được định trước 
cho giác ngộ viên mãn, pháp đó sẽ được định trước, pháp đó đang 
được định trước, pháp đó sẽ biết giác ngộ viên mãn.” Khi theo đuôi 
theo cách như thế, thì ông ấy theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật. 


4. NĂM CHỖ GÂY SỢ HÃI 


Trong khi ông ấy theo đuôi như thế, ông ấy không sợ. Ông ấy 
được tiêm nhiễm sức mạnh mà ông ấy đã có được [trong sự theo 
đuổi trong cái không căn bản], và nó làm cho ông ấy có thể khăng 
khăng trong nô lực và nghĩ: “Ây không phải là trường hợp mà ta sẽ 
không giác ngộ viên mãn.” Nếu ông ấy theo đuổi như thế, là ông 
ấy theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật. Hơn nữa, một Bồ-tát không 
sợ khi ông ấy đi vào nơi hoang văng đây dã thú. Vì ấy là bổn phận 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 277 


khước từ mọi sự vật vì tất cả chúng sinh của ông ấy. Vì thế ô ông ây 
nên phản ứng bằng cách nghĩ: “Nếu những dã thú này có vô ta, thì 
đó sẽ là phẩm vật bó thí của ta cho chúng. Bồ thí ba-la-mật sẽ trở 
nên hoàn hảo hơn nơi ta, và ta sẽ đến gần giác ngộ viên mãn hơn. 
Sau khi đạt giác ngộ viên mãn ta sẽ đi những bước để cho trong 
Phật địa của ta sẽ không có dã thú nào hết, nơi ấy còn không có 
ngay cả khái niệm về dã thú mà tất cả chúng sinh trong đó sẽ sông 
bằng. thực phẩm cõi trời.” Hơn nữa, một Bồ-tát không nên sợ nếu 
ông ấy thấy mình ở nơi hoang vắng, đầy bọn cướp. Vì các Bồ-tát 
vui thích trong việc tu thiện từ bỏ tất cả những vật tùy thuộc của 
mình. Một. Bồ-tát phải vất bỏ ngay cả thân mình, và ông ấy phải 
khước từ tất cả những cái cần thiết cho đời sống. Ông ấ ây nên phản 
ứng sự nguy. hiểm băng ý nghĩ [362]: “Nếu có ai lẫy đi của tôi tất 
cả mọi thứ cần thiết cho đời sống, thì hãy, để chúng là món quà của 
tôi cho họ. Nếu có người cướp đi mạng sông của tôi, tôi không nên 
có ác ý, tức mình hay giận đữ về chuyện đó. Ngay cả chống lại họ, 
tôi cũng không nên có hành động phật lòng hoặc bằng thân, ngữ 
hay ý. Đây sẽ là cơ duyên đem các ba-la-mật bố thí, trì giới và nhẫn 
nhục đến độ hoàn thiện vĩ đại hơn, và tôi sẽ đến gần giác ngộ viên 
mãn hơn. Sau khi đạt được giác ngộ viên mãn, tôi sẽ hành động và 
cư xử theo cách như thế mà trong Phật địa của tôi hoang vu đầy 
bọn cướp sẽ không có cách nào tôn tại hay ngay cả có thê suy nghĩ 
được. Và những tận lực đem lại sự thanh tịnh hoàn toàn nơi Phật 
địa ấy sẽ rất vĩ đại đến độ trong đó không có những lỗi này hay 
những lỗi khác hiện hữu, hay ngay cả có thể suy nghĩ được.” Hơn 
nữa, trong nơi hoang hóa không có nước, một Bồ-tát không nên sợ. 
Vì tính cách của ông ẫy như thế mà ông ây không bị kinh động hay 
kinh hãi. Ông ấy nên quyết định rằng sự tu luyện của mình có thê 
có kết quả trong việc loại bỏ toàn bộ sự khát ra khỏi tất cả chúng 
sinh. Ông ấy không nên run rây khi nghĩ rằng, nếu mình chết vì 
khát, mình sẽ tái sinh làm Ngạ qui. Trái lại, ông ấy nên hướng ý 
niệm đại bi đến tất cả chúng sinh, và nghĩ [3 63]: “Hối ôi, chắc chắn 
những chúng sinh đó phải có công đức nhỏ nêu trong thế giới của 
họ những nơi hoang dã như thế có thể suy tưởng được. Sau khi đạt 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 278 


được giác ngộ, tôi sẽ thấy rằng trong Phật địa của tôi những nơi 
hoang vắng như thế không hiện hữu, hay ngay cả không thể nghĩ 
bàn được. Và tôi sẽ ban cho tất cả chúng sinh công đức nhiều đến 
độ họ sẽ có nước tuyệt hảo nhất. Như thế tôi sẽ tận lực tinh tắn kiên 
định nhân danh tất cả chúng sinh, như vậy vào cơ hội đó tinh tấn 
ba-la-mật cũng sẽ trở nên hoàn hảo hơn nơi tôi.” Hơn nữa, ở nơi 
hoang hóa không thực phẩm, một Bồ-tát cũng không nên sợ. Ông 
ẫy nên trang bị ý nghĩ: “Tôi sẽ tận lực tinh tấn kiên định, tôi sẽ tịnh 
hóa Phật địa của riêng tôi theo cách đó, sau khi tôi đạt được giác 
ngộ, ở nơi Phật địa đó sẽ không có những hoang hóa không thực 
phẩm, và không ai ngay cả có thể nghĩ bàn được. Những chúng sinh 
trong địa đó sẽ hoàn toàn hạnh phúc, đầy hạnh phúc, sở hữu tất cả 
hạnh phúc. Và như thế tôi sẽ hành động toản bộ ý muốn và kế hoạch 
của những chúng sinh sẽ được giải thoát. Y như chư thiên ở trời Ba 
mươi ba một ý tưởng trong tâm họ cũng đủ phát sinh bất cứ điều gì 
họ có thể ham muốn, như vậy tôi sẽ tận lực tinh tấn kiên định, như 
thế những chúng sinh đó có thể nhận thức và sản sinh mọi thứ chỉ 
bằng ý nghĩ đến nó trong tâm họ. Đề những ý muốn chính đáng của 
họ được thực hiện, để những chúng sinh đó, ở mọi nơi và bất cứ ở 
đâu, sẽ không thiếu những nhu cầu của đời sống, [364] tôi sẽ vì thế 
đấu tranh cho sự thanh tịnh hoàn toàn trong ý nghĩ của riêng tôi, vì 
tất cả chúng sinh, rằng vào cơ hội đó thiền định ba-la-mật cũng sẽ 
trở nên hoàn hảo hơn nơi tôi. Hơn nữa, một Bồ-tát sẽ không sợ 
trong một khu vực đầy các bệnh dịch. Nhưng ông ẫy nên xem xét, 
phản chiếu và suy tính cần thận “ở đây không có pháp nào mà bệnh 
có thê áp chế, cũng không có cái gọi là “bệnh” là một pháp.” Trong 
vấn đề đó, ông ây nên quán không, và ông ấy không nên sợ. Nhưng 
ông ấy không nên nghĩ răng “đó sẽ đả một thời gian quá dài trước 
khi tôi đạt được giác ngộ viên mãn,” và ông ấy không nên run rấy 
vì một ý nghĩ như thế. Vì niệm đó [thực tế nó không phát sinh] là 
giới hạn cực điểm của một cái gì đó không có khởi đầu; nói cách 
khác, ây là sự vắng mặt của giới hạn. Vì thế một Bồ-tát nên tránh 
giữ trong tâm mình về những khó khăn, và ông ấy nên nghĩ rằng 
giới hạn này to lớn và lâu dài mà nó không có bắt đầu, vì nó kết nối 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 279 


với một niệm duy nhất, nói cách khác, ấy là sự vắng mặt của giới 
hạn.” Điều này sẽ ngăn ngừa một Bồ-tát khỏi run rấy vì ý nghĩ rằng 
còn lâu ông ây mới đạt được giác ngộ viên mãn. Hơn nữa, này Tu- 
bồ-đề, nêu những lo sợ và kinh hãi này kia, dù có thấy, nghe, cảm 
hay biết, không khiến cho một Bồ-tát run rấy, thì nên biết rằng 

“người con trai hay người con gái của gia đình thiện lương có khả 
năng biết giác ngộ viên mãn.” Vì thế một Bồ-tát nên mặc chiếc áo 
giáp ý niệm vĩ đại: [365] “Như thế tôi sẽ hành động, như thế tôi sẽ 
tận sức tinh tấn kiên định, sau khi tôi đạt được giác ngộ viên mãn, 
tất cả chúng sinh trong Phật địa của tôi sẽ không khô vì bệnh, và sẽ 
còn không biết nó là gì. Tôi sẽ hành động theo cách như thế mà tôi 
sẽ thuyết giảng những gì Như Lai đã dạy, và tôi sẽ làm những gì tôi 
thuyết giảng. Như vậy tôi sẽ làm chủ bát-nhã ba-la-mật, vì tất cả 
chúng sinh, vào cơ duyên đó bát-nhã ba-la-mật cũng sẽ đến hoàn 
thành nơi tôi.” 


5. SỰ THỌ KÝ CỦA NỮ THÂN SÔNG HÀNG 


Ngay sau đó, một người đàn bà nào đó đến hội chúng, và ngồi 
xuông. Từ chỗ ngồi bà ta đứng lên, trật vai áo một bên ra, hai tay 
chắp lại bái chào Thế Tôn, và nói: “Ôi Thế Tôn, khi bị đặt vào 
những vị trí này, con sẽ không sợ và không có sợ, con sẽ chứng 
minh pháp với tất cả chúng sinh.” 

Vì thế Thế Tôn lúc đó mỉm một nụ cười vàng. Ánh huy hoàng 
của nó chiêu vô tận vô biên các thiên thế giới, nó lên đến cõi Phạm 
thiên, quay trở về, luân chuyên ba lần quanh Thế Tôn, và lại biến 
mắt nơi đầu của Thế Tôn. Khi thấy nụ cười ấy, người đàn bà â ây 
cầm những đóa hoa vàng rắc lên Thế Tôn. Không dính có định vào 
đâu, chúng giữ lơ lửng trên không. [366] 

A-nan-ấa: Lý do, Ôi Thế Tôn, của nụ cười nảy là gì? Không 
phải không lý do mà Thế Tôn thị hiện nụ cười. 

Thế Tôn: Nữ thần này của sông Hằng, An-nan-đa, trong một thời 
VỊ lai sẽ trở thành một Như Lai tên là “Kim Hoa”, — một A-la-hán, 
Chánh đăng Chánh giác, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện Thệ, 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 280 


Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, 
Phật, Thế Tôn. Trong kiếp như sao trời đó, ông ấy sẽ xuất hiện 
trong thế gian và biết giác ngộ viên mãn. Khi chết ở đây bà ấy sẽ 
không còn là nữ nhân, bà ấy sẽ trở thành nam nhân. Ông ấy sẽ tái 
sinh ở Diệu hỉ,"' Phật địa của Như Lai A-súc ”, trong sự hiện của 
ngải Ấy, ông ấy sẽ sống cuộc sông phạm hạnh. Sau khi chết ông ấy 
sẽ chuyên từ Phật địa này đến Phật địa khác, không bao giờ bị mất 
cái thây của Như Lai. Ông ấy sẽ tiếp tục chuyển từ Phật địa này 
sang Phật địa khác, từ chỗ này đến chỗ kia, luôn luôn chọn không 
ở những nơi không có các Phật, các Thế Tôn. Một chuyền luân 
vương có thê chuyên từ chỗ này đến chỗ khác, và lòng các bản chân 
của ông ấy suốt đời không bao giờ dẫm lên mặt đất, [367] và ông 
ấy chết, cho đến lúc chết, chân không bao giờ dẫm lên nên đất. 
Cũng vậy, Nữ Thần sông Hằng sẽ chuyên từ Phật địa này sang Phật 
địa khác, bà ấy không bao giờ hay bất cứ lúc nào bị mất cái thấy 
của các Phật và các Thế Tôn, cho đến khi dạt được giác ngộ viên 
mãn. 

A-nan-đa nghĩ: Những Bồ-tát đó sẽ cùng với Như Lai A-súc 
thực sự phải được xem là hội các Như Lai. 

Thế Tôn đọc được ý nghĩ của A-nan-đa và nói: Đúng vậy, A- 
nan-đa. Các Bồ-tát đó sống đời phạm hạnh trong Phật địa của Như 
Lai A-súc, nên biết như là xuất hiện từ bùn, như là đã đến gần sự 
thành tựu giác ngộ. Thêm vào, A-nan-đa, cộng đồng các đệ tử của 
Như Lai “Kim Hoa” sẽ không bị bó buộc bởi bất cứ kích thước nào. 
Đệ tử của ngài ấy sẽ nhiều đến độ vô lượng. Trái lại, họ sẽ phải trở 
thành kiêu mẫu “không thể đo lường, không thể tính toán.” Thêm 
vào, A-nan-đa, lúc đó, vào dịp đó, trong Phật địa đó sẽ không có 
nơi hoang vu đây dã thú, hay bọn cướp, và không có những nơi 
hoang hóa không có nước, và không có những khu vực đầy bệnh 
dịch, và không có những nơi hoang hóa không thức ăn. [368] Tất 
cả những chỗ này và những chỗ khác không thích nghi trong Phật 
địa ấy, sẽ không có bất cứ cách nào ở hay nghĩ bàn được. Hoản toàn 


71 Phạn: Abhirati. 
72 Phạn: Akshobhyu: Bất Động. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 281 


chắc chắn răng sau khi Như Lai “Kim Hoa” đã biết giác ngộ viên 
mãn, tất cả những loại chỗ cảm thấy sợ hãi ấy sẽ không còn hiện 
hữu nữa, hoặc ngay cả có thể nghĩ bàn được. 

A- nan-ẩa: Ai là Như Lai mà trong sự hiện diện của ngài ấy vị 
Nữ Thần này của sông Hăng trồng thiện căn của tâm bồ-đề đầu tiên 
và chuyển nó qua giác ngộ vô thượng? 

Tì hể Tôn: Đó là ở dưới Như Lai Nhiên Đăng. Và thực tế bà â ấy 
đã rắc hoa vàng lên Như Lai Nhiên Đăng khi bà â ấy yêu cầu ngài 
[thọ ký] giác ngộ vô thượng. Ây là khi tôi rắc năm hoa sen lên Như 
Lai Nhiên Đăng, và tôi được vô sinh pháp nhẫn, và lúc ấy Như Lai 
Nhiên Đăng đã thọ ký sự giác ngộ vị lai của tôi bằng những lời: 
“Này người thanh niên, trong vị lai ông sẽ trở thành Như Lai tên là 
Thích-ca-mâu-ni!” Vì thế, khi nghe sự thọ ký của tôi, Nữ Thần đó 
đã phát sinh một niệm với kết quả [369]: “Ô, chắc chắn, giống như 
thanh niên đó ta cũng sẽ được thọ ký giác ngộ viên mãn!” Và theo 
cách đó, A-nan-đa, trong sự hiện diện của Như Lai Nhiên Đăng, 
Nữ Thần đó đã trồng thiện căn của tâm bồ-đề đầu tiên [và chuyên 
nó qua] giác ngộ viên mãn. 

A-nan-đa: Chắc chắn, như một người đã làm những chuẩn bị 
cần thiết, như một người đã sắp xếp cấp bậc, Nữ Thần Sông Hằng 
này đã được thọ ký giác ngộ viên mãn. 

Thế Tôn: Đúng vậy, A-nan-đa, như ông nói. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 282 


Chương XX 


BÀN VẺ SỰ THIỆN XẢO 
TRONG PHƯƠNG TIỆN 


1. KHÔNG VÀ BIÊN TẾ CỦA THỰC TẠI 


Tu-bô-để: Một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật nên 
thành tựu cuộc thắng phục không hoàn toàn như thế nào, hay ông 
ẫy nên nhập định không như thế nào? 

Tì hễ Tôn: Ông â ây nên quán sắc, v.v..., là rỗng không. Nhưng 
ông ấy nên quán răng với một loạt các niệm không quây rây theo 
cách như thể, khi ông ấy quán sự thật rằng “sắc, v.v..., là rỗng 
không,” ông ấy không xem chân tánh của các pháp [tức lễ không] 
như một cái gì đó, là kết quả của chân tánh riêng của nó [tức là, 
không] là một thực thê có thực. Nhưng khi ông ấy không xem chân 
tánh của các pháp là vật có thực, thì ông ấy không thể nhận thức 
biên tế của thực tại. 

Tu-bô-đề: Liên hệ với Thế Tôn đã nói rằng “một Bồ-tát không 
nên nhận thức không,” làm sao một Bồ-tát trụ [vững chắc trong 
phép tu tập lặp đi lặp lại] định [về không] này không nhận thức 
không? 

Thể Tôn: Ây là vì vị Bồ-tát quán không mà nó sở hữu cách thức 
tốt nhất của tất cả các cách thức [tức là, của sáu ba-la-mật]. Tuy 
nhiên, ông ấy không quán rằng “Tôi sẽ nhận thức,” hay “Tôi nên 
nhận thức,” nhưng ông ấy quán rằng “đây là thời gian cho cuộc 
thắng phục hoàn toàn, và không phải để nhận thức.” [371] Không 
mắt chính mình trong định, ông ấy buộc tâm mình vào một trợ 
duyên khách quan [vì bi tâm của ông ấy] và ông ấy quyết định mình 
sẽ năm lấy bát-nhã ba-la-mật [chủ yếu là thiện xảo trong các 
phương tiện], và ông ấy sẽ không nhận thức [không, bởi vì nhận 
thức không không phải là mục đích cuối cùng]. Tuy nhiên, trong 
khi Bồ- tát ây không mắt các pháp mà chúng hành tác như các giác 
chi. Ông ấy không làm ảnh hưởng sự diệt các rỉ lậu [mà chúng ngăn 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 283 


chặn những lần tái sinh trở lại], mà hơn thế là ông ấy cũng thành 
tựu cuộc chinh phục hoàn toàn. Vào lúc một Bồ-tát trú trong định 
không — một trong những cửa giải thoát ông ấy cũng nên trú trong 
định Vô tướng, nhưng không nhận thức Vô tướng. Vì được phú 
bẩm pháp thiện căn mà nó đã đến như thế, ông ấy quán răng “đây 
là thời gian để thuần thục chúng sinh, và không phải để nhận thức.” 
Được bát-nhã ba-la-mật hộ trợ ông ẫy không nhận thức biên tế của 
thực tại. 


2. BA TỈ DỤ 


Thế Tôn: Này Tu-bồ-đề, hãy giả sử rằng có một vị anh hùng 
tuyệt vời nhất, rất đũng mãnh, có địa vị xã hội cao, đẹp trai, hấp 
dẫn và đáng nhìn nhất, có nhiều đức hạnh, sở hữu tất cả những đức 
tính tốt nhất, những đức tính ấy phát sinh từ nơi rất cao của chủ 
quyền, đạo đức, học thức, khước từ, và v.v... Người ây sáng suốt, 
có thể tự diễn đạt, lập thành ý kiến của mình một cách rõ ràng, 
chứng minh lời khai của mình; một người luôn luôn biết thời gian, 
nơi chốn và tình thế thích hợp cho mọi việc. Trong nghệ thuất bắn 
cung người ấy đi xa đến độ mình có thể, người ấy thành công trong 
việc phòng ngự tất cả cách tấn công, thiện xảo nhất trong tất cả các 
môn nghệ thuật, và hàng đầu qua những thành tựu thâm mỹ, trong 
tất cả nghề thủ công. Người ấy có trí nhớ tốt, thông minh, lanh lợi, 
vững vàng và thận trọng, thiện nghệ trong tất cả các luận thư, có 
nhiều bạn, giàu sang, thân thể mạnh, tứ chi to lớn, đầy đủ tất cả các 
căn, [372] rộng lượng với tất cả, được quí mến và thích thú đối với 
nhiêu người, bất cứ việc làm nào người ấy có thể đảm đương người 
ấy quản lý hoản thành, người ấy nói một cách có phương pháp, chia 
xẻ sự giàu có của mình với nhiều người, tôn vinh những øì nên tôn 
vinh, tôn kính những gì nên tôn kính, và sùng bái những gì nên sùng 
bái. Một người như thế, Tu-bồ-đề, có luôn luôn cảm thấy hoan hi 
và nhiệt tình gia tăng không? 

Tu-bồ-để: Người ấy sẽ cảm thấy như vậy, Ôi Thế Tôn. 

Thế Tôn: Bây giờ hãy giả sử thêm nữa rằng người này đã thành 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 284 


tựu rất nhiều, nên đem theo gia đình cùng với mình trong một cuộc 
hành trình, mẹ và cha, con trai và con gái của mình. Do một vài 
hoàn cảnh, họ thấy mình lạc vào trong một khu rừng hoang rộng 
lớn. Những người ngu trong bọn họ cảm thấy sợ, kinh hãi và tóc 
dựng lên. Tuy nhiên, người ấy không sợ và nói với gia đình: “Đừng 
sợ†t Tôi sẽ đưa các người an toàn ra khỏi khu rừng đáng kinh sợ này. 
Tôi sẽ sớm làm cho các người được tự do!” Nếu khi ấy càng lúc 
càng nhiều sức mạnh thù nghịch và không ưa thích nổi lên chống 
lại người ấy trong khu rừng đó, người anh hùng đó có quyết định 
bỏ rơi gia đình, và chỉ một mình ra khỏi khu rừng đáng kinh sợ đó 
không? — người ấy không phải là người rút lui, được phú bẩm tất 
cả sức mạnh vững chắc và khí lực, là người trí tuệ, quá nhân hậu 
và thương xót, can đảm và chủ nhân của nhiều nguồn tài nguyên. 
[373Ì 

Tu-bô-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. Vì người đó, không bỏ rơi 
gia đình, có những nguôn tài nguyên. sẵn sàng có thể sử dụng theo 
ý muốn, cả bên trong và bên ngoài. Về phía người ấy, các sức mạnh 
sẽ phát sinh trong khu rừng hoang đó, và chúng sẽ đứng lên vì 
người ấy và bảo vệ người ẫy. Những kẻ thù và địch thủ của người 
ây, tìm nhược điểm, kiếm nhược điểm, sẽ không có được chỗ bám 
nảo nơi người ấy. Người ấy tải năng đối diện với tình thế, và có khả 
năng, không bị đau đớn hay thương tồn, sớm thoát khỏi khu rừng 
với gia đình và chính mình, và sẽ đến ngôi làng, thành phố hay thị 
trần một cách an toàn và bảo đảm. 

Thế Tôn: Cũng vậy, Tu-bồ-đề, với một Bồ-tát đầy lòng thương 
xót và quan tâm phúc lợi của tất cả chúng sinh, trú trong tâm từ, bị, 
hỉ và xả, được sự thiện xảo trong phương tiện và bát-nhã ba-la-mật 
hộ trợ, đã chuyển đúng thiện căn của mình, dùng cách chuyển hóa 
CÓ SỰ chấp nhận của Phật. Mặc dù ông ây nhập các định là những 
cửa giải thoát, tức là, các định về không, vô tướng và vô nguyện, — 
song ông ấy không nhận thức biên tế của thực tại, nghĩa là, không 
rơi vào hạng Thanh văn cũng không rơi vào hạng Duyên giác. Vì 
ông ấy có những trợ lực và uy quyên rất mạnh có thể sử dụng theo 
ý mình, trong bát-nhã ba-la mật và phương tiện thiện xảo. Vì không 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 285 


bỏ rơi tất cả chúng sinh, như thế ông ấy có thể đạt được giác ngộ 
viên mãn một cách an toàn. Vào lúc một Bồ-tát đã biến tất cả chúng 
sinh thành trợ duyên khách quan cho tâm từ của mình, và với từ 
tâm cao nhất buộc chính ông ây với họ, vào lúc đó ông ẫy vươn lên 
bên trên sự thích gây chia rẽ của các ô nhiễm và của Ma vương, 
ông ấy vươn lên bên trên hàng Thanh văn và Duyên giác, [374] và 
ông ấy trụ trong định [tâm từ]. Nhưng không phải là người đã hết 
rỉ lậu, ông ấy thành tựu hoàn toàn cuộc chinh phục không mà [trong 
trường hợp này | được phú bẩm những ba-la-mật cao nhất. Vào lúc 
một Bồ-tát trú trong định Không, mà nó là một cửa giải thoát, vào 
lúc đó ông ấy không trú trong định Vô tướng, ông ây cũng không 
nhận thức định Vô tướng. Ây giống như một con chim dang cánh 
theo dòng không khí. Nó không rơi xuống đất cũng không đứng 
trên bất cứ sự hộ trợ nào ở bất cứ nơi nảo. Nó trú trong hư không, 
chỉ trong hư không, không được hộ trợ hay an định ở đó. Cũng vậy, 
một Bồ-tát trú nơi chỗ trú của không, thành tựu hoản toàn cuộc 
chinh phục không. Cũng vậy, ông ấy trú trong chỗ trú của Vô tướng 
và Vô nguyện, và thành tựu hoàn toàn cuộc chính phục Vô tướng 
và Vô nguyện. Nhưng ông ấy không rơi vào không, hay vào Vô 
tướng, hay vào Vô nguyện, với Phật pháp của ông ây vân chưa đầy 
đủ. Cũng như một bậc thầy của thuật bắn cung, mạnh, luyện tập 
giỏi, luyện tập một cách hoàn hảo trong thuật bắn cung. Người â ây 
trước bắn một mũi tên lên trời. Rồi người ấy bắn một mũi tên khác 
kiểm soát sự rơi của mũi tên thứ nhất. Do sự kế tiếp nhau thường 
lệ của các mũi tên người ấy không cho phép mũi tên thứ nhất rơi 
xuống đất, và mũi tên đó sẽ ở trên không trung cho đến khi người 
ây quyết định nó nên rơi xuống đất. Cũng vậy, một Bồ-tát theo đuôi 
trong bát-nhã ba-la-mật và được sự thiện xảo trong các phương tiện 
hộ trợ, không nhận thức biên tế xa nhất đó của thực tại cho đến khi 
các thiện căn của ông ấy thuần thục, thuần thục tốt trong giác ngộ 
viên mãn, [375] chỉ khi ấy ông ấy nhận thức biên tế xa nhất của 
thực tại. Một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, phát triển 
bát-nhã ba-la-mật, vì thế nên quán vả thiền định về chân tánh thâm 
sâu của những pháp đó, nhưng ông ấy không nên nhận thức nó. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 286 


3. CÁC CỬA GIẢI THOÁT 
VÀ THỆ NGUYỆN VÌ CHÚNG SINH 


Tu-bô-đề: Người làm điều khó làm là Bồ-tát, người làm điều 
khó làm nhất, nếu người ấy theo đuôi vả trú trong không, nếu người 
ấy nhập định không, và không nhận thức biên tế của thực tại! Điều 
này quá ư kỳ điệu, Ôi Thiện Thệ! 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bô-đề. Vì Bồ-tát ấy không bỏ rơi tật cả 
chúng sinh. Ông ấy đã lập những thệ nguyện đặc biệt giải thoát cho 
tắt cả chúng sinh. Nếu tâm của một Bồ-tát lập nguyện không bỏ rơi 
tất cả chúng sinh mà giải thoát cho họ, thêm nữa, nếu ông ây nguyện 
nhập định không, Vô tướng, Vô nguyện, tức là, vì ba cửa giải thoát, 
thì nên biết Bồ-tát ây là người được phú bẩm sự thiện xảo trong các 
phương tiện, và ông ấy sẽ không giữa đường nhận thức biên tế của 
thực tại, trước khi Phật pháp của ông ấy trở nên đầy đủ. y là vì sự 
thiện xảo trong các phương tiện bảo vệ ông ấy. Tâm bồ- đề của ông 
ấy [376] chỉ gồm trong sự thật rằng ông ây không muốn bỏ tất cả 
chúng sinh lại phía sau. Khi được phú bầm tâm bồ-đẻ và sự thiện 
xảo trong các phương tiện như thế, thì ông ấy không giữa đường 
nhận thức biên tế của thực tại. Hơn nữa, trong khi một Bồ-tát thực 
tế quán những trạm dừng thâm sâu đó, tức là, ba cửa giải thoát hay 
trở nên ham quán chúng, ông ấy nên lập nguyện sau đây trong tâm: 
“Trong một thời gian dài những chúng sinh dó, bởi vì họ đã có quan 
niệm về hiện hữu theo đuôi trong nhận biết về một cái căn bản. Sau 
khi đạt được giác ngộ viên mãn, tôi sẽ chứng minh pháp với những 
chúng sinh đó như vậy họ có thể bỏ những cái thấy sai về cái căn 
bản.” Như là một tác nhân tự do ông ây nhập vào các định không, 
Vô tướng, Vô nguyện. Một Bồ-tát được phú bẩm tâm bồ-đề này và 
sự thiện xảo trong các phương tiện như thế không giữa đường nhận 
thức biên tế của thực tại. Trái lại, ông ấy không mất các định từ, bị, 
hi, và xả. Vì được sự thiện xảo trong các phương tiện hộ trợ, ông 
ấy làm tăng các pháp thanh tịnh càng lúc cảng nhiều. Niềm tin, 
v.v..., của ông ấy trở nên càng lúc càng nồng nhiệt hơn, và ông ây 
có được các lực, các giác chị, và đạo. [377] Hơn nữa, một Bồ-tát tư 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 287 


duy rằng “trong một thời gian dài những chúng sinh đó, bởi vì họ 
nhận thức các pháp, theo đuôi trong nhận thức về một cái căn bản,” 

và ông ấy phát triển tâm nguyện này như đã làm đối với tâm nguyện 
trước kia, nhập định không. Hơn nữa, ông ấy tư duy rắng bằng nhận 
thức tướng, những chúng sinh đó, trong một thời gian dài, đã theo 
đuổi trong tướng, và ông ấy xử lý tâm nguyện này như trước, nhập 
định Vô tướng. Hơn nữa, một Bồ-tát tư duy: “Trong một thời gian 
đài những chúng sinh này đã bị điện đảo bởi sự nhận thức về thường, 
về hạnh phúc, về ngã, về yêu thương. Tôi sẽ hành động theo cách 
như thế, sau khi giác ngộ viên mãn, tôi sẽ chứng minh pháp để họ 
có thể bỏ đi những cái thấy điên đảo về thường, về hạnh phúc, về 
ngã, về yêu thương, và để họ có thể học biết răng “tất cả đây là vô 
thường, không phải thường; tất cả đây là bệnh, không phải hạnh 
phúc; tất cả đây không có ngã, không phải có ngã; tất cả đây là đáng 
ghét, không phải đáng yêu.”” Được phú bẩm tâm bồ-đề này, [378] 
và sự thiện xảo trong các phương tiện như đã miêu tả trước, được 
bát-nhã ba-la-mật hộ trợ, ông ây không giữa đường nhận thức biên 
tế của thực tại, trước khi tất cả Phật pháp của ông ấy đầy đủ. Ông 
Ấy, trú như thế, và đã nhập định Vô nguyện, nhưng ông ấy không 
mất định tâm từ, v.v... Vì được sự thiện xảo trong các phương tiện 
hộ trợ, ông ấy làm tăng cảng lúc cảng nhiều các pháp thanh tịnh 
của mình. Niềm tin, v.v..., của ông ấy càng lúc càng trở nên nồng 
nhiệt hơn, và ông ẫy có được các lực, các giác chi, và đạo. Nếu một 
Bồ-tát khởi lên ý nghĩ sau đây: “Những chúng sinh này cũng có 
một thời gian dài ở trong thói quen theo đuổi trong sự nhận thức về 
một cái căn bản, ngay cả bây giờ đây họ cũng làm thế. Trong một 
thời gian dài họ đã ở trong thói quen theo đuôi trong nhận thức về 
tướng, trong những cái thấy điên đảo, trong nhận thức về các trần 
(những đối tượng vật chất), trong nhận thức các đối tượng không 
có thực, trong những cái thấy sai, và ngay bây giờ họ tiếp tục làm 
như vậy. Như thế tôi sẽ làm cho những lỗi lầm này theo môi và mọi 
cách có thể ngừng lại nơi họ, chúng sẽ không thê nghĩ bàn nơi họ”; 
nếu một Bồ-tát đem tất cả chúng sinh vào tâm theo cách như thê, 
nếu ông ấy được phú bẩm sự tưởng nhớ tất cả chúng sinh này, sự 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 288 


phát sinh tâm này, và với sự thiện xảo trong các phương tiện, nếu 
ông ẫy được bát-nhã ba-la-mật hộ trợ, và nếu được phú bắm tất cả 
những phẩm tính nảy, ông ấy quán chân tánh của các pháp thâm 
sâu đó — qua không, hay Vô tướng, hay Vô nguyện, hay qua vô tác, 
vô sinh, bất sinh, [379] không có bất cứ sự khả hữu nào của chúng 
— thì hoàn toàn không thể nào một Bồ-tát như thế được phú bắm 
một tri kiến như thế, có thể rơi vào Bất tác, hay trở thành thâm mật 
với những gì thuộc về ba giới. Điều đó không thể nào có được. 


4. BẤT THÓI CHUYỂN 


Giả sử một Bồ-tát có một Bồ-tát khác muốn đạt được giác ngộ 
viên mãn hỏi: “Người ta nên hoàn thành cuộc chính phục đầy đủ 
ấy nên vượt qua các pháp nào? Trong tâm nên lập loại nguyện gì, 
những tâm nguyện khiến cho một Bồ-tát có thể không nhận thức 
không, hay Vô tướng, hay Vô nguyện, hay Vô tác, hay vô sinh, hay 
không khẳng định, nhưng tiếp tục phát triển bát-nhã ba-la-mật?” 
Nếu Bỏ-tát ấy đáp chỉ nên chăm sóc không, Vô tướng, Vô nguyện, 
Vô tác, vô sinh, bất sinh, bất định, và nếu ông ấy không làm thị hiện 
sự phát sinh tâm không bỏ rơi tất cả chúng sinh này, hay nếu ông 
ấy không bao gồm sự thiện xảo trong các phương tiện trong câu trả 
lời của mình, thì phải biết rằng Bồ-tát này không ở trong bắt thối 
chuyền đã được các Như Lai quá khứ thọ ký giác ngộ viên mãn. Vì 
ông ấy không chỉ ra pháp đặc biệt này của một Bồ-tát bất thối 
chuyển [tức là, sự không bỏ rơi tất cả chúng sinh], không làm gì 
nhiều cho nó, không làm nó thị hiện, không tuệ tri nó, không gồm 
nó trong câu trả lời của mình, và ông ấy không khiến người khác 
nhập vào địa [của sự thiện xảo trong các phương tiện] mà nó là địa 
đích thực của một Bỏ-tát bất thối chuyên. [380] 

Tu-bồ-để. Và làm sao một Bồ-tát, về vẫn đề này, có thể được 
xem là bất thối chuyển? 

Thể Tôn: Nên biết ông ấy là một Bồ-tát bất thối chuyển nếu ông 
ấy chạm vào câu trả lời đúng dù ông ấy đã nghe bát-nhã ba-la-mật 
này hay chưa. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 289 


Tu-bô-đề: Có nhiều người theo đuôi hướng về giác ngộ, nhưng 
chỉ một ít có thể trả lời đúng. 

Thế Tôn: Bởi vì chỉ một ít là những Bồ-tát đã được thọ ký giai 
đoạn bất thối chuyên mà ở giai đoạn tri kiến này trở thành khả hữu. 
Nhưng những người đã được định sẵn cho nó, họ sẽ có câu trả lời 
đúng. Có thể chắc chắn răng họ đã trồng những thiện căn sáng ngời 
trong quá khứ, và toàn thể thế giới, cùng chư thiên, người và a-tu- 
la, không thê che lắp chúng được. 


5. NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG MỘNG 
VÀ DẦU HIỆU CỦA BẤT THÓI CHUYÊN 


Hơn nữa, nếu một Bồ-tát ngay cả trong mộng cũng thấy rằng 
“tất cả các pháp đều giống như mộng,” nhưng không nhận thức 
[kinh nghiệm ấy, xem nó như là cứu cánh] thì cũng nên biết đó là 
dấu hiệu bất thôi chuyển của một Bồ-tát bất thối chuyển. Nó là một 
dấu hiệu nữa nếu, ngay cả trong mộng của mình, dù là hạng Thanh 
văn hay Duyên giác, hay bắt cứ vật gì thuộc ba giới cũng không trở 
thành một đối tượng mong ước, hay có vẻ có lợi thế đối VỚI Ông ây. 
Ấy là một dấu hiệu nữa nếu, ngay cả trong mộng, ông ấy cũng thấy 
mình là một Như Lai, — ở giữa hội chúng hàng trăm ngàn na-do-tha 
câu-lợi người, [381 | ngồi trong thính đường hình tròn mái có đỉnh 
nhọn, có cộng đồng tăng chúng vây quanh, có cộng đồng Bồ-tát tôn 
kính, chứng minh pháp. Là một dấu nữa nếu ngay cả trong mộng 
ông ấy cũng hiện lên trên không trung và chứng minh pháp với 
chúng sinh, nếu ông ấy nhận thức vầng hào quang quanh Phật, nếu 
ông ây triệu gọi tăng chúng đi theo những phương hướng khác nhau 
để thực hiện nhiệm vụ của các Phật ở các thiên thế giới khác và 
chứng minh pháp ở đó. Ngay cả khi mộng ông ây đã có những nhận 
thức như thế. Là một dấu hiệu nữa nêu khi mộng ông ẫy vân không 
sợ khi một ngôi làng, thị trấn, thành phố, hay vương quốc bị cướp 
phá; hay khi ông ấy thấy một một đám cháy lớn gây nhiều thiệt hại 
đang lan rộng; hay khi ông ấy thấy những dã thú hay thú vật gây 
phiền khác; hay khi ông ấy sắp bị chặt đầu, hay khi ông ấy phải 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 290 


chịu những nỗi lo sợ và kinh hãi to lớn khác, và khi ông ấy thấy 
những lo sợ và kinh hãi mà những người khác phải chịu. Không 
trường hợp nào lo sợ và kinh hãi thực sự phát sinh nơi ông ây, và 
ông ^y vân không sợ. Và ngay sau khi tỉnh mộng, ông ấy phản chiều 
rằng “tất cả như mộng là đây, những gì thuộc về ba giới. Và theo 
nghĩa đó tôi nên chứng minh pháp sau khi tôi đạt được giác ngộ, là 
một người chứng minh pháp đúng.” Lại là một dấu hiệu nữa của 
bắt thối chuyên, nêu một Bồ-tát, khi trong mộng thấy [382] những 
chúng sinh trong các địa ngục, phản chiếu rằng “Như thế tôi sẽ thực 
hiện điều đó nơi Phật địa của tôi, sau khi tôi đạt được giác ngộ viên 
mãn, sẽ không có những cảnh buôn khổ nào cả!” Cũng nên biết đây 
là một dấu hiệu cho thây rằng một Bồ- tát trở nên thanh tịnh không 
bao giờ có thê lại tái sinh [trái với ý muốn của ông ấy] trong cảnh 
buôn khổ. Và làm sao người ta có thê biết được rằng không có cảnh 
buôn khổ trong Phật địa của Bồ-tát đó? Nếu một Bỏ-tát, khi trong 
mộng thấy các chúng sinh tái sinh nơi địa ngục, như súc sinh, hay 
như Nga qui, lập niệm và quyết. định đem đến một Phật địa không 
có những cảnh buồn khổ như thế, lúc ấy nên biết đó là dấu hiệu cho 
thấy rằng ông ấy đã trở nên thanh tịnh đến độ không bao giờ có thể 
bị tái sinh lại trong những cảnh buôn khô ấy. Hơn nữa, một Bồ-tát 
có thê mộng thấy [giấc mộng tiên tri] kết quả một thị trắn hay ngôi 
làng bị hỏa hoạn. Sau khi tỉnh thức, ông ây nhận xét như vây: tôi 
có những đức tính, biểu hiệu và dấu hiệu mà tôi đã thấy trong giấc 
mộng của tôi, như là những đức tính, biểu hiệu và dâu hiệu mà một 
Bồ-tát bất thối chuyên nên mang trong tâm. Bởi vì Chân lý này, bởi 
vì lời nói của tôi về Chân lý này, hãy để cho lửa thị trấn hay lửa 
ngôi làng này, mà nó đang xảy ra ở đó, dịu xuống, nguội lại, tắt đi.” 

Nếu lửa đó lúc ấy tắt đi, nên biết [383] rằng Bồ-tát đó đã được các 
Như Lai trong quá khứ thọ ký giác ngộ viên mãn; nếu nó không tắt, 
nên biết răng ông ây đã không được thọ ký. Lại nữa, Tu- bồ-đẻ, nếu 
thay vì dịu xuống, cơn đại hỏa hoạn nảy vượt qua tất cả biên giới 
và lan rộng từ nhà này đến nhà khác, từ đường này đến đường khác, 
thì nên biết rằng Bồ-tát này trong quá đã tích tập nghiệp bao gồm 
trong sự từ chối pháp, tạo điều kiện cho sự yếu đuối trí tuệ xảy ra. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 291 


Từ đó những hậu quả nghiệp của ông ấy đưa ông ấy đến kinh 
nghiệm này trong đời hiện tại [tức là, sự phiền não của ông ấy là 
không thê kiểm soát được lửa đó], mà đó đúng là quả của nghiệp 
để lại từ sự từ chối pháp [trong quá khứ]. Vì như ông biết, các đời 
quá khứ của một Bồ-tát qui định [sự văng mặt hay có mặt | dấu hiệu 
của sự bất thối chuyển về sau. Mặt khác, nên nhớ trong tâm một 
Bồ-tát thành công trong việc kiểm soát lửa ấy là bất thối chuyển 
đối với giác ngộ viên mãn. 


6. BÁT THÔICHUYENVÀ _ 
HUYỄN LỰC CỦA CHÂN THẬT 


Và một lần nữa, Tu-bỗ-đề, tôi sẽ chứng minh các đức tính, biểu 
hiệu và dấu hiệu mà do đó một Bồ-tát bất thối chuyên, nên nhớ 
trong tâm. Hãy chú ý lắng nghe kỹ. Tôi sẽ dạy ông. 

Tu-bồ-để. Hãy như vậy đi, Ôi Thế Tôn. 

Thế Tôn: Nếu một người, nam hay nữ - trai hay gái — bị ma bắt 
hay chiếm giữ, thì một Bồ-tát, tình cờ gặp, nên thực hiện Hành động 
của Chân lý”, và nói: “Nếu đúng là tôi đã được các Như Lai của 
quá khứ thọ ký giác ngộ viên mãn, [384] và nếu đúng là ý muốn 
của tôi đạt được giác ngộ viên mãn là hoàn toàn thanh tịnh, — đến 
độ tôi muốn đạt được giác ngộ viên mãn và sự chú ý của tôi hoàn 
toàn thanh tịnh, đến độ tôi đã bỏ lại phía sau những ý niệm của 
Thanh văn và Duyên giác. Bồn phận của tôi là đạt được giác ngộ 
viên mãn. Không tôi sẽ không đạt được giác ngộ viên mãn! Nhưng 
tôi sẽ đạt được giác ngộ viên mãn! Không có gì mà chư Phật và chư 
Thế Tôn trụ trong vô số thiên thế giới không tri kiến, thấy, cảm, 
nhận ra và biết đầy đủ. Các Phật và Thế Tôn đó biết ý muốn nồng 
nhiệt của tôi mà tôi cũng muốn đạt được giác ngộ viên mãn. Bởi vì 
đây là Chân lý, bởi vì đây là lời nói của Chân lý, nguyện cho y rời 
đi, kẻ nắm bắt và chiếm hữu người đó bằng sự nắm giữ ma quái!” 
Nếu kết quả những lời này của vị Bồ-tát mà ma đó không rời đi, 
nên biết rằng Bồ-tát ấy không có được sự thọ ký; nhưng nếu ma ấy 


73 Anh: the Act oƒ Truth. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 292 


rời đi, nên biệt răng ông ây đã được thọ ký giác ngộ viên mãn. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 293 


Chương XXI 
NHỮNG VIỆC LÀM CỦA MA VƯƠNG 


I. SƯỰKIÊUMẠNVÀ _ F 
HUYÉN LỰC CỦA CHÂN THẬT 


Vị Bồ-tát, như chúng ta đã thấy, có nói: “Tôi đã được các Như 
Lai của quá khứ thọ ký giác ngộ viên mãn. Bởi vì đây là Chân lý, 
bởi vì lời của tôi về Chân lý ấy, hãy đề cho ma ấy rời đi!” Đến phiên 
Ma vương có gắng, vào lúc đó, xúi ma ấy rời đi. Và những nỗ lực 
của y sẽ mạnh mẽ và có năng lực đặc biệt khi y đối điện với một 
Bồ-tát chỉ mới lên xe gần đây. Lúc ẫy sẽ là huyền lực của Ma vương 
đuôi ma ấy đi. Nhưng Bồ- tát Ấy nghĩ răng chính hùng lực của mình 
đuổi ma ây đi mà ông ẫy không biết rằng đó là sức mạnh của Ma 
Vương. Rồi ông ấy buông lơi nỗ lực của mình. Nhưng kết quả chiến 
thắng [bề ngoài] của ông ấy đối với ma, ông ây nghĩ rằng mình đã 
được thọ ký trong quá khứ, và ông ấy khinh thường các Bồ-tát khác, 
cười khây họ, khen ngợi họ một cách mỉa mai, khinh miệt và phản 
đối họ. Sự kiêu mạn của ông ấy sẽ tiếp tục gia tăng, sẽ trở nên hoàn 
toàn cứng rắn và cứng ngắc. Sự kiêu hãnh, ngã mạn, công cao, kiêu 
căng giả dối, tự phụ đó giữ ông ấy xa lìa nhất thiết trí, xa lìa tri kiến 
vô thượng của một vị Phật, xa lìa tri kiến của Tự-hữu, [386], xa lìa 
tri kiến của nhất thiết trí, xa lìa giác ngộ vô thượng. Khi ông ấy gặp 
các Bồ-tát có thể là những thiện tri thức của ông ây, — đạo đức trong 
tính cách, quyết tâm về sự cao cả, ý muốn nông nhiệt, thiện xảo 
trong phương tiện, được phú bẩm pháp bất thối chuyên, — vì tự kiêu 
ông ấy khinh khi họ, không chăm sóc, yêu thương và tôn vinh họ. 
Như vậy ông Ấy | buộc chặt sợi dây của Ma vương thêm nữa. Người 
ta sẽ mong ông ấy thuộc về một trong hai hạng, hoặc là Thanh văn 
hoặc là Duyên giác. Như vậy, liên kết với huyện lực của sự phát 
biểu về Chân lý, Ác Ma có thể tạo chướng ngại đối với giác ngộ 
viên mãn nơi một Bồ-tát đã lên đường trên xe đại thừa nhưng chỉ 
mới gần đây, có Ít niềm tin, ít học thức, thiếu thiện tri thức, không 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 294 


được bát-nhã ba-la-mật hộ trợ và thiếu sự thiện xảo trong các 
phương tiện. Cũng nên hiệu đây là việc làm của Ma vương đôi với 
một Bô-tát. 


2. KIÊU HÃNH TRONG QUAN HỆ 
VỚI SỰ CÔNG BỒ DANH HIỆU 


Hơn nữa, Tu-bồ-đẻ, những việc làm của Ma vương cũng sẽ tác 
động trong sự liên hệ với việc công bố danh hiệu của một Bỏ-tát. 
Bằng cách nào? Ma vương dùng ngay cả sự công bố danh hiệu, và 
những chỉ tiết khác liên hệ với nó, cám dỗ một Bồ-tát. Y đến với 
ông ấy trong tất cả mọi lốt ngụy trang, và nói: “Ông đã được các 
Như Lai trong quá khứ thọ ký. Băng chứng đây là danh hiệu ông sẽ 
có khi là một vị Phật, và đây là những người bạn của mẹ ông, cha 
ông, anh ông, chị ô ông, bạn ông, thân nhân bên mẹ, bà con và những 
môi quan hệ của ông.” Y công bố những cái danh hiệu qua bảy đời 
về trước. Y bảo rằng ông đã sinh ở miền nảy trong nước nảy, làng, 
thị trấn hay khu chợ này. [387] Nếu ông có bắt cứ đức tính đặc biệt 
nào, y sẽ bảo rằng ông cũng đã có đức tính đó trong quá khứ. Dù 
cho Bỏ- tắt ấy bản tính chậm lụt hay các căn lanh lợi, Ma vương sẽ 
bảo ông ây rằng ông ấy cũng như vậy trong quá khứ. Thí dụ như 
ông ây là một người ở rừng, hay một người xin ăn từ cửa nhà này 
sang cửa nhà khác không nhận lời mời, hay ông ấy mặc y phục làm 
băng gi rách nhặt từ đóng bụi, hay ông ây không bao giờ ăn sau 
buổi trưa hay ô ông ấy ăn bữa trong một lần ngồi, hay ông ấy ngủ 
đêm ở bắt cứ chỗ nảo ông ấy có thể bắt chợt ở đó, hay ông ây sở 
hữu không hơn ba chiếc y, hay ông ấy thường sống trong mộ địa, 
hay ông ây trú dưới gốc cây, hay ngay cả khi ngủ ông ây vẫn ở 
trong tư thế ngồi, hay ông ấy sông Ở chỗ trống, không có mái che, 
hay ông ấy mặc y phục làm bằng nỉ, hay ông ấy có ít ước muốn, dễ 
bằng lòng, không chấp trước, tiết kiệm, dịu dàng trong lời nói, hay 
là một người ít nói, — trong mỗi trường hợp Ma vương sẽ công bồ 
với ông ây răng trong quá khứ, ông ây cũng đã được phú bẩm cùng 
đức tính ấy, và chắc chăn các Như Lai quá khứ phải thọ ký cho ông 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 295 


ấy giác ngộ viên mãn và ở địa của Bồ-tát bất thối chuyền, vì bây 
giờ ông ây có những phẩm tính như đã nói trên của một nhà tu khô 
hạnh, và vì thế ông ấy hoàn toàn chắc chắn cũng phải được phú 
bẩm phẩm tính đó trong quá khứ. Có thể lúc ấy một Bồ-tát cảm 
thấy tự phụ khi nghĩ đến sự công bố các danh hiệu và hoàn cảnh 
của mình trong quá khứ, và những sự tự trừng phạt nghiêm khắc 
như là một nhà tu khổ hạnh cứng rắn. Thực tế ông ấy có thể nghĩ 
rằng mình đã được thọ ký trong quá khứ bởi vì bây giờ ông ây có 
những phẩm tính của một nhà tu khổ hạnh cứng rắn. Và Ma vương 
xác nhận ông ấy về quan niệm này. [388] Trong lốt ngụy trang một 
tỳ-kheo, hay tỳ-kheo mi, hay nam cư sĩ, hay nữ cư sĩ, hay Bà-la- 
môn, hay gia chủ, hay mẹ, cha, chị, bạn bè hay thân nhân, Ma 
vương sẽ đến với Bồ-tát ấy và bảo ô ông ấy rằng trong quá khứ ông 
ây đã có được sự thọ ký giác ngộ viên mãn và địa bất thối chuyển 
của Bồ-tát vì lý do đơn giản răng bây giờ ông ấy có những phẩm 
tính đó của một nhà tu khổ hạnh nghiêm túc, mà theo y, là những 
phẩm hạnh của một Bô-tát bất thối chuyển. Nhưng Bồ-tát ây không 
có được những thuộc tính, biểu hiệu và dấu hiệu của một Bồ-tát bất 
thối chuyển mà tôi đã miêu tả. Chắc chắn ông ấy là người bị Ma 
vương bủa vây, không giống như những Bồ-tát khác [có thê là 
những thiện tri thức của ông ấy]. Vì ông ấy không có được những 
thuộc tính, biểu hiệu và dấu hiệu mà thực tế chúng là tính cách của 
một Bô-tát bất thối chuyên. Và kết quả sự công bố những hoàn cảnh 
quá khứ của ông ấy khiến ông ấy cảm thấy tự phụ. Vì tự phụ, bị tự 
phụ to lớn và cứng răn khắc phục, bị huyền lực của Ma vương đánh 
bại, ông ấy khinh thường các Bồ-tát bạn, cười khẩy họ và phản đối 
họ. Nên nhận biết đây là việc làm của Ma vương, kẻ lợi dụng sự 
công bố những hoàn cảnh quá khứ của Bồ-tát. [389] Hơn nữa, này 
Tu-bồ-đề, Ma vương cũng hành tác liên hệ với sự thọ ký danh hiệu 
mà Bồ-tát ấy sẽ có khi thành Phật. Trong lốt ngụy trang một tỳ- 
kheo, y đến với một Bồ-tát và thọ ký cho ông ấy rắng “đây sẽ là 
danh hiệu của ông khi ông đạt giác ngộ viên mãn.” Và Ma vương 
sẽ thọ ký danh hiệu mà Bồ-tát ây đã đoán cho mình khi ông ấy tư 
duy danh hiệu mà ông ấy sẽ mang sau khi giác ngộ viên mãn. Nếu 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 296 


Bò- tắt â ấy yêu kém trí tuệ và không thiện xảo trong các phương tiện, 
ông ấy sẽ phản chiếu rằng danh hiệu mà vị tỳ-kheo đó đề cập đến 
cũng là danh hiệu chính ông ấy đã phỏng đoán. Ông ấy so sánh 
danh hiệu mà chính ông ấy đã nghĩ ra với danh hiệu ông tỳ-kheo 
kia nói, hoặc là do Ma vương vây bủa hay là do Ma vương hay đám 
người của y gọi dậy, ông ây thấy rằng hai danh hiệu phù hợp với 
nhau, và ông ấy kết luận răng mình đã được các Như Lai quá khứ 
thọ ký giác ngộ viên mãn với danh hiệu ấy. Nhưng ô ông ây không 
có những thuộc tính, biểu hiệu và dấu hiệu của một Bồ- tát bất thối 
chuyên mà tôi đã miêu tả. Vì thiếu những cái đó, ông ấy cảm thấy 
tự phụ vì kết quả của sự thọ ký danh hiệu của ông ẫy. Vì tự phụ 
[320] ông ấy khinh thường các Bồ-tát bạn, và nghĩ rằng, trong khi 
ông ây có sự thọ ký mà họ không có. Sự kiêu hãnh, kiêu căng, tự 
phụ khiến ô ông ây khinh thường những Bồ-tát khác đó giữ ông ấy 
cách xa nhất thiết trí, và tri kiến của một vị Phật. Không được bát- 
nhã ba-la-mật hộ trợ, thiếu thiện xảo trong các phương tiện và thiện 
tri thức, bị ác tri thức nắm giữ, chúng ta mong ông ấy thuộc về một 
trong hai hạng, hoặc Thanh văn hoặc Duyên giác. Nhưng dù vậy, 
sau khi đã tiêu phí một thời gian dài, một thời rất dài lạc lỗi và lang 
thang [trong sinh tử], ông ấy lại trở thành người muốn biết giác ngộ 
viên mãn bằng cách phục hồi bát-nhã ba-la- mật này; và nếu ông ấy 
đi các thiện tri thức và thường đến với họ, và nếu, theo cái nhìn mới 
tìm được về đời sống trước hết ông ấy chỉ trích các ý kiến trước kia 
của mình, mửa chúng ra, ghét chúng, ném chúng lại phía sau, thấy 
lỗi của chúng, — ngay cả lúc ây cũng sẽ khó cho ông ây đạt đến Phật 
cảnh. Rất nghiêm trọng là xúc phạm lòng tự phụ. Trong các tỳ-kheo 
thuộc về thừa hay hàng Thanh văn là bốn vi phạm không thể tha 
thứ nghiêm trọng đến độ, nếu có người vi phạm một trong bốn tội 
ấy, thì người ấy không còn là tỳ-kheo, Sa-môn, con của Thích-ca 
(Shakya). Nghiêm trọng hơn bốn vi phạm không thể tha thứ đó là 
phát sinh tâm kiêu mạn vào dịp thọ ký danh hiệu, một Bồ-tát khinh 
thường các Bồ-tát khác, và phát sinh tam rất bắt thiện, còn nghiêm 
trọng hơn bốn vi phạm không thể tha thứ. Không chỉ vậy mà nó còn 
nghiêm trọng hơn năm tội nghịch là sự phát sinh tâm này kết nối 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 297 


với kiêu mạn, [391] phát sinh vào dịp danh hiệu vị lai của một Bồ- 
tát [là một vị Phật] được công bố. Ý niệm đó còn ghiêm trọng hơn 
cả năm tội nghịch. Theo cách này, ngay cả qua sự công bố danh 
hiệu của một vị Phật, những việc làm rất vi tế của Ma vương có thể 
phát sinh. Cả chính Bồ-tát ấy và những người khác nên nhận ra 
chúng là vì cái gì và tránh đi. 


3. SAI LÀM LIÊN QUAN VỚI KHÔNG CHÁP TRƯỚC 


Hơn nữa, Ác Ma, có thể đến một Bồ-tát cổ xúy và cho ông ấy 
biết trong sự kết nối với phẩm tính của không chấp trước rằng Như 
Lai tán thán không chấp, và điều có nghĩa là nên trú trong khu rừng 
hẻo lánh, trong rừng rậm, trong khe núi, mộ địa, hay trên những 
đống rơm, v.v.. . Nhưng đó không phải là những gì tôi dạy về sự 
không chấp của một Bỏ-tát, rằng ông ấy nên sống trong rừng, hẻo 
lánh, đơn độc và ly cách, hay trong rừng rậm, khe núi, mộ địa, đống 
Tơm, V.V... 

Tu-bô-đề: Nếu đó không phải là sự không chấp trước của Bồ- 
tát, vậy thì nó là gì? 

Thế Tôn: Một Bồ-tát trủ trong không chấp trước khi ông ấy trở 
nên không chấp trước các hoạt động của tâm liên quan với Thanh 
văn và Duyên giác [392]. Vì nếu ông ấy được bát-nhã ba-la-mật và 
sự thiện xảo trong các phương tiện hộ trợ, và nếu ông Ấy, trú trong 
chỗ trú của đại từ và đại bi hướng về tắt cả chúng sinh, rồi ông ấy 
trú không chấp trước ngay cả khi ông ây trú nơi láng giềng của một 
ngôi làng. Ấy là tôi đã sắp xếp sự không chấp trước này theo các 
hoạt động của tâm kết hợp với Thanh văn và Duyên giác. Một B- 
tát trú không chấp trước nếu ông ấy trải qua ngày và đêm trú trong 
không chấp trước này. Nếu một Bồ-tát trú trong chỗ trú này trong 
khi ông ấy sống ở những chỗ trú hẻo lánh, trong rừng hẻo lánh, 
trong rừng rậm, trong khe núi hay nơi mộ địa, thì ông ây trú không 
chấp trước. Nhưng không chấp trước như Ác Ma giới thiệu, — tức 
là, trú trong rừng hẻo lánh, rừng rậm, khe núi, và mộ địa, — nếu sự 
không chấp trước đó thực tế bị những tâm hành kết hợp với Thanh 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 298 


văn và Duyên giác làm ô nhiễm thì, vì ông ấy không tu tập bát-nhã 
ba-la-mật, ông ây không thực hiện những điều kiện cần thiết đề đạt 
được nhất thiết trí. Ông ấy trú ở nơi trú bị ô nhiễm, và trong tâm 
hành không hoàn toàn thanh tịnh, và vì thế những hành vi của thân, 
ngữ và ý của ông ấy không thẻ thanh tịnh hoàn toản. Vì thế ông ấy 
khinh thường các Bồ-tát khác trú trong làng mạc, nhưng họ không 
bị ô nhiễm bởi những tâm hành kết hợp với Thanh văn và Duyên 
giác, những người trú trong chỗ trú của bát-nhã với nhiều thiết bị 
và đại bi của nó. Vì những hành vi của thân, ngữ, và ý của ông. ấy 
không hoàn toàn thanh tịnh, ông ấy chỉ là người trú trong ô nhiễm, 

không phải là người trú trong không chấp trước, mặc dù ông ây có 
thể trú trong khu rừng hẻo lánh. Ban đầu ông ấy khinh thường 
những người sống nơi láng giềng của một ngôi làng, dù họ trú nơi 
trú của bát-nhã, với những thiết bị và đại bi của nó, dù họ hoàn toàn 
thanh tịnh theo cách huân tập trong những gì họ làm với thân, ngữ, 
và ý, dù họ không chấp những tâm hành kết hợp với các Thanh văn 
và Duyên giác, không bị chúng ô nhiễm [393]; sau đó ông ấy thấy 
rằng mình không thể có được Thiền, Định, Chứng đắc, Giải thoát 
và Thần thông, và thấy rằng chúng không đạt sự thành tựu nơi mình. 
Lý do là ông ây không có sự thiện xảo trong các phương tiện. Dù 
cho một Bồ-tát có thể trú trong các khu rừng hoang vắng rộng hằng 
trăm dặm, không có đồng hành nào khác hơn những dã thú săn môi, 

hươu nai, những bầy chim, ngay cả không nhiều là những con vật 
hoang dã, những Dạ-xoa và La-sát, và không bị phiền não vì sợ bọn 
Cướp, và ông ấy có thê định cư ở đó dù một năm hay một trăm năm, 

hay ngay cả hằng trăm ngàn na-do-tha câu-lợi năm, hay nhiều hơn 
nữa; — nêu ông ây không biết sự không chấp trước mà tôi đã giải 
thích, và qua đó một Bồ-tát trú như là người đã lên đường với ý 
muốn nồng nhiệt, đã đạt được ý ý muốn nông nhiệt; rồi ngay cả một 
người hoàn toàn sùng mộ đời sông trong khu rừng hẻo lánh không 
làm tâm tôi hoan hị, nếu ông ấy không biết [sự không chấp trước] 
này, nếu ông ấy không thiện xảo trong các phương tiện, nêu ông ây 
biết được sự không chấp trước đó của mình, bám vào nó, nhất quyết 
với nó, chiều chuộng nó. Vì sự không chấp trước của một Bồ-tát 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 299 


mà tôi đã miêu tả không hiện ra trong sự không chấp trước của ông 
ấy. Nhưng từ chỗ cao trên không trung Ma vương sẽ nói với người 
trú trong rừng hẻo lánh răng ông ây trú tốt, rằng sự không chấp 
trước của ông ẫy là sự không chấp trước mà Như Lai đã miêu tả, 
răng ông ây nên tiếp tục trú trong sự không chấp trước này, và vì 
thế ô ông ây sẽ nhanh chóng đạt được giác ngộ viên mãn. [394] Khi 
ông ấy rời chỗ ly cách đó trong rừng và trở lại làng, ông ây khinh 
thường các Bỏ-tát ở đó, những tỳ-kheo hành xử đường hoàng, đức 
hạnh, tính cách đáng yêu, không bị ô nhiễm bởi những tâm hành 
kết hợp với Thanh văn và Duyên giác, và sông cuộc sông hoản toàn 
thanh tịnh nơi thân, ngữ, và ý. Ông ấ ấy bảo họ rằng chắc chắn họ 
không trú trong chỗ trú không chấp trước mà trong chỗ trú ô nhiễm 
và đông đúc. Những Bồ-tát ở đó, trú trong chỗ trú không chấp trước, 
ông ây cảnh báo những chỗ trú ô nhiễm và đông đúc. Ông ấ ấy cỗ 
găng cam kết với họ một chỗ trú không chấp trước [vì ông ấy nghĩ 
vậy]. Ông ấy yêu cầu họ kính trọng sự cư trú ly cách của mình, ông 
ây trở nên kiêu hãnh, và bảo họ: “Các tiên nhân đã ủng hộ tôi, các 
tiên nhân đã đến báo tin cho tôi! [Chỗ ly cách trong rừng] này, Tu- 
bồ-đè, là chỗ trú tôi trú. Chỗ trú gì trong làng từng được tiên nhân 
ủng hộ và báo tin?” Bằng kiểu nảy ông ây khinh thường những 
người thuộc thừa Bồ-tát. Nên biết ông ấy là một Bồ-tát Chiên-đà- 
la (Candala), một kẻ làm ô danh các Bồ-tát, là một giả Bồ-tát, một 
ngụy Bồ-tát, một bân Bồ-tát, một kẻ cướp đội lốt Sa-môn, một kẻ 
cướp của những người thuộc thừa Bồ-tát, một tên cướp của thế giới 
chư thiên. Chắc chắn không nên chăm sóc, thương mến hay tôn 
vinh một kẻ như thế. Vì những người như thế đã rơi vào tự phụ. 
[395] Họ sẽ còn tiếp tục làm hư hỏng tâm hồn thân thuộc, những 
kẻ yêu đuối mới lên đường trên xe [đại thừa] gần đây. Nên xem họ 
là những người bản tánh không thanh tịnh, không có thầy tốt, không 
có phạm hạnh. Nhưng một Bồ-tát không nên chăm sóc những người 
như thế, không thương mến hay tôn vinh họ, nếu ông ấy là người 
không bỏ rơi tất cả chúng sinh, cũng không bỏ rơi nhất thiết trí hay 
giác ngộ viên mãn, nêu ông ấy nhiệt tâm muốn đạt giác ngộ viên 
mãn, và đem lại phúc lợi của tất cả chúng sinh. Trái lại, một người 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 300 


đã tự mình vươn lên đến một tầm cao mà người ấy quan tâm phúc 
lợi của tất cả chúng sinh, như thế người ấy có thể thấy thấu suốt 
những điều này và những hành vi khác của Ma vương, nên luôn 
luôn có cái tâm lo xiên đương đạo cho những chúng sinh chưa được 
nó, cái tâm không run rây và không bị nhận chìm trong những cuộc 
lang thang qua ba cõi; trước hết người ấy có thái độ từ ái, thái độ 
bi mân, người ây phát sinh đại bï và xúc động vì thương xót, người 
ấy có tâm hoan hỉ đồng cảm với các chúng sinh tiến bộ theo chiều 
hướng đúng, người ấy không bởi vì chân tánh của các pháp là như 
thế là không thể nhận biết được; [với tất cả điều này trong tâm] 
người ấy nên lập quyết tâm: “Như thế trong vị lai tôi sẽ làm cho tất 
cả những lỗi lầm của Ma vương sẽ vô phương hiện hữu hay phát 
sinh; hay nếu có phát sinh, chúng cũng sẽ lại tức thì ra đi. Tôi sẽ tu 
luyện mình như vậy!” Nên biết đây cũng là sự can đảm tiến tới của 
một Bồ-tát hướng về tri kiến thượng đắng của riêng ông ấy. Vì 
những gì một Bồ-tát nên biết về những hành vi của Ma vương liên 
hệ với phẩm tính không chấp trước thì rất nhiều. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 301 


Chương XXII 
THIỆN TRI THÚC 


I1. CÁC THIỆN TRI THỨC 


Một Bồ-tát đã lên đường với tâm ý nhiệt thành muốn đạt được 
giác ngộ viên mãn, ngay từ đầu nên chăm sóc, yêu thương và tôn 
vinh các thiện tri thức. 

Tu-bồ-đề. Ai là thiện tri thức của Bồ-tát? 

Thế Tôn: Các Phật và các Thế Tôn, cũng như các Bồ-tát bất thối 
chuyền thiện xảo trong đạo Bồ-tát, chỉ dạy và khuyên nhủ ông ấy 
trong các ba-la-mật, chứng minh và xiên dương bát-nhã ba-la-mật. 
Đặc biệt nên xem Bát-nhã ba-la-mật như là một thiện tri thức của 
Bồ-tát. Sự thật, tất cả sáu ba-la-mật là những thiện tri thức của Bỗ- 
tát. Họ là thầy, là đạo, là ánh sáng, là ngọn đuốc, là quang minh, là 
nơi che chở, là chỗ nương tựa, là chỗ nghỉ ngơi, là sự vơi bớt cuối 
cùng [397], là hòn đảo, là cha, là mẹ của ông ây, và họ dẫn dắt ông 
ây đến tri kiến, đến hiểu biết, đến giác ngộ viên mãn. Vì ở trong 
sáu ba-la-mật này, bát-nhã ba-la-mật được thành tựu. Một cách đơn 
giản, đến từ sáu ba-la-mật là nhất thiết trí của các Như Lai, những 
người trong thời quá khứ, đã đạt giác ngộ viên mãn và rồi nhập 
Niết-bàn. Và như vậy nhất thiết trí của các Như Lai trong vị lai sẽ 
đạt được giác ngộ, và của các Như Lai hiện giờ trụ trong các thiên 
thế giới không thể tính toán được, không thể đo lường, vô cùng, 
không thể nghĩ bàn. Tu-bồ-đề, tôi cũng là một Như Lai trong thời 
hiện tại đã đạt được giác ngộ viên mãn, vả nhất thiết trí của tôi cũng 
đến từ sáu ba-la-mật. Vì sáu ba-la-mật chứa ba mươi bảy pháp mà 
chúng hoạt động như là những giác chi, chúng chứa bốn trụ xứ của 
Phạm-thiên, bốn nhiếp pháp, và bất cứ Phật pháp nào khả hữu, bất 
cứ tri kiến nào của Phật, tri kiến nào của Tự hữu, bất cứ tri kiến nào 
không thê nghĩ bàn, không thê so sánh, không thể đo lường, không 
thể tính toán, vô song, bất cứ tri kiến nào bình đăng những cái 
không bình đẳng, bắt cứ tri kiến nào của nhất thiết trí. Vì thế, Tu- 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 302 


bồ-đề, một cách đơn giản nên biết sáu ba-la-mật của một Bồ-tát 
[328] là những thiện tri thức của ông ấy. Họ là Thây, V.V..., CỦa 
ông ấy, v.v..., đến: họ dẫn ông ấy đến tri kiến, đến hiểu biết, đến 
giác ngộ hiện mãn. Thêm vào, một Bồ-tát tu luyện trong sáu ba-la- 
mật trở thành người phúc lợi chân thật đối với tất cả những chúng 
sinh đang cần vậy. Nhưng muốn tu luyện trong sáu ba-la-mật, một 
Bồ-tát trên hết phải nghe bát-nhã ba-la-mật này, nhận nó, mang nó 
trong tâm, tụng, nghiên cứu, truyền bá, chứng minh, xiên dương, 
giải thích và viết nó, thâm tra nghĩa, nội dung và phương pháp của 
nó, thiền định nó, và tra vấn nó. Vì bát-nhã ba-la-mật hướng dẫn 
sáu ba-la-mật, dẫn đường, lãnh đạo, chỉ dạy và cô vẫn họ, là người 
sinh và chăm sóc họ. Bởi vì, nếu bị lấy đi bát-nhã ba-la-mật, năm 
ba-la-mật đầu không đến dưới khái niệm ba-la-mật, và không đáng 
được gọi là “ba-la-mật.` Vì thế một Bồ-tát nên tu luyện đúng bát- 
nhã ba-la-mật này nếu ông ấy muốn đạt cảnh giới mà ông ấy không 
thể bị người khác dẫn dắt sai, và trụ vững trong đó. 


2. KHÔNG, NHIÊM VÀ TỊNH 


Tu-bồ-đề. Bát-nhã ba-la-mật có tướng như thế nào? 

Thế Tôn: Nó có tướng không chấp. 

Tu-bô-đề: Có thê nói răng cùng cái tướng không chấp đó mà nó 
hiện hữu trong bát-nhã ba-la-mật đó, cũng hiện hữu trong tất cả các 
pháp không? 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Vì tất cả các pháp ly cách và rỗng 
không. Vì thế, cùng cái tướng không chấp đó, mà nó khiến cho bát- 
nhã ba-la-mật ly cách và rỗng không, cũng làm cho tất cả các pháp 
ly cách và rông không. 

Tu-bồ-để. Nếu tất cả các pháp ly cách và rỗng không, làm sao 
sự nhiễm và tịnh của chúng sinh có thê nghĩ bản được? Vì cái gì ly 
cách thì không thể bị nhiễm hay được tịnh, cái gì rỗng không không 
thê bị nhiễm hay được tịnh, và cái gì ly cách và rỗng không không 
thê biết giác ngộ viên mãn. Người ta cũng không thê năm được bất 
cứ pháp nào bên ngoài cái không mà nó đã biết, sẽ biết, hay thực 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 303 


biết giác ngộ viên mãn. Vậy thì làm sao chúng ta biết nghĩa của lời 
dạy này? Hãy chỉ cho chúng con, Ôi Thế Tôn, hãy chỉ cho chúng 
con, Ôi Thiện Thệ! 

Thế Tôn: Ý ông thê nào, Tu-bồ-đề? Có phải chúng sinh theo 
đuôi trong sự tạo ra cái tôi và tạo ra cái của tôi trong một thời gian 
đài không? [400] 

Tu-bô-đê: Đúng vậy, Thế Tôn. 

Thế Tôn: Có phải sự tạo ra cái tôi và tạo ra cái của tôi cũng đều 
là rỗng không không? 

Ti-bô-để: Chúng rỗng không, Ôi Thế Tôn. 

Thế Tôn: Có phải chỉ vì sự tạo ra cái tôi và tạo ra cái của tôi mà 
chúng sinh lang thang đây đó trong sinh tử không? 

Tu-bô-đê: Đúng vậy, Thế Tôn. 

Thế Tôn: Theo nghĩa đó thì sự nhiễm của chúng sinh trở thành 
có thễ nghĩ bàn. Đến độ mà chúng sinh chấp vào sự vật và an định 
nơi chúng, đến độ đó ở đó là sự nhiễm. Nhưng không ai do đó bị 
nhiễm. Và đến độ một người không chấp vào sự vật và không an 
định nơi chúng, đến độ đó người ta có thê nghĩ bàn về sự văng mặt 
của sự tạo ra cái tôi và sự tạo ra cái của tôi. Theo nghĩa đó, người 
ta có thể hình thành khái niệm về tịnh của chúng sinh, tức là, đến 
độ mà họ không chấp vào sự vật và không an định nơi chúng, đến 
độ đó có sự tịnh. Nhưng không ai ở đó được tịnh. Khi một Bồ-tát 
theo đuổi như thế, ông ây theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật. Theo 
nghĩa này, người ta có thể hình thành khái niệm về nhiễm và tịnh 
của chúng sinh bất chấp sự thật rằng tất cả các pháp đều ly cách và 
rỗng không. 

Tu-bô-để: Điều này thực kỳ diệu! Và một Bồ-tát theo đuổi như 
thế, ông ấy theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật. Bởi vì lúc ấy ông ấy 
không theo đuổi trong sắc, hay trong các uẫn khác. Khi theo đuôi 
như thế, [401] một Bô-tát không thê bị toàn thể thế giới cùng với 
thần, người, a-tu-la của nó nghiên nát. Khi theo đuổi như 
thế, một Bồ-tát vượt qua sự theo đuôi của tất cả những người thuộc 
thừa Thanh văn và Duyên giác, và ông ẫy được địa vị vô thượng. 
Vì cảnh giới Phật là vô thượng, và cảnh giới Như Lai, cảnh giới Tự 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 304 


hữu, cảnh giới nhất thiết trí cũng vậy. Một Bỏ-tát, ngày đêm trải 
qua thời gian của mình trụ trên các tâm hành này kết hợp với bát- 
nhã ba-la-mật, là hoàn toàn gần giác ngộ viên mãn và sẽ nhanh 
chóng biết nó. 


3. NHỮNG CHÚ Ý ĐÔI VỚI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 
VÀ VIÊN NGỌC CÓ GIÁ TRỊ LỚN 


Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Giả sử, này Tu-bồ-đề, tất cả 
chúng sinh trong cõi Diêm-phù-đề nên đồng thời có được nhân cách 
con người, nên phát tâm đạt giác ngộ viên mãn, trụ trong [402] tâm 
niệm giác ngộ viên mãn suốt đời họ, tôn vinh, kính ngưỡng và sùng 
bái tất cả các Như Lai suốt đời họ. Nếu bây giờ [sau toàn bộ sự 
chuẩn bị này], họ nên bố thí phẩm vật cho tất cả chúng sinh, và 
chuyên [công đức từ] sự bố thí đó đến giác ngộ viên mãn, — các Bồ- 
tát đó có tạo được nhiều công đức bằng sức mạnh đó không? 

Tu-bồ-đề: Họ sẽ tạo được, Ôi Thế Tôn. 

Thế Tôn: Lại nữa, Tu-bồ-đề, thực người con trai hay con gái đó 
của gia đình thiện lương tạo được khối công đức lớn, người ấy, như 
là một Bồ-tát, trụ chỉ trong một ngày duy nhất trong các tâm hành 
kết nối với bát-nhã ba- la-mật. Vì khi tiếp tục trụ ngày đêm trong 
các tâm hành đó, ông ấy trở nên ngày cảng xứng đáng với những 
phẩm vật cúng dường của tất cả chúng sinh. Bởi vì không một 
chúng sinh nào khác có tâm đầy từ mẫn như ông ấy có, ngoại trừ 
các Phật, các Thế Tôn. Và các Như Lai dĩ nhiên là không ai bằng, 
không có sự tương tự, được phú bâm những pháp không thể nghĩ 
bàn. Rồi làm sao người con trai hay người con gái đó của gia đình 
thiện lương đầu tiên phát nguyện với công đức đó? Người ấy trở 
thành được phú bẩm với loại nội kiến trí tuệ đó mà nó cho phép 
người ấy thấy tất cả chúng sinh khi trên con đường đến chỗ tản sát 
của họ. Đại bị với cơ duyên đó giữ lây người ấy. [403] Người â ây 
quán sát vô. SỐ chúng sinh bằng mắt trời, và những gì người ấy thấy 
làm người ấy đây bất an to lớn: vì vậy nhiều chúng sinh mang gánh 
nặng nghiệp đưa đến quả báo tức thời ở các địa ngục, những chúng 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 305 


sinh khác chịu sự tái sinh không may mẫn [giữ họ cách xa Phật và 
những lời dạy của ngài], những chúng sinh khác nữa chịu số phận 
bị giết, hay họ bị bao bọc trong mạn lưới tả kiến, hay không tìm 
được đạo, trong những chúng sinh khác đã có được sự tái sinh may 
mắn lại mất nó. Và người ấy chú ý đến họ với ý nghĩ rằng: “Tôi sẽ 
trở thành vị cứu tỉnh cho tất cả những chúng sinh đó, tôi sẽ giải 
thoát họ khỏi tất cả những khổ đau!” Nhưng người ẫy không làm 
điều này hay bất cứ điều nào khác thành dâu hiệu mà đối với nó 
người ây trở nên thiên vỊ. Đây cũng là ánh sáng trí tuệ của một Bồ- 
tát cho phép ông ấy biết giác ngộ viên mãn. Vì các Bồ-tát, khi họ 
trụ trong chỗ trụ này, họ trở nên xứng đáng với những phẩm vật 
cúng dường của thế gian, song họ không quay lưng lại với giác ngộ 
viên mãn. Họ tịnh hóa những phẩm vật và sự cúng dường của 
những ai cho họ những thứ cần thiết của đời sống, khi các ý niệm 
của họ được bát-nhã ba-la-mật khéo hộ trợ, và họ gần với nhất thiết 
trí. Vì thế, một Bò- tát nên trụ nơi việc làm của tâm kết hợp bát-nhã 
ba-la-mật, nễu ông ấy không muốn tiêu thụ của bố thí một cách 
không có kết quả, nếu ông ấy muốn chỉ ra con đường cho tất cả 
chúng sinh, [404] rọi ánh sáng qua một tầm mức rộng, giải thoát 
khỏi sinh tử cho tật cả những chúng sinh khuất phục nó, và tây sạch 
nhãn quan của tất cả chúng sinh. Nếu ông ấy muôn trụ nơi các tâm 
hành hướng đến những mục đích này, ông ấy nên ghi nhớ những 
tâm hành kết hợp với bát-nhã ba-la-mật. Vì một người quyết định 
đưa những điều này vào trong tâm, tâm người ấy làm việc phúc lợi 
của tất cả chúng sinh. Nhưng người ấy không nên để chỗ cho các 
tâm hành khác, như thế là thiếu bát-nhã ba-la-mật. Nếu người ây 
làm như thế [như việc làm của tâm mà chủ yếu là quan tâm yêu 
thương chúng sinh, thúc giục người ấy], người ấy dùng cả ngày 
đêm trong những tâm hành kết hợp với bát-nhã ba-la-mật. Giả sử 
một người thiện nghệ trong những món đồ trang sức và những loại 
đá quí khác nhau, mới mua được một viên ngọc rất quí. Điều đó 
khiến anh ta rất mừng và phấn khởi. Nếu lại bị mất viên ngọc quí 
này, anh ta sẽ buồn và phiền não nhất. Thường và luôn luôn các 
tâm hành kết hợp với viên ngọc đó tiến hành nơi anh ta, và anh ta 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 306 


sẽ tiếc nuối vì bị chia lìa với nó. Anh ta sẽ không tiếc nuối, nếu anh 
ta có lại viên ngọc này hay có được một viên khác có phẩm chất 
giống như và đồng loại với viên ngọc ấy. Cũng vậy, một Bồ-tát lại 
bị mắt viên ngọc quí bát-nhã ba-la-mật; [405 ] với nhận thức rõ ràng 
về sự quí báu của bát-nhã ba-la-mật, và tin răng ông ấy không nhất 
định bị chia lìa với nó, với ý niệm không thiếu tâm hành với bát- 
nhã ba-la-mật, và nó được hướng dẫn đến cảnh giới nhất thiết trí, 
ông ấy nên tìm kiếm mọi nơi cho đến khi ông ấy có lại được Kinh 
này, hay có được một kinh tương đương. Tất cả thời gian ông ấy 
nên là một người không thiếu các tâm hành kết hợp với sự có được 
viên ngọc quí bát-nhã ba-la-mật, một người không thiểu các tâm 
hành kết hợp với sự thu thập được viên ngọc lớn nhất thiết trí. 

Tu-bồ-để: Nhưng vì Thế Tôn đã dạy răng tất cả các pháp và tất 
cả các tâm hành đều thiếu tự tánh, và rỗng không, — vậy thì làm sao 
một Bồ-tát có thê trở thành một người không thiếu các tâm hành 
kết hợp với bát-nhã ba-la-mật, hay với nhất thiết trí? 

Tì hể Tôn: Nếu tâm của một Bồ-tát tiếp tục tác động lên sự thật 
rằng. tất cả các pháp đều do tự tánh của chúng ly cách và rông không, 
và đồng ý ý như vậy, thì ông ấy trở thành người không thiếu các tâm 
hành kết hợp với bát-nhã ba-la-mật và với nhất thiết trí. Vì bát-nhã 
ba-la-mật rỗng không, nó không tăng cũng không giảm. 


4. KHÔNG VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG TRONG GIÁC NGỘ 


Tu-bô-đề: Nếu là như vậy, không có sự gia tăng trong bát-nhã 
ba-la-mật, làm sao một Bồ-tát có thể đạt đến giác ngộ viên mãn, 
làm sao ông ấy có thể biết giác ngộ viên mãn? 

Thế Tôn: Trong thực tế, một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba- 
la-mật không tăng cũng không giảm. Chỉ vì bát-nhã ba-la-mật rỗng 
không, không tăng cũng không giảm. Chính vì sự thật này, — tức là, 
chính vì bát-nhã ba-la-mật rông không, [406] không táng cũng 
không giảm, Bồ-tát ây cũng vậy, — mà một Bồ-tát đạt đến giác ngộ 
viên mãn, và như thế biết được giác ngộ viên mãn. Nếu một Bỏ-tát, 
khi được dạy điều này, không sợ cũng không mất lòng tin, thì nên 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 307 


biết ông ấy là một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật. 

Tu-bô-đề: Vậy thì bát-nhã ba-la-mật có theo đuôi trong bát-nhã 
ba-la-mật không? 

Thế Tôn: Không, Tu-bồ-đề. 

Tu-bô-đề: Không của bát-nhã ba-la-mật có theo đuôi trong bát- 
nhã ba-la-mật không? 

Thế Tôn: Không, Tu-bồ-đề. 

Tu-bô-đề: Vậy thì người ta có thê nhận biết bất cứ một pháp nào 
bên ngoài không của bát-nhã ba-la-mật theo đuôi trong bát-nhã ba- 
la-mật không? 

Thế Tôn: Không, Tu-bồ-đề. 

Tu-bồ-để. Không có theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật không? 
[407] 

Thế Tôn: Không, Tu-bồ-đề. 

Tu-bô-đề: Người ta có thê nhận biết bất cứ pháp nào trong không 
mà nó theo đuổi trong bát nhã ba-la-mật không? 

Thế Tôn: Không, Tu-bồ-đề. 

Tu-bồ-để: Không có theo đuôi trong không chăng? 

Thế Tôn: Không, Tu-bôồ-đề. 

Tu-bồ-để: Sắc, v.v..., có theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật 
không? 

Thế Tôn: Không, Tu-bồ-đề. 

Tu-bô-đề: Vậy thì một Bồ-tát theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật 
như thế nào? 

Thế Tôn: Vậy thì ông, Tu-bồ-đề, có thấy một pháp thực hữu nào 
theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật không? 

Tu-bồ-đề. Dạ không, thưa Thế Tôn. [408] 

Thế Tôn: Ông có thấy bát-nhã ba-la-mật, mà một Bồ-tát theo 
đuổi trong đó, là một vật có thực không? 

Tu-bô-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thể Tôn: Ông có thấy pháp mà nó không công hiến một căn bản 
nào để nhận biết là thực hữu không? Có pháp mà do cơ duyên đã 
được sinh ra, hay sẽ được sinh ra, hay đang được sinh ra, hay đã bị 
diệt, hay sẽ bị diệt, hay đang bị diệt không? 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 308 


Tu-bồ-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Nội kiến này ban cho một Bồ-tát hạnh vô sinh nhẫn. 
Khi được phú bầm hạnh này, ông ấy được thọ ký giác ngộ viên mãn. 
Ông ấy chắc chăn tiến đến sự tự tin [vô úy] của một Như Lai. Hoàn 
toàn không thể có chuyện một Bồ-tát theo đuôi, gắng sức và tranh 
đấu theo cách này, và tiến bộ theo chiều hướng này, sẽ không đạt 
đến tri kiến vô thượng của một vị Phật, tri kiến của nhất thiết trí, tri 
kiến của một Đại thương chủ (Sãrthavaha, danh hiệu của Phật). 

Tu-bồ-đê. Có thê nào chân tánh của tất cả các pháp, bao gồm 
trong sự thật rằng chúng bắt sinh, có thể được thọ ký giác ngộ viên 
mãn không? 

Thế Tôn: Không, Tu-bồ-đề. 

Tu-bô-đề: Vậy thì trong trường hợp đó sự thọ ký pháp này giác 
ngộ viên mãn làm sao xảy ra? 

Thế Tôn: Ông có thấy pháp mà nó có được sự thọ ký giác ngộ 
viên mãn là thực hữu không? [409] 

Tiu-bồ-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. Con không thấy bất cứ pháp 
thực hữu nào được thọ ký giác ngộ viên mãn vào lúc nào cả. Con 
cũng không thấy bất cứ pháp thực hữu nào được những bậc giác 
ngộ biết, nên biết đối với họ, hay bằng các phương tiện mà họ có 
được tri kiến viên mãn. Là vì người ta không thể nhận biết tất cả 
các pháp, không có chuyện tôi nghĩ rằng “ 'pháp này được biết đối 
với những bậc Giác Ngộ, pháp này nên biết đối với họ, bằng 
phương tiện pháp nảy họ thực sự có được tri kiến viên mãn.” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 309 


Chương XXII 
THÍCH-ĐE 
I. ĐỊA VỊ THƯỢNG ĐĂNG CỦA BỎ-TÁT 


Vào lúc đó, Thiên đề 7z/ch-đề, ngồi trong chúng, nói: Chắc chắn, 
thâm sâu là bát-nhã ba-la-mật này, khó thấy, khó hiểu! 

Thế Tôn: Đúng vậy, Kiều-thi-ca. Với thâm sâu của hư không là 
bát-nhã ba-la-mật này thâm sâu. Vì ly cách nó khó thấy, vì rỗng 
không nó khó hiểu. 

Thich-đê: Những chúng sinh nghe bát-nhã ba-la-mật này, nhận 
lấy nó, nghiên cứu, truyền bá, và viết nó, ắt được phú bẩm nhiều 
hơn là một thiện căn nhỏ bé! 

Thế Tôn: Đúng vậy. Nếu tất cả chúng sinh trong cõi Diêm-phù- 
đề đều được phú bầm [41 1] [căn cơ quán sát] mười cách làm thiện, 
họ có tạo được nhiều công đức nhờ lực ấy không? 

Thích-đề: Dạ có, Ôi Thê Tôn. 

Thể Tôn: Một người nghe, nghiên cứu, truyền bá, và viết bát-nhã 
ba-la-mật này tạo được công đức nhiều hơn họ. Khối công đức vừa 
kể, do sự trì giới của tất cả chúng sinh trong cõi Diêm-phù-đề, thì 
vô cùng nhỏ so với khối công đức do thiện căn của người nghe, 
nghiên cứu, truyền bá và viết bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này. 

Vì thể, một /)-kheo nói với Thiên đế Thích-đề: Ngài đã bị vượt 
qua rồi, ngài Kiều-thi-ca, bởi người nghe, nghiên cứu, truyền bá và 
viết bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này! 

Thich-đề: Tôi cũng bị vượt qua bởi người con trai hay người con 
gái của gia đình thiện lương phát tâm đến bồ-đề duy nhất: [412] 
còn nhiều hơn thế biết bao nếu thêm vào đó họ tu luyện trong Như, 
tiến đến nó, tinh tấn vì nó; trong cuộc hành trình, họ vượt qua toàn 
thê thế giới cùng chư thiên, nhân, và a-tu-la trong đó. Trong cuộc 
hành trình, họ không chỉ vượt qua thế giới với chư thiên, nhân, và 
a-tu-la, mà còn tất cả các bậc Nhập lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la- 
hán và Bích-chi-phật. Họ cũng vượt qua những Bồ-tát là những nhà 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 310 


đại bố thí nhưng thiếu bát-nhã ba-la-mật và sự thiện xảo trong các 
phương tiện. Họ cũng vượt qua những người giới luật hoàn toản 
thanh tịnh, sở hữu một lượng quảng đại giới luật, không phá giới, 
không tì vết, không cấu uế, đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, và không 
vết đốm, nhưng thiếu bát-nhã ba-la-mật và sự thiện xảo trong các 
phương tiện. Họ cũng vượt qua những người đã được hạnh nhẫn 
nhục và bình lặng, [413] những người tâm niệm tự tại với thù ghét, 
cảm thấy không có ác ý ngay cả khi bị cột vào cọc và thiêu sống, 
nhưng thiếu bát-nhã ba-la-mật và sự thiện xảo trong các phương 
tiện, và cũng vượt qua những người tận lực tinh tấn, khăng khăng 
cô gắng, không lười biếng, và vẫn không sợ trong tất cả những gì 
họ làm với thân, ngữ, và ý, nhưng thiếu bát-nhã ba-la-mật và sự 
thiện xảo trong các phương tiện. Họ cũng vượt qua những người 
thích các thiền và hoan hỉ trong đó, những người mạnh mẽ và đầy 
sức lực trong các thiền, những người trụ vững chắc trong các thiền, 
những người làm chủ các thiên, nhưng thiếu bát-nhã ba-la-mật và 
sự thiện xảo trong các phương tiện. Vì khi theo đuôi trong bát-nhã 
ba-la-mật như nó được xiên dương, một Bồ- tát vượt qua thế giới 
với chư thiên, nhân, và a-tu-la, vượt qua tất cả những người thuộc 
thuộc thừa Thanh văn và Duyên giác, cũng vượt qua những Bồ-tát 
không thiện xảo trong các phương tiện. Và họ không thể vượt qua 
ông ấy. Vì một Bồ-tát theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật như nó 
được xiên dương, đồng thuận với nó, nhận lấy địa vị của mình như 
vậy dòng truyền của nhất thiết trí không phải bị gián đoạn, và ông 
ấy không giữ cách xa các Như Lai. Cuộc hành trình của ông ấy, khi 
ông ấy tiễn hành theo cách này, sẽ đưa ông ấy đến bồ-đề đạo tràng 
không lâu; [414] tu luyện mình theo cách này, ông ấy sẽ cứu độ 
những chúng sinh bị chìm trong bùn ô nhiễm. Tu luyện mình theo 
cách này, ông ấy tu luyện trong sự tu luyện của một Bồ-tát, và 
không phải trong sự tu luyện của một Thanh văn hay Duyên Giác. 


2. BÁO ĐÁP CỦA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Và bôn vị Đại Thiên vương, những bậc Hộ thê, sẽ đên với vị 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 311 


Bồ-tát tu luyện theo ách này trong bát-nhã ba-la-mật, và họ sẽ nói 
với ông ấy: Hãy nhanh chóng tu luyện mình theo chiều hướng này 
của Bồ-tát, hỡi người con trai của gia đình thiện lương! Hãy nhanh 
chóng tu luyện mình! Đây là bốn cái bát đựng của bồ thí mà anh sẽ 
nhận khi anh ngồi ở bồ-đề đạo tràng, như là một người khi ấy đã 
đạt giác ngộ viên mãn.” Không những chỉ bốn vị Hộ thế sẽ đến với 
vị Bồ-tát tu luyện trong bát-nhã ba-la-mật như nó được xiên dương, 
mà còn có tôi nữa, chưa kế đến các thiên khác. Các Như Lai cũng 
hằng để ông ấy trong tâm. Tất cả những cái xấu của thế gian có thê 
xảy đến với MỊ Bồ-tát theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật, như là 
những cuộc tắn công từ những người khác, v.v..., sẽ bị ngăn chận 
không ảnh hưởng đến ông ấy bằng bất cứ cách nào. Đây cũng là, 
Ôi Thế Tôn, một phẩm tính mà một Bỏ-tát theo đuôi trong bát-nhã 
ba-la-mật có được trong chính đời này. 

Vì thế 4-nan-đa nghĩ: Lời này của Thiên đế Thích-đề, là do nội 
kiến của ông Ấy, hay do thần lực của Phật? 

Thích-để, nhờ thần lực của Phật, đọc được ý nghĩ của A-nan-đa, 
và nói: Nhờ thần lực của Phật, ngài A-nan-đa, nhờ sức hộ trì của 
Phật nên lời này mới được thêm vào. Vì tự tôi [415] hoàn toàn 
không có khả năng nói được bất cứ điều gì liên quan đến chủ đề 
các Bỏ-tát. 

Thế Tôn: Đúng vậy, A-nan-đa, Những gì Thiên chủ Thích-đề, 
đã nói là do thần lực của Như Lai, do sức hộ trì của Như Lai. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 312 


Chương XXIV 
TỰ PHỤ 


I. NHỮNG DUYÊN MỞ RA MỘT BỎ-TÁT 
CHỊU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MA VƯƠNG 


Vào lúc một Bồ-tát tu luyện trong bát-nhã ba-la-mật, nỗ lực vì 
nó và phát triển nó, tất cả các Ác Ma trong đại thiên thế giới đều ở 
trong trạng thái không chắc chắn: ““Bồ-tát này sẽ nhận ra biên tế của 
thực tại một cách ấu trĩ ở mức độ của Thanh văn hay Duyên giác, 
hay ông ấy sẽ biết giác ngộ viên mãn?” Hơn nữa, khi một Bồ-tát 
trú ở chỗ trú của bát-nhã ba-la-mật, các Ác Ma bị phi tiêu phiền 
não xuyên thấu. Khi một Bỏ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, 
tạo những nỗ lực vì nó và phát triển nó, các Ác Ma suy nghĩ làm 
sao chúng có thê làm tốn thương ông ấy. Chúng có thể, chăng hạn, 
có làm cho ông ấy sợ bằng cách buông ra cơn mưa rào sao băng 
trong tất cả mọi hướng, tạo ra ấn tượng chân trời toàn là lửa cháy. 
Chúng hy vọng rằng lúc ấy Bồ-tát ấy sẽ trở nên sợ, tóc ông ây sẽ 
dựng lên, như vậy ít nhất một niệm duy nhất hướng đến giác ngộ 
viên mãn có thê bị dập tắt. [417] Nhưng Ác Ma, không có làm tổn 
thương tất cả mọi Bồ-tát. Y cố làm tốn thương một số, và không 
làm tôn thương các vị khác. 

A-nan-ấa: Ma vương cô làm thương tốn loại Bồ-tát nào? 

Thế Tôn: Ma vương cô làm thương tôn một Bỏ-tát trong quá khứ, 
khi được dạy cho bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này, không phát sinh 
tâm có lòng tin vững chắc, và y có được lối vào ông ấy. Y cố làm 
thương tốn một Bồ-tát, khi được dạy cho bát-nhã ba-la-mật thâm 
sâu này, bị những cái không chắc chăn nắm giữ, cảm thấy bối rối, 
và nghĩ rằng “có lẽ bát-nhã ba-la-mật này là như vậy, có lẽ nó 
không phải như vậy”; hay các Bồ-tát thiếu thiện tri thức, bị ác trị 
thức năm giữ, khi được dạy cho bát-nhã ba-la-mật, không nghe về 
các trạm dừng thậm thâm, vẫn vô minh về chúng, và không hỏi 
nên phát triển bát-nhã ba-la-mật như thế nào; hay các Bồ-tát bám 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 313 


vào người chủ trương rằng cái nào không phải là chánh pháp, và 
nói: “Tôi là người ủng hộ ông Ấy, và trong tất cả sự việc ông ẫy 
không bỏ rơi tôi. [418] Có nhiều Bồ-tát khác mà tôi có thể ủng hộ, 
nhưng họ không thích hợp với tôi. Tôi nhận người này làm người 
đồng hành thích hợp của tôi và ông ấy sẽ thích hợp với tôi.” Hơn 
nữa, một Bồ-tát có thể, khi được dạy cho bát-nhã ba-la-mật thâm 
sâu này, nói với một Bỏ-tát khác: “Thâm sâu, quả thật thâm sâu là 
bát-nhã ba-la-mật này! Ngài lắng nghe điểm gì đó? Vì ngay cả khi 
tự tôi áp dụng nó theo cách Như Lai đã dạy trong các Kinh văn 
(Sutrantas) khác, ngay cả khi ấy tôi cũng không đến được tận đáy 
của nó, cũng không rút ra được thích thú nào trong đó. Điểm trọng 
yếu ngải nghe và viết ấy là gì? Băng cách đó ông ấy cố gắng làm 
cho các Bồ-tát khác trở nên xa lánh. Ma vương cũng đến với một 
Bồ- tát như thế, cố găng làm tôn thương ông ấy, và có được lối vào 
ông ấy. Hơn nữa, A-nan-đa, Ma vương trở nên bằng lòng, phân 
khởi và sung sướng, y quá vui, hân hoan và mừng rỡ, kích động, 
thích thú và hăng say. Trong trường hợp một Bỏ-tát khinh thường 
những Bồ-tát khác, và nghĩ: “Ta sẽ trú trong chỗ trú không chấp 
trước, nhưng bọn họ không như vậy; chỗ trú của bọn họ không phải 
chỗ trú trong không chấp trước.” Và Ma vương rất hân hoan bởi vì 
Bồ-tát này vẫn còn cách xa giác ngộ viên mãn. 

Hơn nữa, khi một Bồ-tát nhận một danh hiệu hay bộ tộc, hay khi 
các phẩm tính khổ hạnh của ông ấy được công bố, ông ấy có thể 
xem đó là một lý do đủ để khinh thường các Bồ-tát khác, dù họ có 
thể hành xử đường hoàng và tính cách dễ thương. [419] Nhưng ông 
ấy chưa có những phẩm tính của những Bồ-tát bất thối chuyên theo 
đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, cũng không có những thuộc tính, biểu 
hiệu hay dấu hiệu của họ. Vì ông ấy chưa có những phẩm tính bất 
thối chuyên, ông ấy dây lên ô nhiễm, nghĩa là, ông ây tự đề cao 
mình, phản đối những người khác, và nghĩ răng họ không bình đăng 
với các pháp đó, như ông ây. Các Ác Ma lúc ấy thấy trước rằng các 
cõi Ma sẽ còn trống rỗng, các địa ngục, các cõi súc sinh, ngạ quỷ, 
và các nhóm hội a-tu-la sẽ đông đúc. Và Ác Ma, vẫn trở nên quyết 
tâm hơn, và nghĩ: “Với kiểu bắt đầu này, những Bồ-tát đó sẽ sớm 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 314 


bị ngạt thở bởi danh và lợi. Họ sẽ trở thành những kẻ nói chuyện 
đáng tin cậy, và với cách nói chuyện đáng tin cậy họ sẽ năm giữ 
được nhiều người. Những người đó sẽ quyết định lắng nghe họ, sẽ 
bắt chước những øgì họ thấy và nghe, và như thế sẽ không tu luyện 
trong Như, không tiến vào nó, không nỗ lực vì nó. Không tu luyện 
mình trong Như, không tiễn vào nó, không nỗ lực vì nó, họ sẽ làm 
tăng thêm ô nhiễm của họ. Như vậy nó sẽ gây ẫn tượng rằng tất cả 
những hành vi — của thân, ngữ, và ý — mà họ có thể đảm nhận với 
tâm thái điên đảo sẽ đưa họ đến sự tái sinh do các duyên không 
đáng ham muốn, không hài lòng, không thích thú. Vì thế, các cõi 
của Ma vương sẽ trở nên đông đúc, tức là các đại địa ngục, thế giới 
súc sinh, thế giới ngạ quỷ, và [420] các hội a-tu-la.” Khi xét hậu 
quả của những sự cô này, Ác Ma trở nên bằng lòng, phấn khởi, 
sướng khoái, quá vui, đắc chí và hăng say. Hơn nữa, A-nan-đa, khi 
một Bồ-tát đánh nhau với một người thuộc thừa Thanh văn, tranh 
cãi với người ấy, bạo hành và măng chửi người ây, cảm thấy á ác ý 
và thù ghét người Ấy, lúc ây Ma vương nghĩ răng “chắc chắn, TEƯưỜI 
con trai này của gia đình thiện lương sẽ tiếp tục cách xa nhất thiết 
trí, anh ta sẽ vẫn còn ở xa nó.” Ma vương còn trở nên hăng say hơn 
nữa nếu người ấy thuộc thừa Bồ-tát đánh nhau với một người khác 
cũng thuộc thừa Bồ-tát, vì y nghĩ rằng “cả hai Bồ-tát này vẫn còn 
cách xa nhất thiết trí.” Nhưng nếu một Bồ-tát đã có được sự thọ ký, 
đánh nhau với một Bồ-tát khác cũng đã có được sự thọ ký, và ôm 
ấp ác tâm đối VỚI Bồ-tát kia — trong rất nhiều kiếp, nếu có tâm thái 
như thế, ông ấy phải mặc chiếc áo giáp [khiến cho ông ấy có khả 
năng đấu tranh chồng lại ác tâm đó], — dĩ nhiên trừ phi ông ấy đã 
hoản toản bỏ rơi nhất thiết trí. [421] 


2. THÁI ĐỘ ĐỨNG CỦA BÔ-TÁT 
ĐỎI VỚI CÁC BÓ-TÁT KHÁC 


A- nan-đa: Ông ấy có thê chạy trốn những thái độ đó của tâm, 
hay ông ây nhât định bị kêt án phải mặc chiệc áo giáp ây trong suôt 
thời gian dài đó? 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 315 


Thể Tôn: A-nan-đa, tôi đã chứng minh một pháp mà nó bao gồm 
sự có thể chạy trỗn, — cho những người của thừa Thanh văn, cho 
những người của thừa Duyên giác, cho những người của thừa Bỗ- 
tát. Về người thuộc thừa Bồ-tát và cãi lộn với người khác cũng 
thuộc thừa Bồ-tát, - nếu người ấy không thú nhận lỗi của mình, 
không hứa kiềm chế trong vị lai, chứa chấp những lệch lạc tiềm 
tàng với ghét, và trụ trong sự ràng buộc với những lệch lạc đó, — 
của người ây, tôi không dạy chạy trốn [tức là vì hậu quả những 
hành động của người ấy]. nhưng người ấy nhất định bị kết án phải 
mặc chiếc áo giáp ây trong suốt thời gian dải đó. Nhưng tôi dạy 
chạy trốn nếu người ấy thú nhận lỗi của mình, hứa kiềm chế trong 
vị lai, và phản ảnh như sau: “Tôi, người mà nhiệm vụ là xua đi, hòa 
giải và làm lắng dịu những cuộc cãi vã, tranh luận, và xung đột của 
tất cả chúng sinh, nhưng chính tôi tham gia tranh cãi! Đối với tôi, 
đó thực sự là mất chứ không phải là được, tôi nên trả lời khi người 
ta nói với tôi. Khi tôi nên là cái cầu qua biển sinh tử cho tất cả 
chúng sinh, song tôi nói với người khác, “ông cũng vậy,' hay đáp 
lại bằng một lời thô bạo. Đây không phải là cách tôi nên nói. Trong 
những cuộc đánh nhau, cãi vã, và tranh luận tôi nên hành xử như 
một gã khờ dại, hay như một con cừu ngu đần. Khi tôi nghe một 
người nào đó dùng những lời làm phật ý, xúc phạm, lăng mạ tôi, 
lòng tôi không nên ấp ủ sự độc ác đối với những người khác. Điều 
không [422] phù hợp và không đúng đối với tôi là nhận thức lỗi 
lầm của người khác, hay nghĩ răng những gì người ta nói về lỗi lầm 
của người khác thì đáng cho tôi lắng nghe. Tôi không nên cho phép 
mình lệch hướng ý muốn hăng hái [đạt giác ngộ viên mãn]. Khi tôi 
nên làm cho tất cả chúng sinh hạnh phúc bằng cách cho họ mọi thứ 
đem lại hạnh phúc, khi tôi nên đưa họ đến Niết-bàn sau khi đạt 
được giác ngộ viên mãn, — tuy nhiên tôi mang ác ý! Tôi không nên 
mang ác ý ngay cả chồng lại những người đã làm tôi phật ý, và tôi 
phải tránh nôi cơn giận dữ, và tôi phải tính tấn theo chiều hướng 
đó. Ngay cả khi mạng sông của tôi ở trong nguy hiểm tôi cũng 
không nên nỗi giận, và cũng không nên cau mày.” Đối với một Bồ- 
tát như thế tôi dạy sự chạy trốn. Đây là thái độ mà một Bồ-tát nên 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 316 


theo cũng như đối với những người thuộc thừa Thanh văn. Không 
bao giờ nổi giận với bất cứ chúng sinh nào, đó là thái độ của tâm 
mà người ta nên theo đối với tất cả chúng sinh. Rồi một Bồ-tát nên 
có thái độ như thế nào đối với những người khác thuộc thừa Bồ-tát? 
Cũng giống như đối với Thầy. Ông ấy nên có thái độ “những Bồ- 
tát này là những vị thầy của ta.” Chắc chắn, họ đã lên cùng một xe 
(thừa) như ta, đã lên cùng một đường, có ý định giống như ta, đã 
lên đường cùng một xe như ta. Chỗ họ nên được huấn luyện, đó là 
phương pháp ta nên được huấn luyện. Nhưng nếu một vài người 
trong bọn họ trú ở chỗ trú ô nhiễm [do những ý kiến của Thanh văn 
và Duyên giác], [423] thì ta không nên làm như thế. Tuy nhiên, nếu 
họ trú nơi trú không ô nhiễm, nơi những tâm hành kết hợp với nhất 
thiết trí, thì ta cũng nên tu luyện như họ. Không chướng ngại nào 
cho giác ngộ viên mãn có thể phát sinh đối với một Bồ-tát tu luyện 
theo cách này trong nhất thiết trí, và ông ấy nhanh chóng biết giác 
ngộ viên mãn. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 317 


Chương XXV 
TULUYỆN 


1. MỘT BÔ-TÁT TU LUYỆN NHƯ THẺ NÀO 
TRONG NHẤT THIẾT TRÍ 


Tu-bồ-đê. Một Bồ-tát tu luyện, Ôi Thế Tôn, phải tu luyện ở đâu 
trong nhất thiết trí? 

Thế Tôn: Ông ấy nên tu luyện nơi Tịch diệt, nơi Bắt sinh, nơi 
Bất diệt, nơi Vô sinh, nơi Bất định, nơi Ly cách, nơi Thanh thản, 
nơi Hư không, nơi pháp giới (the element of dharma) và Niết-bản. 

Tu-bô-đề: Vì lý do gì mà điều đó qui kết bằng sự tu luyện trong 
nhất thiết trí? 

Thế Tôn: Ý ông thế nào, Tu-bồ-đề, Chân như của Như Lai, mà 
nó là nguyên nhân chính của Như Lai là Như Lai, cái đó có trở 
thành tịch diệt không? 

Tu-bô-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. Vì Tịch diệt không thể trở 
thành tịch diệt, tịch diệt không thê tịch diệt. [425] 

Thế Tôn: Chân như của Như Lai, mà nó là nguyên nhân chính 
của Như Lai, bây giờ nó sinh, hay trụ, hay sinh ra; hay nó hữu hay 
ngừng hữu; hay nó trở thành ly cách; hay tha thiết hay bình thản; 
hay nó trở nên như hư không, hay nó trở nên có bản tánh của pháp? 

Tu-bồ-để: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Rồi Chân như đó có nhập Niết-bàn không? 

Tu-bô-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

T hễ Tôn: Thế thì, Tu-bồ-đề, một Bằ- tát tu luyện mình như thế, 
ông ấy tu luyện trong [niềm tin quyết rằng] “Như không có tịch 
diệt.” Khi tu luyện như thế, ông ẫy sẽ đạt đến sự hoàn thiện toàn bộ 
sự tu luyện. Ông ấy không thể bị Ma vương, hay những kẻ hợp tác 
với Ma vương, hay nhóm của Ma vương nghiên nát. Ông â ấy Sẽ sớm 
đạt đến cơ duyên của bắt thối chuyên. Ông ấy sẽ sớm ngồi ở bồ-đề 
đạo tràng. Ông ấy theo đuôi trong tầm mức của riêng mình. [426] 
Ông ấy tu luyện nơi các pháp biến ông ấy thành một người cứu độ, 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 318 


trong đại từ, đại bi, đại hi, đại xả. Ông ấy tu luyện để chuyển bánh 
xe pháp với ba cuộc cách mạng và mười hai hình thái. Ông ấy tu 
luyện như vậy là để cứu độ [số] chúng sinh không ít hơn ông ấy 
nên cứu độ. Ông ấy tu luyện để đảm bảo không có sự gián đoạn của 
dòng truyền các Như Lai. Ông ấy tu luyện để mở cánh cửa pháp 
bắt tử. Tuy nhiên, một chúng sinh hạ đăng thì không có khả năng 
tu luyện cao này. Vì một người yếu đuối không thê tu luyện trong 
sự luyện này. Bởi vì những người tu luyện trong sự tu luyện này là 
tỉnh hoa của tất cả chúng sinh, là những người muốn cứu độ tất cả 
chúng sinh. Họ muốn đạt đến cảnh giới mà họ được nâng lên cao 
bên trên tất cả chúng sinh. Một Bồ-tát tu luyện như thế không tái 
sinh nơi địa ngục, hay nơi súc sinh, hay nơi các cõi ngạ qui, hay 
nơi a-tu-la, hay nơi các khu vực ngoại biên [nơi những dân tộc bán 
khai], hay nơi các gia đình của những người ngoài lề xã hội hay 
những người bắn chim, những người thợ săn, những người đánh cá 
hay những người hàng thịt, hay nơi các gia đình thuộc tầng lớp hạ 
đẳng khác thuộc loại đó, ở đó người ta nghiện những hành vi hạ 
đăng. Ông ấy không trở nên mù, điếc, hay chột mắt; ông ấy không 
bị tàn tật, không bị gù lưng, không phải là người có bản tay hay 
cánh tay teo, không bị khập khiểng, hay què, hay choáng váng, [427] 
không run rây hay rung lắc; tứ chỉ của ông ây không yêu ớt, cũng 
không bắt toàn hay bất thường: ông ấy không yêu đuối cũng không 
có màu da hay hình dáng xâu; các căn của ông ây không thấp kém 
hay bất toàn mà chúng hoàn hảo trong mọi cách; và ông ây có giọng 
nói êm tai. Ông ấy không trở thành người sát sinh, hay lây của 
không cho, hay đi sai những ham muôn nhục cảm của mình, hay 
nói sai, nói ác độc, nói thô lỗ, hay nói lắp bắp không rõ, hay người 
thèm muốn, hay người chứa chấp ác ý trong lòng, hay người có tà 
kiến, và ông ấy không, kiếm sống theo cách sai lầm. Ông ấy không 
tái sinh nơi các thần sống lâu, ông ấy không chấp nhận những thực 
hành đạo đức xấu, không chấp giữ những pháp không thực hữu, và 
ông ấy không nhận tái sinh qua ảnh hưởng của các thiền định và 
những chứng đắc [vô tướng] của mình. Vì có sự thiện xảo trong các 
phương tiện, và được phú bẩm như thế, ông ấy không tái sinh nơi 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 319 


các thần sống lâu. Nhưng thế nảo là thiện xảo trong các phương 
tiện của một Bồ-tát? Ấy chính là bát-nhã ba-la-mật này. Và ông ấy 
tự áp dụng sự thiên xảo trong các phương tiện theo cách được phú 
bẩm, Bồ-tát ấy nhập vào các thiền mà không có tái sinh qua ảnh 
hưởng của các thiền. [428] Khi tu luyện như thế, một Bồ-tát có 
được sự hoàn toàn thanh tịnh của các lực, các vô úy, và các pháp 
bất cộng của một vị Phật. Ông ẫy đạt đến tất cả điều đó. 

Tu-bồ-đề: Nhưng nếu, Ôi Thế Tôn, như tất cả chúng ta đều biết, 
tất cả các pháp do bản tánh đều hoàn toàn thanh tịnh, thì nơi pháp 
gì một Bồ-tát có được và đạt đến tính hoàn toàn thanh tịnh của các 
lực, các vô úy và các pháp bất cộng? 

Thế Tôn: Đúng thê, Tu-bồ-đề. Vì tất cả các pháp do [yếu] tánh 
[của chúng] thì hoàn toàn thanh tịnh. Khi một Bồ-tát tu luyện trong 
bát-nhã ba-la-mật không chán nản và không sợ hãi mặc dù tất cả 
các pháp do bản tánh đều hoàn toàn thanh tịnh, thì đó là bát-nhã ba- 
la-mật của ông ấy. Nhưng hạng phàm phu ngu ngốc không biết 
cũng không thấy rằng các pháp này thực sự được kiến tạo như vậy, 
và họ không biết cũng không thấy chân tánh của các pháp. Nhân 
danh những người đó, vị Bồ-tát ấy đấu tranh và tận lực tỉnh tắn như 
vậy khiến cho những người không biết đó có khả năng biết được, 
như vậy làm cho những người không thấy đó có thê thấy được. 
Theo cách tu luyện mà họ tu luyện này, và do đó [trong, thế giới 
hiện tướng] một Bồ-tát đạt đến các lực, các vô úy, và tất cả các 
pháp bất cộng. Khi tu luyện như thế, các Bồ-tát tuệ tri những ý nghĩ 
và hành động rộn ràng của những chúng sinh khác, của những 
người khác như thực. Và họ đi qua bên kia tri kiến về ý nghĩ và 
hành động của những người khác. [429] 


2. SỰ CÓ ÍT BÔ-TÁT 


Trên trái đất này, ít có những chỗ không có đá, ít có những điểm 
tìm được vàng và bạc. Nhiều hơn nhiều là những sa mạc có muối, 
những sa mạc khô cằn, những chỗ phủ cỏ, hay gai, hay những vực 
thăm dốc đứng. Cũng vậy, trong thế giới chúng sinh ít Bồ-tát hiện 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 320 


hữu tu luyện trong sự tu luyện trong nhất thiết trí này, tức là, trong 
sự tu luyện trong bát-nhã ba-la-mật. Nhiều hơn nhiều là những 
người tu luyện trong sự tu luyện có tính cách Thanh văn và Duyên 
giác. Hơn nữa, này Tu-bồ-đề, trong thế giới chúng sinh ít ai làm 
những việc làm đưa họ đến uy quyền của một chuyền luân vương. 
Nhiều hơn nhiều là những người làm những việc làm đưa họ đến 
uy quyên của người chỉ huy một thành trì. Cũng vậy, trong thế giới 
chúng sinh ít người là những Bồ-tát bước lên con đường bát-nhã 
ba-la-mật này, và quyết tâm biết giác ngộ viên mãn. Nhiều hơn 
nhiều là những người bước lên con đường Thanh văn và Duyên 
giác. Hơn nữa, chỉ một ít làm những việc làm cho phép họ trở thành 
Thiên đế Thích-đề. Nhiều hơn nhiều là những người mà hành vi 
của họ đưa họ đến thế giới của các [tiểu] thiên. Cũng vậy, chỉ một 
ít chúng sinh là Bồ-tát tu luyện trong pháp tu bát-nhã ba-la-mật này. 
Nhiều hơn nhiều là những Bồ-tát tu luyện trong pháp tu của Thanh 
văn và Duyên giác. [430] Hơn nữa, chỉ một ít chúng sinh làm những 
việc làm cho phép họ trở thành Phạm-thiên. Nhiều hơn nhiều là 
những người mà hành vi của họ đưa họ đến hội chúng Phạm-thiên. 
Cũng vậy, chỉ một ít chúng sinh là bất thối chuyên đối với giác ngộ 
viên mãn. Nhiều hơn nhiều là những Bồ-tát quay đi đối với giác 
ngộ viên mãn. Thế thì, Tu-bô-đẻ, trong thế giới chúng sinh chỉ một 
ít chúng sinh hiện hữu đã lên đường vì giác ngộ viên mãn. Ít hơn 
thế là những người tiễn bộ trong Như. Còn ít hơn nữa là những 
người ít ỏi đó nỗ lực tỉnh tấn vì bát-nhã ba-la-mật. Còn ít hơn nữa 
là những Bồ-tát rất, rất ít đó là những người bắt thối chuyên đối với 
giác ngộ viên mãn. Một Bồ-tát muốn được tính vào số những Bồ- 
tát bất thối chuyên rất, rất ít đó thế thì nên tu luyện trong chính bát- 
nhã ba-la-mật này, và nỗ lực vì nó. Hơn nữa, Tu-bồ-đè, không một 
ý nghĩ khó chịu nào phát sinh với một Bồ-tát tu luyện như thế trong 
bát-nhã ba-la-mật, cũng không một ý nghĩ nghi ngờ nào, hay một ý 
nghĩ ganh tỊ hoặc hèn hạ nào, hay một ý nghĩ phi đạo đức nào, hay 
một ý nghĩ ác ý nào, hay một ý nghĩ lười biếng nào, hay một ý nghĩ 
ngu xuân nào [phát sinh với ông ấy cả]. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 321 


3. BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT HIÊU ĐÂY ĐỦ 
TẤT CÁ CÁC BA-LA-MẬT 


Như thế khi một Bồ-tát tu luyện trong bát-nhã ba-la-mật, [43 I] 
tất cả các ba-la-mật đều tự động hợp tác, chấp nhận, theo dõi và 
bao gồm. Cái thấy của cá thê bao gồm tất cả sáu mươi hai cái thấy, 
và dù như vậy, vì một Bồ-tát tu luyện trong bát-nhã ba-la-mật, tất 
cả các ba-la-mật bao gồm trong đó. Bao lâu sinh căn của một người 
tiếp tục, tất cả các căn khác được bao gồm trong đó. Dù như vậy 
đối với một Bồ- tát tu luyện trong bát-nhã ba-la-mật tất cả các thiện 
pháp được bao gồm trong ấy. Khi sinh căn của một người dừng lại, 
tất cả các căn khác cũng dừng lại. Dù vậy, đối với một Bồ-tát tu 
luyện trong bát-nhã ba-la-mật, tất cả những pháp bất thiện khác 
dừng lại chỉ khi cái phi tri kiến dừng lại, và tất cả các ba-la-mật 
khác bao gồm trong đó, tự động nắm lẫy. 


4. CÔNG ĐỨC TỪ BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Vì thế, Tu-bồ-đề, một Bồ-tát muốn năm giữ tất cả các ba-la-mật 
nên tu luyện trong bát-nhã ba-la-mật. Khi tu luyện trong bát-nhã 
ba-la-mật, một Bằ-tát tu luyện trong đó là mức độ cao nhất của ba- 
la-mật khả hữu đối với bất cứ chúng sinh nảo. Vì công đức của ông 
ây là công đức lớn nhất có thể có được. Này Tu-bồ-đề, nêu ông xem 
tất cả chúng sinh trong đại thiên thế giới, họ có nhiều không? 

Tu-bô-để: Chỉ một mình cõi Diêm-phù-đề cũng đã có nhiều 
chúng sinh, thì trong đại thiên thế giới còn nhiều hơn biết bao? 

Thể Tôn: Nếu chỉ là một Bồ-tát duy nhất, trong suốt đời ông. ẫy, 
cung cấp cho tất cả chúng sinh y áo, bát đựng của bố thí, chỗ ở, 
thuốc men dùng cho người bệnh, và tất cả những thứ mang lại hạnh 
phúc cho họ, — [432] một Bồ-tát như thế có tạo được nhiều công 
đức nhờ sức mạnh ây không? 

Tu-bồ-đề. Ông â ây có, thưa Thế Tôn. 

Thế Tô ỒN: Bồ-tát ấy còn tạo ra một công đức to lớn hơn nhiều dù 
chỉ phát triển bát-nhã ba-la-mật này trong thời gian một khảy móng 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 322 


tay. Lợi ích rất to lớn là bát-nhã ba-la-mật của các Bồ-tát, bởi vì 
bát-nhã ba-la-mật nuôi dưỡng giác ngộ vô thượng. Vì thể, một Bồ- 
tát nên tu luyện trong bát-nhã ba-la-mật nếu ông ây muốn biết giác 
ngộ viên mãn, muôn đến địa vị tối thượng trong tất cả chúng sinh, 
muôn trở thành người bảo vệ những người không có sự trợ giúp, 
muốn đến tinh cầu của Phật, muốn thi đua tính trượng phu của Phật, 
muốn chơi thê thao với môn thê thao của Phật, muốn rống tiếng sư 
tử rồng của Phật, muốn đạt sự thành tựu của một vị Phật, và muốn 
giải thích pháp trong đại thiên thế giới. Khi một Bồ-tát tu luyện 
trong bát-nhã ba-la-mật, tôi không thấy sự thành tựu mà trong đó 
ông ấy không tu luyện. 


5. BÔ-TÁT VÀ THANH VĂN 


Tu-bồ-đề. Rồi một Bồ-tát cũng tu luyện trong sự thành tựu của 
của một Thanh văn ư? 

Thế Tôn: Ông ấy cũng tu luyện trong đó. Nhưng ông ấy không 
tu luyện với ý định luôn luôn tiếp tục với sự thành tựu của một 
Thanh văn, hay với ý niệm làm nó theo bất cứ cách nào của riêng 
mình. [433] Ông ấy không tu luyện như thế. Ông ấy cũng biết các 
phẩm tính của Thanh văn, nhưng không trụ trong đó. Ông ấy đồng 
hóa chúng, không chống đối chúng. Ông ấy tu luyện với ý định 
mình nên chứng minh và cũng tiết lộ những đức hạnh của Thanh 
văn. Khi tu luyện như thế, một Bồ-tát đi đến cơ duyên mà ông ấy 
xứng đáng nhận phẩm vật cúng dường từ thế giới chư thiên, nhân 
và a-tu-la. Ông ấy vượt qua tất cả những người khác xứng đáng với 
các phẩm vật cúng dường, kết hợp với các Thanh văn và Duyên 
giác. Và nhất thiết trí sẽ ở gần ông ấy. Khi tu luyên như thế, một 
Bồ-tát không tách rời với bát-nhã ba-la-mật, nhưng ông ấy theo 
đuổi trong đó, không, thiếu chỗ trụ trong bát-nhã ba-la-mật. Khi ông 
ấy theo đuổi như thể, nên biết ông ấy “không thất bại, nhất định 
không thất bại” về nhất thiết trí, và ông tránh xa mức độ của một 
Thanh văn hay Duyên giác. Ông ấ ấy ở gần giác ngộ viên mãn. Tuy 
nhiên, nếu ông ấy chợt thấy rằng “đây là bát-nhã ba-la-mật mang 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 323 


đến nhất thiết trí này,” — thì một người có ý kiến như thế không 
theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật. Trái lại, ông ấy không có ý kiến 
nào cả dù là về bát-nhã ba-la-mật, ông ấy không nhận thức hay xét 
lại rằng “đây là bát-nhã ba-la-mật,” hay “cái của ông ấy là bát-nhã 
ba-la-mật,” hoặc “nó sẽ nuôi dưỡng nhất thiết trí.” Nếu theo đuôi 
như thế, ông ấy là một Bồ-tát theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 324 


Chương XXXVI 
NHƯ HUYÊN 
I. THÍCH-ĐÈ TÁN THÁN CÁC BỎ-TÁT 


Ngay lúc ấy, Thiên đế Thích-đề, liền nghĩ: Một Bồ-tát, dù cho 
ông ẫy chỉ theo đuôi đến độ đó, vượt qua tất cả; vậy khi ông ây biết 
được giác ngộ viên mãn thì còn nhiều hơn biết bao nhiêu! Một cái 
được lớn tích lũy cho những chúng sinh đó, họ sống cuộc sống tốt 
khi ý niệm của họ sải bước trong nhất thiết trí; khi họ phát tâm đến 
giác ngộ viên mãn còn nhiều hơn thế biết bao! Những chúng sinh 
đó bị ganh tỊ là, họ là tính hoa của tất cả chúng sinh, sẽ biết giác 
ngộ viên mãn! 

Ngay lúc Ấy, Thiên đế 77/ch-đề, triệu gọi hoa Mạn-đà-la 
(Mandarava), cung kính chào hoa, rải hoa lên đức Như Lai, và nói: 
Nguyện cho những người thuộc thừa Bồ-tát đó, và đã phát tâm đến 
giác ngộ viên mãn, tiếp tục quyết tâm biết giác ngộ viên mãn, và 
sau đó, chuyền tất cả những chúng sinh sinh ra do cơn lụt lớn sinh 
tử đến bờ kia êm đềm! Nguyện cho ý niệm giác ngộ đó mà họ đã 
ước mong, suy nghĩ kỹ và nắm giữ, đưa đến sự hoàn thành nơi họ 
các pháp của một vị Phật, các pháp kết hợp với nhất thiết trí, các 
pháp của Tự hữu, các pháp vô thượng! Tôi không có chút hoải nghĩ 
dù nhỏ bé nhất rằng các Bồ-tát Ấy, được phú bắm tâm đại bi, có thể 
bỏ giác ngộ viên mãn mà đi [435] hay những người thuộc thừa Bồ- 
tát và đã lên đường vì giác ngộ viên mãn có thể bỏ nó mà đi. Trái 
lại, tôi chắc chăn rằng quyết tâm đạt giác ngộ viên mãn sẽ gia tăng 
ngày càng nhiều hơn nơi họ, vì họ giám sát những cái ác làm khổ 
chúng sinh trên bình diện sinh tử. Vì nhờ tâm đại bị họ muốn phúc 
lợi của thế gian với chư thiên, nhân, và a-tu-la của nó, đầy thương 
xót vì nó, họ được phú bẩm thái độ này của tâm, trụ trong thái độ 
này của tâm mà nó biểu hiện trong quyết tâm của họ “chúng ta đã 
vượt qua, chúng ta sẽ trợ giúp chúng sinh vượt qua! Đã tự do chúng 
ta sẽ làm họ tự do! Đã phục hồi chúng ta sẽ giúp họ phục hồi! Đã 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 325 
đên Niêt-bàn chúng ta sẽ đưa họ đên Niêt-bản! 


2. NIÊM HÂN HOAN, - 
SỰ CHUYÊN VÀ CÔNG ĐỨC 


Người con trai hay người con gái của gia đình thiện lương hoan 
hỉ vì sự phát tâm của những Bồ-tát vừa bắt đầu lên đường trên chiếc 
Xe Ấy, cũng như sự phát tâm của những người tiễn bộ trên sự theo 
đuôi, cũng như vì bản tánh bất thối chuyên của những người phải 
chịu sinh chỉ một lần nữa, — đến độ nảo thì công đức của họ là công 
đức thượng đẳng? 

Thế Tôn: Kiều-thi-ca, người ta có thể có khả năng nắm được 
kích thước của núi Tu-di, vua của các núi, hay của một thiên thế 
giới, cho đến đại thiên thế giới, với sự trợ giúp của đầu một cọng 
rơm, nhưng người ta không thê năm được số đo công đức đến với 
người con trai hay người con gái của gia đình thiện lương, hay đến 
với một Bồ-tát, từ sự phát tâm được kết nối với với niềm hân hoan 
đó. [436] 

Thích-đề: Bị Ma vương bủa vây là những chúng sinh không đến 
nghe công đức vô lượng này của niềm hân hoan đó phủ qua sự 
nghiệp của Bồ-tát mà nó bắt đầu với sự phát tâm bồ-đề đầu tiên và 
kết thúc với giác ngộ viên mãn — không biết nó, không thấy nó, 
không mang niềm hân hoan đó đến tâm. Chúng là bẻ đảng của Ma 
vương, chết trong các cõi của Ma vương. Vì những người đó đã 
mang đến tâm những ý nghĩ đó, đã chuyển chúng thành giác ngộ 
vô thượng, đã hoan hỉ vì chúng, họ đã làm như thế để phá tan thế 
giới Ma vương. Người ta nên, Ôi Thế Tôn, hoan hỉ vì các giai đoạn 
khác biệt của tâm mà các Bồ-tát vươn lên đạt đến giác ngộ. [437] 
Những người con trai và con gái của gia đình thiện lương không bỏ 
rơi Như Lai, Pháp, và Tăng-già, họ nên hoan hỉ trong các địa của 
tâm bằ-đê! 

Thế Tôn: Đúng vậy, Kiều-thi-ca. Và người con trai hay người 
con gái của gia đình thiện lương đó đã hoan hỉ trong các địa của 
tâm bồ-đẻ, họ sẽ, — dù cho họ thuộc thừa Bồ-tát hay thừa Duyên 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 326 


giác, hay thừa Thanh văn- sớm làm hài lòng các Như Lai, và không 
phải không làm hài lòng các ngài. 

Thich-đê. Đúng vậy, Ôi Thế Tôn. Vì thế, họ có thể tái sinh ở bất 
cứ nơi nào như kết quả của thiện căn [họ đã trồng] khi lòng họ đầy 
hân hoan, ở đó họ sẽ được đối xử với sự kính trọng, kính ngưỡng, 
tôn thờ và sùng mộ. Họ sẽ không bao giờ thấy bất cứ cảnh vật không 
thích thú nào, không nghe bất cứ âm thanh không thích thú nào, 
không ngửi một mùi không thích thú nào, không nễm một vị không 
thích thú nào, [438] cũng không tiếp xúc một vật không thích thú 
nào. Người ta phải mong họ được tái sinh nơi các cõi trời, và không 
tái sinh ở những nơi buôn khổ. Vì họ đã hoan hỉ nơi thiện căn của 
vô số chúng sinh, những thiện căn mang lại hạnh phúc cho tất cả 
chúng sinh. Những ý nghĩ về niềm hân hoan của những người sau 
khi đã tạo ra sự thúc giục hướng về giác ngộ, họ hoan hỉ qua các 
địa kế tiếp của tâm bô-đề nơi những người thuộc thừa Bồ-tát, khi 
phát triển, họ sẽ trở thành những người nuôi dưỡng giác ngộ viên 
mãn. Sau khi đạt được giác ngộ viên mãn, họ cũng sẽ dẫn độ vô SỐ 
chúng sinh đến Niết-bản. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Kiều-thi-ca, như ông đã nói, nhờ thần lực 
của Như Lai. Thiện căn của vô số chúng sinh được hoan hi, trồng, 
và thành tựu như là nghiệp quả của người con trai hay người con 
gái của gia đình thiện lương hoan hí qua các địa kế tiếp của tâm bồ- 
đề nơi những người thuộc thừa Bồ-tát. 


3. BẢN TÁNH CỦA HƯ HUYỄN 


Tu-bô-đề: Nhưng làm sao một cái tâm mà nó là như huyễn có 
thể biết được giác ngộ viên mãn? 

Thế Tôn: Này Tu-bồ-đề, như vậy ông thấy cái tâm như huyễn ấy 
là một thực thê có thực tách rời phải không? 

Tu-bồ-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Ông có thấy huyền như là một thực thể có thực tách 
rời không? 

Tu-bô-để. Dạ không, thưa Thế Tôn. [439] 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 327 


Thế Tôn: Khi ông không thấy huyền cũng không thấy tâm như 
huyền là một thực thê tách rời, thì có lẽ ông thấy pháp mà nó biết 
giác ngộ viên mãn là một cái gì khác hơn huyền hay như một cái gì 
khác hơn tâm mà nó như là huyễn phải không? 

Tu-bô-đề: Dạ không, thưa Thế Tôn, con không thấy. Vì thế, với 
pháp gì con có thê chỉ ra và nói rằng “nó có” hay “nó không có”? 
Nhưng một pháp mà nó tuyệt đối ly cách, người ta không thể qui 
cho “nó có” hay “nó không có.” Cũng vậy, một pháp tuyệt đối ly 
cách không biết giác ngộ viên mãn. Vậy thì, Ôi Thế Tôn, bát-nhã 
ba-la-mật thì tuyệt đối ly cách. Nhưng một pháp tuyệt đối ly cách, 
đó không phải là một pháp nên được phát triển, nó cũng không đem 
lại hay loại bỏ bất cứ pháp nào. Vậy thì làm sao một Bỏ-tát có thê, 
bằng cách phải dùng đến một bát-nhã ba-la-mật tuyệt đối ly cách, 
mới biết được giác ngộ viên mãn? Ngay cả giác ngộ viên mãn cũng 
là tuyệt đối ly cách. [440] Ôi Thế Tôn, nếu bát-nhã ba-la-mật tuyệt 
đối ly cách, và nếu giác ngộ viên mãn tuyệt đối ly cách, làm sao cái 
ly cách có thể trở thành biết được qua cái ly cách? 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu-bồ-đề. Chính vì bát-nhã ba-la-mật tuyệt 
đối ly cách mà giác ngộ viên mãn tuyệt đối ly cách [được bát-nhã 
ba-la-mật biết]. Nhưng nếu một Bồ-tát lập thành quan niệm rằng 
“bát-nhã ba-la-mật tuyệt đối ly cách,” thì đó không phải là bát-nhã 
ba-la-mật. Như thế chắc chắn rằng nhờ bát-nhã ba-la-mật mà một 
Bồ-tát biết được giác ngộ viên mãn, và ông ấy không thể biết nó 
mà không dùng bát-nhã ba-la-mật. Cái ly cách không thể biết cái ly 
cách, tuy nhiên, một Bồ-tát biết giác ngộ viên mãn, và ông ấy không 
biết nó, không dùng bát-nhã ba-la-mật. 

Tu-bồ-đề. Như con hiểu nghĩa lời dạy của Thế Tôn, một Bằ-tát 
theo đuôi nơi một đối tượng thâm sâu theo cách này. 

Thế Tôn: Người làm việc khó là vị Bồ-tát theo đuôi nơi một đối 
tượng thâm sâu, và chưa nhận ra đối tượng đó [hay: được], tức là, 
ở mức độ Thanh văn hay Duyên giác. 

Tu-bồ-đê. Như con hiểu nghĩa lời dạy của Thế Tôn, theo cách 
này không một Bồ-tát nào là người làm việc khó. [441] Vì chính 
pháp ấy không đạt được cái có thê nhận ra cũng không đạt được cái 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 328 


có thê bị nhận ra, cũng không phải bằng phương tiện cái mà người 
ta có thể nhận ra. Nếu khi được dạy cho điều này, một Bồ-tát không 
nản lòng, không trở nên sợ hay lãnh đạm, không quay lưng lại, và 
vẫn không sợ, thì ông ấy theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật. Nếu 
ông ây không xem nó như là sự thật có thực rằng ông ấy ở gần giác 
ngộ viên mãn, thì ông ấy theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật. Nếu 
không xảy ra việc ông ấy xa lánh mức độ Thanh văn và Duyên giác, 
thì ông ấy theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật. Hư không không có 
việc “tôi ở gần cái này, hay tôi ở xa cái kia.” Vì hư không không 
tạo ra những phân biệt như thế. Cũng vậy, không có việc một Bồ- 
tắt theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật mà răng “giác ngộ viên mãn 
ở gần tôi, mức độ Thanh văn và Duyên giác ở xa tôi.” Vì bát-nhã 
ba-la-mật không tạo ra bất cứ phân biệt nào. Với một người do ảo 
thuật tạo ra thì không có chuyện “người triệu gọi thì ở gần tôi, 
nhưng đám đông người xem tụ hội thì ở xa tôi.” Vì người huyền 
không tạo ra những phân biệt như thế. [442] Với ảnh phản chiếu 
của một vật trong gương hay trong nước thì không có chuyện “vật 
cho ảnh phản chiếu thì ở gần tôi, nhưng những người đến với gương 
hay bát nước thì ở xa tôi.” Vì ảnh phản chiếu của một vật không 
tạo ra sự phân biệt nào cả. Cũng như một Như Lai, bởi vì ngài đã 
bỏ tất cả những tạo tác và phân biệt, không thấy có thân mến hay 
không thân mến. Cũng vậy là một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã 
ba-la-mật, vì không có sự phân biệt nào về phần của bát-nhã ba-la- 
mật. Cũng như Như Lai là người đã bỏ tất cả những tạo tác và phân 
biệt, bát-nhã ba-la-mật cũng đã bỏ tất cả tạo tác và phân biệt. Với 
một sinh vật tưởng tượng đã được Như Lai dùng huyễn thuật gọi 
lên không có việc “mức độ Thanh văn và Duyên giác thì ở xa tôi, 
giác ngộ viên mãn thì ở gần tôi.” Vì sinh vật tưởng tượng đó không 
tạo ra bất cứ sự phân biệt nào. Cũng thế một Bồ-tát theo đuôi trong 
bát-nhã ba-la-mật không nghĩ rằng “mức độ Thanh văn và Duyên 
giác thì ở xa tôi, giác ngộ viên mãn thì ở gần tôi.” Và một cách đơn 
giản bởi vì về phần của bát-nhã ba-la-mật hoàn toàn không có sự 
phân biệt. [443] Một sinh vật tưởng tượng [do Như Lai gọi lên] làm 
một việc nào đó [cải hóa chúng sinh], thực hiện việc làm đó mà vẫn 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 329 


không có phân biệt. Chỉ vì nó được kiến tạo như vậy nó hoàn toàn 
thiếu sự phân biệt. Cũng vậy, một Bồ-tát thực hiện việc làm ấ Ấy \ vì 
ông ấy phát triển bát-nhã ba-la-mật, nhưng bát-nhã ba-la-mật vẫn 
hoàn toàn không có sự phân biệt. Một người thợ làm đá hay một 
người tập sự làm đá, có thể làm một người đàn ông hay đàn bà tự 
động bằng gỗ, một con bù nhìn có thê điều động bằng cách kéo các 
sợi dây. Bất cứ hành động nảo được tạo ra để thực hiện, hành động 
ấy sẽ được thực hiện. Song người gỗ ấy không có sự phân biệt nào 
cả. Bởi vì nó được kiến tạo như vậy nó không có sự phân biệt. Cũng 
vậy, một Bồ-tát thực hiện việc làm ấ ấy vì ông ấy phát triển bát-nhã 
ba-la-mật, nhưng bát-nhã ba-la-mật vân không có sự phân biệt. Bởi 
vì bát-nhã ba-la-mật đó được cấu tạo như vậy nó trọn không có tất 
cả những phân biệt. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 330 


Chương XXVII 
CỐT LÕI 


I. SỰ CAN ĐẢM CỦA BÔ-TÁT 
TRONG KHÓ KHĂN 


Xá-lợï-phất: Trong cốt lõi và bản chất của các pháp một Bỏ-tát 
theo đuôi đích thực là theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật! 

Tu-bồ-đề: Nơi một cái gì không bản chất một Bồ-tát theo đuôi 
đích thực là theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật. 

Vì thế điều này xảy ra với nhiều ngàn chư thiên của cõi dục: 
Kính lễ với những người phát tâm, và những người hoàn thành tâm 
niệm của họ trong giác ngộ viên mãn, những người theo đuổi trong 
bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này, và những người, khi theo đuôi như 
thế, họ không nhận ra biên tế của thực tại, dù ở mức độ của một 
Thanh văn hay của một Duyên giác. Bằng cách này cũng nên biết 
các Bồ-tát là những người làm việc khó làm, khi họ theo đuôi trong 
chân tánh của pháp, nhưng không ý thức nó. 

Tu-bô-đểề đọc được ý nghĩ của họ, và nói với họ: Không phải 
điều đó khó đối với các Bồ-tát mà họ không nhận ra biên tế của 
thực tại. Tuy nhiên, điều này khó cho họ, đây là điều khó nhất đối 
với họ, [445] là họ mặc chiếc áo giáp quyết tâm để dẫn độ vô số 
chúng sinh đến Niết-bàn, khi những chúng sinh đó tuyệt đối không 
hiện hữu. Và vì không hiện hữu, họ bất khả đắc. Vì tính ly cách, 
những chúng sinh đó nên được rèn luyện làm như thế tuyệt đối 
không hiện hữu. Trong tỉnh thần này, các Bồ-tát đã lên đường vì 
giác ngộ viên mãn, và quyết định rèn luyện chúng sinh. Người ta 
sẽ quyết định rèn luyện hư không nếu người ta quyết định rèn luyện 
chúng sinh. Vì nên biết tính ly cách của chúng sinh giống kiểu tính 
ly cách của hư không. Theo cách này, các Bồ-tát cũng là những 
người làm việc khó, khi họ mặc chiếc áo giáp vì chúng sinh không 
hiện hữu, bất khả đắc. Người ta sẽ quyết định chiến đấu với hư 
không nếu người ta quyết định mặc chiếc áo giáp vì chúng sinh. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 331 


Song chiếc áo giáp này đã được các Bồ-tát mặc vì chúng sinh. 
Nhưng sự không nhận biết chúng sinh đó, trong thực tại tuyệt đối 
[và tối hậu], đã được Như Lai dạy. Và sự không nhận biết chúng 
sinh này có thê suy ra từ tính ly cách của họ, và từ tính ly cách của 
những chúng sinh nên được rèn luyện đó nên suy ra tính ly cách 
của một Bỏ-tát (Bodhi-being). Nếu một Bồ-tát, khi được dạy cho 
điều này, không chán nản, thì nên biết răng ngài ấy theo đuôi trong 
bát-nhã ba-la-mật. Vì tính ly cách của chúng sinh nên biết tính ly 
cách của sắc, v.v..., và của tất cả các pháp. [446] Như thế nên thấy 
tính ly cách của tất cả các pháp. Khi được dạy tính ly cách của tật 
cả các pháp như thế, một Bồ-tát không nản lòng, và vì vậy ngài ấy 
theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật. 

Thế Tôn: Vì lý do gì một Bồ-tát không nản lòng khi được dạy 
tính ly cách của tất cả các pháp như thế? 

Tu-bô-đề: Bởi vì tính ly cách, không một pháp nào từng có thê 
nản lòng. Vì người ta không thê có được bất cứ pháp nào nản lòng 
cũng không có được bất cứ pháp làm cho một pháp nản lòng. 

Thế Tôn: Đúng vậy, Tu- bồ-đề. Hoàn toàn chắc chắn rằng một 
Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, khi người ta dạy, chứng 
minh, xiên dương và chỉ ra điều này thì ông ấy không nản lòng, 
không thất vọng hay phiền não, không trở nên sợ hãi hay lãnh đạm, 
không hướng tâm mình đi chỗ khác, không kiệt quệ, và vẫn không 
SỢ. 


2.. VỊ BÒ-TÁT ĐƯỢC CHƯ THIÊN BẢO HỘ, 
VÀ CHÓNG LẠI MA VƯƠNG 


Tu-bồ-để: Đúng vậy. Nếu một Bồ-tát theo đuôi như thế, thì ngài 
ấy theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật. Và chư thiên quanh Thích- 
đề, quanh Phạm-thiên, quanh Ba-xả-ba-đề,”^ quanh thần Ishna,” 
và các đám đông đàn ông và đàn bà quanh các bậc Thấu thị”° sẽ từ 


74 Phạn: Prajapoti: Sanh chủ. 
75 Tức thần Shiva. 
7§ Phạn: Rishi. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 332 


đàng xa chắp tay lại kính lễ một Bồ-tát theo đuổi như thế. [447] 
Thế Tôn: Và không những chỉ họ mà còn tất cả các thiên khác 
cho đến các thiên của Trời Sắc Cứu cánh””, sẽ kính lễ ông ấy. Và 
với mắt Phật, các Như Lai hiện tại trụ ở vô số thiên thế giới nhìn 
thấy vị Bồ-tát theo đuổi như thế trong bát-nhã ba-la-mật, các ngài 
hộ trì ông ấy và đưa ông ấy đến tâm. Hoàn toàn chắc chăn, này Tu- 
bồ-đè, rằng các Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, được các 
Như Lai hộ trì và đưa vào tâm, nên được mang trong tâm như là 
bắt thối chuyền đối với giác ngộ viên mãn. Không một chướng ngại 
nào do Ma vương hay bất cứ ai khác dựng lên mà có thể ngăn họ 
lại. Dù cho tất cả chúng sinh trong đại thiên thế giới trở thành những 
Ác Ma, và nếu mỗi một người trong bọn họ triệu gọi nhiều đoản 
quân ma qui, [448 |, thì ngay cả toàn bộ bọn họ cũng không có sức 
mạnh cản đường ông ấy đi đến giác ngộ viên mãn mà Bồ-tát ấy 
được các Phật đưa vào tâm, và ông ây theo đuổi trong bát- nhã ba- 
la-mật. Và điều đó vẫn đúng dù cho tất cả chúng sinh trong: tất cả 
vô số đại thiên thế giới trở thành những Ác Ma, và nếu mỗi một 
người trong bọ họ triệu gọi nhiều đoàn quân ma qui. Được ban cho 
hai thần hộ pháp, một Bồ-tát chống lại tất cả những cuộc tấn công 
từ Ma vương, hay các nhóm của y: Ông ấy không bỏ rơi bất cứ một 
chúng sinh nào, và ông ấy giám thị tất cả các pháp từ tánh không. 
Hai pháp khác có cùng hiệu quả: Ông ấy làm như ông ấy nói, và 
ông ấy được các Phật, các Thế Tôn đưa vào tâm. Khi một Bồ-tát 
theo đuổi như thế, chư thiên cũng sẽ quyết định đứng lên với ông 
ấy. Họ sẽ quyết định hỏi những câu hỏi và những câu phản vân, 
[449] để tôn vinh ông Ấy, và làm mạnh thêm quyết tâm của ông ấy 
bằng cách nói với ông ấy: “Này người con trai của gia đình thiện 
lương, anh sẽ sớm biết giác ngộ viên mãn! Vì thế hãy tiếp tục trụ 
nơi chỗ trụ của bát-nhã ba-la-mật! Vì nhờ thế anh sẽ trở thành người 
cứu độ của những người không có sự trợ giúp, người bảo vệ của 
những người không có sự bảo vệ, nơi nương náu của những người 
không có nơi nương náu, chỗ nghỉ ngơi của những người không có 
chỗ nghỉ ngơi, sự vơi bớt cuối cùng của những người không có nó, 


77 Phạn: Akanishta. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 333 


hòn đảo cho những người không có hòn đảo, tia sáng cho những 
người mù, chỗ lai vãng cho những người không có nơi lai vãng, 
anh sẽ chỉ đường cho những người lạc lối, và anh sẽ trở thành sự 
hộ trợ cho những người không có sự hộ trợ.” 


3. CÁC PHẬT TÁN THÁN BÔ-TÁT ẤY 


Vì các Phật và các Thế Tôn, trụ nơi vô số thiên thế giới, có hội 
chúng tỳ-kheo vây quanh, có số đông Bồ-tát theo dự, các ngài 
chứng minh pháp, sẽ tuyên bó danh hiệu, bộ tộc, sức lực, ngoại diện 
và sắc tướng của một Bồ-tát theo đuôi và trụ trong bát-nhã ba-la- 
mật, và được phú bâm các đức hạnh du hí trong bát-nhã ba-la-mật. 
Và khi chứng minh pháp, các ngài sẽ hoan hỉ vì Bồ-tát ấy, tuyên bố 
danh hiệu, bộ tộc, sức lực, màu sắc và hình tướng của ông ấy. Ngay 
đây và bây giờ tôi sẽ chứng minh pháp, và tôi sẽ công bố danh hiệu, 

., của Bồ-tát Ratnaketu và của Bồ-tát Sikhin. [450] Tôi hoan 
hỉ vì họ và cũng vì các Bỗồ-tát khác ngay bây giờ sống phạm hạnh 
với Như Lai A-súc. Tương tự, các Phật ở các Phật địa khác cũng 
tuyên bố danh hiệu, v.v..., của những Bồ-tát đó ngay bây giờ sông 
phạm hạnh ở đây trong Phật địa của tôi, và trụ nơi chỗ trụ của bát- 
nhã ba-la-mật. Và các ngài ấy hoan hi vì họ. 

Tu-bồ-đề: Các Phật có tôn vinh tất cả các Bồ-tát theo cách như 
thế không? 

Thế Tôn: Không, Tu-bồ-đề. Chỉ những người bắt thối chuyển và 
hoàn toản không chấp giữ. 

Tu-bồ-để. Ngoài các Bồ-tát bất thôi chuyên, có những Bồ-tát 
nào khác được các Phật tôn vinh theo cách như thế không? 

Thế Tôn: Có. Họ là những người thuộc thừa Bồ-tát, mạnh mẽ 
trong sự phản kháng kẻ địch. Họ ngay bây giờ cam kết học cách 
theo đuôi của Bồ-tát dưới Như Lai A-súc, và Bồ-tát Ratnaketu, theo 
đuổi ở đó trong cuộc hành hương của một Bồ-tát, và trụ cam kết 
học nó. Thêm vào, những Bỏ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, 
và tin quyết rằng “tất cả các pháp bát sinh,” tuy nhiên cho đến bây 
giờ không nhất định có được hạnh vô sinh pháp nhẫn; cũng như 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 334 


những người tin quyết rằng “tất cả các pháp tịch tĩnh,” tuy nhiên 
không có nhập vào sự chứng đắc địa bất thối chuyền đối với tất cả 
các pháp; những Bỏ-tát trụ trong chỗ trụ này được các Phật tôn vinh 
theo cách trên. [452] Nhưng các Bồ-tát mà các Phật công bố danh 
hiệu, v.v..., và hoan hỉ vì họ, phải bỏ cấp bậc Thanh văn và Duyên 
giác. Và người ta phải mong họ ở vào mức độ của Phật. Và họ sẽ 
dược thọ ký giác ngộ viên mãn. Vì những Bồ-tát mà các Phật công 
bồ danh hiệu, v.v..., và hoan hỉ vì họ, họ cũng sẽ trụ trong bắt thối 
chuyền. 


4. GIÁC NGỘ VÀ CHÂN NHƯ 


Hơn nữa, này Tu-bồ-đẻ, các Bồ-tát sẽ trụ trong bất thối chuyên 
nếu khi nghe dạy bát-nhã ba-la-mật thâm sâu này, họ tin quyết nó, 
không mờ mịt, không do dự hay nghi ngờ; nếu trong niềm tin quyết 
răng “đúng vậy, như Như Lai đã dạy” họ tiếp tục lắng nghe nó một 
cách rất chỉ tiết; và nếu họ lập tâm rằng họ sẽ còn muốn lắng nghe 
một cách chi tiết hơn nữa bát-nhã ba-la-mật này trong sự hiện diện 
của Như Lai A-súc; và nếu họ sẽ tin quyết khi họ lắng nghe đúng 
bát-nhã ba-la-mật này trong sự hiện diện của những người thuộc 
thừa Bồ-tát trong Phật địa của ngài ấy sống cuộc sông phạm hạnh. 
[453 ] Như thế tôi dạy rằng chỉ nghe bát-nhã ba-la-mật [là | đạt được 
nhiều. Những người tin quyết vào nó, sau đó, nhận lẫy một vị trí 
trong môi liên hệ với Chân như và tiến đến Chân như, sau đó trụ 
vững trong Chân như, trụ vững trong Chân như và trong nhất thiết 
trí, sẽ chứng minh pháp. 

Tu-bồ-để. Ôi Thê Tôn, nếu người ta không thê có được bất cứ 
một pháp khác nào, khác với Chân như, thì pháp trụ vững trong 
Chân như, hay sẽ biết giác ngộ viên mãn, hay sẽ chứng minh pháp 
này, là gì? 

Thế Tôn: Người ta không thể có được bất cứ một pháp khác nào, 
khác với Chân như, mà nó sẽ trụ vững trong Chân như. Chính Chân 
như, bắt đầu không nhận biết được, còn ít hơn biết bao là ông ấy sẽ 
trụ vững trong Chân như. Chân như không biết giác ngộ viên mãn, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 335 


và không một pháp khả đắc nào biết giác ngộ viên mãn, nó sẽ làm 
như vậy, hay nó làm như vậy. Chân như không chứng minh pháp, 
và pháp bât khả đăc đó sẽ được chứng minh. [454] 


5, KHÔNG VÀ CHỖ TRỤ TRONG 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Thich-để. Thâm sâu, Ôi Thế Tôn, là bát-nhã ba-la-mật. Những 
người làm việc khó là những Bồ-tát muốn biết giác ngộ viên mãn. 
Vì quả thật không một pháp trụ trong Chân như, không một pháp 
biết giác ngộ viên mãn, không một người chứng minh pháp. Song 
việc đó không làm họ sợ, không làm họ do dự, cũng không làm họ 
mờ mỊt. 

Tu-bô-để: Này Kiều-thi-ca, ngài nói rằng “những người làm 
việc khó là những Bồ-tát, khi được dạy cho những pháp thâm sâu 
như các pháp này, không cảm thấy do dự hay mờ mịt.” Nhưng tất 
cả những pháp trống rỗng ở đâu mà ai ở đó có thể cảm thấy do dự 
hay mờ mỊt? 

Thích-đề: Dù cho ngài Tu-bồ-đề thánh thiện có thể xiên dương 
bất cứ điều gì, mà điều ngài ấy xiển dương có liên hệ đến không, 
ngài ây không bị kẹt ở bất cứ chỗ nào. Sự chứng minh pháp của 
ngài Tu-bồ-đề thánh thiện không bị kẹt bất cứ chỗ nào, không khác 
hơn mũi tên bắn vào không khí. Thì có lẽ, Ôi Thế Tôn, tôi, nêu tôi 
quan sát Trưởng lão Tu-bỗ-đề, khi ngài ấy dạy và xiên dương như 
thế, có thể trở thành một người thuyết giảng đúng đạo lý của Như 
Lai, một người thuyết giảng Pháp, và một người cũng tuyên bố hậu 
quả hợp lý của pháp. 

Thể Tô ồn: Đúng vậy, Kiều-thi-ca. Khi ông dạy và xiên dương 
như ông ấy làm thì ông trở thành một người thuyết giảng đúng đạo 
lý của Như Lai, một người thuyết giảng pháp, và một người cũng 
tuyên bố hậu quả hợp lý của pháp. Vì bất cứ điều gì [455] Trưởng 
lão Tu-bồ-đề làm rõ ràng, ông ấy làm nó rõ ràng băng cách liên hệ 
với không. Bởi vì Trưởng lão Tu-bồ-đề, bắt đầu còn không xem lại 
hay nhận biết bát-nhã ba-la-mật, việc ông ấy theo đuổi trong bát- 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 336 


nhã ba-la-mật thì còn ít hơn biết bao. Ngay cả giác ngộ, bắt đầu ông 
ấy còn không đạt được, việc ông, ấy sẽ biết giác ngộ viên mãn thì 
còn ít hơn biết bao. Ngay cả nhất thiết trí ông ấy còn không đạt 
được, việc ông ấy sẽ đạt đến nhất thiết trí thì còn ít hơn biết bao. 
Ngay cả Chân như ông ấy còn không đạt được, việc ông ẫy sẽ trở 
thành một Như Lai thì còn ít hơn biết bao. Ngay cả bất sinh ông ấy 
còn không đạt được, việc ông ẫy sẽ giác ngộ viên mãn thì còn ít 
hơn biết bao. Ngay cả các lực ông ấy còn không đạt được, việc ông 
ấy sẽ sở hữu các lực thì còn ít hơn biết bao. Ngay cả các lý do tự 
tin không sợ hãi [vô úy] ông ấy còn không xem lại, việc ông ẫy sẽ 
tự tin không sợ hãi thì còn ít hơn biết bao. Ngay cả pháp ấy ông ấy 
còn không đạt được, việc ông ây sẽ chứng minh pháp thì còn ít hơn 
biết bao. Vì Trưởng lão Tu-bỗ-đề trụ trong chỗ trụ của tính ly cách 
của tất cả các pháp, trong chỗ trụ của tính không có cái căn bản của 
tất cả các pháp. Và hoàn toàn chắc chăn răng chỗ trụ này trong tính 
ly cách và tính không có cái căn bản của tất cả các pháp, về phần 
Trưởng lão Tu-bồ-đề, thì có giá trị vô cùng nhỏ so với chỗ trụ của 
một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật và trụ ở đó. Bởi vì, 
ngoại trừ chỗ trụ của một Như Lai, chỗ trụ này của một Bồ-tát theo 
đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, trụ trong đó, vượt qua tất cả những 
chỗ trụ khác. [456] Chỗ trụ này đã được miêu tả như là tiên tiễn 
nhất trong tất cả các chỗ trụ, là tốt nhất, chọn lựa nhất, tuyệt vời 
nhất, cao cả nhất, tối thượng, vô thượng, không có gì băng, không 
thể so sánh. Nó vượt qua những chỗ trụ của tất cả Thanh văn và 
Duyên giác. Vì thế lúc ấy, này Kiểu-thi-ca, người con trai hay 
người con gái của gia đình thiện lương muốn đến cảnh giới tốt nhất, 
cảnh giới lựa chọn nhất, cảnh giới thù thắng nhất, cảnh giới cao cả 
nhất, cảnh giới không gì bằng, — họ nên trụ chỗ trụ này của các Bồ- 
tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật trụ trong đó. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 337 


Chương XXVII 
AV4KIRNA4KUSUMA 
I. SỰ THỌ KÝ CỦA AVAKIRNAKUSUMA 


Vì thế, vào lúc Ấy, một trong các thiên của Trời Ba mươi ba, 
cầm hoa Mạn-đà-la,'3 những hoa Mạn-đà-la trang nghiêm, đến chỗ 
Thế Tôn. Và đúng vào lúc đó, sáu ngàn ty-kheo đã tụ tập và ngồi 
trong hội chúng. Họ từ chỗ ngồi đứng lên, đặt y trên của họ lên một 
vai, đặt đầu gôi phải trên đất, và lễ chào Thế Tôn với hai bản tay 
xếp lại. Do thần lực của Phật, tay họ đầy hoa Mạn-đà-la, những hoa 
Mạn-đà-la trang nghiêm. Họ rắc hoa lên Thế Tôn và nói: “Chúng 
con, Ôi Thế Tôn, sẽ theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật nảy! Chúng 
con, Ôi Thế Tôn, sẽ trụ trong chỗ trụ vô thượng của bát-nhã ba-la- 
mật!” Vì thế, do cơ duyên đó, Thế Tôn mỉm cười. Nhưng như thế 
là bản tánh của các Phật và các Thế Tôn, khi các ngài thị hiện mỉm 
cười [trong một hội chúng Bồ-tát], thì hào quang nhiều màu phát 
ra từ miệng Thế Tôn, — hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, đỏ thẫm, 
trong suốt, màu bạc nhẹ và vàng kim. Những hào quang này chiếu 
vô tận vô biên các thiên thế giới với sự huy hoàng, lên cao đến thế 
giới của Phạm-thiên, lại từ đó quay về đến Thế Tôn, chuyên ba 
vòng quanh Thế Tôn, và rồi lại biến. vào nơi đầu của Thế Tôn. [458] 
Vì thế, tôn giả A-nan-äa từ chỗ ngồi đứng dậy, đặt y trên qua một 
vai, đặt đầu gối phải trên đất, đưa hai bàn tay xếp lại hướng về Thế 
Tôn và nói: Không phải không có duyên cớ mà các Như Lai thị 
hiện mỉm cười. Duyên cớ gì mà ngài mỉm cười, Ôi Thế Tôn? 

Thế Tôn: Sáu ngàn tỳ-kheo đó, A-nan-đa, vào một thời kỳ vị lai, 
trong kiếp Như Sao Trời, sẽ biết giác ngộ viên mãn, và sau đó 
chứng minh pháp cho chúng sinh. Tắt cả họ sẽ mang cùng một danh 
hiệu. Với Avakirnakusuma” là danh hiệu của họ, các Như Lai này 
sẽ là những vị thầy trong thế gian. Tất cả họ sẽ có một tăng-già đệ 


78 Phạn: Mandorava: Hoa Như ý. 
79 Tán Hoa? 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 338 


tử bằng nhau. Tất cả họ sẽ sống trong một thời gian dài bằng nhau, 
tức là hai mươi ngàn kiếp. Mỗi vị trong những vị đó sẽ đều có một 
thánh lệnh quảng đại, sẽ truyền bá rộng rãi trong trời và người. 
Trong mỗi trường hợp, thiện pháp của họ sẽ trụ trong một thời gian 
dài băng nhau, trong hai mươi ngản kiếp. Và những trận mưa hoa, 
tất cả năm màu, sẽ rơi xuống trên họ — bất cứ nơi nào họ có thể rời 
ngôi nhà họ có trong làng, thị trấn hay chợ, bất cứ nơi nảo họ có 
thê chuyên bánh xe pháp, bất cứ nơi nào họ có thê trú, bất cứ nơi 
nào họ có thê hiện ra [giữa mọi người]. [459] 


2. TÁN THÁN BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Vì thế lúc ấy, A-nan-đa, các Bồ-tát muốn trụ nơi chỗ trụ cao 
nhất, muốn trụ nơi chỗ trụ của Như Lai, nên trụ nơi chỗ trụ của bát- 
nhã ba-la-mật. Và với bất cứ Bồ-tát nào theo đuổi trong bát-nhã ba- 
la-mật người ta có thể hoàn toàn chắc chắn rằng ông ấy, trước khi 
tái sinh ở đây giữa loài người, đã chết giữa loài người hay giữa các 
nhóm thiên của trời Đâu-suất. Vì ở trong loài người và các thiên 
của trời Đâu-suất mà bát-nhã ba-la-mật này luân chuyền trong mức 
độ đầy đủ của nó. Người ta có thể chắc chắn rằng các Như Lai nhìn 
những Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật này, học nó, mang 
nó trong tâm, nghiên cứu, thuyết giảng, lặp đi lặp lại, hay chỉ viết 
nó, và cũng chỉ dạy các Bồ-tát khác, khuyên nhủ, thúc giục và 
khuyến khích họ. Nên biết rằng họ đã trồng thiện căn với các Như 
Lai. Họ không những chỉ có trồng thiện căn trong sự hiện diện của 
các Thanh văn và Duyên giác như thế để tu luyện trong bát-nhã ba- 
la-mật mà chắc chắn còn có những Bồ-tát tu luyện trong bát-nhã 
ba-la-mật này và vẫn không sợ hãi, họ đã trồng thiện căn với các 
Như Lai. [460] Những người thọ nhận bát-nhã ba-la-mật này, mang 
nó trong tâm, nghiên cứu, thuyết giảng, lặp đi lặp lại, hay chỉ viết 
nó, theo đuổi nó, — ý nghĩa, nội dung và phương pháp của nó — 
người ta nên hoản toàn chắc chắn rằng họ đã mặt đối mặt với các 
Như Lai. Nếu các Bồ-tát không sỉ nhục bát-nhã ba-la-mật này, 
không chống đối, phủ nhận hay khước từ nó, thì nên biết rằng họ 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 339 


đã thực hiện phận sự của họ dưới các bậc Chiến Thăng của quá khứ. 
Nhưng nếu một Bồ- tát không trở về với lời nguyện đạt giác ngộ 
viên mãn, thì ông ấy không trao thiện căn mà ông ấy đã trồng trong 
sự hiện diện của các Như Lai cho quả vị Thanh văn hay Duyên giác 
như là phần thưởng của ông ấy. Và như thường lệ những Bỏ-tát 
như thế biết ơn và tu tập bát-nhã ba-la-mật. 


3. TRUYÊN KINH CHO A-NAN-ĐA 


Thế thì, A-nan-đa, nhiều lần tôi giao phó và truyền cho ông bát- 
nhã ba-la-mật này, trình bày bằng văn tự, như thê có thể dùng nó 
để học, mang trong tâm, thuyết giảng, nghiên cứu và truyền bá rộng 
rãi, như vậy nó có thể trường tôn, như vậy nó không thể biến mắt. 
A-nan-đa, nếu ông sẽ lại quên tất cả những chứng sự minh pháp mà 
ông đã trực tiếp học được từ Tôi — ngoại trừ một mình bát-nhã ba- 
la-mật- nên bỏ chúng đi và cho phép chúng được quên lãng, đó chỉ 
là một vi phạm nhẹ đối với Tôi. Nhưng nếu ông quên, ném đi và 
cho phép được lăng quên chỉ một bài kệ của bát-nhã ba-la-mật, hay 
chỉ một phần của bài kệ, đó sẽ là một vi phạm nghiêm trọng đối với 
Tôi, và nó sẽ làm phật ý Tôi rất nhiều. Và nếu sau khi đã học bát- 
nhã ba-la-mật, ông lại quên nó, ném nó đi, cho phép nó được lãng 
quên, thì ông không có sự kính trọng, tôn kính, và sùng kính đối 
với Tôi, và đối với các Phật và các Thế Tôn khác của quá khứ, vị 
lai, và hiện tại. Vì thế, A-nan-đa, hãy nhớ rằng đó là một vi phạm 
nghiêm trọng đối với Tôi nếu sau khi ông đã học bát-nhã ba-la-mật, 
ông lại quên nó, ném nó đi, và cho phép nó được lãng quên, và điều 
đó sẽ làm phật ý Tôi rất nhiều. Vì Như Lai đã nói răng “bát-nhã ba- 
la-mật là mẹ, là người tạo ra, là người sinh ra các Như Lai của quá 
khứ, vị lai, và hiện tại, là bảo mẫu của họ trong nhất thiết trí.” Thế 
thì, này A-nan-đa, tôi thực sự giao phó và truyền cho ông bát-nhã 
ba-la-mật này, như vậy nó không thê biến mắt. Nên học bát-nhã ba- 
la-mật này, nên mang nó trong tâm, nghiên cứu, lặp đi lặp lại, viết 
và phát triển nó. Ông nên khéo chăm sóc bát-nhã ba- la-mật, khéo 
mang nó trong tâm, khéo nghiên cứu nó, và khéo truyền bá nó. Và 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 340 


khi học nó, nên phân tích nó cần thận về ngữ pháp, từng chữ, từng 
âm tiết, từng lời. [462] Vì là pháp thân của các Như Lai quá khứ, 
vị lai và hiện tại là bản văn về pháp có thâm quyền này. Trong cùng 
cách ấy ông, A-nan-đa, đối xử với Tôi mà trong hiện tại trụ như 
một Như Lai, với sự cô tịch, yêu mến và kính trọng, và trong cùng 
một tinh thần đạo đức, ông nên học bát-nhã ba-la-mật này, mang 
nó trong tâm, nghiên cứu, lặp đi lặp lại, viết và phát triển nó, kính 
trọng, tôn kính, và sùng kính nó. Đó là cách đề ông sùng kính Tôi, 
đó là cách tỏ lòng yêu thương, niềm tin tịch tĩnh và sự kính trọng 
các Phật và các Thế Tôn quá khứ, vị lai và hiện tại. Này A-nan-đà, 
nếu Tôi, bậc Như Lai, thân mến và thích thú đối với ông, và ông 
không bỏ rơi Tôi, vì thế nguyện cho bát-nhã ba-la-mật nảy trở nên 
thân mến và hứng thú đối với ông, và nguyện cho ông không bỏ rơi 
nó, như thê ông không thể quên nó ngay cả một chữ duy nhất của 
nó, như thế nó không thê biến mất. Vì lâu rồi tôi đã có thể nói với 
ông về sự ban cho bát-nhã ba-la-mật này, trong một kiếp, hay trong 
phần còn lại của một kiếp, trong một trăm kiếp, cho đến hăng trăm 
ngàn câu-lợi kiếp, và nhiều hơn thế nữa. Nhưng vắn tắt, trong cùng 
cách mà Tôi là thầy của ông, bát-nhã ba-la-mật cũng thế. Trong 
cùng cách mà các Phật và các Thế Tôn là thầy của thế gian với chư 
thiên, nhân, và a-tu-la của nó, bát-nhã ba-la-mật cũng vậy. Thế thì, 
A-nan-đa, [463 ] với sự ban cho vô lượng, Tôi đã giao phó và truyền 
cho ông bát-nhã ba-la-mật, mà chính nó vô lượng, vì lợi ích và hạnh 
phúc của thế gian cùng chư thiên, nhân, và a-tu-la của nó. Nếu 
người ta không muốn bỏ rơi Như Lai, hay Pháp hay Tăng-già, nếu 
người ta không muốn bỏ rơi sự giác ngộ của các Phật và các Thế 
Tôn quá khứ, vị lai, và hiện tại, —- nguyện cho người ta không bỏ 
rơi bát-nhã ba-la-mật! Và còn có sự khuyên nhủ này nữa, là những 
người học bát-nhã ba-la-mật này, mang nó trong tâm, nghiên cứu, 
lặp đi lặp lại, viết và phát triển nó, họ hộ trợ sự giác ngộ của các 
Phật và các Thế Tôn của quá khứ, vị lai, và hiện tại. Vì bất cứ người 
nào hộ trợ bát-nhã ba-la-mật này khi nó đang đi đến sụp đồ, người 
ẫy hộ trợ sự giác ngộ của các Phật và các Thế Tôn quá khứ, vị lai, 
và hiện tại. Bởi vì sự giác ngộ của các Phật và các Thế Tôn đến từ 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 341 


bát-nhã ba-la-mật. Và cái đó khéo hộ trì tất cả chư Như Lai, dù quá 
khứ, vị lai hay hiện tại. Vì thế, một Bồ-tát muốn biết giác ngộ viên 
mãn và tu luyện trong sáu ba-la-mật nên lăng nghe bát-nhã ba-la- 
mật này, nghiên cứu, lặp đi lặp lại và viết nó, [464] và ông ẫy nên 
tu luyện trong chính bát-nhã ba-la-mật này, và nỗ lực vì nó. Vì bát- 
nhã ba-la-mật này là mẹ, người tạo và sinh ra các Bồ-tát. Nhờ bát- 
nhã ba-la-mật mà bất cứ Bồ-tát nào từng tu luyện trong sáu ba-la- 
mật, và bất cứ lúc nào cũng đi đến giác ngộ viên mãn. Nhờ chính 
bát-nhã ba-la-mật này mà tất cả họ tiền tới trong sáu ba-la-mật. Bởi 
vì tất cả các ba-la-mật đến nuôi dưỡng giác ngộ vô thượng sau khi 
đã đến từ bát-nhã ba-la-mật. Thế thì, A-nan-đa, nhiều lần, trong lần 
thứ hai, trong lần thứ ba, Tôi thực sự giao phó và truyền bát-nhã 
ba-la-mật này cho ông như thế nó không thê biến mắt. Vì bát-nhã 
ba-la-mật này là kho tàng pháp vô tận cho các Như Lai. Pháp mà 
các Phật và các Thế Tôn đã chứng minh với chúng sinh trong quá 
khứ, trong thế giới sinh tử không có bắt đầu hay chấm dứt, tất cả 
đã đến từ kho tàng pháp này, từ bát-nhã ba-la-mật. Và cũng là pháp 
mà các Phật và các Thế Tôn sau khi giác ngộ viên mãn sẽ chứng 
minh cho chúng sinh trong thời vị lai, trong thế giới sinh tử vô 
lượng, pháp ấy cũng sẽ đến từ chính kho tàng pháp này, từ bát-nhã 
ba-la-mật. Và cả các Phật và các Thế Tôn ngay bây giỜ trụ nơi vô 
số các thiên thế giới, và chứng minh pháp, các ngài ấy cũng đã rút 
ra sự hiển bảy của họ từ chính kho tàng pháp này, từ bát-nhã ba-la- 
mật. Vì thế, vô tận là kho tàng pháp này, là bát-nhã ba-la-mật. [464a] 
Này A-nan-đa, nếu ông sẽ phải chứng minh pháp ở mức độ Thanh 
văn cho những người thuộc thừa Thanh văn, và nếu kết quả của sự 
chứng minh pháp của ông mà tất cả chúng sinh trong đại thiên thế 
giới sẽ chứng ngộ được quả A-la-hán, là ông không hoàn thành 
nhiệm vụ của ông như là Đệ tử của Tôi nếu theo cách ấy ông sẽ tiếp 
tục sau Tôi chuyền bánh xe pháp, và chứng minh pháp. Nhưng mặt 
khác, nếu ông sẽ chứng minh và tiết lộ dù chỉ một bài kệ duy nhất 
về pháp kết hợp với bát-nhã ba-la-mật với một Bồ-tát, thì Tôi sẽ 
hải lòng với ông, người sau Tôi chuyển bánh xe pháp, và chứng 
minh pháp. Nếu ông xem sự chứng minh pháp đó của ông mà qua 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 342 


đó chúng sinh trong đại thiên thế giới tất cả được thúc giục đạt quả 
A-la-hán, và những A-la-hán ấy việc làm công đức của họ xây dựng 
trên bố thí, trì giới, và phát triển thiền định, tất cả điều đó có tạo 
nên khối công đức lớn không? 

A-nan-ấa: Dạ có, Ôi Thế Tôn. 

Thế Tôn: Một người thuộc thừa Thanh văn tạo nên một công 
đức lớn hơn khối công đức đó nếu người ấy chứng minh cho các 
Bồ-tát pháp mà nó kết hợp với bát-nhã ba-la-mật. Công đức ấy còn 
lớn hơn nữa nếu đó là một Bồ-tát chứng minh cho một Bồ-tát khác 
[một bài kệ về] pháp kết hợp với bát-nhã ba-la-mật, — dù chỉ một 
ngày, một buổi sáng, một giờ, nửa giờ, một phút, dù là một giây, 
một khoảnh khắc, một thoáng chốc. Về phần của một Bồ-tát, một 
tặng phẩm của pháp vượt qua tất cả những thiện căn của tất cả 
những người thuộc thừa Thanh văn hay Duyên giác. Hoản toàn 
không thể có chuyện một Bồ-tát như thế được phú bẩm những thiện 
căn, như thế đem đến tâm thiện căn đó, khả dĩ có thể bỏ giác ngộ 
viên mãn mà đi. Chuyện đó không thê nào xảy ra. 


4. PHẬT ĐỊA CỦA A-SÚC 


Vì thế, vào dịp đó Thế Tôn thị hiện lực thần thông của ngài. 
Toản thể hội chúng, — tỳ-kheo, tỳ-kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ, 
các Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ga-ru-đa, Khẩn-na- 
la, Ma-hầu-la-già, người và qui — tất cả họ, nhờ thần lực của Phật, 
[465] đều thấy Như Lai A-súc có tăng chúng vây quanh, có Bồ-tát 
tùy tùng chứng minh pháp, trong một hội mênh mông như biến lớn, 
sâu và yên tĩnh, có các Bồ-tát được phú bẩm những phẩm tính 
không thê nghĩ bàn vây quanh và đi kèm, tất cả họ là A-la-hán, — 
hết rỉ lậu, không ô nhiễm, tự điều đầy đủ, hoàn toàn tự tại trong tâm, 
khéo giải thoát và trí tuệ, thuần chủng, những Đại Long, việc làm 
đã xong, phận sự đã thành tựu, gánh nặng đã đặt xuống, hạnh phúc 
riêng đã thành, những xing xích [kiết sử] đã ràng buộc họ trở thành 
tịch diệt, tâm họ được chánh kiến khéo giải thoát, toàn bộ tâm họ ở 
trong sự kiểm soát toàn hảo. Vì thế Thế Tôn lại thu hồi thần thông 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 343 


của ngài. Rồi Thế Tôn A-súc, đức Như Lai, không còn xuất hiện 
nữa, và tất cả các Bồ-tát và các đại Đệ tử, và Phật địa ây không còn 
đến trong phạm vi thấy của những thành viên trong hội chúng của 
Thế Tôn. Vì Như Lai đã thu hồi lực thần thông của ngài. Và 7 hể 
Tôn nói với A-nan-đa: Cũng vậy, A-nan-đa, tất cả các pháp không 
đến trong phạm vi thấy. Những pháp không đến trong phạm vi thấy 
của các pháp, các pháp không biết các pháp. Vì tất cả các pháp có 
bản tánh như thế mà người ta không thê thấy hay nghe chúng được, 
và chúng không có khả năng làm bất cứ điều gì. Vì tất cả pháp bất 
động, không thể năm bắt chúng bởi vì chúng bất động như hư 
không. Tất cả các pháp đều không thê nghĩ bàn, tương tự như người 
huyền. Tất cả các pháp bất khả đắc, bởi vì chúng ở trong trạng thái 
không hiện hữu. Khi theo đuổi như thế, một Bồ-tát theo đuôi trong 
bát-nhã ba-la-mật, và ông ấy không trụ ở bất cứ pháp nào. [466] 
Khi tu luyện như thế, một Bồ-tát tu luyện trong bát-nhã ba-la-mật. 
Nếu một Bồ-tát muốn đạt giác ngộ viên mãn, là sự hoàn thiện cao 
nhất của toàn bộ sự tu luyện, thì ông ẫy nên tu luyện trong bát-nhã 
ba-la-mật. Vì sự tu luyện trong bát-nhã ba-la-mật đã được miêu tả 
như là hàng đầu của tật cả mọi tu luyện, là cái tốt nhất, cái đáng lựa 
chọn nhất, cái thù thắng nhất, cái cao cả nhất, cái cao nhất, cái tột 
cùng nhất, cái không gì băng, cái không thể so sánh, nó được bảo 
là đem lại phúc lợi cho tất cả thế gian, nó được miêu tả là kẻ bảo 
vệ những người không có sự trợ giúp, nó được Phật phong vị và tắn 
dương. Các Như Lai đã có thể, như là kết quả của sự tu luyện trong 
bát-nhã ba-la-mật này, có trụ trong pháp tu này, nâng đại thiên thế 
giới này lên bằng một ngón chân cái, và rồi lại để nó rơi xuống. 
Nhưng nó sẽ không xảy ra đối với các Phật và các Thế Tôn “đại 
thiên thế giới này đã được nâng lên, đã bị rơi xuống trở lại.” Vì bát- 
nhã ba-la-mật được phú bâm những phẩm tính không thê đo lường 
và không thể tính toán. Như kết quả tu luyện trong pháp tu bát-nhã 
ba-la-mật này, các Phật và các Thế Tôn đã đạt đến cảnh giới không 
chấp trước các pháp quá khứ, vị lai, và hiện tại. Trong tất cả những 
tu luyện khả hữu trong thời quá khứ, vị lai và hiện tại, sự tu luyện 
trong bát-nhã ba-la-mật này là hàng đầu, là tối hảo, là đáng lựa chọn 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 344 


nhất, là thù thắng nhất, là cao cả nhất, là tối thượng, là tột cùng, là 
không gì băng, là không gì có thê so sánh. 


5. TỊCH DIỆT, PHI TỊCH DIỆT VÀ 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Vì bát-nhã ba-la-mật không có giới hạn, nó vô tận và vô biên. 
[467] Bởi vì các giới hạn, sự kiệt tận và các biên không có mặt 
trong bát-nhã ba-la-mật. Qui sự cùng tận vả các biên cho bát-nhã 
ba-la-mật sẽ giống như qui chúng cho hư không. Vì bát- nhã ba-la- 
mật không bị giới hạn, vô tận và vô biên. Tôi không dạy rằng bát- 
nhã ba-la-mật có bất cứ giới hạn nào, rằng nó có thê cùng tận, Tẵng 
nó có bất cứ biên nào. Tổng số các chữ chứa trong Kinh này về bát- 
nhã ba-la-mật chắc chắn có những giới hạn của nó, nhưng chính 
bát-nhã ba-la-mật không phải như vậy. Vì tông số các chữ trong 
Kinh này không đồng nhất với chính bát-nhã ba-la-mật. Chính bát- 
nhã ba-la-mật không tùy thuộc vào bắt cứ sự giới hạn nào, nó không 
có bất cứ giới hạn nảo. 

A-nan-ấa: Lại nữa vì lý do gì Thế Tôn không dạy bất cứ giới 
hạn nào đối với bát-nhã ba-la-mật? 

Thế Tôn: Bởi vì nó vô tận và ly cách. Người ta không thê nhận 
biết ngay cả sự ly cách của pháp ly cách, còn ít hơn biết bao là có 
thể có một chu vi nhất định cho nó? Như thế, vì ở bên kia tất cả 
những đo lường mà bát-nhã ba-la-mật không bị giới hạn, không có 
bất cứ một giới hạn nào. Các Như Lai của quá khứ đã rút lấy sức 
mạnh của họ từ chính bát-nhã ba-la-mật này, [468] song nó không 
bị tận, không trở thành diệt. Các Như Lai của vị lai cũng sẽ rút lấy 
sức mạnh của họ từ chính bát-nhã ba-la-mật này, song nó sẽ không 
bị tận, sẽ không trở thành diệt. Các Như Lai hiện giờ trụ trong vô 
số thiên thế giới, họ cũng sẽ rút lấy sức mạnh của họ từ chính bát- 
nhã ba-la-mật này, song nó không trở nên tận hay diệt. Giờ đây, 
Tôi cũng là một Như Lai, Tôi cũng rút lấy sức mạnh Của Tôi từ 
chính bát-nhã ba-la-mật này, song nó không trở nên tận hay diệt. 
Người ta có thể làm kiệt tận bát-nhã ba-la-mật không khác hơn làm 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 345 


kiệt tận hư không. Vì thế, bát-nhã ba-la-mật này hoàn toàn vô tận. 

Vì thế, điều này xảy ra với tôn giả 7-bồ-đề: Thâm sâu là cái 
trạm dừng (station) này mà Như Lai đã dạy. Vậy thì bây giờ hãy để 
ta hỏi Như Lai về cái trạm dừng này. Và Tu-bồ-đề nói với Thế Tôn: 
Vô tận, Ôi Thế Tôn, là bát-nhã ba-la-mật! 

Thế Tôn: Bởi vì nó không thê trở thành diệt, vì giỗng như hư 
không, nó không thẻ bị tận, và vì tất cả các pháp bắt sinh. 

Tu-bồ-đề. Một Bồ-tát nên thành tựu bát-nhã ba-la-mật như thế 
nào? 

Thế Tôn: Do sự không diệt của SC, V.V..., [469] do sự không 
diệt của vô minh, của nghiệp hành, của thức, của danh và sắc, của 
sáu nhập, của xúc, của thọ, của ái, của thủ, của hữu, của sinh, của 
già và chết, của ưu sầu, thương tiếc, khổ, buồn và thất vọng. Theo 
cách này, vị, Bồ-tát quán sát sự tùy thuộc phát sinh theo cách như 
thế mà ông ấy tránh tính nhị nguyên của các biên [cực đoan]. Ông 
ấy quán sát nó mà không thấy bất cứ chỗ khởi đầu, chấm dứt hay ở 
giữa nào. Quán sát sự tùy thuộc phát sinh theo cách như thế, đó là 
pháp đặc biệt của vị Bồ-tát ngôi ở bồ-đề đạo tràng. Khi quán sát 
như thế, ông ẫy có được tri kiến nhất thiết trí. Vì một Bồ-tát, trong 
khi theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật qua sự thành tựu không diệt, 
quán sát sự tùy thuộc phát sinh, không thê đứng ở mức độ của 
Thanh văn hay Duyên giác, nhưng ông ây phải đứng nơi nhất thiết 
trí. Một vài Bồ-tát có thê quay đi đối với giác ngộ viên mãn, bởi vì 
họ không phải sử dụng đến những tâm hành này [mà chúng khao 
khát sự thành tựu của bắt diệt] và sự thiện xảo trong các phương 
tiện, nếu họ không biết một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la- 
mật nên làm thế nào thành tựu bát-nhã ba-la-mật qua sự thành tựu 
của bất diệt, [470] nên quán sát sự tùy thuộc phát sinh như thế nào 
trong bát-nhã ba-la-mật. Tất cả các Bồ-tát bất cứ lúc nảo cũng quay 
đi đối với giác ngộ viên mãn, làm như thế bởi vì họ không phải sử 
dụng, đến sự thiện xảo trong các phương tiện này. Tắt cả những Bò- 
tát bất cứ lúc nào cũng không quay đi đối với giác ngộ viên mãn 
làm như thế là nhờ bát-nhã ba-la-mật này. Băng cách này, một Bồ- 
tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật thành tựu bát-nhã ba-la-mật 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 346 


qua sự thành tựu của bất diệt. Và bằng cách này, sự tùy thuộc phát 
sinh nên được quán sát trong bát-nhã ba-la-mật qua sự thành tựu 
của bất diệt. Một Bồ-tát quán sát sự tùy thuộc phát sinh như thế, 
chắc chăn không xét lại bất cứ pháp nảo đang được sinh ra mà 
không có nguyên nhân, cũng không xét lại bất cứ pháp nảo là 
thường, ổn định, vĩnh viễn, không chịu đảo ngược, ông ây cũng 
không xem lại bất cứ pháp nào là tác giả hay thọ giả. Đây là cách 
quán sát sự tùy thuộc phát sinh về phần của một Bồ-tát thành tựu 
bát-nhã ba-la-mật này qua sự thành tựu của bất diệt, và theo đuôi 
trong bát-nhã ba-la-mật này. Vào lúc một Bồ-tát, đang thành tựu 
bát-nhã ba-la-mật qua sự thành tựu bất diệt, quán xét sự tùy thuộc 
phát sinh, vào lúc đó ông ấy không xem lại sắc như là một thực thể 
có thực tách rời, không thọ, tưởng, hành hay thức; cũng không vô 
minh, nghiệp hành, v.v..., đến già và chết, [471] ưu sâu, thương 
tiếc, khổ, buồn và thất ti ông ấy cũng không xem lại sự thật 
“đây là Phật địa của tôi” là nó không có thực, cũng không xem lại 
sự thật “đây là một Phật địa khác,” ông ẫy cũng không xem lại bất 
cứ pháp nào là thực có mà theo đó ông ấy có thể phân biệt được 
giữa các Phật địa này và kia. Đây, Tu-bồ-đẻ, là bát-nhã ba-la-mật 
của các Bồ-tát, các đại sĩ. 


6. NHỮNG LỢI THÊ ĐÈN TỪ 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Khi một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, Ác Ma cảm 
thấy bị va chạm với bóng tối của nỗi phiền muộn lớn, giống như 
một người gặp phải khi mẹ hay cha của mình chết. 

Tu-bồ-để: Có phải sự gây phiền não này chỉ có đối với một Ma 
vương hay nó ảnh hưởng đến nhiều Ma vương, hay nó lan rộng đến 
tất cả Ma vương trong đại thiên thế giới? 

Thế Tôn: Vào lúc các Bồ-tát trú trong chỗ trú của bát-nhã ba-la- 
mật vào lúc ấy tất cả Ma vương trong đại thiên thế giới cảm thấy bị 
va chạm với bóng tối của sự phiền muộn lớn, và chúng không thể 
ngôi yên trên những chiếc ngai kính trọng của chúng. [472] Vì toàn 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 347 


thê thế giới cùng với chư thiên, nhân và a-tu-la của nó, không thê 
có được lỗi vào một vị Bằ-tát trú bên trong chỗ trú của bát-nhã ba- 
la-mật, nó không thê có được một cái bám chân cho phép nó chiếm 
hữu ông Ấy, làm thương tốn ông Ấy, khiến ô ông ẫy quay đi đối với 
giác ngộ viên mãn. Thê thì, Tu-bồ-đề, một Bồ-tát muốn biết giác 
ngộ viên mãn nên theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật. Vì nơi một 
Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, bố thí ba-la-mật phát triển 
đến mức toàn hảo nhất, và các ba-la-mật trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tấn, và thiền định cũng vậy. Nơi ông ấy tất cả sáu ba-la-mật phát 
triển đến mức toàn hảo nhất, và tất cả những thiện xảo khác nhau 
trong các phương tiện cũng vậy. Bắt cứ hành vi nào của Ma vương 
cũng có thể phát sinh nơi một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la- 
mật, ông ấy sẽ tuệ tri nó khi nó xảy xa, và ông ây sẽ lại loại bỏ nó. 
Một Bồ-tát muốn có tất cả những thiện xảo khác nhau trong các 
phương tiện nên theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật và phát triển nó. 
Vào lúc một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, và khao khát 
nó, ông ấy nên tâm niệm không những các Phật và các Thế Tôn ở 
trong vô số thiên thế giới, và nhất thiết trí cũng đến từ bát-nhã ba- 
la-mật này. Rồi ông ấy nên phát tâm niệm rằng “Tôi cũng sẽ đạt 
đến những pháp mà chư Phật và chư Thế Tôn đã đạt đến!” [473] 
Trong một ngày, hay ngay cả chỉ băng thời gian một khảy móng 
tay, một Bồ-tát theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật nên phát tâm 
khao khát chúng. Nhưng một Bồ-tát ngay cả trong một ngày hay 
ngay cả trong thời gian một khảy móng tay, khao khát bát-nhã ba- 
la-mật này tạo nên công đức nhiều hơn một Bồ-tát dựa vào cái căn 
bản, và bố thí phẩm vật trong vô số kiếp. Một Bồ-tát như thế sẽ trụ 
trong bất thối chuyên. Một Bồ-tát theo đuôi trong bát-nhã ba-la- 
mật và, dù chỉ trong một ngày hay trong thời gian một khảy móng 
tay, phát tâm như thế đã được, như chúng ta biết, các Như Lai tâm 
niệm. Một người hằng ngày theo đuổi những tâm niệm như thể thì 
còn hơn thể biết bao. Người ta nên mong một Bồ-tát sẽ có một sự 
thọ ký như thế nào để được các Như Lai nhớ nghĩ đến ông ấy? 
Không một sự thọ ký nào khác ngoại trừ giác ngộ viên mãn người 
ta có thể mong cho ông ấy. Ông ấy khả dĩ không thể tái sinh nơi 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 348 


các cảnh giới buồn khô. Người ta phải mong rằng ông ấy sẽ tái sinh 
nơi cõi trời, và ngay cả ở đó ông ấy sẽ không có các Như Lai, và 
ông ấy sẽ thuần thục chúng sinh. Đây là những phẩm tính và lợi thế 
của một Bồ-tát theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật, khao khát bát- 
nhã ba-la-mật, và phát tâm như thế, [474] dù cho chỉ lâu bằng một 
cái khảy móng tay. Lợi thế của một người theo đuổi những tâm 
niệm như thế hằng ngày, chẳng hạn như Bồ-tát Càn-đà-ha-đề?" mà 
giờ đây sống đời phạm hạnh trong sự hiện diện của Như Lai A-súc. 


80 Phạn: Gandhahostin. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 349 


Chương XXIX 


NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 


Hơn nữa, Tu-bồ-đề, một Bồ-tát nên tiến gần bát-nhã ba-la-mật 
như sau: Qua sự không chấp trước tất cả các pháp. Từ sự không 
phân biệt tất cả các pháp. Từ sự thật rằng tất cả các pháp khả dĩ bất 
sinh. Trong niềm tin quyết răng “tất cả các pháp đều bình đăng vẫn 
không bị sự thay đổi ảnh hưởng.” Bởi vì ông ấy thừa nhận bằng trí 
tuệ răng tất cả các pháp, vì không có ngã, không cho chúng ta ám 
hiệu [về chân tánh hay chân ý định của chúng]. Trong niêm tin 
quyết rằng “tất cả thuyết thoại về các pháp [thì không dính dáng gì 
đến các pháp], chỉ gôm trong lời nói, chỉ là sự diễn đạt theo qui 
ước, ”— nhưng sự diễn đạt qui ước ấy không ám chỉ bắt cứ cái gì có 
thực, không đến từ bắt cứ cái Bì có thực, hay chính nó cũng không 
phải là cái gì có thực. Trong niêm tin quyết rằng “tất cả các pháp 
năm bên ngoài sự diễn đạt và thuyết giảng theo qui ước, không phải 
là chúng được diễn đạt và thốt ra một cách qui ước.” Vì tính không 
bị giới hạn của các pháp. Vì tính không bị giới hạn của SẴC, V.V..., 
vì tính vô tướng của các pháp. [476] Bằng cách thâm nhập tất cả 
các pháp. Vì sự thật rằng tất cả các pháp trong bản tính hoàn toàn 
thanh tịnh. Vì sự thật răng tất cả các pháp đều ở bên kia ngôn từ. 
Bởi vì tất cả các loại bỏ rơi khác nhau đều như nhau [theo giá trị và 
thể loại], vì tất cả các pháp không bao giờ đoạn. Bởi vì Chân như ở 
mỌI nơi đều đồng nhau, vÌ tất cả các pháp đều đã đạt Niết-bàn. 
Trong niềm tin quyết rằng “tất cả các pháp không đến, cũng không 
đi; chúng không thê bị sinh, bất sinh, sự bất sinh của chúng là tuyệt 
đối.” Bởi vì ông ấy không quán sát mình hay người khác. Trong 
niềm tin quyết răng “tất cả các pháp là những A-la-hán thánh thiện, 
trong bản tánh hoàn toàn thanh tịnh. Trong niềm tin quyết rằng “tất 
cả các pháp đã đặt gánh nặng xuống, bởi vì không gánh nặng nào 
từng được đặt lên chúng.” Vì sự thật rằng tất cả các pháp không có 
nơi chốn hay địa phương. Vì sắc, v.v..., không có nơi chốn hay địa 
phương, phù hợp với tự tánh của bản tánh nó. Bởi vì ông ấy được 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 350 


sự đoạn của tất cả các pháp làm cho rất phần chấn. Bởi vì ông ây 
không cảm thấy bằng lòng hay không bằng lòng. Bởi vì ông ây 
không trở nên tha thiết hay hay bình thản. Vì sắc, v.v..., trong chân 
tướng của chúng, trong tự tánh của chúng, không trở nên tha thiết 
hay bình thản. Trong niềm tin quyết răng “bản tánh [của tất cả các 
pháp] thì hoàn toàn thanh tịnh.” Trong niềm tin quyết rằng “tất cả 
các pháp đều không chấp trước, tự tại với cả chấp trước và không 
chấp trước.” [477] Trong niềm tin quyết rằng “tất cả các pháp cốt 
tủy là giác ngộ, bởi vì chúng được tri kiến Phật hiểu một cách bình 
đăng.” Từ không, Vô tướng và Võ nguyện của tất cả các pháp. 
Trong niềm tin quyết rằng tất cả các pháp cốt tủy là thuốc chữa lành, 
bởi vì chúng được tâm từ kiểm soát.” Trong niềm tin quyết rằng 

“tất cả các pháp là người tÚ trong từ, người trú trong bi, người trú 
trong hỉ, người trú trong xả.” - Trong niêm tin quyết răng “tất cả các 
pháp đồng nhất với tỉnh thần phổ quát tối thượng, bởi vì trong 
tánhŠ! của chúng không lỗi lầm nào có thể phát sinh, bởi vì trong 
yếu tánh? của chúng tất cả mọi lỗi lầm vẫn bất sinh.” Trong niềm 
tin quyết rằng “tất cả các pháp đều không hy vọng cũng không thù 
nghịch.” 

Người ta nên tiếp cận tính vô biên của bát-nhã ba- la-mật qua 
tính vô biên của đại dương; qua sự lấp lánh nhiều màu sắc của núi 
Tu-di3. Người ta nên tiếp cận tính vô biên của bát-nhã ba-la-mật: 
từ tính vô biên của sắc, v.v...; qua sự chiếu sáng vô biên do vòng 
hào quang của mặt trời soI rọi; từ tính vô biên của tất cả mọi âm 
thanh; từ tính vô biên của sự thành tựu cuối cùng của tất cả các 
pháp của một vị Phật; từ tính vô biên của sự trang bị tuyệt hảo của 
toàn thê thế giới chúng sinh bằng công đức và tri kiến; từ tính vô 
biên của yêu tổ đất (địa đại); và cũng từ tính vô biên của các yếu tố 
(đại) nước, lửa, gió, hư không và thức. [478] 

Người ta nên tiếp cận tính không bị giới hạn của bát-nhã ba-la- 
mật; từ tính không bị giới hạn của sự kết tập các pháp thiện và bất 


81 Anh: being. 
82 Anh: essential being. 
83 Phạn: Mleru. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 351 


thiện; từ tính không bị giới hạn của sự kết tập tất cả các pháp. 

Người ta nên tiếp cận tính vô biên của bát-nhã ba-la-mật: qua sự 
có được tính vô biên của thiền định về tất cả các pháp; từ tính vô 
biên của tất cả Phật pháp; từ tính vô biên của không: từ tính vô biên 
của niệm và những thành phần cầu tạo niệm; từ tính vô biên của ý 
nghĩ và hành động. 

Người ta nên tiếp cận tính vô lượng của bát-nhã ba-la-mật từ 
tính vô lượng của các pháp thiện và bắt thiện. Người ta nên tiếp cận 
những tuyên bố vang động về bát-nhã ba-la-mật qua tiếng gầm của 
sư tử rông. 

Người ta nên tiếp cận sự thật răng bát-nhã ba-la-mật không thê 
bị lung lay do những yếu tố bên ngoài từ sự thật rằng tất cả các 
pháp không thê bị lung lay bởi những yêu tố bên ngoài, Vì sắc, 
v.v..., thì giống như đại dương. Sắc, và mỗi uẫn, thì giông như bầu 
trời; giống như núi Tu-di lắp lánh và nhiều màu; giống như sự phát 
sinh hào quang của cái đĩa mặt trời; vô biên như tất cả mọi âm thanh; 
vô biên như toàn thể thế giới chúng sinh; vô biên như sự thành tựu 
cuối cùng các pháp của một vị Phật; vô biên như sự trang bị bằng 
công đức và tri kiến của tất cả chúng sinh trong thế gian; [479] nó 
giống như đất, nước, gió, lửa, hư không và thức; nó tự tại với sự 
tích lũy tất cả các pháp thiện và bắt thiện; nó không có biên giới 
nhất định nào như sự kết tập của tất cả các pháp. Sắc là sự ra đi 
[vào cảnh giới Phật], tự tánh của sắc là Phật pháp mà cốt yếu là 
Chân như của sắc v.v..., cho đến: thức là sự ra đi [vào cảnh giới 
Phật] tự tánh của thức là Phật pháp mà cốt yếu là Chân như của 
thức. Sắc, và mỗi uân, là chân tánh vô biên của tất cả các pháp; 
chân tánh rỗng không, vô biên [của sự vật]; tính vô biên của niệm 
và những thành phần cấu tạo nó; nó phát sinh ý nghĩ và hành động: 
nó thiện và bất thiện cho đến khi có sự không nhận biết; những yêu 
tố bên ngoài không thê làm nó lung lay. 

Một Bồ-tát nên tiếp cận bát-nhã ba-la-mật theo những cách như 
thế. [480] Nếu vị Bồ-tát tiếp cận bát-nhã ba-la-mật theo cách này, 
ý thức nhận thức nó, nhập vào nó, hiểu nó, phản chiếu nó, khảo sát, 
thâm tra, và phát triển nó, — với những hành động của tâm đã bỏ rơi 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 352 


tất cả sự lừa gạt và lừa dối, sự nâng cao mình, toàn bộ sự lười biếng, 
không tán thành người khác, quan niệm về ngã, quan niệm về hữu, 
được, vinh dự và danh tiếng, năm chướng ngại, ganh ty và đê tiện, 
và toàn bộ sự dao động, — thì nó sẽ không khó cho ông ây có được 
sự hoàn thiện viên mãn tất cả mọi đức hạnh, Phật địa và các pháp 
vô thượng của một vị Phật. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 353 


Chương XXX 
TÁT-ĐÀ-BA-LUÂN * 


I: TÁT-ĐÀ-BA-LUÂN LÊN ĐƯỜNG TÌM 
BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 


Hơn nữa, Tu-bồ-đề, người ta nên tìm bát-nhã ba-la-mật như Bồ- 
tát Tát-đà-ba-luân đã tìm, người mà hiện tại sống đời sống phạm 
hạnh trong sự hiện diện của Như Lai Oai Âm Vương°Š 

Tu-bồ-đê: Lúc ây Bầ-tát Tát-đà-ba-luân tìm bát-nhã ba-la-mật 
như thế nào? 

Thế Tôn: Trước hết, Bô-tát Tát-đà-ba-luân tìm bát-nhã ba-la- 
mật theo cách ông ấy không quan tâm đến thân mình, không quan 
tâm đến sinh mạng mình, vinh dự và danh tiếng lại không làm ông 
ấy chú ý. Ông ấy thấy mình sống ấn dật trong một khu rừng hẻo 
lánh, và một giọng nói trên không trung nói với ông ấy: 

Hãy đi hướng Đông, hỡi người con trai của gia đình thiện lương! 
Ở đó anh sẽ nghe bát-nhã ba-la-mật! Và trên đường đi, anh đừng 
chú ý gì đến sự mệt mỏi của thân mình, anh đừng chịu thua bất cứ 
sự mệt nhọc nào, anh đừng chú ý đến thức ăn hay đồ ông, ngày hay 
đêm, lạnh hay nóng. Anh đừng lập ra một kế hoạch nhất định nào, 
dù về bên trong hay về sự vật bên ngoài. Anh chớ nhìn trái hay phải, 
Nam, Đông, Tây, hay Bắc, hướng lên hay hướng xuống, hay bất cứ 
hướng giữa của hai hướng nào. Và anh chớ cho phép mình bị ngã 
hoặc cá thê, hoặc sắc hay các uân khác làm lung lay. [482] Vì người 
nào bị những cái đó làm lung lay, người ấy sẽ quay đi đôi với Phật 
pháp, rồi người ấy lang thang trong sinh tử. Và khi lang thang trong 
sinh tử, thì người ấy không theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật, rồi 
người n không thê đến được bát-nhã ba-la-mật. 

Tát-đà-ba-luân nói với tiếng nói ấy: Đó là cách tôi sẽ làm. Bởi 


84 Phạn: Sadapraruditd. 
85 Phạn: Tathagata Bhishagorjitanirghoshasvord. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 354 


vì tôi muốn đem ánh sáng đến tất cả chúng sinh, bởi vì tôi muốn có 
được các pháp của một vị Phật. 

Tiếng nói ấy đáp: Nói khéo đấy, hỡi người con trai của gia đình 
thiện lương! 

Vì thế Bồ-tát Tát-đà-ba-luân lại lắng nghe tiếng nói ấy, và những 
gì ông ấy nghe được là như vây: 

HỡI người con trai của gia đình thiện lương, anh nên tìm bát- 
nhã ba-la-mật sau khi anh phát sinh niềm tin quyết vững chắc rằng 
tất cả các pháp là không, vô tướng và vô nguyện. Anh phải tránh 
các tướng, sự hiện hữu, và cái thấy SaI rằng có chúng sinh. Anh nên 
tránh ác tri thức. Tuy nhiên, thiện tri thức thì anh nên chăm sóc, 
yêu mến và tôn vinh. Họ là những người chứng minh pháp, và dạy 
rằng “tất cả các pháp đều rỗng không, vô tướng và vô nguyện, 
không sinh, không diệt và không hiện hữu.” Khi anh tiến bộ như 
vậy, không lâu anh sẽ có khả năng nghiên cứu bát-nhã ba-la-mật 
hoặc là từ sách, hay từ miệng của một tỳ kheo thuyết giảng pháp. 
Và anh nên đối xử người mà anh có thê đến nghe bát-nhã ba-la-mật 
như là Thầy, anh nên biết ơn và cảm ơn, và anh nên nghĩ [483]: 
“Đây là thiện tri thức của ta. Khi ta đã nghe bát-nhã ba-la-mật từ 
ông ấy, ta sẽ sớm trở nên bất thối chuyền đối với giác ngộ viên mãn, 
sẽ hoàn toàn gần các Như Lai, sẽ được tái sinh nơi các Phật địa 
không thiếu các Như Lai, và tránh sự tái sinh không may mắn, ta 
sẽ được tái sinh cát tường! Khi cân nhắc những lợi thế này, anh 
phải đối xử vị tỳ-kheo thuyết giảng pháp đó như là Thây. Anh 
không nên theo ông ây vì những động cơ được của thế gian mà vì 
ham muốn pháp, vì kính trọng pháp. Anh cũng phải thấy thấu 
những hành vi của Ma vương. Vì luôn luôn có Ác Ma có thê đề 
nghị rằng thầy anh chăm sóc, thưởng thức và tôn vinh những sự vật 
có thê thấy, nghe, ngửi, nêm, sờ được, khi trong thực tế ông ây làm 
như vậy vì phương tiện thiện xảo, và thực sự vươn lên bên trên 
những thứ đó. Vì thế anh không nên mất niềm tin nơi ông ấy, mà 
hãy nói với chính mình: “Ta không biết rằng sự thiện xảo trong các 
phương tiện như ông ấy tuệ tri nó. Ông ấy chăm sóc, thưởng thức, 
và tôn vinh những pháp đó, để rèn luyện chúng sinh, để có được 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 355 


thiện căn cho họ. Vì không có sự chấp trước nào đối với những trợ 
duyên khách quan hiện hữu nơi các Bồ-tát.” Sau đó anh nên quán 
thực tướng của các pháp, tức là, tất cả các pháp không có cả ô nhiễm 
lẫn thanh tịnh. Vì tất cả các pháp trong tự tánh đều rỗng không 
[484], chúng không có một sở hữu nào của một chúng sinh, chúng 
không có sự sông, không có cá tính, không có nhân cách, chúng 
giông như ảo ảnh, như giác mộng, như tiếng vang, như ảnh phản 
chiếu. Khi anh quán thực tướng của tất cả các pháp như thế, theo 
người thuyết giảng pháp, không lâu anh sẽ đi vào bát-nhã ba-la-mật. 
Nhưng anh phải coi chừng hành vi khác của Ma vương. Nếu người 
thuyết giảng pháp có làm anh nản lòng bằng những gì ông ấy nói, 
điều đó không làm anh không thích bát-nhã ba-la-mật; nhưng với 
cái tâm chỉ ham muốn pháp, chỉ kính trọng pháp, anh nên theo 
không mệt mỏi vị tỳ-kheo thuyết giảng pháp. 

Sau khi nhận lời khuyên nhủ này từ tiêng nói ấy, Bồ-tát Tát-đà- 
ba-luân hành trình về phương Đông. Không lâu có chuyện xảy ra 
là ông. ây đã không hỏi mình phải đi bao xa. Ông ấy đứng yên ngay 
tại chỗ, khóc, buồn phiền và tiếc nuối. Trong bảy ngày ở lại tại chỗ 
ấy chờ đợi, ông ấy được bảo cho biết ông ây có thê nghe bát-nhã 
ba-la-mật ở đâu, và tất cả thời gian đó ô ông ây không chú ý đến bất 
cứ thứ gì khác, và không ăn mà chỉ đơn giản kính lễ bát-nhã ba-la- 
mật. Này Tu-bồ-đề, một người bị mất đứa con duy. nhất của mình, 
sẽ rất buồn và không hạnh phúc, [485] và người ây chỉ nghĩ đến 
một điều duy nhất, đứa con trai của mình và sự phiền muộn mà 
người ấy cảm thấy vì đứa con. Dù vậy, Bồ-tát Tát-đà-ba-luân vào 
lúc đó không thể nghĩ đến điều gì khác ngoại trừ “vậy thì khi nảo 
ta sẽ được nghe bát-nhã ba-la-mật này?” 


2. MIÊU TẢ THÀNH CHÚNG HƯƠNG? - 
VÀ ĐỜI SÔNG CỦA BÔ-TÁT ĐÀM-VÔ-KIỆT" 


Khi Tát-đà-ba-luân buôn bã và gầy mòn như thế, một hình tượng 


86 Phạn: Gandhavadti. 
8 Phạn: Dharmodgotda. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 356 


Như Lai [bỗng nhiên] đứng ngay trước mặt ông ấy, chấp thuận và 
nói: Nói hay đấy, hỡi người con trai của gia đình thiện lương! Vì 
các Như Lai của quá khứ, khi họ còn là những Bồ-tát, cũng đã cầu 
tìm bát-nhã ba-la-mật trong cùng một tinh thần như anh cầu tìm nó 
bây giờ. Trong cùng tinh thần mạnh mẽ và quyết tâm, sốt sẵng và 
say mê, — anh hãy đi về phía Đông! Ở đó, cách đây năm trăm dặm 
là một thị trấn gọi là Chúng hương. Nó được xây bằng bảy thứ báu. 
Nó dải mười hai đặm và rộng mười hai dặm, và vây quanh bằng 
bảy bức tường, bảy cái hào và bảy hàng cây cọ. Nó phát đạt và thịnh 
vượng, an ninh, chứa thừa thải thực phẩm dự trữ và đầy thú và 
người. Năm trăm dãy cửa tiệm chạy qua thị trần từ đầu này đến đầu 
kia, nhìn đẹp mắt như tranh vẽ khéo tô màu, sắp xếp từng cái một 
kế tiếp nhau đều đặn và ở giữa là những địa điểm khéo xây, những 
những lối đi qua được dựng lên, theo thứ tự cho xe do súc vật kéo, 
cho kiệu cáng, và cho bộ hành, như thế là có nhiều chỗ cho tất cả. 
Những bức tường bao quanh thị trần làm bằng bảy thứ báu. [486] 
Những mái tường làm bằng vàng từ sông Diêm-phù (Jambu) nhô 
cao sừng sững. Trên mỗi mái tường trồng một cây, làm bằng bảy 
thứ báu, tiĩu nặng những loại quả khác nhau, cũng làm bằng bảy 
thứ báu. Chung quanh, giữa mỗi cây và cây kế, treo lơ lửng một sợi 
dây, cũng làm bằng bảy chất báu. Một mạng lưới những cái chuông 
nhỏ được cột vào các sợi dây đó, và cứ như thế bao quanh cả thành 
phó. Khi gió động, những cái chuông nhỏ â ấy cho âm thanh ngọt 
ngào, quyền rũ và vui sưng: giông như âm thanh của năm thứ nhạc 
cụ khi được các Nhạc thằầnŠŠ chơi hòa âm, thiện xảo trong các bải 
hát. Những cái hào quanh thành phó tất cả đầy nước chảy hiền hòa, 
không quá lạnh cũng không quá nóng. Những con thuyền trên dòng 
sông đó lấp lánh bảy thứ báu, đẹp mắt, và sự hiện hữu của chúng là 
phần thưởng cho những hành vi quá khứ của cư dân, trên tàu, đổi 
hướng, thưởng thức và tự tiêu khiển. Nước ở mọi nơi được những 
hoa sen xanh, sen hồng, sen trắng, và những hoa khác đẹp và thơm 
nhất bao phủ. Không có một loài hoa nào trong đại thiên thế giới 
mà khong tìm thấy ở đây. Chung quanh thành phố có năm trăm 


88 Phạn: Gandharvd. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 357 


công viên, đẹp mắt, lấp lánh bảy thứ báu. [487] Mỗi công viên có 
năm lần năm trăm ao sen lớn, được những hoa đẹp bao phủ, mỗi 
hoa cỡ bằng bánh xe, thơm, — xanh, vàng, đỏ và trắng. Tiếng ngỗng, 
hạc, vịt, dẽ và những loại chim khác đầy khoảng không gian trên 
những ao đó. Và sự hiện hữu của những công viên đó mà họ không 
xem chúng như là vật sở hữu riêng tư, là phần thưởng cho những 
hành vi quá khứ của những người đó, vì họ đã theo đuổi trong bát- 
nhã ba-la-mật một thời gian lâu, tâm họ thành tín sùng mộ sự Dẫn 
đạo của chư Phật, và đã cúi xuống lắng nghe và hiểu nó, và trong 
một thời gian dài họ đã chú tâm đến các pháp thâm sâu. Và ở đó, 
trong thành Chúng hương, ở chỗ bốn con đường gặp nhau, là nhà 
của Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, — chung quanh một dặm, sáng ngời bảy 
thứ báu, đẹp mắt, được bảy bức tường, và bảy hàng cây cọ vây kín. 
Có bốn công viên gần ngôi nhà ấy, để những người sống trong ngôi 
nhà ấy thưởng thức. Chúng được gọi là Thường Hi, Vô Ưu”, Hoa 
Sức°!, và Hương Sức”. Mỗi công viên có tám ao sen, gọi là Hiền? 
Hiền Thượng”! Hoan H°, Hi Thượng”, An Ôn”, Đa An Ôn”, 
Viễn Ly”, và Bất Thối Chuyền!??, Một bên của mỗi ao bằng vàng, 
bên thứ nhì bằng bạc, [488] bên thứ ba băng lưu ly!°!, bên thứ tư 
băng pha lê. Mặt đáy gồm có thạch anh, với vàng và cát trên đó. 
Mỗi ao có tám cầu thang đến đó, trang trí với bảy nắc, làm "bằng 
những thứ ngọc lỗm đồm khác nhau. Và bên trong mọi lỗ của 
những nắc thang, làm bằng vàng từ sông Diêm-phù!”, ở đó có mọc 


8® Phạn: Nitygqpramuditda. 
0 Phạn: Asoka. 

1 Phạn: Sokavigatda. 
2 Phạn: Pushpacitra. 
3 Phạn: Bhadra. 

34 Phạn: Bhadrottama. 
5 Phạn: Nandi. 

3 Phạn: Nandottama. 
3 Phạn: Kshamd. 

8 Phạn: Kshamottd. 

® Phạn: Niyatd. 

100 Phạn: Avivaha. 

101 Phạn: vøiduryd. 

102 Phạn: Jambu. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 358 


cây mã đề. Những cái ao đó được nhiều loại hoa sống dưới nước 
khác nhau bao phủ, và khoảng không gian bên trên thì đây âm thanh 
của những loại chim khác nhau. Quanh những ao này trồng những 
loại cây hoa khác nhau, và khi bị gió khuấy động, hoa rơi xuông 
các ao đó. Nước trong các ao đó có mùi thơm, mảu sắc, vị và cảm 
giác như gỗ chiên-đàn. Tuy nhiên, Bồ-tát Đàm-vô- kiệt với đoàn tùy 
tùng, trong bọn họ có sáu vạn tám ngàn thị nữ. Ngài â ây đôi hướng, 
thưởng thức và tự tiêu khiến, ngài ây cảm giác và nêm vị năm loại 
dục lạc. Tất cả cư dân của thành phố đó, cả đàn ông lẫn đàn bà, đôi 
hướng, thưởng thức và tự tiêu khiển, họ có niềm vui không ngớt 
nơi các công viên và trên những cái ao đó, và họ cảm giác và nễm 
năm loại dục lạc. Tuy nhiên, Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, với đoàn tùy 
tùng, đổi hướng, thưởng thức, và tự tiêu khiến chỉ trong một thời 
gian nhất định, và từ đó về sau ngài ấy luôn luôn chứng minh bát- 
nhã ba-la-mật. Và công dân của thị trần đó đã xây cho Bồ-tát Đàm- 
vô-kiệt giữa quảng trường trung tâm thị trần một tòa cao [để làm 
bục giảng của ngài ấy]. Nó có bệ bằng vàng, rồi một tắm nệm bằng 
vải trải lên trên đó, rôi một tắm ra phủ bằng len, một bồ-đoàn và 
một tắm lụa đặt lên bên trên đó. Cao trên không trung, cao khoảng 
nửa kos (kro$a: khoảng cách hai dặm rưỡ!], có một tắm bạt che mưa 
năng, lắp lánh những viên ngọc. Để giữ tòa vững chắc, [các công 
dân] tất cả đều đoàn kết và đầy hân hoan, [489] duy trì nó qua 
nghiệp quả khéo thiết lập đã thuần thục từ những việc làm khác 
nhau, họ đã rắc và rải tất cả chung quanh chỗ ấy hoa năm màu, và 
ướp thơm nó nhiều mùi hương khác nhau. Rất thanh tịnh là tâm của 
Đàm-vô-kiệt, rất vĩ đại là sự kính trọng của những người nghe pháp. 
Ngôi trên tòa đó, Bô-tát Đàm-vô-kiệt chứng minh bát-nhã ba-la- 
mật. Công dân của thị trấn đó lắng nghe giáo lý của ông ấy VỚI SỰ 
kính trọng to lớn đối với pháp, với sự tin cậy nơi pháp, với niềm tin 
vào những gì đáng tin, với tâm nhảy lên trong niêm tin. Thêm vào, 

nhiều trăm, nhiều ngàn, nhiều trăm ngàn chúng sinh, trời, người tụ 
hội ở đó lắng nghe. Một vài người trong bọn họ giải thích bát-nhã 
ba-la-mật, một ít người sao chép nó, một ít người theo nó với sự 
chú ý khôn ngoan. Tắt cả những chúng sinh đó không còn phải rơi 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 359 


vào những cảnh giới buồn khô, và họ bắt thối chuyền đối với giác 
ngộ viên mãn. Hỡi người con trai của gia đình thiện lương, hãy đến 
với Bồ-tát Đàm-vô-kiệt đó! Từ ông ấy anh sẽ nghe bát-nhã ba-la- 
mật. Vì từ lâu ông ấy đã là thiện tri thức của anh, đã kêu gọi, thúc 
giục, và khuyến khích anh đạt giác ngộ vô thượng. Trong quá khứ 
ông ấy cũng đã cầu tìm bát-nhã ba-la-mật cùng cách anh câu tìm 
nó bây giờ. Hãy đi đi, hỡi người con trai của gia đình thiện lương, 
hãy đi ngày đêm, hãy chú ý không phân chia vào phận sự! Không 
lâu anh sẽ nghe bát-nhã ba-la-mật! 

Khi Bồ-tát Đàm-vô-kiệt nghe được điều này, ông ấy băng lòng, 
phấn khởi, hoan hỉ, quá vui sướng. [490] Một người bị một mũi tên 
độc bắn trúng, không thể nghĩ gì khác ngoại trừ: “Ở đâu tôi sẽ tìm 
được một nhà phẫu thuật, một y sĩ thiện nghệ, có thể lây mũi tên 
này ra, và giải thoát tôi khỏi sự đau khổ này?” Cũng vậy, Bồ-tát 
Tát-đả-ba-luân vào lúc đó không chú ý đến bất cứ pháp nào khác 
ngoại trừ: “Khi nào tôi sẽ thấy người con trai đó của gia đình thiện 
lương mà từ người Ấy, tôi sẽ nghe bát-nhã ba-la-mật? Khi tôi đã có 
pháp ây, tôi sẽ quên tất cả mọi chú ý đến cái căn bản.” Không rời 
chỗ của mình, lúc ấy Tát-đà-ba-luân nghe Bồ-tát Đàm-vô-kiệt 
chứng minh bát-nhã ba-la-mật. 


3. TÊN VÀ Ý NGHĨA 
CỦA CÁC TAM-MUỘI 


Kết quả ông ấy đã phát sinh một nhận thức mà nó không nương 
tựa vào bất cứ một pháp nào. Và ông ấy đã đối diện với nhiều pháp 
môn tam-muội. Tên của các tam-muội ẫy như sau: “Quán tự tánh 
của tất cả các pháp,” “Tự tánh của tất cả các pháp bất khả đắc,” 
“Nhập tri kiến tự tánh của tất cả các pháp,” “Tính không khác nhau 
của tất cả các pháp,” “Quán tính không khác của tất cả các pháp,” 
“Năng soi chiếu tất cả các pháp,” “Lìa bóng tối của tất cả các pháp,” 
“Nó phá tan tri kiến về tất cả các pháp,” “Nó quăng ném tất cả các 
pháp,” “Tất cả các pháp bất khả đắc,” “Tán hoa,” “Trong tự thân, 
thành toàn tất cả các pháp,” “Buông bỏ ảo ảnh,” “Gợi lại những 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 360 


hình ảnh phản chiếu trong gương,” “Gợi lại âm thanh của tất cả 
chúng sinh,” “Không có bần nào cả,” “Làm tất cả chúng sinh hoan 

hi,” “Quán thế âm theo các phương tiện thiện xảo,” [491] “Hoàn 
nhĩ toàn bộ sự khác biệt của văn tự, ngôn từ và tiếng nói,” “Trạng 
thái đến từ cảm biết không có sự cứng đơ,” “Trong yêu tánh, không 
thể diễn đạt,” “Chứng đắc giải thoát vô ngại,” “Cuộc thăm viếng từ 
nhà vua,” “Sự phân tích ngữ pháp của lời nói thành ngôn từ và văn 
tự,” “Thấy tất cả các pháp,” “ Nó đã bỏ thế giới của tất cả các pháp 
lại phía sau,” “Giới hạn vô ngại của tất cả các pháp,” “Có cách thức 
như bầu trời,” “ Như sắm,” “Nhà vua ở gần,” “Nhà vua không đối 
thủ,” “Đắc thắng,” “Người ta không thê quay mắt đi,” “Cố định 
trên pháp giới,” “Đến từ pháp giới,” “Người ban cho sự an ủi,” “Sư 
tử rồng,” “Không một thê giới đề chúng sinh tái sinh ở đó,” “Không 
có bần,” “Không bị ô nhiễm,” “Trận pháp hoa sen,”!3 “Đoạn diệt 
do dự,” “Người theo toàn bộ sự tuyệt hảo trọng yếu,” “Cao bên trên 
tất cả các pháp,” “Chứng đắc các tri kiến thượng thừa, các lực và 
các vô úy,” “Cái xuyên thấu tất cả các pháp,” “Dấu â ấn chấm dứt 
hữu về phần của tất cả các pháp,” “Biển lớn mà tắt cả các pháp mắt 
sự hữu của chúng trong đó,” “Người quán sát tất cả các pháp mà 
không phân biệt,” “Bỏ lại phía sau khu rừng rậm tất cả những cái 
thấy và hành động,” “Không bóng tối,” “Tất cả các pháp vô tướng,” 
[492] “Tự tại với tất cả chấp trước,” “Không một dấu vết giải đãi,” 
“Rọoi ánh sáng lên các pháp thâm sâu,” “Có phong cách như Tu-di,” 
“Bất thối chuyển,” “Phá tan vòng vây quân đội của Ma vương,” 
“Không có sở thích bất cứ cái gì trong ba giới,” “Phóng quang 
minh,” “Cái thấy của Như Lai,” “Thấy tất cả Như Lai.” 

An trụ trong các tam-muội này, ông ấy thấy các Phật và các Thế 
Tôn ở vô số thế giới trong mười phương, khi các ngài tiết lộ bát- 
nhã ba-la-mật này với các Bò- tát. Các Như Lai đó tán thán và an ủi 
ông ấy, và các ngài nói với ông ấy: 

Trong quá khứ, khi còn là những Bồ-tát, chúng tôi cũng đã cầu 
tìm bát-nhã ba-la-mật theo cách như vậy. Trong khi cầu tìm, chúng 
tôi cũng chỉ thu tập được những thiền định (tam muội) mà ông thu 


103 Anh: Lotus-array. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 361 


thập được bây giờ. Sau khi thu thập được những thiền định đó, 
chúng tôi tiếp tục lên đường, ôn định trong bát-nhã ba-la-mật và 
các pháp bất thối chuyên của một vị Phật. Nhưng khi chúng tôi 
quán sát yếu tánh và tự tánh của những tam muội này, thì chúng tôi 
không thấy bất cứ một pháp có thực nào nhập vào đó, hay từ đó 
hiện ra, theo đuổi giác ngộ, hay biết giác ngộ viên mãn. Sự vắng 
mặt của những tưởng tượng này về bất cứ pháp nào, đó là bát-nhã 
ba-la-mật này. Bởi vì chúng tôi đứng vững trong sự 'Všng mặt của 
tất cả những tưởng tượng tự lừa gạt, chúng tôi đã có được các thân 
màu vàng kim, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, và những 
vòng hào quang chung quanh chúng tôi, và chúng tôi đã đạt được 
tri kiến vô thượng, không thê nghĩ bàn của chư Phật, trí bát-nhã của 
chư Phật, thiền định vô thượng của chư Phật, sự toàn hảo của tất cả 
các pháp và phẩm tính của chư Phật. [493] Ngay cả các Như Lai 
cũng không thể nắm được kích thước, không định rõ được biên giới 
sự toàn hảo của các phẩm tính đó, — nói chi đến các Thanh văn và 
Duyên giác. Vì thế, ông nên làm đầy tâm ông bằng sự kính trọng 
những pháp này của các Phật, vì vậy anh nên ham muốn chúng 
nhiều hơn nữa, như vậy anh nên cảng lúc càng nhiệt tình vì chúng 
hơn nữa. Bởi vì giác ngộ vô thượng không khó đạt đối với người 
ham muốn nó, nhiệt tình vì nó. Đối với vị thiện tri thức, anh cũng 
nên khởi lòng kính trọng và thương mến, và niềm tin của anh nơi 
ông ấy nên bình lặng. Vì khi chúng được thiện tri thức hộ trì mà 
các Bồ-tát đó sẽ nhanh chóng biết giác ngộ viên mãn. 

1át-đà-ba-luân hỏi các Như Lai: A1 là thiện trị thức của chúng 
con? 

Các Như Lai đáp: Bồ-tát Đàm-vô-kiệt từ lâu đã làm cho anh 
thuần thục vì giác ngộ vô thượng, ông ấy đã hộ trì anh, ông ấy đã 
là giáo thọ của anh trong bát-nhã ba-la-mật, sự thiện xảo trong các 
phương tiện và trong các pháp của một vị Phật. Đó là ông ấy hộ trì 
anh, và vì hành vi từ ái đó anh phải tôn vinh ông ấy trong biết ơn 
và cảm ơn, và anh phải nhớ trong tâm những gì ông ấy đã làm cho 
anh. Hỡi người con trai của gia đình thiện lương, nếu trong một 
kiếp, hay hai kiếp, hay đến một trăm ngàn kiếp, hay hơn nữa, anh 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 362 


sẽ phải mang Bồ-tát Đàm-vô-kiệt như một cái khăn đội đầu, cung 
cấp. ông ây mọi thứ làm cho chúng sinh hạnh phúc, và trình ông ây 
nhiều sắc, thanh, mùi, vị và xúc như chúng có trong đại thiên thế 
giới, [494] — ngay cả lúc ấy anh cũng chưa trả được những gì mà 
người con trai của gia đình thiện lương ấy đã làm cho anh. Vì nhờ 
thần lực của ông ẫy mà anh đã thu thập được các tam-muội này, mả 
anh đã nghe được bát-nhã ba-la-mật, sự thiện xảo trong các phương 
tiện, và anh đã có được bát-nhã ba-la-mật này. 


4. TÁT-ĐÀ-BA-LUÂN VÀ - 
NGƯỜI CON GÁI CỦA THƯƠNG NHÂN 


Sau khi an ủi Bồ-tát Tát-đà-ba-luân, các Như Lai lại biến mắt. 
Nhưng 7á¡-đà-ba-luân xuất định và tự hỏi “các Như Lai từ đâu đến 
và các ngài ấy đi về đâu?” Vì không còn thấy các Như Lai đó nữa, 
ông ta lo lắng và mòn mỗi vì họ. Ông ta tự nghĩ: “Bồ-tát Đàm-vô- 
kiệt thánh thiện đã thu thập được các đả-la-ni, ngài ấy sở hữu năm 
lực thần thông, ngài ấy đã thực hiện bốn phận của mình dưới các 
bậc Chiến Thắng của quá khứ, ngài ấy là người bảo trợ và là thiện 
tri thức của ta, từ lâu đã làm tốt cho ta. Khi đến với ngài ấy ta phải 
hỏi về vấn đề này, yêu cầu ngài ấy giải thích các Như Lai từ đâu 
đến và họ đã đi về đâu.” Vì thế, Tát-đà-ba-luân nuôi dưỡng lòng 
yêu thương và sự tin tưởng, sự quí mến và lòng kính trọng đối với 
Bồ- tát Đàm-vô-kiệt. Rồi ông ta phản chiếu: “Bây giờ ta có thể đến 
gần Bồ-tát Đàm-vô-kiệt với loại phẩm vật tôn vinh gì? Nhưng ta 
nghèo, và không có vật gì có giá trị [425 ] mà ta có thê biểu thị lòng 
kính trọng và tôn quí. Đối với ta dường như không thể có chuyện 
đến mà không có bắt cứ vật gì. Nhưng ta nghèo, và điều đó bây giờ 
làm ta buồn và hối tiếc.” 

Như thể là cảm nhận, như thế là thái độ tôn kính, cùng với chúng 
Bồ-tát Tát-đà- -ba-luân tiến hành cuộc hành trình. Đúng lúc ông ây 
đến một thị trấn, đi vào giữa chợ, vả quyết định bán thân mình, với 
giá tôn vinh Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. “Vì qua đêm dài quá khứ, trong 
chu kỳ vô lượng của sinh và tử, hàng ngàn thân của tôi đã đan tành, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 363 


lãng phí, bị hoại diệt và bán đi, nhiều lần. Tôi đã trải nghiệm đau 
đớn trong khôn lường các địa ngục vì dục lạc, vì kết quả của dục 
lạc, nhưng chưa bao giờ nhân danh pháp như lần này, chưa bao giờ 
vì mục đích tôn vinh những người thuộc loại như thế.” Rồi Tát-đà- 
ba-luân đến giữa chợ, cất giọng lên kêu: “Ai cần người? Ai cần 
người? Ai muốn mua người?” 

Vì thế Ác Ma tự nghĩ: “Hãy cản Bồ-tát Tát-đà-ba-luân lại đi. Vì 
nếu ông ta thành công trong việc bán mình vì quan tâm pháp, nếu 
ông ta tiếp tục vinh danh Bồ-tát Đàm-vô-kiệt và hỏi ông ấy, về bát- 
nhã ba-la-mật và sự thiện xảo trong các phương tiện, một Bồ-tát 
đang theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật làm sao có thê nhanh chóng 
đạt được giác ngộ viên mãn, thì ông ta sắp đến đại dương thánh trí, 
sẽ trở thành bất khả xâm phạm đối với Ma vương và nhóm của y, 
[496] và sẽ đạt sự hoàn thiện của tất cả các phẩm tính, sau đó ông 
ta sẽ làm việc vì phúc lợi của tất cả chúng sinh, và dẫn họ ra khỏi 
phạm vi của ta, và ông ta lại dẫn đi những người khác sau khi ông 
ta biết giác ngộ viên mãn.” Vì thế Ác Ma muốn những người Bả- 
la-môn và các gia chủ trong thị trấn đó không thể nghe giọng nói 
của Tát-đà-ba-luân. Khi Tát-đà-ba-luân không thể tìm được người 
mua mình, ông ta đi đến một bên, kêu gào, khóc lóc, và nói: “Hỡi 
ô1, thật khó cho chúng tôi, chúng tôi không tìm được người mua 
ngay cả thân mình, vì sau khi bán được thân, chúng tôi có thể vinh 
danh Bồ-tát Đàm-vô-kiệt.” 

Ngay lúc đó Thiên để 7/ch-đề, tự nghĩ: “Hãy để ta cân nhắc 
Bồ-tát Tát-đà-ba-luân xem sao. Bây giờ đầy nhiệt tâm, ông ta sẽ từ 
bỏ thân vì quan tâm đến pháp, hay không?” Rồi 71/ch-đề biến mình 
thành một thanh niên, đi đến Bồ-tát Tát-đà-ba-luân, và nói: “Tại 
sao anh, hỡi người con trai của gia đình thiện lương, đứng đó, buồn 
bã, gầy mòn và nhỏ lệ?” [497] 7ái-đà-ba-luân đáp: “Tôi muốn bán 
mình, nhưng tôi không thể tìm được người mua thân tôi.” Thích- 
đề, trong hình dạng người thanh niên, nói: “Với nhân danh gì mà 
anh muôn bán mình?” 74/-đà-ba-iuân đáp: “Vì tình yêu đối với 
pháp mà tôi muốn bán mình, cũng như vì sùng bái pháp, và tôn vinh 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. Nhưng tôi không tìm được người mua thân 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 364 


này của tôi. Vì thế, tôi tự nghĩ, hỡi ôi, tôi phải là người thật sự quá 
ít công đức.” Người £hanh niên nói: “Tôi thì tôi không cần người. 
Nhưng cha tôi thì phải hiến sinh. Vì thế tôi cần phải có trái tim, 
máu, và tủy xương của hạ người. Ông có thể cho tôi những thứ 
ấy, và tôi sẽ trả cho ô ông.” Lúc ây Táí-đà-ba-luán tự nghĩ: “Ta đã 
có được những gì ta muốn quá dễ dàng. Bây giờ ta biết rằng thân 
ta đủ hoàn hảo cho ta đạt được bát-nhã ba-la-mật, sự thiện xảo trong 
các phương tiện và pháp của một vị Phật, bây giờ vì nơi người thanh 
niên này ta đã tìm được người mua tim, máu và tủy của ta.” Với 
tâm bùng lên niềm hân hoan, và tất cả sẵn sàng, ông ấy nói: “Tôi 
sẽ cho anh thân tôi, vì anh cần nó!” Người /hanh niên hỏi: “Tôi trả 
cho ông giá thế nào?” 7ái-đà-ba-luân đáp: “Hãy cho tôi bất cứ giá 
gì anh muốn.” [498] Rồi Tát-đà-ba-luân lấy một thanh kiếm bén, 
đâm qua cánh tay phải của mình, khiến cho máu chảy ra. Ông ta 
đâm vào đù phải, cắt thịt nó, và sải bàn chân lên tường để bẻ gãy 
Xương. 

Người con gái của một thương nhân, từ trên cửa số cao của nhà 
nàng, nhìn thấy chuyện nảy, và nàng tự nghĩ: “Tại sao người con 
trai của gia đình thiện lương này phải làm như vậy với chính mình? 
Hãy để ta đến hỏi anh ta xem.” Nàng đi đến Tát-đà-ba-luân, và nói: 
“Tại sao anh phải gây thương tốn đau đớn chí mạng cho bản thân 
mình như thế này? Anh sẽ làm gì với máu này vả tủy xương của 
anh?” Táf-đa-ba-luán nói: “Khi tôi bán những thứ đó cho người 
thanh niên này, tôi sẽ đi cúng bái bát-nhã ba-la-mật, và vinh danh 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt.” Người con gái của thương nhân nói: “Loại 
phẩm hạnh này là gì, sự thù thắng của những phẩm hạnh này là gì 
mà anh tạo ra nơi anh do ý muốn vinh danh Bồ-tát Đàm-vô-kiệt sau 
khi anh bán tim, máu, và tủy của mình?” 74/-đa-ba-luân đáp: “Ngài 
Đàm-vô-kiệt sẽ giải thích cho tôi bát-nhã ba-la-mật và sự thiện xảo 
trong các phương tiện. [499] Tôi sẽ tu luyện mình trong những pháp 
đó, và kết quả, tôi sẽ trở thành nơi qui y cho tất cả chúng sinh; và 
sau khi tôi biết được giác ngộ viên mãn, tôi sẽ có được thân màu 
vàng kim, ba mươi hai tướng tốt của tiên nhân, tám mươi vẻ đẹp, 
sự huy hoàng của vòng hào quang trải rộng vô cùng, đại từ, đại bi, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 365 


đại hý, đại xả, bốn nền tảng vô úy, bốn trí phân tích! mười tám 
pháp bất cộng của một vị Phật, và tôi sẽ có được năm thần thông, 
sự thanh tịnh bất khả tư nghị của hành xử, sự thanh tịnh bất khả tư 
nghị của tam-muội, sự thanh tịnh bất khả tư nghị của trí tuệ, và 
mười lực của Như Lai. Tôi sẽ thức tỉnh đầy đủ với tri kiến vô 
thượng của một vị Phật, và có được pháp bảo quí báu vô thượng 
mà tôi sẽ chia xẻ với tất cả chúng sinh.” 

Người con gái của thương nhân đáp: “Kỳ diệu thay, hỡi người 
con trai của gia đình thiện lương, cao cả làm sao là các pháp mà 
ngài vừa công bố. Vì dù cho chỉ một trong những pháp này mà 
người fa tự nguyện từ bỏ các thân của mình ngay cả trong vô SỐ 
kiếp, nếu vì nhiều pháp thì còn nhiều hơn biết bao. Những pháp mà 
ngài đã công bố này cũng làm tôi vui lòng, và dường như là tốt đối 
VỚI tÔI. Nhưng hãy xem, hỡi người con trai của gia đình thiện lương, 
tôi sẽ cho ngài bất cứ thứ gì ngài cần, và rồi với những thứ ấy ngài 
có thê [500] vinh danh Bồ-tát Đàm-vô-kiệt đó! Nhưng đừng làm 
tốn thương đau đớn như thế cho chính mình! Tôi cũng sẽ đi với 
ngài đến Bồ-tát Đàm-vô-kiệt! Tôi cũng sẽ cùng với ngài trồng một 
¡t thiện căn giúp đạt được những pháp như thế!” 

Thiên để Thích-để, ngay lúc ấy ném bỏ lớp ngụy trang thanh 
niên, và trong thân riêng của mình, thần đứng ngay trước Bồ- tát 
Tát-đà-ba-luân, và nói: “Tôi tán thán ý thức vững chắc của ngài về 
nghĩa vụ. Trong quá khứ các Như Lai cũng đã có lòng ham muốn 
to lớn vì pháp, và nó trợ giúp các ngài ấy biết được giác ngộ viên 
mãn và có được Pháp bảo quí báu, sau khi các ngài ấy đầu tiên đã 
theo đuôi theo chiều hướng của một Bồ-tát, và hỏi những câu hỏi 
về bát- nhã ba-la-mật và sự thiện xảo trong các phương tiện. Tôi 
không cần tim, máu hay tủy của ngài. Tôi chỉ đến đây để trắc 
nghiệm ngài. Bây giờ hãy chọn yêu câu. Tôi sẽ cho ngài bất cứ yêu 
câu gì!” 

Tát-đà-ba-luân đáp: “Hãy cho tôi các pháp vô thượng của một 
vị Phật!” Thiên đế 7J/ch-để, đáp: “Cái đó không nằm trong lãnh 
vực của tôi. Cái đó nằm trong lãnh vực của các Phật, các Thế Tôn. 


10 Phạn: pratisamvid. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 366 


Hãy chọn yêu cầu khác!” 74/-đà-ba-luân đáp: “Đừng phiền lòng 
về tình trạng thân tôi bị cắt xẻo! Bây giờ tôi sẽ tự làm nó trở lại 
hoàn toản bằng huyền lực của sự phát biểu Chân lý của tôi. Vì tôi 
ở trong sự thật bất thối chuyền, được thọ ký giác ngộ viên mãn và 
tôi được các Như Lai biết do quyết tâm không thê chinh phục được 
của tôi, — nguyện nhờ Chân lý này, qua lời nói này của Chân lý, 
thân tôi đây trở lại như nó trước kia! Chính giây phút đó, tức thời 
và thứ nhì, nhờ thần lực của Phật và qua quyết tâm hoàn toàn thanh 
tịnh của Bồ-tát, thân của Bồ-tát Tát-đà-ba-luân trở lại thành như nó 
trước kia, khỏe mạnh và nguyên vẹn. Thiên đề Thích-đề, và Ác Ma 
lui vào im lặng, chỉ biến mất khỏi chỗ này. 

Rồi người con gái của thương nhân nói với Tát-đà-ba-luân: 
“Hãy đi, hỡi người con trai của gia đình thiện lương, hãy đi lên nhà 
của tôi. Tôi sẽ yêu cầu cha mẹ tôi cho ngài những của cải mà ngài 
có thể biểu thị lòng ham muốn sùng bái bát-nhã ba-la-mật đó của 
ngài, và để vinh danh Bồ-tát Đàm-vô-kiệt đó, lòng ham muốn vì 
tình yêu mến của ngài đối với pháp.” Bồ-tát Tát-đà-ba-luân và 
người con gái của thương nhân cùng nhau đến nhà nàng. Khi họ 
đến đó, Tát-đà-ba-luân cứ đứng trên bục cửa, trong khi người con 
gái của thương nhân đi vào trong nhà, và nói với cha mẹ nàng: “Ba 
Mẹ ơi, các người phải cho con một phần của cải ba mẹ đi! Con 
muốn ra đi với năm trăm cô gái mà ba mẹ đã cho con làm tỳ nữ! 
Cùng với Bồ-tát Tát-đà-ba-luân con muốn đến Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, 
để cúng bái ngài ấy, và ngài ấy sẽ chứng minh pháp cho chúng con, 
và đó là cách chúng con sẽ có được các pháp của một vị Phật. [502] 
Cha mẹ nàng đáp: “Vậy thì Bồ-tát Tát-đà-ba-luân ai là, và bây giờ 
ông ấy ở đâu?” 

Người con gái của thương nhán nói: “Người con trai của gia 
đình thiện lương này đứng ở ngưỡng cửa nhà chúng ta. Và ông ta 
đã lên đường quyết ! tâm biết giác ngộ viên mãn, nói cách khác, ông 
ta muốn giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ vô lượng của sinh 
và tử.” Và nàng kế cho họ tất cả những gì nàng đã thấy và nghe, 
[503] Tát-đà-ba-luân đã bán thân, cắt xẻo thịt nó như thế nào, nàng 
đã hỏi lý do của ông ấy như thế nào, và ông ấy đã tán thán và tiết 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 367 


lộ với nàng những phẩm tính không thể nghĩ bàn của một vị Phật 
và các pháp vô lượng của một vị Phật, mà ông ấy đã có trong tâm 
làm mục đích. Nàng tiếp tục nói rằng “Khi con nghe về những phẩm 
tính không thể nghĩ bàn của một vị Phật, con cảm thấy quá vui 
sướng. Và con tự nghĩ: “Thực là kỳ diệu đến độ người con trai này 
của gia đình thiện lương là người làm điều khó làm, và ông ấy phải 
yêu thích pháp biết bao để chịu đựng áp lực và đau đớn nơi thân 
mình. Vì đó là do yêu thích pháp mà ông ấy từ bỏ chính mình. Làm 
sao chúng ta có thể không sùng bái pháp, và lập thệ nguyện cầu tìm 
những trạm dừng (stations) như thế, chúng ta những người có 
những sở hữu quảng đại và thừa thải?” [504] Vì thế, con đã nói VỚI 
người con trai của gia đình thiện lương đó: “Đừng gây thương tồn 
chí mạng như thế cho bản thân! Tôi sẽ cho ông nhiều của cải giàu 
sang, ông có thể dùng để cúng bái và vinh danh Bồ-tát Đàm-vô- 
kiệt thánh thiện đó, tôi cũng sẽ đi cùng ông đến vị Bồ-tát đó, và tôi 
sẽ cúng bái ngài ấy. Tôi cũng sẽ thành tựu các pháp vô thượng đó 
của một vị Phật mà ông đã công bố! Ba Mẹ ơi, hãy cho phép con 
đi, và cho con những của cải mà con đã yêu cầu!” 

Cha mẹ cô ta đáp: “Kỳ diệu làm sao con đã khéo liên hệ với 
những khó khăn của người con trai của gia đình thiện lương đó. 
Không thê nghĩ bàn, vì chắc chắn phải là vì pháp, vì thế mà ông ta 
có thê chịu đựng những khó khăn đó, đó phải là những điều khác 
biệt nhất trong toàn thế gian, một nguồn hạnh phúc cho tất cả chúng 
sinh! Chúng ta sẽ cho phép con đi. Chúng ta cũng sẽ thích đi với 
con, để xem, lễ chào, vinh danh, cúng bái Bồ-tát Đàm-vô-kiệt đó.” 
Người con gái đáp: “Hãy làm như ba mẹ nói. Con không phản đối 
những người ở bên phía đúng.” 


5. GẶP BỎ-TÁT ĐÀM-VÔ-KIỆT 


Như thế là người con gái của thương nhân lên đường đến cúng 
bái và vinh danh Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. [505] Nàng lấy năm trăm cỗ 
xe và ra lệnh cho năm trăm thị nữ chuẩn bị sẵn sàng. Nàng lấy rất 
nhiều của cải, và rất nhiều lương thực dự trữ, lên một xe cùng với 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 368 


Bồ-tát Tát-đà-ba-luân, và tiến về phía Đông, vây quanh là năm trăm 
thị nữ trên năm trăm chiếc xe của họ, tháp tùng là một đoản tùy 
tùng đông đảo và đi trước là cha mẹ nàng. Sau một thời gian Bồ- 
tát Tát-đà-ba-luân thấy thành Chúng hương từ đàng xa. Ở giữa chợ, 
ông ta thấy Bồ-tát Đàm-vô-kiệt trên tòa cao, chứng minh pháp, vây 
quanh là một hội chúng nhiều trăm, nhiều ngàn, nhiều trăm ngàn 
người. Giây phút thấy ô ông ấy, ông ta tràn đầy thứ hạnh phúc [506] 
mà một tỳ-kheo cảm thấy khi ông ta có được tam-muội đầu tiên với 
sự chú ý qui nhất. Ông ta nhìn lên ông ấy và tự nghĩ: “Dường như 
không phải để cho mình ngồi trên xe mà đến gần Bồ-tát Đàm-vô- 
kiệt. Vì thế mình hãy xuống xe đi!” Ngay lúc đó ông ta xuống xe, 
và người con gái của thương nhân với năm trăm thị nữ của nàng 
theo sau. Tát-đả-ba-luân, với người con gái của thương nhân và 
năm trăm thị nữ lúc ấy đi lên chỗ Bồ-tát Đàm-vô-kiệt ngồi giữa một 
nơi trưng bày những nguyện vọng về đạo. Vì Bồ-tát Đàm-vô-kiệt 
lúc đó đã tạo ra, vì bát-nhã ba-la-mật, một tháp nhọn, làm bằng bảy 
báu, trang trí băng gỗ chiên-đàn đỏ, và bao quanh là những đồ trang 
trí bằng ngọc. Đặt ở bốn góc của tháp nhọn là những viên ngọc, 
làm nhiệm vụ của những ngọn đèn. Bốn bình nhang làm bằng bạc 
treo lơ lửng bốn bên, và gỗ già-la đen thanh tịnh đang cháy bên 
trong các bình, như là dấu hiệu cúng bái bát-nhã ba-la-mật. Và đặt 
ở giữa tháp nhọn ấy là một chiếc trường kỷ làm bằng bảy báu, và 
trên đó là một chiếc hộp làm băng bốn viên ngọc lớn. Đặt vào đó 
là những chữ bát-nhã ba-la-mật viết bằng ngọc lưu ly tan ra trên 
những tâm bản nhỏ băng vàng. Và tháp nhọn đó được trang nghiêm 
bằng những vòng hoa có màu sắc sáng treo trên những mảnh vải 
đài và hẹp. 

Bồ-tát Tát-đà-ba-luân và người con gái của thương nhân với 
năm trăm thị nữ nhìn lên tháp nhọn đó, được trang trí rất trang 
nghiêm như một sự trưng bảy những nguyện vọng của đạo. Họ thấy 
hàng ngàn thần, với Thiên để Thích-đề, rải lên tháp nhọn hoa trời 
Mạn-đả-la, bột chiên-đàn cõi trời, bụi vàng cối trời, bụi bạc cõi trời, 
[ŠØ7] và họ nghe nhạc của những nhạc khí cõi trời. Rồi 74/-đà-ba- 
luân hỏi Thiên để Thích-đề: “Vì mục đích gì mà ngài, cùng với 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 369 


nhiều ngàn chúng thiên, rải lên tháp nhọn gồm nhiều thứ quí, hoa 
trời Mạn-đà-la, v.v..., và tại sao chư thiên chơi nhạc trời bằng 
những nhạc cụ của họ trên hư không?” 

Thích-đề trả lời: Ông không biết sao, hỡi người con trai của gia 
đình thiện lương? Đây là bát-nhã ba-la-mật, là mẹ và người dẫn đạo 
của các Bồ-tát. Khi các Bồ-tát tu luyện trong đó, họ sớm đạt đến 
mức toàn hảo của các phẩm tính, và như thế, tất cả các pháp của 
một vị Phật và nhất thiết chủng trí (the knowledge of all modes).” 

Tát-đà-ba-luân đáp: “Bát-nhã ba-la-mật này, người mẹ và người 
dẫn đạo của Bồ-tát ấy ở đâu?” 

Thich-đề trả lời: Bồ-tát Đàm-vô-kiệt đặt nó ở giữa tòa tháp nhọn 
nảy, sau khi ngài ấy đã viết nó lên trên những tắm bảng nhỏ bằng 
vàng bằng lưu ly tan ra, và niêm nó lại bằng bảy dấu ấn. Chúng tôi 
không thể chỉ cho ngài một cách đễ dàng.” 

Vì thế, Bồ-tát Tát-đà-ba-la và người con gái của thương nhân, 
với năm trăm thị nữ của nàng, tất cả đều cúng bái bát-nhã ba-la- 
mật — bằng hoa mà họ đã mang theo, và bằng những vòng hoa, 
tràng hoa, y áo, ngọc, nhang, cờ, và hoa bằng vàng vả bạc [508] và 
từng người một, họ đặt phần của họ phía trước, để vinh danh Bồ- 
tát Đàm-vô-kiệt nhiều hơn. Rồi họ sùng bái Bồ-tát Đam-vô-kiệt 
bằng cách rải hoa, v.v..., lên ngài ấy, và chơi nhạc trời trên các 
nhạc cụ của họ — được điều động bởi lòng ham muốn sùng bái pháp. 

Rồi hoa hiện lên cao bên trên đầu của Bồ-tát Đàm-vô-kiệt và tạo 
thành hình một tháp hoa nhọn. Và hoa đó có nhiều màu sác khác 
nhau, vàng và bạc, đứng cao trên không trung, giống như cái đình. 
Và y áo, ngọc đứng cao trên không trung, giống như một cái đình 
trong mây. Khi Bỗ-tát Tát-đà-ba-luân và người con gái của thương 
nhân với năm trăm thị nữ của nàng nhìn thấy điều kỳ lạ này, họ tự 
nghĩ: “Thật kỳ diệu là thấy diệu lực mà Bồ-tát Đàm-vô-kiệt này sở 
hữu, một thần lực vĩ đại làm sao, một ảnh hưởng vĩ đại làm sao. 
Cho đến bây giờ ngài ấy chỉ theo đuổi theo chiều hướng của một 
Bồ-tát, và bây giờ ngài ây đã sở hữu rất nhiều năng lực làm những 
điều kỳ diệu. Ngài â ấy còn có nhiều hơn biết bao sau khi ngài ấy biết 
được giác ngộ viên mãn!” [509] Vì thế, người con gái của thương 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 370 


nhân và năm trăm thị nữ cảm thấy mong ước Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. 
- cả một lòng, họ quyết vươn tâm lên đến giác ngộ vô thượng, và 

1: “Nguyện cho chúng con, nhờ thiện căn này, trong một thời vị 
bi trở thành những Như Lai! Nguyện cho chúng con đến theo đuôi 
theo chiều hướng của các Bồ-tát, và nguyện cho chúng con thọ 
nhận chính những pháp mà Bồ-tát Đàm-vô-sâm này đã thọ nhận! 
Và nguyện cho chúng con như thế vinh danh và kính trọng bát-nhã 
ba-la-mật như Bồ-tát Đàm-vô-kiệt này vinh danh và kính trọng nó, 
và nguyện cho chúng con khải thị nó với nhiều người như ngài Ấy 
khải thị! Và nguyện cho chúng con trở thành như được phú bắm 
bát-nhã ba-la-mật, sự thiện xảo trong các phương tiện, và được 
thành tựu nơi chúng như Bồ-tát Đàm-vô-kiệt này vậy!” 

Bồ-tát Tát-đà-ba-luân, và người con gái của thương nhân với 
năm trăm thị nữ, sau khi họ đã cúi đầu bái lạy bát-nhã ba-la-mật và 
vinh danh Bỗ-tát Đàm-vô-kiệt, cung kính lễ chào với hai tay chắp 
lại, và đứng sang một bên. Rồi Bồ-tát Tát-đà-ba-luân kể toàn bộ 
câu chuyện về cuộc cầu tìm bát-nhã ba-la-mật của mình, bắt đầu 
với tiếng nói mà ông ây đã nghe trong khu rừng đó, bảo ông ấy đi 
về phía Đông. [S10] Ông ấy nói với Bồ-tát Đàm-vô-kiệt ông ây đã 
trụ trong nhiều tam-muội như thế nào, và chư Phật và chư Thế Tôn 
trong mười phương đã an ủi và tán dương ông ấy như thế nảo, và 
nói: “Làm hay đấy, hỡi người con trai của gia đình thiện lương! 
Các tam-muội này đã xuất phát từ bát-nhã ba-la-mật. Bằng cách trụ 
vững chắc trong bát-nhã ba-la-mật, chúng ta đạt được tất cả các 
pháp của một vị Phật.” Ông ấy tiếp tục liên hệ: “Lúc ấy các Như 
Lai lại biến mắt, và tôi ra khỏi cảnh giới tam-muội đó. Rồi tôi tự 
hỏi “bây giờ các Như Lai này đã từ đâu đến, và các ngài ấy đã đi 
đâu?? Tôi tự nghĩ răng “Bồ-tát Đàm-vô-kiệt thánh thiện đã thọ nhận 
các đà-la-ni, [511] ngài ấy sở hữu năm thần thông, ngài ấy đã thi 
hành các bốn phận của mình dưới các bậc Chiến Thắng trong quá 
khứ, ngài ấy đã trồng các thiện căn, và tu luyện tốt trong bát-nhã 
ba-la-mật và các phương tiện thiện xảo. Ngài ấy sẽ giải thích vẫn 
đề này như thực, và nói với tôi các Như Lai đó từ đâu đến và đi về 
đâu.' Bây giờ tôi đã đến với ngài, và tôi hỏi ngài, hỡi người con trai 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 371 


của gia đình thiện lương: “Các Như Lai đó đã từ đâu đến và đi về 
đâu? Hãy chứng minh với tôi, hỡi người con trai của gia đình thiện 
lương, sự đến và đi của các Như Lai ấy, như thế chúng tôi có thể 
tri kiến nó, và như thế chúng tôi có thê trở thành không thiếu cái 
thấy của các Như Lai ấy.” 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 372 


Chương XXXI 
BÔ-TÁT ĐÀM-VÔ-KIỆT 
1. SỰ ĐỀN VÀ ĐI CỦA CÁC NHƯ LAI 


Đàm-vô-kiệt: Chắc chắn các Như Lai không từ đâu đến và cũng 
không đi về đâu. Bởi vì Chân như bất động, và Như Lai là Chân 
như. Không sinh không đến cũng không đi, và Như Lại không sinh. 
Người ta không thê tư duy VỆ Sự đến và đi của biên tế của thực tại, 
và Như Lai là biên tế của thực tại. Cũng có thể nói như vậy về 
không, về cái gì hiện hữu phù hợp với sự thật, vỀ sự không bị sự 
xúc động làm ảnh hưởng, về sự dừng lại, về thế giới hư không. Vì 
Như Lai không ở ngoài các pháp này. Chân như của các pháp này, 
Chân như của tất cả các pháp, và Chân như của Như Lai một cách 
đơn giản chỉ là Chân như duy nhất này. Không có sự phân chia 
trong Chân như. Chỉ đơn giản cái một duy nhất là Chân như này, 
không hai, không ba. Chân như đã vượt qua tính toán, bởi vì nó 
không tồn tại. Một người, bị nóng mùa hè nung đốt, trong tháng 
cuôi cùng của mùa hè [Š 13 | giữa trưa thấy bập bềnh một bóng nước 
trong sa mạc, có thê chạy đến đó, và nghĩ “ở đó ta sẽ tìm được một 
ít nước, ở đó ta sẽ tìm được cái gì đó để uống.” Anh nghĩ thế nảo, 
hỡi người con trai của gia đình thiện lương, nước đó có từ đâu đến, 
hay nước đó có đi về đâu, đến đại dương to lớn ở phía Đông, hay 
phía Nam, phía Bắc, hay phía Tây không? 

Tái-đà-ba-luân: Không có nước hiện hữu trong cái bóng nước 
đó. Làm sao người ta có thê suy nghĩ về nước đến hay đi? Người 
đó lại khờ khao và ngu sĩ nếu khi thấy bóng nước, người ấy hình 
thành ý niệm về nước ở nơi không có nước. Nước trong tự tánh của 
nó chắc chắn không hiện hữu nơi cái bóng nước ẫy. 

Đàảm-vô-kiệt: Cũng ngu như vậy là tất cả những người chấp Như 
Lai qua sắc, thanh, và chung qui tưởng tượng ra Sự đến hay đi của 
một Như Lai. Vì người ta không thê thấy Như Lai từ sắc thân. Các 
pháp thân là những Như Lai và thực tánh của các pháp không đến 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 373 


hay đi. Không có sự đến hay đi của thân của một con voi, con ngựa, 
cái xe hay người bộ binh do một nhà huyễn thuật triệu gọi. Cũng 
vậy, không có sự đến cũng không có sự đi của các Như Lai. Một 
người đang ngủ có thể thấy trong giác mộng của mình một Như Lai, 
hay hai, hay ba, hay cho đến một ngàn, hay hơn nữa [514]. Tuy 
nhiên khi thức dậy, người ấy sẽ không còn thấy dù cho chỉ một Như 
Lai. Ý ông thế nào, hỡi người con trai của gia đình thiện lương, các 
Như Lai này có từ đâu đến hay có đi về đâu chăng? 

Tái-đà-ba-luân: Người ta không thể nghĩ rằng trong giấc mộng 
đó tất cả bất cứ pháp nào cũng có địa vị của một thực tướng viên 
mãn và toàn hảo, vì mộng là lừa dối. 

Đàm-vô-kiệt: Cũng vậy các Như Lai đã dạy rằng tất cả các pháp 
đều như mộng. Tất cả những ai không tuệ tri tất cả các pháp như 
thực, tức là, như mộng, như chư Như Lai đã chỉ ra, chúng dính bám 
vào các Như Lai qua danh thân và sắc thân của các ngài, và kết cục 
họ tưởng tượng rằng Như Lai đến và đi. Những ai ở trong vô minh 
về chân tánh của các pháp tưởng tượng sự đến hay đi của các Như 
Lai, họ là những người phàm ngu ngốc, toản bộ thời gian họ thuộc 
về sinh tử với sáu nơi tái sinh, và họ cách xa bát-nhã ba-la-mật, 
cách xa các pháp của một vị Phật. Trái lại, tuy nhiên những ai biết 
tất cả các pháp như thực đều là như mộng, hợp với lời dạy của Như 
Lai, họ không tưởng tượng sự đến hay đi của bất cứ một pháp nảo, 
cũng không tưởng tượng sự sinh và diệt của chúng. Họ tuệ tri Như 
Lai trong chân tánh của ngài, và họ không tưởng tượng sự đến hay 
đi của các Như Lai. Và những ai tuệ tri chân tánh của một Như Lai, 
họ theo đuôi gần giác ngộ viên mãn và họ theo đuôi trong bát-nhã 
ba-la-mật. Những vị đệ tử này của đức Thế Tôn không tiêu hóa của 
bố thí một cách không có kết quả, [515] và họ xứng đáng với những 
tặng phẩm của thế gian. Ngọc trong biển lớn không đến từ phía 
Đông, hay phía Tây, hay ở bất cứ chỗ nào khác trong mười phương, 
nhưng chúng nợ các thiện căn của chúng sinh về sự hiện hữu của 
chúng. Chúng không sinh từ không nhân. Và khi tùy thuộc vào 
nhân, duyên, và lý do, những viên ngọc này sinh và diệt do các 
duyên, chúng không chuyền đến bất cứ chỗ nào bất cứ ở đâu trên 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 374 


thế gian bằng bất cứ phương nào trong mười phương. Tuy nhiên, 
khi những duyên đó hiện hữu, các viên ngọc gia tăng; khi những 
duyên đó văng mặt, không có sự gia tăng nào xảy ra. Cũng vậy, 
thân toàn hảo của các Như Lai không đến từ bất cứ nơi nào ở bất 
cứ nơi đâu trong thế giới mười phương. Nhưng thân của các Phật 
và các Thế Tôn không phải không có nhân. Nó đã được sự hành xử 
của các ngài trong quá khứ đưa đến toàn hảo, và nó đã được sinh 
ra tùy thuộc vào các nhân và duyên, cùng được sinh bởi các phụ 
duyên, sinh ra như là kết quả của nghiệp trong quá khứ. Tuy nhiên, 
nó không ở bất cứ chỗ nào bất cứ nơi đầu trong thế giới mười 
phương. Nhưng khi những duyên đó vắng mặt, sự thành tựu của 
thân trở nên chắng thê nghĩ bàn. Khi âm thanh của đàn hạc'!° phát 
ra, nó không từ đâu đến. Khi ngừng, nó không đi đâu, cũng không 
chuyên đến bất cứ chỗ nào. Nhưng nó được tùy duyên sinh ra do 
tổng thể của các nhân và duyên, — nghĩa là, cái thân Tông có hình 
chiếc thuyên của cây đàn hạc, miếng tăng âm bằng giấy da, các dây 
đàn, cái cân đàn rông, sự đóng thùng, miếng gảy đàn, người chơi 
đàn, sự gắng sức của người chơi. [516] Như vậy, âm thanh này đến 
từ đàn hạc, tùy thuộc các nhân, tùy thuộc các duyên. Song âm thanh 
đó không đến từ cái thân rỗng của đàn hạc, không từ miếng tăng 
âm băng giấy da, không từ các sợi dây đàn, không từ cái cân rồng, 
không từ sự đóng thùng, không từ miêng gảy đàn, không từ người 
chơi đàn, cũng không từ sự găng sức của người chơi nó. Ấy chỉ là 
sự kết hợp của tất cả những thứ đó tạo nên âm thanh có thê nghĩ ra 
được. Và khi ngừng lại, âm thanh ấy cũng không đi đâu. Cũng vậy, 
thân toàn hảo của các Phật và các Thế Tôn tùy thuộc vào các nhân, 
tùy thuộc vào các duyên, và nó đã được đưa đến toàn hảo qua những 
tận lực dẫn đến nhiều thiện căn. Nhưng sự gia tăng của thân Phật 
không kết quả từ một nhân duy nhất, không từ một duyên duy nhất, 
cũng không từ một thiện căn duy nhất. Và nó không phải không 
nhân. Nó được sinh bởi một tổng số nhiều nhân và duyên, nhưng 
nó không đến từ bất cứ chỗ nào. Và khi tổng số của các nhân và 
duyên ngừng hiện hữu, nó không đi về đâu. Nó là như thế mà ông 


105 Anh: booghdrp. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 375 


nên xem sự đến và đi của các Như Lai đó, và ông nên chấp nhận 
chân tánh của tất cả các pháp. Và nó chỉ vì ông sẽ tuệ tri rằng các 
Như Lai, và tất cả các pháp cũng vậy, không phải sinh cũng không 
phải diệt, ông sẽ trở nên cố định trên giác ngộ viên mãn, và nhất 
định ông sẽ theo đuôi trong bát-nhã ba-la-mật và sự thiện xảo trong 
các phương tiện. 

Khi được dạy cho sự trình bày công phu này về sự thật rằng các 
Như Lai không đến cũng không đi, trái đất và toàn thê đại thiên thế 
giới chân động theo sáu cách, nó bị khuấy động, lung lay, lúc lắc, 
và vang dội ầm ầm. Và tất cả cõi của Ma vương đều bị khuấy động 
và bối rối. Tất cả cỏ, bụi cây, thảo mộc và cây trong đại thiên thế 
giới cong theo chiêu hướng của Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. [517] Hoa lên 
ngoài mùa. Từ trên cao trong không trung một trận mưa hoa lớn đồ 
xuống. Thiền để Thích-đề, và Bốn Đại Thiên Vương tải và đỗ bột 
gỗ chiên-đàn của trời lên Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, và nói: “Nói hay đấy, 
hỡi người con trai của gia đình thiện lương. Nhờ thần lực của anh 
chúng tôi đã nghe một bài pháp đến từ thực tướng tối hậu, trái với 
toàn thế giới, không cho lý do nào cho bắt cứ ai trong những chúng 
sinh đã trụ vững trong bắt cứ cái thấy nào liên quan đến sự giả định 
về một cá thê, hay người đã an trụ trong bất kỳ quan điểm nào trong 
các quan điểm giả định sự hiện hữu của một vật không có.” 

Rồi 7ái-đà-ba-luân hỏi Đàm-vô-kiệt: “Nguyên nhân gì, lý do gì 
mà cơn địa chấn to lớn này thị hiện trong thế gian?” 

Đàm-vô-kiệt: Do ông yêu cầu trình bày công phu về sự không 
đến và không đi này của các Như Lai, và qua sự quảng diễn của tôi 
về nó, tám ngàn chúng sinh đã đạt được hạnh vô sinh pháp nhẫn, 
tám mươi na-do-tha chúng sinh đã phát tâm bồ-đề, và sáu vạn bốn 
ngàn chúng sinh đạt được con mắt pháp an nhiên, không cấu uế 
được tịnh hoá vì cái thấy pháp. 


2. SỰ TỰ HY SINH CỦA TÁT-ĐÀ-BA-LUÂN 


Rôi Bô-tát 7á/-đà-ba-luán đã có một cảm nhận vô thượng, cao 
cả của nhiệt tình và hoan hỉ: “Ay là sự được đôi với tôi, một sự 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 376 


được rất to lớn, bằng cách đòi hỏi bát-nhã ba-la-mật và sự trình bày 
công phu, tôi đã tạo ra cảnh hạnh phúc của rất nhiều chúng sinh. 
[518] Một mình điều đó sẽ đem lại cho tôi công đức đủ cho sự thành 
tựu giác ngộ viên mãn. Chắc chắn tôi sẽ trở thành một Như Lai.” 
Trong nhiệt tình và hoan hỉ, ông ấy đã giơ bảy cây cọ lên cao trên 
không trung, và đứng ở độ cao của bảy cây cọ, ông ấy phản chiếu: 
“Làm sao tôi có thể, đứng ở đây trong không trung, vinh danh Bồ- 
tát Đàm-vô-kiệt?” Thiên đề 7/ch-đề, thấy ông ấy, đọc được ý nghĩ 
của ông ấy, cúng dường ông ấy hoa trời Mạn-đả-la, và nói với ông 
ây: “Hãy vinh danh Bồ-tát Đàm-vô-kiệt với những hoa trời này! Vì 
chúng ta cảm thấy rằng chúng ta sẽ vinh danh người đã giúp ngài. 
Hôm nay thần lực của ngài đã tạo ra cảnh hạnh phúc nhiều ngàn 
chúng sinh. Hiểm có là những người, giống như ngài, có sức mạnh, 
vì tất cả chúng sinh qua vô sô kiếp mang gánh nặng to lớn.” 

Rồi Bồ-tát 7á/-đà-ba-luân lẫy những hoa Mạn-đà-la từ Thiên đề 
Thích-đề, và rải lên Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. Ông â ây cúng dường Bồ- 
tát Đam-vô-kiệt bằng thân của riêng ông ây, và nói: “Con cúng 
dường ngải băng chính con đây như một phẩm vật, và con sẽ là thị 
giả hầu cận từ hôm nay trở đi.” Và với hai tay chắp lại, ông ấy đứng 
trước Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. [519] Người con gái của thương nhân và 
năm trăm thị nữ lúc ấy nói với Bô-tát Tát-đà-ba-luân: “Đến lượt 
chúng con cúng dường chính chúng con với ngài, hỡi người con 
trai của gia đình thiện lương. Nhờ thiện căn này chúng con cũng sẽ 
trở thành những người thọ nhận chính những pháp này, và cùng với 
ngài chúng con sẽ vinh danh và tôn kính các Phật và các Thế Tôn, 
và các Bồ-tát hết lần này đến lần khác và chúng con sẽ ở lại gần 
ngài.” Tát-đà-ba-luân nói: “Này các cô gái, nếu các cô bắt chước 
nhiệt tâm của tôi, cúng dường chính các cô với nhiệt tâm cho tôi, 
thì tôi sẽ chấp nhận.” Các cô gái đáp: “Chúng con bắt chước ngài, 
và với quyết tâm nhiệt thành chúng con cúng dường chúng con cho 
ngài như một phẩm vật cúng dường, ngài hành xử thế nào tùy ý.” 
Vì thế, Bồ-tát Tát-đà-ba-luân cúng dường người con gái của thương 
nhân và năm trăm thị nữ, đã tô điểm và trang sức, cùng với năm 
trăm cỗ xe khéo trang trí cho Bồ-tát Đàm-vô-kiệt, và nói: “Tất cả 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 377 


những cái này con xin cúng dường ngài làm thị giả và cận sự, và 
năm trăm cô xe cũng cho ngài tiện dụng.” Thiên để Thích-đề, chúc 
mừng ông ấy và nói: “Làm hay lắm, hỡi người con trai của gia đình 
thiện lương! Một Bồ-tát phải từ bỏ tất cả những sở hữu của mình. 
Nhờ ý niệm từ bỏ đó ông ấy sớm đạt được giác ngộ viên mãn, và 
như thế những cúng bái mà ông ẫy đáp trả cho những người thuyết 
giảng pháp khiến cho ông ấy có thể nghe bát-nhã ba-la-mật và sự 
thiện xảo trong các phương tiện. [Š20] Cũng vậy trong quá khứ các 
Như Lai, khi vẫn còn là Bồ-tát, do sự thật rằng các ngài đã từ bỏ 
mọi thứ, đã có được sự khăng định về giác ngộ viên mãn; vả các 
ngài ấy cũng đã hỏi những câu hỏi về bát-nhã ba-la-mật và về sự 
thiện xảo trong các phương tiện.” Bồ-tát Đàm-vô-kiệt chấp nhận 
món quả của Tát-đà-ba-luân, vì thế thiện căn của ông ấy có thể đạt 
đến mức viên mãn. Ngay sau đó ông ấy trả nó lại cho Tát-đả-ba- 
luân. Sau đó, Bồ-tát Đàm-vô-kiệt đi vào nhà. Mặt trời sắp lặn. 

Rồi Bồ-tát 7ái-đà-ba-luân tự nghĩ: “Quả thật đối với ta, người 
đến đây vì yêu mến pháp, dường như không phải là để ngồi hay 
năm. Ta sẽ vẫn hoặc đứng hay đi, cho đến lúc Bồ-tát Đàm-vô-kiệt 
sẽ lại ra khỏi nhà, để khải thị pháp cho chúng ta.” 

Rồi Bồ-tát Đàm-vô-kiệt vẫn cứ như thế trong bảy năm nhập 
trong một cảnh giới định không bị gián đoạn, và ông ấy ở trong vô 
SỐ ngàn tam-muội, đặc biệt đối với các Bô-tát, phát xuất từ bát-nhã 
ba-la-mật và sự thiện xảo trong các phương tiện. Trong bảy năm 
Tát-đà-ba-luân không bao giờ dùng bất cứ một tư thế nào khác hơn 
hai tư thế vừa kể, và ông ây không bao giờ rơi vào giải đãi và hôn 
trầm. Trong bảy năm ông ây không bao giờ cảm thấy bất cứ một 
bận tâm nào về nhục dục, hay ác ý, hay làm hại người khác, ông ây 
không bao giờ cảm thấy bất cứ một sự hăng hái nào về mùi vị, hay 
bất cứ một sự tự mãn nào. Nhưng ông ấy nghĩ: “Rồi đến khi nào 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt xuất định, [521] như thế chúng ta có thể trải 
tòa ngồi cho ngải Ấy, ở đó ngài ấy có thê chứng minh pháp, và như 
thế chúng ta có thể rưới nước mát chỗ ngài ấy sẽ khải thị bát-nhã 
ba-la-mật và sự thiện xảo trong các phương tiện, xức dầu thơm cho 
nó và trang trí nó bằng nhiều hoa?” Và người con gái của thương 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 378 


nhân với năm trăm thị nữ theo gương ông ấy, trải qua thời gian của 
họ chỉ trong hai tư thế, và bắt chước tất cả những việc ông ây làm. 

Một hôm Bồ-tát Tát-đả-ba-luân nghe tiếng trên không nói rằng: 
“Vào ngày thứ bảy kế từ hôm nay Bồ- tát Đàm-vô-kIỆt sẽ xuất định, 
và rồi ông ấy sẽ ngồi ở trung tâm thị trấn chứng minh pháp.” Khi 
Tát-đà-ba-luân nghe tiếng nói trên không, ông ấy hài lòng, phân 
khởi, hoan hỉ, và vui sướng. Cùng với người con gái của thương 
nhân và năm trăm thị nữ của nàng, ông ây quét sân, trải tòa ngôi 
làm bằng bảy thứ báu, cởi chiếc áo ngoài của mình ra và trải nó trên 
tòa ngồi. Các thị nữ cũng cởi áo ngoài của họ, trải năm trăm chiếc 
áo ngoài của họ lên tòa ngồi đó, và nghĩ: “Ngồi trên tòa đó Bồ-tát 
Đàm-vô-kiệt sẽ chứng minh pháp.” [Š22] Và họ cũng hài lòng, 
phấn khởi, hoan hỉ, và quá vui sướng. 

Khi Bồ-tát Tất-đa-ba-luân muốn rưới nước mặt nên đất, ông ấy 
không thể tìm được nước, mặc dù ông ấy đã tìm khắp chung quanh. 
Vì Ác Ma, đã giấu tất cả nước. Và y đã giấu, như thế nếu không thê 
tìm thấy nước, Tát-đà-ba-luân sẽ trở nên phiền não và buôn, hay 
đổi ý, với kết quả là thiện căn của ông ấy sẽ biến mắt, hay sự hăng 
hái cúng bái nảy sẽ lắng xuống. Rồi Bồ-tát Tái-đà-ba-luân tự nghĩ: 
“Để ta đâm lủng thân ta và rưới nền đất bằng máu ta. Nền đất này 
đây bụi bay lên, và ta e răng một ít bụi đó có thể rơi trên thân của 
Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. Ta có thể làm gì khác bằng thân này mà nhất 
thiết nó phải chịu số phận tan rã? Thà chắc chắn rằng thân này của 
ta sẽ phải bị hoại diệt do một hành động như thế còn hơn là bởi một 
hành động không có hiệu quả gì. Vì các dục lạc, như kết quả của 
những dục lạc mà nhiều ngàn bộ xương của ta có hết lần này đến 
làn khác, trong khi ta lang thang trong sinh tử, đã bị tan rã, nhưng 
không bao giờ ở trong thuận duyên như những duyên này, không 
bao giờ vì được thiện pháp. Nếu chúng phải bị tan rã một lần nữa, 
trong bắt kỳ trường hợp nào hãy để chúng tan rã trong một nguyên 
nhân thánh thiện.” Rồi ô ông ấy [523] lấy một thanh kiếm bén, đâm 
vào thân mình khắp mọi bên, và rưới khắp mọi nơi của mảnh đất 
ẫy với máu của mình. Người con gái của thương nhân với năm trăm 
thị nữ theo gương ông ấy, làm như ông ấy đã làm. Nhưng không có 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 379 


thay đổi gì hoặc ở nơi Bồ-tát Tát-đà-ba-luân hay ở nơi tất cả các cô 
gái đó, mà nó sẽ cho Ác Ma một cơ hội nhập vào để làm chướng 
ngại các thiện căn của họ. 

Lúc ấy Thiên đề Thích-đề, tự nghĩ: “Kỳ diệu biết bao là Bồ-tát 
Tát-đả-ba-luân này yêu mến pháp, ý thức nghĩa vụ của ngài ấy kiên 
định làm sao, cái áo giáp ngài ấy vĩ đại biết bao, và ngài ấy không 
quan tâm đến thân, mạng sống, lạc thú của mình như thế nảo, và 
ngài ấy quyết. tâm lên đường với mục đích biết giác ngộ viên mãn, 
với mong muốn giải thoát tất cả chúng sinh khỏi những đau khổ vô 
lượng của sinh và tử như thế nảo, sau khi ngài ây biết được giác 
ngộ viên mãn.” Rồi Thích-đề dùng huyền thuật biến tất cả máu ây 
thành nước chiên-đàn của cõi trời. Và chung quanh miếng đất ấy, 
trong một trăm dặm, một mùi hương cao khiết không thê nghĩ bản, 
mùi hương của nước chiên-đàn cõi trời ấy, đầy không trung. Và 
Thich-đề nói với Tát-đà-ba-luân: “Làm hay lắm, hỡi người con trai 
của gia đình thiện lương! Tôi tán thưởng sức mạnh không thê nghĩ 
bàn của ngài, tình thương yêu cao cả và sự cầu tìm pháp của ngài. 
Các Như Lai trong quá khứ [524] cũng đã tìm được đúng [đường] 
đến giác ngộ viên mãn qua loại chủ tâm, sức mạnh, và lòng yêu 
mến vì pháp này.” 

Rồi Bồ-tát 74/-bà-đa-luân tự nghĩ: “Ta đã trải tòa cho Bồ-tát 
Đàm-vô-kiệt, ta đã quét và đã rưới kỹ mảnh đất này. Bây giờ ta vẫn 
còn phải có hoa để phủ lên mảnh đất này, và để rắc lên Bồ-tát Đàm- 
vô-kiệt khi ngài ấy chứng minh pháp.” Lúc ấy Thích-đề nói với Tát- 
đà-ba-luân: “Hãy nhận những hoa Mạn-đà-la cõi trời này cho hai 
mục đích!” Và Thích-đề tặng ông ấy hai ngàn Khara hoa cõi trời. 
Bồ-tát Tát-đà-ba-luân chấp nhận những hoa đó, và dùng một ít để 
phủ mảnh đất, sau đó, rắc những hoa khác lên Bồ-tát Đàm-vô-kiệt. 


3. BÓ-TÁT ĐÀM-VÔ-KIỆT CHỨNG MINH PHÁP 
Sau bảy năm trôi qua, Bà- tát Đàm-vô-kiệt xuất định, lên tòa đã 


trải ra cho ông ấy, ngồi xuống. trên đó, và một hội chúng nhiều 
trăm ngàn người theo dự và ngồi vây quanh, ông ấy chứng minh 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 380 


pháp. Khoảnh khắc Bồ-tát Tát-đà-ba-luân [525] thấy Bồ-tát Đàm- 
vô-kiệt, ông ấy đầy thứ hạnh phúc mà một tỳ-kheo cảm thấy khi 
đạt được thiền thứ nhất với chú ý qui nhất. Và đây là sự chứng minh 
bát-nhã ba-la-mật của Bằ-tát Đàm-vồ-kiệt. 

“Bát-nhã ba-la-mật tự đồng nhất, bởi vì tất cả các pháp đồng 
nhất. Bát-nhã ba-la-mật ly cách bởi vì tất cả các pháp ly cách. Bát- 
nhã ba-la-mật bất động. Bát-nhã ba-la-mật không có tâm hành bởi 
vì tất cả các pháp không có tâm hành. Bát-nhã ba-la-mật không có 
số đếm, bởi vì tất cả các pháp không có số đếm. Bát-nhã ba-la-mật 
chỉ có một vị duy nhất bởi vì tất cả các pháp có một vị và cùng vị. 
Bát-nhã ba-la-mật vô biên vì tất cả các pháp vô biên. Bát-nhã ba- 
la-mật bất sinh bởi vì tất cả các pháp bất sinh. Bát-nhã ba-la-mật 
bất diệt bởi vì tất cả các pháp bất diệt. Như bầu trời vô biên, bát- 
nhã ba-la-mật cũng vậy. Như biển lớn vô biên, bát-nhã ba-la-mật 
cũng vậy. Như Tu-di chiếu sáng nhiều màu, bát-nhã ba-la-mật cũng 
vậy. Như bầu trời không kiểu cách, bát-nhã ba-la-mật cũng không 
kiêu cách. Bát-nhã ba-la-mật vô biên, bởi vì sắc, và các uấn khác 
vô biên. Bát-nhã ba-la-mật vô biên bởi vì địa đại và các đại khác 
vô biên. Bát-nhã ba-la-mật tự đồng nhất, bởi vì pháp kim cương bắt 
hoại tự đồng nhất. Bát-nhã ba-la-mật vô phân biệt bởi vì tất cả các 
pháp vô phân biệt. Bát-nhã ba-la-mật bất khả đắc là do tất cả các 
pháp bắt khả đắc. Bát-nhã ba-la-mật vẫn đồng với bất cứ cái gì nó 
có thể vượt qua bởi vì tất cả các pháp vẫn đồng với bắt cứ cái gì 
chúng có thê vượt qua. [526] Bát-nhã ba-la-mật không có lực hành 
động bởi vì tất cả các pháp không có lực hành động. Bát-nhã ba-la- 
mật không thê suy nghĩ bởi vì tất cả các pháp không thể suy nghĩ.” 

Vì thế vào dịp sinh ra nơi Bồ-tát Tát-đả-ba-luân, vua của các 
tam-muội gọi là “tính đồng nhất của tất cả các pháp,” và theo đó, 
các tam-muội được gọi là “tính ly cách tất cả các pháp,” “tính bất 
dịch của tất cả các pháp,” “sự thiếu vắng tâm hành của tất cả các 
pháp,” “không có sự tê liệt nơi tất cả các pháp,” “nhất vị của tất cả 


các pháp,” “tính vô biên của tât cả các pháp,” “tính bât sinh của tât 
cả các pháp,” “tính bât diệt tât của cả các pháp,” “vô biên như bâu 


3é 3é 


trời,” “vô biên như đại dương,” “sáng và nhiêu màu như núi Tu-di,” 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 381 


3é 


“không kiểu cách, như bầu trời,” “vô biên như sắc, v.v...,” “*vô biên 
như địa đại, v.v..., ` “như kim cương,” “tính vô phân biệt của tất cả 
các pháp,” “tính đồng nhất của tất cả các pháp dù chúng có thê vượt 
qua bắt cứ cái gì,” “tất cả các pháp không có sức hành động,” “tất 
cả các pháp không thê nghĩ bàn.” Bắt đầu với những tam-muội nảy, 
Bồ-tát Tát-đà-ba-luân đạt được sáu triệu môn tam-muội. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 382 


Chương XXXII 


TRAO PHÓ 
I1. KẾT THÚC CÂU CHUYỆN TÁT-ĐÀ-BA-LUÂN 


Cơ duyên trùng hợp với sự đắc thành sáu triệu pháp môn tam- 
muội, Bồ-tát Tát-đà-ba-luân thây chư Phật và chư Thế Tôn, — trong 
tất cả mười phương nơi vô sô đại thiên thế giới — có tăng chúng của 
các ngài ấy vây quanh, có những đám đông Bồ-tát tùy tùng, dạy chỉ 
một mình bát-nhã ba-la-mật nảy, chỉ băng những lời này, chỉ trong 
những văn tự nảy, dù cho ngay bây giờ tôi ở trong đại thiên thế giới 
này chứng minh pháp, — có chúng ty-kheo vây quanh, có những 
đám đông Bồ-tát tùy tùng, và chỉ dạy một mình bát-nhã ba-la-mật 
này chỉ băng các phương pháp này, chỉ bằng những lời này, chỉ 
bằng những văn tự này. Ông ấy trở nên được phú bẩm cái học 
không thê nghĩ bàn, và thánh trí mênh mông như đại dương. Trong 
tất cả những lần sinh của mình, ông ấy không bao giờ lại bị không 
có Phật. Ông ấy chỉ tái sinh nơi nào ông ấy có thể mặt đối mặt với 
các Phật, các Thế Tôn. Dù là trong mộng, ông ấy cũng không thiếu 
các Phật, các Thế Tôn. Ông ấy đã bỏ tất cả những lần tái sinh không 
may mắn và bảo đảm những hoàn cảnh cho phép ông ấy thành tựu 
hết lần tái sinh cát tường này đến lần khác. 


2. TRAO PHÓ BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT 
CHO A-NAN-ĐA 


Vì thế, Thể Tôn nói với Tôn giả A-nan-đa: Vì vậy ông cũng nên 
biết bát-nhã ba-la-mật nảy là người chăm sóc tri kiến của nhất thiết 
trí nơi các Bồ-tát. Vậy thì, A-nan-đa, một Bồ-tát muốn đạt được tri 
kiến nhất thiết trí nên theo đuổi trong bát-nhã ba-la-mật này, [528 | 
nghe nó, nhận nó, nghiên cứu, truyền bá, tụng niệm và viết nó. Khi 
nhờ thần lực của Như Lai hộ trì, nó được viết khéo, bằng những 
chữ rõ ràng, trong một quyền sách lớn, người ta nên vinh danh, tôn 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 383 


kính, ngưỡng mộ và lễ bái nó, với hoa, nhang, mùi thơm, vòng hoa, 
cao đơn, phấn thơm, tràng phan, lọng, phướn, chuông, cờ và những 
hàng đèn chung quanh, tất cả với nhiều loại cúng bái. Đây là lời 
khuyên nhủ của chúng ta cho ông, A-nan-đa. Vì trong bát-nhã ba- 
la-mật này tri kiến nhất thiết trí sẽ được đưa đến hoàn thiện. Ý ông 
thế nào, A-nan-đa, có phải Như Lai là thầy của ông không? 

A-nan-ấa: Dạ phải, thưa Thế Tôn. 

Thế Tôn: Như Lai là thầy của ông, A-nan-đa. Ông đã chăm sóc 
tôi, A-nan-đa, với những hành động từ mẫn của thân, ngữ, và ý. 
Vậy thì, A-nan-đa, cũng như ông đã cho tôi sự thương mến, niềm 
tin và sự kính trọng như tôi hiện tại trong nhục thân này, cũng vậy, 
A-nan-đa, sau khi tôi qua đời ông nên hành động như vậy với bắt- 
nhã ba-la-mật. Trong lần thứ nhì, lần thứ ba, tôi trao phó và truyền 
cho ông bát-nhã ba-la-mật này, như thế nó không thê biến mất. 
Không ai khác phù hợp hơn ông. [529] Chừng nào bát-nhã ba-la- 
mật này còn được theo trong thế gian, người ta có thể chắc chắn 
rằng “chừng ấy Như Lai vẫn còn ở nơi thế gian,” rằng “chừng ấ ây 
Như Lai còn chứng minh pháp,” và chúng sinh ở đó không thiếu 
trong cái thấy của Phật, cái nghe của pháp, sự tham dự của Tăng- 
già. Người ta nên biết răng những chúng sinh đó đang sống trong 
sự hiện diện của Như Lai sẽ nghe bát-nhã ba-la-mật này, nhận nó, 
nghiên cứu, truyền bá, tụng niệm và viết nó, và sẽ vinh danh, tôn 
trọng, ngưỡng mộ và lễ bái nó. 

Thế Tôn nói như thế, các Bồ-tát vô cùng hứng thú, dẫn đầu là 
Di-lặc, và Tôn giả Tu-bồ-đề, và Tôn giả A-nan-đa, và Thiên-để 
Thích-đề, và toàn thể thế giới với trời, người, a-tu-la, chim cánh 
vàng, và càn-thát-bà hân hoan trong lời dạy của Thế Tôn. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 384 


PHỤ LỤC 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 385 
LIỆT KÊ CÁC ĐÈ MỤC 
I. Tuyệt đối 


Nhất thiết trí (sarva-jnãrã, all-knowledge), ¡ 11, 15-16, 19, 23-25; 
11 42-43, 48; 11 57-58; 1v 95; vị 170, 175; vi 188; x 210-11, 
227; xi 237, 239, 240, 249; xi 254, 255; xIv 289, 290; xv 292, 
302-3; xxii 408 

Bồ-đề, Giác ngộ (bodđi, enlightenment), và pháp (dharmas), xvi 
313; xix 360-361; xxii 409 

Niết-bàn (Nữvana), 1 9, 20-21; ii 36-37, 40; iii 53; vi 151; ix 204; 
XI 234, xII 273; x1II 283; xv 293, 296; xvin 342 

Biên tế của thực tướng [biên tế của thực tại] (bhữ#a-koti, Reality- 

limit), 1 15; v105; x215; xi 250; xxiv 416; xxvn 444 

Như Lai (taihnsofä): 19; 111 58; 1V 100; xi 272, 274; xxI 402; 
xxvI 442; xxxI 512 
xá-lợi của (relics of), 11 57 fF; 1v 94 fF. 

Ở bên kia (pãram, beyond), vĩ1n 189, 196; xIv 286; xv 295 

Tâm, niệm (citta, /howghf), 1 5-6 

Như, Như thế, (/a/hã-tva, thusness), iii 79; x 208, 222; xxiii 412; 
xxIV 419; xxvIi 453 

Chân như, Như vậy (/4/ha-ía, suchness), v 133; xI 235; x11 271-73; 
xvI 306 ffF.; xvii 323; xv11 342; xIx 345-466; xxIv 419; xxv 424- 
25; xxvII 453; xxxI 512 

Pháp, miêu tả (đharm4), (described), xvi 306 

Pháp thân (Dharma-kaya), 11 58; 1v 94, 99; xvii 339; xxvI1 462; 
xxxI 513 

Pháp giới (dharma-dhafu, Dharma-element), vin 197; xII 273; 
xvII 327 

Pháp tánh (Dharma-fä, Dharmahood), 1 4, 9, 21; 1 48; vị 153; vIn1 
196; x11 274; xI1I 278, xvi1 323; từ đồng nghĩa (synonym$), xvI1 
329,339; xxxI 514 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 386 
HI. Bảát-nhã ba-la-mật (pra-Jña-param-a) 


A. Trong tự thể, trong chính nó, theo nghĩa tôi hậu (in iiselƒ, 
in ulHimate sense) 
miêu tả (described): 1x 205-7; xxii 399 
32 tướng (32 characerisfics): v1 170-71 
Không hay Tánh không (9ønøya/ã, emptiness) 
từ đồng nghĩa (synonyms), xviii 341, 347; xxx 482 
11 35; vi 177; 1x 204; xI 243; x1 256; xv 298; xvị 313-14; xxII 
410; xxvI 454-55 
quen thuộc với (paricaya [parjaya], famillarity with), xIx 365; 
xx 370 ff. 
tự tánh (sva-bhava), 1 10-11; vi 75-76; vn 1§S-86; xII 256- 
57; xIx 360; xxx 483 
rỗng không, trống không (ýữnya, empty), xii 273, 275, 276; xxii 
399, 405; xxIv 419; xxvII 448 
Vô tướng (a-?imiía, signless), xi1 273; x1x 356; xx 37] 
Vô nguyện (a-pra-i-hifa, w1shless), xi1 273 
Tịch, và vô tận (ksha, a-kshaya; extinction, and Inextinguishable), 
xII 272; xxv 424; xxvII 467-68 
Tính thanh tịnh (vi-š#udđh-¡, purtIty), vn 86-89, 192; 1x 200 ff; 
x 220; xii 276; xxv 428 
Miêu tả bằng cách phủ định (described by way of negation) 
17, 31; vn 173fF.; xi 271; xv 294-95, 301, 303 
Vô phân biệt, bất nhị (no-discrimination, non-duality), 1 27; vII 
192; xv 295; xvii 323; xIx 357-58; xxvI 441 ff. 
Bắt sinh và bất diệt (no-discrimination and no-stopping), ¡ 25 ff; 
11 43; vn 174; vn 197; x1 273; xv 297; xIx 353-54; xxII 408 
Không ô nhiễm và thanh tịnh (no defilement and purification), xii 
273; xxII 399 ff.; xxx 483 

Không buộc cũng không mở (neither bound no freed), 1 21-22; 
Vịn 1855-86, 195; 1x 200 

Không đem lại với nhau (an-abhi-samskaära, not brought together), 
XI 273 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 387 


Không tăng hay giảm (No growth nor diminution), 11 42; xv11 348- 
S1; xIx 357; xx 376; xxI 405 

Không đến và không đi (anägamana, agamana, not coming and 

not goIng), xv 303, 304 

Không cái căn bản (no basIs), vi IŠI ff; xx 376 

Không nương tựa (a-ø7-ýz7-fa, not relying on), 1 3l; x11 273-75; 
xxx 490 

Tĩnh lặng (szn/a, calmly qulet), xII 276 

Không có hay không là (no 1s or 1s not), 1 5-6, 14-15 

Không hiện hữu, vô hữu (abhãya, non-existence), xii 273 

Không nối kết, không liên hệ (wa sam-baddha, no connection), xv 
300 

Không chấp, vô trước (z-saga, no attachment), xii 274 

Vô tận (a-nanfa-fã, wIithout end), 11 46 

Không thê diễn đạt (inexpressible), xviii 347-48; xix 360 

Không thê suy nghĩ (a-ciz-ya, unthinkable), iii 81; viii 193; x 219, 
220; xi 276; xII 277 fF. 

Bất khả tri, v.v... (unknowable, etc.), xii 275 

Cách ly, biệt lập, cô lập (w/-v/k-/a, 1solated), vị 149-50; vn 177; 
vini 192; 1x 204; xII 276; xxII 399, 405; xxvI1 445-46 

Không che phủ (an-ã-var-ana, no coverings), xv1 322 

Như hư không (ãkãs-a-uparma, like space), 1 24; vi 193, 196, 
197; 1x 201, 205; x 220; x1 273; xi1 279-80; xv 297, 299, 301, 
303, 304; xvi 306, 314; xxI1I 410; xxv 424; xxvi 441; xxvII 
445, xxvin 465, 467, 468 

Miễu tả theo cách tỏ thái độ (described by way of attitude) 

Không xét lại hay nhắm vào (no reviewing or gatting at), ¡ 5, 7, 10, 
13-14, 23-25; Ix 203 

Theo đuổi trong (coursing in), viii 193-94; xxii 406-7 

Đứng trong, trụ trong (standing In), l; 11 35 ff.; x 211-12 

Theo sau nó (following 1t), xx1x 

Đi đến, tiến đến (go forth to), ¡ 3 

Không sợ, vô úy (fearlessness), I 5, 7, L7, 26; 11 56; 1v 98-99; vị 
139; x 213, 226; xv 302; xvii 323, 326; xx 381 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 388 


B. Liên hệ với những hành vi cá nhân đấu tranh (In relation 
to deeds 0ƒ struggling individuals) 


Các địa, các giai đoạn của Bồ-tát (The Bodhisattva”s stages): 
Người mới bắt đầu (beginner), ¡ 17; vi 139; xiii 282; xv 292 
Bắt thối chuyển (irreversible), ¡ 6, 8; ii 40; iii 61; v 128, 130; vi 
139; x 212-13; xv 302; xvI; xvIi1l 341; xx 379ff; xxI 387; 
xxIV 419; xxvIi 450 fF. 

Thọ ký (prediction), 1 13 

Xứng đáng nhận cúng dường (worthy of giIft), ix 204; xxII 402- 
3; xxv 433; xxxI1515 

Ba thanh tịnh đầy đủ (threefold complete putity), ¡ 11; xvii 326- 
27 

Tâm bằ-đề (thought of enlightenment), ¡ 5 

Liên hệ với Thanh văn, v.v... (In relation to DiscIples, etc.) 

a) Loại trừ họ, chúng (excludes them), 1 8; xi 234 ff; xv 293; 
xvIi 327, 329 

b) Đồng nhất với nó (Identical with ït), ¡ 6-7; xiii 281; xv 300 
ff.; xvi 319, 320; xvii 323, 339; xxv 432-33 

A-la-hán (Arhat), 1 3; xi1 282 

Địa ngục (hell), vi 180 ff; xx 382 

Tái sinh (rebirth), vĩ 176 ff; x1 233; xIv 284 ff:; xxv 426-27; xxvI 
437-38; xxvIi 459; xxVvII 373- 74 

Các TH dẫn đến bát-nhã ba-la-mật (conditions which lead to 

perfection of wIsdom), 11 79; vĩ 77-78; xxvI1 459; xxv11 473-74 

Các duyên tránh xa bát-nhã ba-la-mật (conditions which keep away 

from perfection of wIisdom), vĩi 178 fF; vin I8Š5; xi1 282; 
xvi 313 

Trợ giúp Bồ-tát (help for a Bodhisattva), xxvii 447 

Những lợi thế thế gian từ bát-nhã ba-la-mật (Worldly advantages 

from perfect of wIsdom), 11; 1x 201; xxI1 414; xxv 427 

Bát-nhã ba-la-mật như là mẹ của chư Phật (perfect of wisdom as 

mother of Buddhas), x1 253 ff. 

Bát-nhã ba-la-mật như là một thần chú (perfect of wisdom as a 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 389 


spell), i1 54 fF, 72 fF. 
Bát-nhã ba-la-mật giả, tương tự (counterfeit perfect of wisdom), v 
112-13 


C. Liên hệ với các ba-la-mật khác (relation to other 
perfections) 


5 ba-la-mật (Š perfections), vi 163 ff; xv 292-93; xvi 310, 322; 
XxI11412-13 

Nhẫn nhục (patience), ii 38-39 

Liên hệ (relation), 1 51, 80 ff; 1v 100-101; vĩ 172-73; xxiI 396- 
97; xxv 430-31; xxvIn1 464 

Công đức (mertt), 111 57 ff; v 103 ff; vị 154 ff; xi1 283; xviH1 
344-46; xxmn 401-3; xxI1I 410 fF; xxv 431-32; xxvi 435-36; 
xxvII 464a 

Liên hệ với sự thờ cúng Phật (relation to cult of Buddha), 11 58 ff. 


HII. Thiện xảo trong các Phương tiện (SkI in Means) 


I1 58, 75; xI 243; xIv 287; xvi 310 ff; xIx 356; xx 375; xxV 
427 
Đại bị (the great compasslon), xxII 402-3 
Chứng ngộ, nhận ra (realisation), xx 370 ff. 
Phật địa (Buddha-fields), 1 I1; xx 382 
Chúng sinh (beings), 1 28 
chỉ là lời nói, ngôn từ (mere words), 11 47 
không bỏ rơi (not abandoned), xx 375, 379; xxvI1 448 
thái độ đối với (attitude to), xvi 321 
trợ giúp (help), xv 293 f. 
đưa đến Niết-bàn và vô hữu (lead to Nirvana and non-existent), 
120 ft 
hạnh phúc của số nhiều (weal of the many), x 218-19 
nhận thức của (perception of), xx 376 
nguyện (vows for), xxv1 433-34; xxvIi 449 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 390 
sự không hiện hữu của (non-exIstence of), xxvI 445 
1Ư. Thế giới Hữu vì (The conditioned world) 


Tùy thuộc phát sinh (conditioned co-production), xvi 322; xIx 
352-53, 358; xxvin 469-70 
Loại trừ tùy thuộc và không tùy thuộc (Exclusion of conditioned 
and unconditioned), I 8, II, 19-20; 1 44; vị 154 
Sự đối lập bát-nhã ba-la-mật và thế gian (opposition of perfect 
wIsdom and world), xi1 278 f. 
Tính đồng nhất tùy thuộc và không tùy thuộc (identity of 
condiftioned and uncondhitioned), xi1 278 ff. 
So sánh (comparision): 
mộng (dream), 11 39 ff.; ix 205; xIx 356-57; xx 380 ff:; xxx 484; 
xxxI 513-14 
huyễn (illusion), ¡ 16 ff., 21 ff; ii 39 ff; viii 196; ix 205; xxvi 
438-43; xxvII 465; xxx 484 
hưởng (echo), vi 198; 1x 201,205; xxx 484 
huyễn hóa (magical creation), ii 39, 41; xi 250; xxvi 442-43; 
xxxI 513 
bóng nước trong sa mạc (mirage), 1x 205; xxxI 513 
búp bê gỗ (wooden doll), xxvi 443 
ảnh phản chiếu (reflected image), ix 205; xxvi 442; xxx 484 
chỉ lời nói (mere words), 1 1ó, 25; 1x 200 


V. Những Thực hành Đưa đến Cứu độ (Practices conducive fo 
salvafion) 


Sai biệt (varIous), XV11 

10 nghiệp đạo thiện (10 wholesome karma-paths), xvii 324 

Thiện tri thức (good friends), 1 17; vi 139; xv 292; xxiI 396 fT. 

Vui sướng (Jubilation), vi; xxvi 435-36 

Chuyên qua (turn over), iii 80-81; vi; vii 172; viii 190, 191; xv 
292-93; xvi 312; xix 358 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 391 


Những phẩm tính khổ hạnh (Ascetic qualities), xxi 387 

Các tam-muội (concentrations), 1 8, l3; xxx 

Thuyết giảng (preaching), v 102ff:; xv 299; xvii 325 

Chánh ngữ (right speech), xvii 326 

Chánh niệm (right mindfulness), xvii 326, 332 

Niềm tin, tín ngưỡng (faith), 1 8 ff, 15; 11 59, 62, 93; v 104; x 220, 
227 

Biết ơn (gratitude), ii 35; xii 274-75 

Vượt qua ác ý (ill-will overcome), 11 53-54 

Các huân tập tịnh (clean habits), 11 89 


VI. Chướng ngại (0bstacles) 


x 220 ff., xI, xvii 323 

Chú ý sai (wrong attentions), xI 240-42 

Tướng, dấu hiệu (sign), ¡ 8-9, 11; vi 138, 150; xiii191; xvi 312; 
xIx 356; xx 371; xxx 482 

Nhận thức, tưởng (perception), vii 174, 177 + từ đồng nghĩa 

(synonym§) 

Chấp trước (attachment), viii 190 ff; xii 274 

Những cái thấy điên đảo, tà kiến (perverted views), vi 13§-39; 
142; xx 377 

Những cái thấy, quan điểm (views), ¡ 19; xii 269-70 

Trợ duyên khách quan (obJective support), 1 23; 11 46; v11 191; xi 

276; xIx 358-59; xx 370 

Tôi và cái của tôi (I and mine), xxii 399-400 

Kiêu hãnh, kiêu mạn (Pride) vi 184; xxI 385, 389-90; xxIv 418 fF. 


VII. Đức Phát (The Buddha) 


10 đức tính (10 attributes), 1 48; xix 366 

Miêu tả (Description), xxv 432 

Những sự biến trong đời sống của ngài và huyền thoại (Events in 
his life and legend): 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 392 


Do dự thuyết giảng, xv 304 
Các hộ thần thế gian cúng dường bát ăn (World Guardians 
Give bowls), xx11 414 
Được A-nan-đa chăm sóc, xxxII 528 
Những nét thần kỳ: 
Hào quang (rays), xix 365; xxvII 457 
Vòng hào quang (halo), xx 381; xxx 492 
Hiện lên không trung (rising Info alr), xx 381 
Mim cười (smile), xix 366; xxvi1 457-58 
Rung chuyên của đất (trembling of earth), xvi 309 
Rắc hoa Mạn-đà-la (bestrewn with Mandarava flowers), xxviii 
457 
Gọi lên Phật địa (conJures up Buddha-field, xxvi1 464a-46 
Nâng thế giới lên bằng ngón chân cái (li up world with big 
toe), xxv11 466 
sự vinh quang của ngài (his glory), 11 33 
rắc hoa tràn ngập (overstrewn with flowers), vi 158 
được chư thiên tôn kính (homage by gods), vi1 198 
thần lực của Phật (The Buddha's might), ¡ 4, 25; ii 44; x 
211,222; xxI1 414-15; xxvi 438 


VIII. Tỉ dụ (Similes) 


Ngọc trong đại dương (Jewels in ocean), i11 80 

Ngọc trong đât (Jewels in carth), i1 8l 

Thích-đê ở Diệu pháp (Sakra in Sudharma), 1v 94-95 

Ngọc như ý (Wishing Jewel), 1v 96 fF. 

Cây và bóng (trees and their shadows), 1v 101 

Thức ăn có độc (poisioned food), vi 151 

Người mù và người dân đường (the blind and the leader), vĩ 172- 
73 

Người ra khỏi rừng đến làng (Man out of forest to village), x 215- 
16 

Cây cối dự đoán mùa xuân (Vegetation which forecasts spring), 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 393 


x217 

Người đàn bà mang thai (Pregnant woman), x 218 

Con chó và thức ăn của người chủ (Dog and his master”s food), 
xI 234 

Người mù và con voi (Blind man and elephant), xi 235 

Ngọc trong đại dương và vũng nước nơi dấu chân bò (Jewels in 

ocean and cow puddle), xi 235 

Cung điện và mặt trời mặt trăng (Palace and sun and moon), 
xI 236-37 

Vua chuyên luân và vua của một thành trì (Wheel turning king and 

king ofa fort), xi 237-38 

Thức ăn ngon và thức ăn dở (Good food and stale food), xi 239 

Ngọc vô giá và thứ cấp (Priceless and inferior gem), xi 239-40 

Sự quan tâm của con đối với mẹ (Children”s concern over mother), 
xII 253-54 

Vua và quan thượng thư (King and minister), x11 28] 

Bò cái và bò con (Cow and calf), xiv 284 

Đăm tàu (Shipwreck) xiv 286 

Bình nung (Burned pot), xiv 287 

Con tàu đóng không tốt (Badly built vessel), xiv 288 ff. 

Ông già (The old man), xiv 290-91 

Con chim khống lồ rơi xuống đất (Huge bird who falls to ground), 
xvi 310 ff. 

Hò hẹn với đàn bà (Date with woman), xv111 343-44 

Lửa và bắc đèn (Flame and wick), xix 352-53 

Thiên quân (Universal monarch), xix 366-67 

Người anh hùng không bỏ gia đình (Hero who does not forsake hia 

family), xx 371-73 

Chim được đôi cánh giữ trong hư không (Bird help up by wings In 

space), xx 374 

Người bắn cung (Archer), xx 374-75 

Viên ngọc có giá vĩ đại (The gem of great price), xxI1I 404-05 

Sự hiếm có của vàng và bạc (Rarety of gold and silver), xxv 429 

Ngọc và đại dương, v.v..., (Gems and ocean, etc., xxxI 5l5 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 394 
LX. Định nghĩa 


Bồ-tát (Bodhisattva), ¡ 18 

Đại sĩ (Great being), 1 LSfT. 

Thế gian (World), xii 256 

Không thê suy nghĩ (Unthinkable), viii 193, xiii 277 
Vô lượng (Immeasurble), 1 23; xv111 346 

Không thể tính toán (Incalculable), xviii 346 

Như Lai (Tathagata), xi 272, 274 


X. Sai biệt (Various) 


Ma, qui (Ghost), xx 383-84 

Những nơi hoang vu (Wildernesses), 11 76; xI 247; xix 361-64; 
367-68 

Người khác đạo, ngoại đạo (Heretics), xvĩ1 324 

Phụ nữ (Women), xvIi 324 

Ngã, tự ngã (SelÐ, ¡ 25-26; vi 188-89, 91; xv 304; xxx 481 

Dạ-xoa (Yakshas), 11 38 

Cãi nhau (Quarrels), 11 5 I-52 

Rương đựng thánh tích (Shrine), 11 57-58 

Tháp miếu (Stupa), iii 62 ff., 91 

A-tu-la (Asuras), 11 72 

Thiên, thần, (danh sách) (Gods, list of), iii 86-87 

Mộng (Dreams), 11 91; xvi1 325 

Thức ăn (Food), 11 92 

5 tội vô gián (Š anantarya sins), vi [§l 

Gia chủ (Householder), xvIi 332 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 395 


THUẬT NGỮ 
do Willriam Powell biên soạn 


Ác tri thức (papa-mitra, bad friend): Người xao lãng pháp. Vị thầy 
xâu. 


An trụ, người (arza-vihärin, one who dwells in peace): Người 
làm cho sự giải thoát khỏi ô nhiễm xảy ra và do đó thoát khỏi đam 
mê và không đam mê. Tu-bô-đê được xem là đã đạt cảnh giới này. 


A-la-hán (arhan): Nghĩa đen: “đáng kính trọng” [ứng cúng]. VỊ 
Thánh toàn hảo của Tiểu thừa (Hinayana). Người biết cái gì 
hữu dụng cho sự cứu độ của riêng mình và bằng lòng đạt giác ngộ 
cho một mình mình. 


A-nan-đa (ãnanda): Nồi tiếng vì niềm tin và sự sùng mộ. Ông được 
cho là người đã đọc lại những lời dạy của Phật theo trí nhớ của 
mình tại Hội nghị của 500 vị A-la-hán. Ông cũng được hiểu là 
người đã nói ở đầu mỗi Kinh bằng câu, “Tôi đã nghe như vầy một 
thời.” 


A-súc (aksobhya): Nghĩa đen: “bất động. Vị Phật trị vì nước Phật 
Diệu Hỉ, ở phương Đông. 


A-tu-la (asuzz): Thần hiệu chiên, luôn đánh nhau với các thân 
khác. 


AvakTrnakusuma, (Covered with flowers): “Phủ Hoa,` nói vê một 
nhóm các vị Phật vị la1. 


Ba-la-mật (pãramiiã, perfection): Có sáu: 1), bố thí, 2) trì giới, 3) 
nhân nhục, 4) tinh tân, 5) thiên định, 6) trí tuệ [bát-nhãi|. 


Ba thời (radhva, three perlods of time): Quá khứ, vị lai, và hiện 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 396 
tại. 
Ba-tư-nặc, vua (prasena7if ra/a): Vua xứ Cô-tát-la (Koáala). 


Ba-xà-ba-đề (prajapafì): Tàu dịch là Sinh chủ. “Chúa Sáng Tạo,” 
tên cho các thần nổi bật của Ấn độ giáo. 


Bà-la-môn trẻ (mãnava, young Brahmin): Thành viên của giai cấp 
theo truyền thống được xem là người tín nhiệm và người truyền đạt 
tri kiến thiêng liêng. Trong một đời trước kia, đức Phật là một thành 
viên của giai cấp này. 


Bánh xe pháp (đharma-cakra, wheel of the đharma): Do đức Phật 
chuyên khi ngài thuyêt giảng pháp của ngài lần đâu tiên. 


Bảo (raína, Jewels): Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng-già. 


Bát Niêt-bàn (›arinirvana, final nirvana): vô dư niêt-bàn, niêt-bàn 
Cuôi cùng. 


Bát-nhã (?øra/7ä, w1sdom): Dịch: trí tuệ. Căn thứ năm trong năm 
căn. Trong Phật giáo nguyên thủy đây gôm có sự quán các pháp 
theo phương pháp và nội kiên tự tánh của chúng. Xem Bát-nhã ba- 
la-mật. 


Bát-nhã ba-la-mật (pz4/74-paramiiäa, perfect(Ion of) wisdom): 
Ba-la-mật thứ sáu. Ba-la-mật quan trọng nhất trong các ba-la-mật 
trong giáo thuyết Đại thừa, nó được nhân cách hóa như là một nữ 
thần. Cái dụng của nó là thuần tỉnh thần và đưa đến nội kiến tất cả 
các pháp đều “rỗng không.) 


Bậc Chiến Thắng (/izz, conqueror): danh hiệu của Phật. 


Bắt lai (anãgãmin, never-returner): Còn gọi là bất hoàn. Một vị 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 397 


thánh sau khi chết sẽ không bao giờ trở lại thế gian này, nhưng đạt 
Niêt-bàn ở một nơi khác. Đạo quả thứ ba trong Bôn Đạo quả. 


Bi (karuna, compassion): Vô lượng thứ nhì trong bốn vô lượng. 
Một đức hạnh chỉ về mặt xã hội trong truyền thống Trưởng lão, là 
lòng ham muốn giúp đỡ chúng sinh bởi vì không thể chịu đựng 
được sự đau khổ của họ. Trong Đại thừa, nó được xếp bậc với trĩ, 
tự phát sinh, và không phát khởi từ bên ngoài. 


Bích-chi Phật (Pratyekabuddha): Xem Duyên giác. 
Bì-xá-xà (p¡saca): Một ắc qui. 


Biên tế của thực tướng (thực tại) (bhữia-kofi, reality limit): Điểm 
mà thực tại như chúng ta biêt nó đên chô châm dứt; từ đông nghĩa 
cho Niêt-bàn của Tiêu thừa. 


Bồ-đề đạo tràng (bodhi-manda, terrace of enlightenment): Tên đặt 
cho địa điêm dưới cây bô-đê mà đức Phật đã ngôi trên đó khi ngài 
giác ngộ. Còn gọi là nơi giác ngộ. 


Bò-đề phần (bodhipaksa, wings of enlightenment): Có ba mươi 
bảy phần: 1) bốn niệm xứ, 2) bốn chánh cần, 3) bốn như ý túc, 4) 
năm căn, 5) năm lực, 6) bảy giác chi, 7) tám thánh đạo. 


Bồ-tát hay Bồ-đề-tát-đỏa (bodhi-sarfva, enlightenment-being): 
Nghĩa đen: “người giác ngộ.` Lý tưởng của Đại thừa, người do Bi 
tâm vô lượng cầu tìm giác ngộ của tất cả chúng sinh hơn là của một 
mình mình. 


Bồ-tát, thừa (bodhisaiva, Bodhisattva vehicle): Một tên khác 
của Đại thừa. Xem Thừa. 


Bồ thí (đãna, giving): Ba-la-mật thứ nhất trong sáu ba-la-mật. Gồm 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 398 


bồ thí vật chất, chỉ dạy pháp, thân, sinh mạng, và công đức tích lũy 
của mình cho lợi ích của những chúng sinh khác. 


Bốn (Đại) Thiên Vương: Xem Bốn Hộ Thế. 


Bốn Hộ Thế (cafur loka-pala, Four World-guardians): Bồn thiên 
vương của Thích-đề trú ở bốn bên của núi Tu-di trong cõi thứ nhất 
của sáu cõi thuộc dục giới. Họ phòng chống những cuộc tân công 
thế gian của các qui thần ác độc. Phía Đông là Trì Quốc Thiên 
Vương (Dhr/arasfra), phía Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương 
(Virudhaka), phía Tây là Quảng Mục Thiên Vương (W?ripaksa), 
phía Bắc là Đa Văn Thiên Vương (Vaiáravana). 


Càn-thát-bà (gandharva): L) Một chúng sinh sắp vào thai cung, 2) 
nhạc thân. 


Căn (indriya, faculty): Năm căn: 1) tin, 2) tỉnh tắn, 3) niệm, 4) định, 
5) huệ. Những đức hạnh chính của Phật giáo nguyên thủy. 


Câu-lj (koti): tên số: một trăm vạn. 


Cây bồ-đề (bodji-vrksa, tree of enlightenment): Cây vả thiêng 
liêng mà đức Phật đã đạt giác ở bên dưới nó. 
Cõi Phạm-thiên (brahma-kayika, Realm of Brahma): Cũng gọi là 


“Nhóm Phạm-thiên, các thần thấp nhất của sắc giới. 


Công đức (punya, merit): Quả của những hành vi thiện và điều 
kiện đê được hạnh phúc nhiêu hơn hay đê được sự tiên bộ tĩnh thân. 


Cửa giải thoát (viưnoksa-dvara, doors oŸ deliverance): Ba cửa: l) 
không, 2) vô tướng, 3) vô nguyện. Khi đắc Đạo, ba cửa này là 
phương pháp tiếp cận Niết-bàn. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 399 


Chánh tỉnh tấn (szmyak-prahana, right efforts): Có bốn: phát khởi 
ý chí, tạo nỗ lực, đưa ra khí lực, làm tâm ý căng lên, tự tận lực đúng 
cách: 1) như làm cho các pháp ác và bắt thiện chưa sinh không sinh 
(vị lai), 2) bỏ những pháp ác và bất thiện đã sinh, 3) làm cho sự 
sinh của những pháp bất thiện chưa sinh không sinh, 4) duy trì, 
không làm biến mất, phát triển thêm nữa và hoàn thành toàn hảo 
những pháp thiện đã sinh. 


Chân đề (paramär:ha, supreme object): 


Chiên-đà-la Bồ-tát (bodhisaiva-candala): Một Bồ-tát hành xử 
như một người chiên-đà-la [giai câp cùng định]. 


Chim cánh vàng (gzruđ2): Tàu dịch là kim xi / điểu. Một loại chim 
bắt môi thần thoại, kẻ thù của loài rắn. 


Chúng sinh (sz//va, being): sinh vật hữu tình. 


Chuyển công đức 0arinamanä, dedication): Sự chuyển công đức 
của mình đến phúc lợi và sự giác ngộ tột cùng của tất cả chúng sinh. 


Chướng ngại (rvarapa, hìndrances): Có năm: L) tham dục, 2) ác 
ý, 3) uê oải và mê mệt, 4) bât an và lo âu, 5) nghi ngờ. 


Dạ-xoa (yaksa, fairy): Một chúng sinh nửa là thần (tiên), thường là 
từ thiện. Một “gnome' (thân lùn giữ cửa). Đâu tiên là những thân 
cây, hiện diện trong nhựa cây, làm cho phì nhiêu và trưởng thành. 
Di-lặc (mazireya): Vị Phật kế tiếp Phật Thích-ca Mâu-ni. 
Diêm-phù-đề (/zmbuvïpa): Tên Phật giáo cho Ấn độ. 


Diệu Hỉ (zb/iraiï, Delightful): Cõi Phật ở phương Đông do Phật 
A-súc (akshobhya) trị vì. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 400 
Diệu pháp (sađdharma, good law): Giáo thuyết Phật giáo. 


Du sĩ (parivrä/aka, wanderer): một khất sĩ du phương không phải 
Phật giáo, sở hữu trí tuệ có giới hạn. 


Dục giới (kãma-dhãiu, realm of sense desire): giới thấp nhất trong 
ba giới. 


Dục lạc (kãma-guna, sensous pleasures): Có năm: đên từ cảnh, âm 
thanh, mùi, vỊ, và xúc. 


Duyên giác (pra(yekabuddha): Độc giác Phật. Tự giác ngộ, nhưng 
không muôn hay không thê dạy người khác. Cũng gọi là Bích-chi 
Phật. 


Đà-la-ni (dharani): Chú, mật chú, chơn ngôn, tông trì... những 
công thức ngăn gọn giúp chúng ta nhớ những điêm quan trọng của 
pháp. 


Đại (mahäbhira, great element): Bốn đại (yếu tố): đất, nước, gió, 
lửa. Hư không và thức đôi khi được thêm vào tạo thành sáu. 2) 
Mười tám giới, tức là, sáu trần, sáu căn, và sáu thức. 3) Pháp tánh, 
4) Như Lai tánh. 


Đại bỉ („aha-kuruna, great compassion): Toàn diện hơn bị tâm 
thông thường trong đó nó 1) phát sinh không chỉ do sự đau khổ hiển 
nhiên mả còn do bị che giẫu nữa, 2) trải qua bên kia dục giới đến 
sắc giới và vô sắc giới, và 3) cảm thấy bình đẳng cho tất cả chúng 
sinh, 4) bỏ rơi, thêm nữa là ghét và mê hoặc, 5) không chỉ thương 
xót mà còn bảo vệ nữa. 


Đại đệ tử (maha-sravaka, great disciples): Tám mươi đệ tử quan 
trọng hơn của đức Phật. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 401 


Đại địa ngục (maha-niraya, great hells): Những nơi trừng phạt, 
được đánh dâu băng những hành hạ như quá nóng hay quá lạnh hay 
nhiêu thứ khác. 


Đại sĩ (mahã-saffva, Great being): Danh hiệu chuẩn của một Bồ- 
tát. Cũng là “anh hùng có tinh thân vĩ đại” bởi vì những nguyện 
vọng của ngài ây ở mức anh hùng. 


Đại Long (maha-nãga, Great serpents): Danh hiệu của các đệ tử 
của đức Phật, chỉ đại trí tuệ của họ. Xem Thanh văn. 


Đại thừa. Xem Thừa. 


Đảo Táo Hồng (jambudvipa, Rose-apple Island): Tên Phật giáo 
cho Ấn độ. 


Đạo quả, bốn (Paths, Four): Nhập lưu, Nhất hoàn hay Nhất lai, Bất 
hoàn hay Bât lai, và A-la-hán. 


Đạo phần (mzrgãnga, linbs of the Path): Những bước của Bát 
Chánh Đạo. 


Đâu-suất thiên (/s/a đeva, tushita gods): Các thiên hay thần ở cõi 
trời Đâu-suất. Các thần Hỷ túc này trú ở tầng thứ tư của các cõi dục. 
Một Bồ-tát sống đời cuối cùng ở đây trước khi ngài ấy trở thành 
Phật. 


Đế-thích (indra, Chief of gods): Một thần Aryan vĩ đại, thường 
được biệt như là Skra (Thích-đê) hay Kau$Sika (Kiêu-thi-ca). 


Địa bất thối chuyển của Bồ-tát (avanivartaniya bodhisattva- 
bhữmi, Irreversible stage ofa Bodhisattva): Giai đoạn mà một Bồ- 
tát không còn rơi lại, hay quay trở lại, trên cuộc hành trình đến giác 
ngộ viên mãn của một vị Phật. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 402 


Địa ngục (øraya, hell): hay “Luyện ngục,` một nơi trừng phạt và 
thanh tây. 


Điều ngự (vaš/bhữa, fully controlled): Một phẩm hạnh được qui 
cho A-la-hán. 


Định hay tam-muội (sz/nãd¡, concentration): Một cách thu hẹp 
sự chú ý kết quả trong tĩnh lặng. Bước thứ tám trong tám chánh đạo. 
Theo truyền thống gôm có ba loại tu tập: 1) tám thiền (đhyãna), 2) 
bốn vô biên, 3) các thần lực. 


Đường đến Thần túc thông (yddhi-pada, roads to psychic poWET): 
Có bôn: 1) ham muôn làm, 2) khí lực, 3) tâm, 4) khám phá. Cũng 
là “Những căn bản của thân túc thông.” 


Gia chủ (grhapaứï, householder): Một cư sĩ Phật giáo, không phải 
là một sát-đê-]Ị (ksairiya) hay một bà-la-môn (brahưzmin). 


Giác chỉ (body-anga, limbs of enlightenment): Cũng gọi là “Giác 
ý.` Có bảy: l) niệm, 2) phân biệt pháp, 3) tính tân, 4) tĩnh lặng, 5) 
hỉ lạc, 6) định, 7) xả. 


Giác ngộ viên mãn (anuara-samyak-sambodli, full enlighten- 
ment): Nghĩa đen: vô thượng chánh đăng chánh giác. Đặc biệt dối 
với các Phật. Mục đích của Đại thừa chiếm chỗ của mục đích Niết- 
bàn riêng tư của A-la-hán. 


Giới (dha£u, element): Mười tám giới: sáu trân, sáu căn, và sáu thức. 


Giới luật (572, morality): Ba-la-mật thứ nhì trong sáu ba-la-mật, 
nó cũng gôm trong mười thiện đạo hay năm giới. 


Ghê tởm (zýubha, repulsive): Đặc trưng của tất cả mọi khía cạnh 
của kinh nghiệm khoái cảm. Nó thường được thêm vào ba tướng. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 403 


Hành ! (z5ñ¡isamnskãra, formative influence): “Nghiệp hành" là 
khoen thứ nhì trong sợi xích tùy thuộc phát sinh. 


Hành ˆ (szmskãra, impulses): Uân thú tư trong năm uân. Có năm 
mươi lăm hành, phát sinh từ sáu căn, là tham, sân, s1, và những cái 
đôi nghịch của chúng. 


Hành hương khó khăn, cuộc (đÿ&ara-cärika, difficult 
pIlgrimace): Một thuật ngữ chỉ sự nghiệp của một Bô-tát với nhiêu 
khó khăn và hành động tự hy sinh. 


Hỉ (mua, sympathetic Joy): hoan hỉ trong sự thành công về vật 
chất hay tinh thần của người khác. Vô lượng tâm thứ ba trong Bốn 


Vô lượng tâm. 


Hiền kiếp (bhadrakalpa): Kiếp cát tường trong đó một ngàn đức 
Phật xuât hiện. Tiêu thừa chỉ châp nhận năm. 


Hình ảnh của Như Lai (/a/häãgafa-vigraha, tathägata-frame): hình 
ảnh hay hình dáng của một Như Lai. 


Hộ pháp (sdharma, Maintainng Justice): Hội trường của chư 
thiên. 


Hội chúng (Assembly) xem Tăng-già. 


Huệ nhãn (øraj/ñã-caksus, wisdom eye): Tri kiến chân tướng của 
các pháp khác nhau. 


Huyễn hóa (zãy, illusion): Lừa dối, lừa gạt, bản tánh của hiện 
tượng. 


Hướng đạo của chư Phật (buddha-neíri, guide of the Buddhas): 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 404 


Hữu (Java, becoming): Tiếp tục đi vào hiện hữu. Khoen thứ 
mười trong mười hai khoen của duyên sinh. 


Isãna: Một trong những tên cũ của thần Šiva-Rudra, vừa là kẻ sáng 
tạo vừa là kẻ hủy diệt. 


Kiếp (kaipa, aeon): thời kỳ của thế giới. 


Kiếp như tỉnh tượng (/ãrakôpama-kalpa, starlike aeon): Tên của 
một kiệp vị lại. 


Kiết sử (samyoj/ana, fetters): Có mười: ]) thấy có thân (ngã), 2) 
châp làm giới câm (giới câm thủ), 3) nghĩ, 4) tham dục, 5) sắc ái, 
6) vô sắc ái, 7) oán giận, 8) bât an, 9) mạn, 10) vô minh. 
Kiều-thi-ca (kauý¡ika): Tên của Đề-thích (Indra). 

Kim Cương Thủ (varjapäni): “Với chày kim cương trong tay,` một 
vị hộ thân Dạ-xoa (yaksa) hùng tráng ở thành Vương xá (rãjagrha). 
Có thê là do một vị Bô-tát triệu gọi đê trân uy những kẻ làm ác. 


Thường thấy ở các bức vẽ trên tường tùy tùng một vị Phật. 


Kim Hoa (svara-puspa, golden flower): Tên của một vị Phật vị 
lai đã được thọ ký. 


Kinh (sữa): Một bản văn tuyên bố là đã do chính đức Phật nói. 


Kinh văn (sửzaniz): Một bản văn Phật giáo, hay các giáo thuyết 
chứa trong đó. 


Khẳn-na-la (kinnara): Những chúng sinh kỳ lạ, nửa thân trên là 
người, nửa thân dưới là chim. 


Kos (kzosa): Một khoảng cách khoảng hai dặm ruỡi. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 405 


Không chấp tất cả các pháp (sarva-dharmaparigrh1a, non- 
appropriation ofall dharmas): Không bám vào bât cứ tâm cảnh nào. 


Không tác dụng (¿znaÐiisainskara, unaffected): Điều không do 
phản ứng đôi với nguyên nhân tác động sinh ra. 


Không tùy thuộc (zs¿zs4r/z, unconditioned): Không tùy thuộc 
vào nhân hay duyên đê hiện hữu. Thường là một danh hiệu cho 
Niêt-bàn. Cũng dịch là “vô vị. 


Khổ (đuhkha, ¡IU): Tướng thứ nhì trong ba tướng [vô thường, khổ, 
và vô ngãi. 
La-sát (raksasa): Một loại qui bạo ác. 


Linh hồn (714, soul): Lực hợp nhất và sinh động trong một sinh 
vật. 


Long (zãgz): Thần nước, mãng xà hay rồng, hoặc bảo vệ hoặc phá 
hoại. 


Luật tạng (vi»aya): Một trong ba tạng kinh điển. Nói về giới luật 
của tu sĩ, tu viện. 


Lưu ly (vaiđdurya, lap1s lazuli): ngọc lưu ly. 


Lực (ba/z) của Như Lai, (power) of a Tathgata): Có mười, ví dụ: 
tuệ tr1, như thực, những gì có thê có là những gì có thê có, và những 
gì không thê có là những gì không thê có. 


Lý do không sợ hãi (vaisãradya, grounds of self-confidence): Có 
bốn: sự tự tin của Như Lai đến từ 1) đã biết đầy đủ tất cả các pháp, 
2) đã khô hết rỉ lậu, 3) đã miêu tả đúng những chướng ngại đối với 
giải thoát, 4) đã chỉ cho người ta cách vào con đường đưa đến giải 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 406 
thoát. [Đây là bốn lý do không sợ hãi (vô úy) của đức Phật]. 
Ma-ha Ca-chiên-diên (mahakafyãyana): Một đệ tử của Phật. 


Ma-ha Ca-diếp (mahäkãýyapa): Cũng gọi là “Đại Ca-diếp”. Một 
đệ tử của Phật, hàng đâu trong những người tu khô hạnh. 


Ma-ha Câu-hi-la („éahãkosfh7!a): Một đệ tử của Phật. 


Ma-hằu-la-già (mahoragas, Great serpents): Tàu dịch: Đại mãng 
thân. Một nhóm qui thân. 


Ma vương (mãrz): Thần chết. Sát thủ và kẻ thủ của những øì thiện 
và xảo. “Kẻ cám đô," cách nhân hóa của tât cả những cái ác và đam 
mê, mỗi nhử và cạm bẫy là những khoái lạc nhục cảm. Đôi khi 
được đồng hóa với năm uẩn, với những gì vô thường, khổ và vô 
ngã. 

Ma vương, đám quân của („ãra-sena, army of Mara): Một đám 
quân qui thân ghê tởm và thô bạo tân công các Bô-tát. Chúng biêu 
thị những đam mê cuông nhiệt của con người. 

Mãng xà (serpents): Xem Đại long. 

Mắt (caksus, eyes): Năm chiều kích của cái thấy, phần vật lý, phần 
tâm linh: 1) mắt thịt (nhục nhãn), 2) mặt trời (thiên nhãn), 3) mặt 
trí (huệ nhãn), mặt pháp (pháp nhãn), mặt Phật (Phật nhãn). 


Mẹ của chư Bồ-tát (bodhisafa-maia, Mother of the Bodhi- 
sattvas): Bát-nhã ba-la-mật. 


Na-do-tha (øiyu/a): Tên số: muôn ức hay ngàn vạn. 


Nam cư sĩ (u»ãsaka, layman): Người tự nhận là tin vào trí tuệ của 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 407 


đức Phật và chính thức qui y Phật, Pháp, và Tăng-già. Có thể là một 
gia chủ và không cân đưa ra sự đông ý có tính cách tín điêu đôi với 
những giáo lý như Bôn Đê. 


Niết-bàn (nirvana): “Thổi tắt, mãn hạn.? Tĩnh lặng, cao cả, thực sự 
hiện hữu, không điên đảo. 


Niệm (sz;¡, mindfulness): Căn thứ ba của năm căn, bước thứ bảy 
trong tám bước của Tám Thánh Đạo, chi thứ nhất trong bảy giác 
chi. Hành động ghi nhớ ngăn chận những ý tưởng khỏi “trôi đi,” và 
chống lại sự quên lãng, bất cần và rối loạn. 


Nơi tái sinh (ga, places of rebirth): Xem Sáu nẻo. 
Nữ cư sĩ (pas¡ka, laywoman): Xem Nam cư sĩ. 


Núi Linh thứu (grdhra-kifa-parvaia, Vulure Peak): Một ngọn núi 
gân thành Vương xá. 


Nữ thần sông Hằng (gãngadevi-bhagini, Goddess oŸthe Ganges): 
Một hình ảnh được biết nhiều trong thần thoại Ấn độ. 


Ngã (man, self): Một thực thể thực chất nó vẫn là một, không 
thay đôi và tự do. 


Ngã mạn (6ãna, conceit): Một trong mười kiết sử (sưmyojana). 


Nøa qui (preia., hungry spirit): Loài ma đói thường lui tới trần gian. 
Một trong sáu loại chúng sinh luân hôi. 


Ngũ nghịch, tội (Znan/aryami, five deadly sins): Năm hành động 
đem lại quả báo tức thời: l) giết mẹ, 2) giêt cha, 3) giêt A-la-hán, 
4) gây bât hòa trong tăng giới, 5) làm Như Lai đô máu. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 408 


Ngục A-fì hay Vô gián (Avichi): Một địa ngục nóng trong đó sự 
đau khô liên tục “không gián đoạn.” 


Người (øu4gala, person): Một thực thê thường hằng luân hôi từ lần 
đâu thai này đên lân đâu thai khác. 


Người con trai của gia đình thiện lương (Xu/apuira, son ofŸa good 
family): Hình thức nói một cách lễ phép cho những tín đô Phật giáo 
ám chỉ sự phú bâm tính thân tôt, hay một địa vị xã hội tôt, hay cả 
hai. 


Người phàm (r/hag-7ana, common people): Người tầm thường 
chưa đạt được Đạo, và bị tham, sân, si chê ngự. 


Nghiệp (kzrma): Hành động có ý muốn, dù thiện hay bất thiện, nó 
là cái đi qua trong sự liên tục không gián đoạn từ một khối các uân 
nhất thời này đến một khối khác, hoặc trong đời sống hiện thời của 
một người hay sau khi người ấy chết, cho đến khi kết quả (vi»aka) 
của mọi hành vi có ý muốn của thân, ngữ hay ý, đã làm, đến. 


Nghiệp hành (szskära, karma-formations): Những kết hợp phức 
tạp, những sự vật hữu vi, những xung lực. T) uân thứ tư trong ngũ 
uân, 2) duyên thứ năm của tùy thuộc phát sinh, 3) cái đôi lập của 
VÔ VI. 

Nhập (ãyø/ana, sense-fields): Có mười hai nhập, tương ứng với 


sáu căn và sáu trân. 


Nhập lưu, quả (srofápaíii, treamwinner): Người đã nhập Đạo. 
Nghĩa đen: “vào dòng." Đây là giai đoạn thứ nhất trong bốn giai 
đoạn phát triển đạo của Tiểu thừa. 


Nhẫn nhục (&sãz⁄¡, patience): Ba-la-mật thứ ba trong sáu ba-la- 
mật. Không oán giận và không bât an đôi với đau đớn, khó nhọc, 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 409 
bạo hành, và những giáo pháp khó khăn và không tương đắc. 


Nhất lai (sakrdagđmin, Once Returner): Đã được định trước là sẽ 
có một lân đâu thai nữa. Đạo quả thứ nhì trong bôn Đạo quả. 


Nhất thiết trí (sarva-/Zarä, all-knowledge): Trí biết tất cả của 
một vị Phật. 


Nhiên Đăng (dipamkara, Lighter Bringer): Còn dịch là Đính 
Quang. Một vị Phật, bậc tiên bôi thứ 24 của Phật Cô-đàm, đã thọ 
ký cho Phật Cô-đàm răng một ngày kia ngài sẽ thành Phật. 
Nhiên Đăng, thành (dipamvafI): Kinh đô của Nhiên Đăng. 


Nhiếp pháp (sưngraha-vaísu, means of conversion): Có bốn: I) 
bô thí, 2) ái ngữ, 3) lợi hành, và 4) đông sự. 


Nhục nhãn (mämsa-caksus, fleshly eye): Nghĩa đen: mắt thịt. Mắt 
người thường với nó những vật hữu hình có thê thây được; phạm 


VI của nó rât giới hạn. 


Như Lai (/a(hä-gaía hay ta(hä-ãgaía, tathägata): Một danh hiệu 
của đức Phật có nghĩa là “Như Đên” hay “Như ĐI.” 


Chân như (//hz/ã, suchness): Cũng là như thế (thusness), thực 
tướng, không thêm hay bớt. 


Oai Âm Vương (Bhisma-garjita-nirehosa-svara): Một Như Lai. 
Một vị có giọng nói gây kính sợ. 


Ô nhiễm (#/ešsa, defilement): Sự bất tịnh hay ô nhiễm, 'đam mê' 
hay “tật xâu.” 


Phạm hạnh (bzaizna-caryã, holy life): Làm tăng hay ni. Sống đức 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 410 
hạnh, sống thánh thiện. 


Phạm-thiên (bhzzm2): Một vị thần thuộc hàng rất cao. Được cho 
cho là thân sáng tạo thê giới theo truyền thông đạo Ba-la-môn. 


Phạm-thiên trụ xứ (bzahma-vihärä, Brahma dwellings): tức bốn 
Tâm Vô lượng. 


Pháp (đ/arma): 1) Thực tại tối hậu duy nhất; 2) một sự biến có 
thực tối hậu; 3) như được phản chiếu trong đời sống: chính trực, 
đức hạnh; 4) như được giải thích trong lời dạy của Phật: Giáo thuyết, 
Kinh, Chân lý; 5) đối tượng của giác quan thứ sáu, tức là của tâm; 
6) một sở hữu, thí dụ, các trạng thái của tâm, vật, phẩm tính. 


Pháp bắt cộng (Dharmas peculiar to a Buddha): Pháp đặc biệt của 
một vị phật. Xem Phật pháp. 


Pháp giới (dharma-dharu, dharma-element): l1) Pháp Tuyệt Đối 
hay một cách đơn giản là Tuyệt đôi thê, 2) lãnh vực của đạo, 3) 
lãnh vực đôi tượng của tâm. 


Pháp nhãn (đ2harma-caksus, dharma eye): Nghĩa đen: mắt pháp. 
Có khả năng biết, về cá nhân, do đó họ có thể tạo ra quyền giáo để 
tìm đường cứu độ. 


Pháp thân (2arma-kaya): L) Thân tuyệt đối của Phật tánh, không 
có tât cả những phâm tính nhât định, hay 2) kêt tập tât cả các giáo 
lý của Phật. 


Phân biệt (v/kaipna, discrimination): Xem là sai và tưởng tượng vô 
ích. 


Phẫn nộ (#zodha, wrath): Một trong mười ô nhiễm thứ cấp. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 411 
Phật địa (buddha-kseíra, Buddha-field / Buddha land): Hệ thống 
thê giới trong đó một vị Phật dạy pháp và đưa chúng sinh đên 
sự thuân thục về tinh thân. Như thê có nhiêu địa. 


Phật lực (0ddha-nubhãva, power of the Buddha): Sức lôi cuốn 
hay uy lực của Phật. 


Phật nhãn (buddha-caksus): Nghĩa đen: mắt phật. Trực giác về 
tât cả các pháp, không ngoại trừ. 


Phật pháp (buadha-dharmas): Những phẩm tính hay đức tính của 
một vị Phật. Cũng là lời dạy (dharma) của đức Phật. 


Phật, Uy lực của (buddha dhiyfhana, authority of the Buddha): 
Sự truyền cảm hứng hay sức lôi cuôn của đức Phật qua đó 
ngài truyền ý niệm vào tâm người và duy trì sự ủng hộ pháp. 

Phi nhân (aman+sya, ghost): “Không phải người, siêu nhân, qui. 


Phú-lâu-na (?2#z2): Con trai của MaitrayanI, một đệ tử của Phật. 


Phương (đi, directions): Có mười: bốn phương chính, bốn phương 
giữa, và hai phương trên và dưới. 


Quả (pJa/a, fruit): Quả kết thành của hành động tốt và xấu. 


Rỉ lậu (ãsvara, outflows): Có bốn: 1) tham dục, 2) hữu, 3) vô minh, 
4) thây sai. Rỉ lậu diệt tạo thành A-la-hán quả. 


Rỗng không (ýz„nya, empty): Ì) Tầm phào và vô ích khi áp dụng 
vào sự vật của thê gian này, 2) sự không hiện hữu của ngã, 3) pháp 


VÔ VI. 


Sa-môn (ýzzmaa): người nỗ lực, độc thân, khổ hạnh. Một tu sĩ 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 412 


khất thực. 


Sahãpati: “Chúa tế của Thế giới Loài người.” Tên Phật giáo cho 
Phạm-thiên (Brahm3). 


Sát-đế-lj (kýa#iya, warrior class): Một thành viên của giai chấp 
chiên sĩ. 

Sáu nẻo (gzii, destinies): Sáu nẻo của chúng sinh là: 1) thiên (thần), 
2) người, 3) a-tu-la, 4) súc sinh, 5) ngạ qui, 5) địa ngục. 

Sắc (rữpa, form): Uấn thứ nhất trong năm uẫn: vật chất. 


Sắc giới (rữpa-dhäiu, realm of form): 


Sắc thân upa-käya, form-body): Thân vật chất, thân có thê thấy 
được băng mất thịt. Trái với Pháp thân (Dharma-body). 


Sân (đvesa, hate): Căn thứ nhì của ba căn (độc). Thuốc giải độc là 
trí tuệ. 


Sỉ hay mê hoặc (oha, delusion): Căn thứ ba trong ba căn [độc]. 
Sự nhằm lẫn, ngu xuẩn, bối rồi, ngu sĩ. 


Sinh tử hay sinh-và-tử (samsara, birth-and-death): chịu sự luân 
hôi. Không khác với Niêt-bàn trong giáo lý Đại thừa (Maha 
-vana). 


Sông Diêm-phù (/zbu-nađï, lambu river): Một con sông nổi 
tiêng chảy từ núi Tu-di, do nước trái cây Diêm-phù (táo hông) trên 
núi đó tạo thành. 


Súc sinh (/yagyoni, animal): Nẻo thấp nhất thứ ba trong sáu nẻo 
luân hồi, gồm Rồng (Naga), dã thú và những chim thần thoại khác. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 413 


Tà kiến (vi2aryãsa, perverted views): Thấy sai có bốn: Vô minh 
phân tích như là tìm cầu hay tìm thấy: 1) thường trong những gì cốt 
yếu là vô thường, 2) dễ chịu nơi những gì không thể tách rời với 
khổ, 3) có ngã trong những gì không dính mắc với bất cứ một ngã 
nào, và 4) hoan hỉ trong những gì cốt yếu là ghê tởm và gớm ghiếc. 


Tam bảo (/r¡/-rafna, triple Jewel): I) Phật, 2) Pháp, 3) Tăng-già. 
Đây cũng là những nơi qui y của nam và nữ cư sĩ. 


Tam giới (íraidhafufuka, triple world): L) dục giới, 2) sắc giới, 3) 
VÔ Sắc ĐIỚI. 


Tam-ma-đề (szz„ãpafi, attainments): Nói chung về “chín địa 
vị kê tiêp nhau, tức là, bôn thiên, bôn định vô sắc, và định của diệt 
thọ và tưởng. 


Tam-muội pháp môn (sưmaähi-rmukha, concentration doors): Sự 
tập trung vào các chân lý khác nhau mở ra những cánh cửa đên 
bình an. 


Đại thiên thế giới hay Tam thiên Đại thiên thế giới (/iszhasra- 
mahãsähasra-lokadhätu, great trichiliocosm): Một vũ trụ gồm 
1.000 triệu mặt trời, 1.000 triệu mặt trăng, 1.000 triệu thiên đảng 
và địa ngục, v.v... 


Tội không thể miễn thứ (ứmilapatíi, unforgivable offences): Có 
bôn: I) gian dâm, 2) trộm cặp, 3) giêt người, 4) khai gian về sự 
chứng đặc tâm linh. Phân của giới luật (prđ/imoksa) tự viện nguyên 
thủy. 


Tạo ra tôi (aham-kara, 1-making): Quan niệm về cá thê của một 
người, nghĩ về mình. 


Tăng-già (szngha, community): bốn chúng: tỳ-kheo, tỳ-kheo nị, 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 414 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Một trong tam bảo. 


Tâm (ca, thought): 1) sự hoạt động của tâm, hay 2) “ý nghĩ,” tĩnh 
thần. 


Tâm bình đắng (sz/a-cia, equalled thought): Cái tâm hiểu tính 
nhât như của tât cả sự vật và nguyên lý. Đạt được ở địa thứ bảy của 
Bô-tát địa. 


Tâm bằ-đề (bodhi-ciffa, thought of enlightenment): Tâm trong đó 
vị Bô-tát lần đầu tiên quyêt định đạt giác ngộ vô thượng chánh đăng 
chánh giác (awuftarasamyaksambodli) của một vị Phật. 


Tâm hành (úmanasikara, acts ofmind): Tập trung chú ý, định tâm. 


Tần-bà-sa-la, vua (bửnbisãra rãja): Vua của nước Ma-kiệt-đà 
(Magadha) vào thời đức Phật. 


Tịch diệt (zirvrzi, blessed rest): Niết-bàn của Tiểu thừa, sự chứng 
đặt tôi hậu của A-la-hán. 


Tiên-ni (ýreka): Tên của một du sĩ khất thực. Xem Du sĩ. 


Tiểu thiên thế giới (sãhasra-cidika-lokadhä, small chiliocosm): 
Một vũ trũ gôm 1.000 mặt trời, mặt trăng, thiên đường, địa 
ngục, V.V... 


Tiểu thừa: Xem Thừa. 


Tin (órzddhä, faith): Căn đầu tiên trong năm căn. Một trạng thái 
tạm thời mà nó sẽ trở nên ít quan trọng hơn khi ý thức tinh thần gia 
tăng. Nó có bốn đối tượng: 1) tin nghiệp và tái sinh, 2) chấp nhận 
những giáo lý căn bản về bản tính của thực tướng, như là tùy thuộc 
phát sinh, 3) tin tam qui: Phật, Pháp, và Tăng-già, 4) tin hiệu quả 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 415 


của những pháp tu được qui định trước, và Niết-bàn như là con 
đường cuôi cùng ra khỏi những khó khăn. 


Tinh tấn (vïzya, vigour): Căn thứ nhì trong năm căn. Phát xuất từ 
chữ virz (anh hùng) và ám chỉ sự gắng sức có tính cách anh hùng 
làm lợi ích cho những chúng sinh khác cũng như sự nỗ lực không 
ngừng để vượt những lỗi lầm và trau đồi đức hạnh của mình. 


Tịnh cư (súddhãvãsa, pure abode): Xem Thiên hay Thần ở cõi 
Trời Tịnh cư. 


Tôn giả (ãyusmai, venerable): Cách gọi kính trọng một tỳ kheo. 


Tu-bồ- đề (subhñii): Một trong những đại đệ tử của Phật, ngài ây 
nổi bật vì lòng từ bị theo truyền thông Trưởng lão. Trong Đại thừa 
ngài ấy được xem là đệ tử hàng đầu. Ngài â ây là người đàm thoại 
chính trong kinh Bát nhã Ba-la-mật-đa, nói không có lỗi nhờ uy lực 
của Phật. 


Tu-di, núi (sumeru): Núi năm ở giữa thê giới và có bảy vòng đông 
tâm và những rặng núi vây quanh. Cũng gọi là Meru. 


Tuệ tri (jZãna, gnosis): Biết bằng tuệ tri đưa đến cứu độ. 


Tùy thuộc phát sinh (pzafa-sarnufpđda, conditioned coproduct- 
1on): Mười hai nhân duyên, băt đầu với vô minh và kêt thúc với già 
chết, làm cho mọi sự vật xảy ra trong thê giới này. 


Từ tâm („ziĩ, friendliness): Vô lượng thứ nhất trong bốn Vô 
lượng. Gồm có ban cho người khác những lợi ích, đặt căn bản trên 
khả năng thấy bên thích thú của họ, và kết quả trong sự tĩnh lặng 
oán giận và ác độc. 


Tự tánh (sva-bhãva, own-being): Điều kiện tự nhiên hay vốn có 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 416 


của một vật đang hiện hữu do một mình năng lực của riêng nó, có 
tướng bắt biến và không thê trở thành xa lạ, và có yêu tánh bắt di 
bất dịch. Trong “tự tánh,` một vật là chính nó, và không chỉ là nó 
liên quan với chúng ta, hay với những vật khác. 


Tướng ! (/2&sana, mark): 1) Đặc tính của thực thể. Theo nghĩa này, 
người ta phân biệt các tướng biệt và chung. Biệt tướng là nét đặc 
trưng của những vật khác nhau, tướng “chung' tìm thấy trong tất cả 
những sự vật hữu vi, tức là, khổ và sự vắng mặt của ngã. 2) 32 
tướng của một siêu nhân. Những cái đặc biệt thấy nơi thân của Phật, 
cũng như nơi thân của một Chuyên Luân Thánh Vương. 


Tướng 7 (øi4, sign): 1) Đối tượng của chú ý, 2) căn bản của 
nhận biệt, 3) cơ hội đê nhập vảo. 


Tưởng (szn/a, perception): Khái niệm, quan điểm, ý niệm. Có 
sáu tưởng, tương ứng với sáu giác quan. Uẫn thứ ba trong năm uẩn. 


Tỳ-kheo (07iksu, monk): Tăng nhân, người xuất gia và nhận thệ 
nguyện làm tu sĩ. 


Tham (raga, greed): Căn thứ nhất của ba căn (độc). Thuốc giải độc 
là tin. 


Thanh văn (szzvaka, disciple): Người lắng nghe; về mặt thuật ngữ 
chỉ những người nghe pháp trực tiêp từ đức Phật, nhưng chỉ áp dụng 
cho những người theo Tiêu thừa trong các bản văn Đại thừa. 


Tháp miếu (szpa): rương chứa thánh tích, ụ đá hình tháp, cái miễu, 
thường có hình cái chuông và xây trông đê chứa xá-lợi của Phật và 
của những đệ tử của ngài hoặc đê tưởng niệm những hành động của 
họ. 


Thần chú /aniram. spell, incantation): thần chú, chân ngôn. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 417 


Thần thông (zb⁄iZz, superknowledges): I) Thần túc thông 
(rddhividhi, psychic power), 2) thiên nhĩ thông (điwyasrofra, 
thoughts, 4) túc mệnh thông (2#vanivãsãnwusmrfi, recollection of 
past lives, 5) thiên nhãn thông (đ7/vyacakg+s, heavenly eye), 6) lậu 
tận thông (ãsravaksayajfñäna, cognition of outflows). Đôi khi thần 
thông thứ năm bị bỏ. Các A-la-hán đạt tất cả sáu thần thông. 


Thấu thị (z¡sis, Seers): Những bậc trí tuệ huyền thoại, những nhà 
sáng tác thánh ca Vệ-đà, được đưa lên đên tận trời và với địa vị có 
thê sánh với địa vị của các thân. 

Thầy (Sãs/ar, teacher): Một vị Phật. 

Thấy (27s/¡, view): Cái thấy, ý kiến, hầu như luôn luôn sai. 

Theo đuổi (carzii, to course): Động từ trong Phạn ngữ (Sanskrit) 
có ngữ căn ca, có nghĩa là di động, và theo nghĩa rộng là, sông, 


thực hành, thực hiện, hay quan sát. 


Thế gian giải (/oka-vid, world knower): Một danh hiệu của đức 
Phật. 


Thế giới bốn châu (cZ#rdvipaka lokadhãtu, four-continent world 
system): Trái đât được xem như là chứa bôn châu huyện thoại, 
trong đó châu Diêm-phù-đê là quan trọng nhât. 


Thế Tôn (bhagavan, Lord, Blessed One): Một danh hiệu của Phật. 


Thích-ea (ýãkyas): Một bộ tộc địa chủ và chiến sĩ (kýa/ryas) ở Ca- 
tì-la vệ (Kapila-vastu) mà đức Cô-đàm hạ sinh từ đó. 


Thiên hay thần (đeva, god): Nghĩa đen: “vị chiếu sáng.” Không có 
nghĩa là tạo hóa, cũng không có nghĩa toàn tri hay toàn năng; một 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 418 
cách đơn giản chỉ là một cư dân ở cõi trời. 


Thiên hay thần ở cõi Trời Tịnh cư (4uđjhãvãsa, gods of the Pure 
Abode): Năm loại thiên ở trong năm cõi Trời Tịnh cư. Đây là những 
loại cao nhất trong 18 loại thiên trú trong sắc giới (rữpa-dhãfu), và 
được cho là ở trong tầng thứ tư và cao nhất của cõi đó. 


Thiên hay thần của tầng ba mươi ba (ayastrinsakäyikä deva- 
pưirã, gods of the thirty-three): Kết hợp với Đếề-thích (Inmdra) và trú 
ở ba mươi ba đỉnh của núi Tu-di trong các cõi thứ nhì và thứ sáu 
của dục giới (karma-dha£u). 


Thiên hay thần trong cối trung gian (anariksa-deva, gods ¡n the 
Intermediate realm): Các thân xuât hiện trên bâu trời. 


Thiên nhãn (đizya-caksus, heavenly eye): Xem Xét sự chết và tái 
sinh của chúng sinh trong vũ trụ trong tất cả sáu nẻo luân hồi, mà 
không gặp bất cứ trở ngại nào và vẫn vô ngại đối với núi, rừng và 
tường vách. 


Thiên thế giới (/oka-dhZiu, world-system): Một thế giới với tất cả 
thiên đường và địa ngục mà nó có thê chứa. 


Thiền định (đ/yãna, trance): Bốn cảnh giới tiễn bộ: cảnh giới thiền 
thứ nhât, cảnh giới thiên thứ nhì, cảnh giới thiên thứ ba, và cảnh 
giới thiên thứ tư. 


Thiện căn (&ksaz/a-mzia, wholesome roots): Một thuật ngữ chỉ 
công đức quá khứ sẽ mang đên thiện báo. 


Thiện nghiệp đạo (kuŠ$alakarmapatha, wholesome ways of acting): 
Có mười: 1) không sát sinh, 2) không lẫy của không cho, 3) không 
tà dâm, 4) không nói dối, 5) không nói lời ly gián, 6) không nói lời 
thô ác, 7) không nói lời nhơ bần, 8) không tham dục, 9) không sân 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 419 
hận, và 10) không tà kiên. 


Thiện Thệ (sugaía, Well-gone): Một danh hiệu của đức Phật người 
đi đúng đường và đên đúng chỗ. 


Thiện tri thức (kajyãna-miira, good friend): Người trợ giúp 
chuyên hóa hay tiên bộ trong pháp. Đạo sư hay bậc thây tâm linh. 


Thiện xảo trong phương tiện („ãya-kausalya, sk1lÏ 1n means): sự 
thiện xảo của Bô-tát trong khi làm bât cứ việc gì cân thiệt đê cứu 
độ chúng sinh. 


Thọ (vedanä, feelings): Có thể phân tích các thọ [cảm giác] thành 
thích thú, không thích thú, và trung tính. Uân thứ nhì của năm uân. 


Thuần chủng (đ/zneya. thoroughbreds): thuộc chủng cao quí, 
thường nói về loài vật, nhưng đã được nới rộng sang người, đặc 
biệt là các Phật và các Bô-tát. 


Thù địch („»anahä, enmity): Một trong mười ô nhiễm phụ. 
Thủ uẫn (upädãna-skandha, srasping aggregates): Năm uấn. 


Thừa (yãna, vehicle): Những phương pháp cứu độ như được Đại 
thừa phân tích. Có ba: 1) Thanh văn, 2) Duyên giác. Hai thừa này 
tạo thành Tiểu thừa, thừa kém hơn hay nhỏ hơn: có nghĩa xấu cho 
những người Phật giáo không chấp nhận giáo lý mới của Đại thừa. 
3) Đại thừa, nghĩa đen: chiếc xe lớn: Phong trào Phật giáo phát khởi 
vào khoảng đầu kỷ nguyên Ki-tô giáo tán thành giáo thuyết Bồ-tát, 
mục đích của nó là Phật tánh hay là sự giác ngộ viên mãn, vô 
thượng và kết hợp với một giáo thuyết siêu hình về tánh không phố 
quát. 


Thức (v/ãna, consclousness): Tùy theo văn mạch nó có nghĩa: l) 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 420 


uẩn thứ năm của năm uần. (Bốn uấn khác tùy thuộc vào nó trong 
đó nó làm duyên và quyết định, và nó là cái ý thức về sự vận hành 
của bốn uấn kia, 2) ý thức thuần túy, 3) ý nghĩ, 4) tâm, hay 5) yếu 
tố vật chất thứ sáu. 


Thương chủ (sz/havaha, caravan leader): Một danh hiệu của Phật. 


Trí phân tích (øzz/isamvid, analytical knowledge): Có bốn: phân 
tích nghĩa, các pháp, ngôn ngữ, lời nói. 


Trụ cột của niệm (Bốn) (smrf£yupasthä, pillars of mindfulness): 
Có bôn: áp dụng niệm vào: l) thân, 2) thọ, 3) tâm, 4) pháp (những 
điêu kiện của hiện hữu) 


Trời Sắc-cứu-cánh (zkaniýfhä devä): Trời cao nhất trong năm 
trời của Tịnh cư thiên, trời cao nhât trong sắc giới (rũpa-dhãtu). 


Trung thiên thế giới (devisahasra-madhyama lokadhãfu, medium 
dichiliocosm): Một vũ trụ gôm một triệu mặt trời, mặt trăng, thiên 
đường, địa ngục, v.v... 


Trưởng lão (s(havira, elder): I) Danh hiệu chỉ tính chính thông, 2) 
thành viên của bộ phái nguyên thủy châp vào “giáo thuyêt của các 
Trưởng lão.” 


Uấn (skandas, aggregates): Nghĩa đen: “chứa nhóm." Có năm: ]) 
sắc, 2) thọ 3) tưởng, 4 hành, 5) thức. Đây là những thành phân câu 
tạo cái gì bị nhâm cho là ngã hay một người. 


Vô lượng (apramãna, unlimited): Có bốn: 1) từ, 2) bi, 3) hỉ, và 4) 
xả. Những đức tính này được xem là những đức tính xã hội và có 
tầm quan trọng thứ nhì trong giáo thuyết Tiểu thừa, nhưng chúng 

được nhân mạnh nhiều hơn trong Đại thừa. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 421 


Vô minh (zviäyä, ignorance): Nguyên nhân tối hậu của luân hồi, 
nó là hệ quả tiêu cực của tuệ giác (gnosIs); nhân thứ nhât của mười 
hai nhân duyên tùy thuộc phát sinh. Cũng gọi là “thiêu trí tuệ. 


Vô Năng Thắng (z/i⁄z, Invincible): A-dật-đa. Danh hiệu của Bồ- 
tát Di-lặc. 


Vô ngã (anãfman, not-self): Tướng thứ ba của ba tướng. Được diễn 
đạt theo công thức, “Bât cứ cái gì có, tât cả đó không phải cái của 
tôi, tôi không phải cái này, cái này không phải ngã của tôi.) 


Vô nguyện (aprahifa, wIshless): “Không đặt cái gì ra phía trước, 
một cảnh giới trong đó người ta không lập kế hoạch cho vị lai. Từ 
này cũng có thể dịch là “vô mục đích.” Nó là cửa thứ ba trong ba 
cửa giải thoát. 


Vô sắc định (ãrñpya-samäpatii, formeless attainments): Có bốn: 1) 
định hư không vô biên xứ, 2) định thức vô biên xứ, 3) định vô sở 
hữu xứ, 4) định phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Vô tướng (a-ønfa, signless): Cửa thứ nhì trong ba cửa giải thoát. 
Cảnh giới đoạn diệt tât cả dục tưởng, là cửa vào Niêt-bàn. Người ta 


nói đó là sự đắc thành của A-la-hán. 


Vui sướng (anumodanä, jubilation): Biểu hiện sự cảm ơn, mãn 
nguyện, hay chứng nhận sự đạt đạo của người khác (tùy hỷ). 


Vương xá (za/agr¡ha): Thủ đô của nước Ma-kiệt-đà (Magadha). 
Xá-lợi-phất (Saripuira): Một trong các đại đệ tử của Phật. Nỗi 
tiêng trong hàng Trưởng lão vì trí tuệ và thiện xảo trong A-tỳ-đạt- 


ma. Tuy nhiên, Đại thừa xem trí tuệ của ngài là trí tuệ kém. 


Xã (upeksã, evenmindedness, 1impartiallity): “bỏ qua.” Tâm vô 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 422 


lượng thứ tư. Thái độ bình thản hay thư thái đối với tất cả những 
sự vật hữu vị, tự phản ánh như thái độ không thiên lệch về tât cả 
chúng sinh. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 423 
THƯ MỤC 


Edward Conze: 

-The Large Sutra on Perfect Wisdom with the Division oƒ the 
Abhisamaydlanhàra, translated from Sanskrt, University of 
California Press, Berkley, CA, 1975. 

-The Perƒection oƒ Wisdom in Eight Thousand Lines & lís Verse 
Sumưnary, translated from Sanskrit, published by Four Seasons 
Foundation, CA 1995. 

-Perƒfect Wisdom, The Short Prajñaparamitä Texís, translated from 
Sanskrit, Buddhist Publishing Group, Totnes, UK, 2002. 
-Buddhist Wisdom, The Diamond Sutra and The Heart Sutra, 
translation from Sanskrit and commentary by E. Conze, published 
by Vintage Spiritual Books, Random House, Toronto, Canada, 
2001. 

-Budhist Scripfures, translated from various sources by E. Conze, 
published by The Penguin Classics, 1959. 

-Buddhist Texís, translated from varlous sources by E. Conze, 
published by Bruno Cassirer (Publishers) LTD, Oxford, England, 
1954. 

-Buddhist Thoughf in India, published by Routlegde LIibrary, 
Canada & U.S.A., 2008. 

-Buddhist Meditafion, published by Harper & Row, NY, 1969. 
-Buddhism, A4 Short Hisíory, published by OneWorld, Oxford, 
England, 2008. 

-Buddhism, lís Fssence and Developmemf, published by Bruno 
Cassirer (Publishers) LTD, Oxford, England, 1967. 

-The Way oƒ Wisdom, The Five Spiritual Faculries, published by 
BPS Online Edition © (2008). 

-Thirty Years oƒ Buddhist Studies, Selected Essays, published by 
Bruno Cassirer (Publishers) LTD, Oxford, England, 1953. 

-The Buddha s Law mong the Birds, translation from TTbetan and 
commentary by E. Conze, published by Motilal Banarsidass, Deli, 
India, 1975. 


BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÁM NGÀN CÂU & KỆ TÓM LƯỢC 424 


NagãrJuna: 

-The Treatise on the Great Virtue oƒ Wisdom oƒ Nãgarjuna, 
Volumes: L II HII TỰ, & ỨV, translated from French Translation of 
Etienne Lamotte by Gelongma Karma Migme Chodron, Gampo 
Abbey, Online PDE Files. 

-Nagãrjuna on The Six Perƒfecfions, translated from Chinese by 
Bhikshu Dharmamitra, published by Kalavinka Press, U.S.A., 2009. 


Kinh & Luận: 

-Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Tập L, II, & IIL, Thích Trí Tịnh 
dich dịch, Phật Học Viện Quôc Tế xuất bản, CA, USA 1989. 
-Chư Kinh Tập Yếu, Đoàn Trung Còn dịch, Nguyên Minh Hiển và 
Nguyễn Minh Tiến hiệu đính, Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội, Việt 
Nam 2003. 

-Luận Đại Trí Đó Tập I-9, Bồ-tát Long Thọ, Thích Trung Quán 
dịch, Phật Học Viện Quốc Tế xuất bản, CA, USA 1990-1993. 
-Trung Luận & Hồi Tranh Luận, Bồ-tát Long Thọ, Đỗ Đình Đồng 
dịch, Nhà xuất bản Hồng Đức, VN, 2015. 


ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG 425 


Vài Nét về Dịch giả của Bản dịch Tiếng Anh 





Edward Conze 
(1904-1979) 


Tiến sĩ Edward Conze sinh ở Anh quốc, từ nhỏ đã học thông thạo 
nhiều thứ tiếng. Tiến sĩ Conze là tác giả của nhiều sách và là dịch 
giả nhiều bản văn Bát-nhã Ba-la-mật-đa của Phật giáo Đại thừa. 
Ông phục vụ các phân khoa của nhiều trường đại học ở Anh và Hoa 
Kỳ gồm cả Oxford, London, và California. Ông không những là 
một học giả lớn về Phật giáo mả còn là một hành giả nghiêm túc, 
và các dịch phẩm của ông cũng được đánh giá cao. Nói chung, ông 
đã nghiên cứu Phật giáo trong thời gian ba mươi năm. Có lẽ ông là 
người đầu tiên và duy nhất cho đến nay đã nghiên cứu và dịch các 
kinh Bát-nhã của Phật giáo Đại thừa sang tiếng Anh. 


Các dịch phẩm và tác phẩm của ông về Phật giáo gồm có: The 
Large Sutra on Perƒfect Wisdom, The Perƒection oƒWisdom in Fighf 
Thousand Lines @& lís Verse Summary, The Diamond Sutra and the 
Heart Sutra, Perfect Wisdom: The Short Prajñaparamitã Texts, 
Buddhist Meditation, Buddhism: lts Fssence and Development, Á 
Short History 0ƒ Buddhism, Thirfy Years oƒ Buddhist Studies, V.V... 


